1005 


THIỆN PHÚC 


PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN 
BUDDHIST DICTIONARY 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 
VOLUME TWO (I-NH) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA,CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


1006 


Ích 


1007 


Kỷ:  Selfishness—Self-cherishing— 


Selfish motive. 
Ích Lợi: Useful—Serviceable. 


Ích Quốc Lợi Dân: Useful to the country 
and the people 


Im Bặt: Completely silent. 


Im Ỉm: Very silent. 
Im Lặng: 


Giữ im lặng: Vacamyama (skÐ——To keep 
still, calm, or silent. 

Không nói: Restraining speech or volce— 
Without speaking. 

Sự im lặng: Vacamtva (skt)—Silence. 


Im Lặng Cao Quí: Noble Silence. 


Chỉ nói khi cần thiết. Đức Phật không trả 
lời những câu hỏi về tự tồn, không tự tổn, 
thế giới vĩnh cửu, vân vân. Theo Đức 
Phật, người giữ im lặng là người khôn 
ngoan vì tránh được hao hơi tổn tướng 
cũng như những lời nói tiêu cực vô bổ— 
Speak only when necessary—Buddha 
SakyamunL refraned from giving a 
definiive answer to many metaphysical 
questions of his time (questions of self- 
©xists, not self-exists, If the world 1s 
eternal, or unending or no, etc)— 
According to the Buddha, a silent person 1s 
very offen a wise person because he or 
she avoids wasting energy or negafiVe 
verbiage. 

Một hôm có người nói với Phật y sẽ nhập 
bọn các đệ tử của Ngài nếu Ngài đưa ra 
được những giải đáp sáng tỏ về các vấn 
để như Phật sống mãi hay không, nếu thế 
thì cái gì sẽ xãy ra sau khi Ngài chết? 
Nguyên nhân đâu tiên của vũ trụ là gì và 


vũ trụ rồi sẽ giống như cái gì trong tương 
lai? Tại sao loài người sống và cái gì xãy 
ra sau khi chúng ta chết? Vân vân và vân 
vân. Nếu người ấy hỏi để vấn nan Phật thì 
Ngài chỉ im lặng. Ví bằng Ngài thấy rằng 
người ấy hỏi để học thì Ngài sẽ trả lời như 
thế nây: “Giả sử bạn bị trúng một mũi tên 
tẩm thuốc độc, có một y sĩ đến để nhổ 
mũi tên ấy ra khỏi thân thể của bạn và trị 
vết thương cho lành, trước tiên bạn có hỏi 
ông ta những vấn đề như mũi tên được 
làm bằng thứ øì, thuốc độc được chế bằng 
thứ gì, ai bắn mũi tên đó, và nếu y sĩ 
không trị vết thương, cái gì sẽ phải xấy ra, 
vân vân và vân vân; và từ chối chữa trị trừ 
phi y sĩ trả lời tất cả những vấn đề đó để 
thỏa mãn bạn? Bạn sẽ chết trước khi nhận 
được những giải đáp.” Trong thí dụ nầy, 
Phật khuyến cáo các người hỏi nếu là đệ 
tử của Ngài thì đừng nên phí mất thời gian 
về những vấn để quá sâu xa ngoài tầm 
lãnh hội của một người thường, có thể sau 
thời gian đài tu tập theo nhà Phật thì tự 
nhiên sẽ thấu hiểu: One day a certain man 
said to the Buddha that he would join the 
band of his disciples 1f the Buddha would 
gIve clear answer to the questions: Would 
the Buddha ever die, and, If so, what 
would become of him after death? What 
was the first cause of the universe, and 
what was the universe going to be like In 
the future? Why do men live and what 
becomes of them after death? Ilf the 
person asks because he wanfs fo cause 
troubles for the Buddha, the Buddha will 
remain silent. If the person asks because 
he wanfs to study, the Buddha”s answer 
was to the following effect: “Suppose you 
were shot by a polson arrow and a 

physiclan came to draw the arrow from 
your body and to dress the wound, would 
you first ask him questions as to what the 
arrow was made of, what the composition 


1008 


of the poison was., and who shot the 
arrow, and, I1f the physician did not dress 
the wound, what was going to happen, and 
such blissful questions, and refuse the 
treatment until the physician answered all 
the questions to your satisfaction? You 
would be dead before you obtained the 
answers.” In this parable the Buddha 
advised the questoner to become his 
disciple without wasting his time on 
problems which were too profound to be 
undersfood by an ordinary man, probably a 
long cultivaton as a diseple of the 
Buddha he might come to understand. 

Theo Triết Học Trung Quán, sự im lặng bí 
ẩn của Đức Phật đối với những câu hỏi có 
tính cách siêu hình căn bản nhất đã thúc 
đẩy Bồ Tát Long Thọ nghiên cứu tìm hiểu 
lý do tại sao Đức Phật lại giữ im lặng. Có 
phải Đức Phật chủ trương “Bất khả trí” 
như một số người Tây phương nghiên cứu 
Phật Giáo đã nghĩ? Nếu không thì vì lý do 
gì mà Ngài giữ thái độ im lặng? Qua một 
cuộc nghiên cứu đối với sự im lặng nây, 
Long Thọ đã đặt ra biện chứng pháp. Có 
một số câu hỏi trứ danh mà Đức Phật cho 
là “Vô ký,” tức là những giải đáp mà Ngài 
cho rằng không thể diễn đạt. Trong những 
chú giải của Nguyệt Xứng về Trung Luận, 
Ngài đã từng nói về chuyện Đức Thế Tôn 
đã tuyên bố về mười bốn sự việc không 
thể thuyết minh được như sau—According 
the Madhyamaka Philosophy, the 
mysterious silence of the Buddha on most 


{O 


fundamenfal questions of Metaphysics led 
him to probe ¡into the reason of that 
silence. Was the Buddha agnostic as some 
of the European writers on Buddhism 
believe him to be? If not, what was the 
reason of his silence? Through a searching 
1nquiry In(o this silence was the dialectic 
born. There are well-known questons 
which the Buddha declared to be avyakrta 


a) 
l) 
2) 
3) 


4) 


b) 
5) 
6) 
) 
8) 

c) 


9) 


or the to  which 
1nexpressIble, Cadrakirti enumerates them 
in his commentary on the Madhyamaka 
Sasra that the Buddha 
fourteen things to be inexpressible: 

Thế giới phải chăng là —Whether the 
world 1s... 

Vĩnh hằng: Eternal. 

Không vĩnh hằng: Not eternal. 

Hoặc vừa vĩnh hằng vừa không vĩnh 
hằng: Both eternal and not eternal. 

Hoặc chẳng phải vĩnh hằng mà cũng 
chẳng phải không vĩnh hằng: Neither 
eternal nor not eternal. 

Phải chăng thế giới là —Whether the 
world 1s... 

Hữu biên: Finite. 

Vô biên: Infinite. 

Hoặc vừa hữu biên vừa vô biên: Both 
finite and Infinite. 

Hoặc chẳng phải hữu biên mà cũng chẳng 
phải vô biên: Neither finite nor infinite. 
Phải chăng sau khi Như Lai nhập diệt— 
Whether the Tathagata... 

Ngài vẫn tổn tại: Exists after death. 


anSWCFTS W€F€ 


announced 


10) Ngài không còn tổn tại: Does not exist 


after death. 


11) Hoặc Ngài vừa tổn tại vừa không tôn tại: 


Either exists or does not exist after death. 


12) Hoặc Ngài chẳng tổn tại mà cũng chẳng 


đ) 


không tổn tại: Neither exists nor does not 
exIst after death. 

Phải chăng linh hồn và thể xác——Whether 
the soul 1s. 


13) Đồng nhất: Identical with the body. 
14) Không đồng nhất: Diferent with the 


body. 


Im Phăng Phắc: Dead silence—Unbroken 
silence. 


Im Thin Thít: To keep silent. 
Inh Ôi: Noisy—Loud. 
Inh Tai: Deafening. 


1009 


Ít Khi: Seldom——Rarely. 
Ít Nhất: At least. 
Ít Nói: Telling lite. 


E 


Kẻ Ăn Mày: Beggar. 

Kẻ Cầu Nguyện: Those who pray by 
dedicating of merit or by merit transference, or 
sharing one`s own meris and vitues with 
others. 

Kẻ Cướp: Robber . 

Kê Đào Thoát: An escapist. 

Kê Lừa Đảo: Swindler. 

Kẻ Thù: Adversary—Enemy. 

Kẻ Trộm: Burglar—Thief 

Kẻ Vạch: To get someone into trouble 

Kê Xấu Xa: Demon—Devil—Mara. 

Kê Yếu Hèn: The weak. 

Kẽ Tóc Chân Tơ: In detail. 

Kém: Less. 

Kém Quan Trọng: Of less importance. 

Kén Ăn: To be fastidious about one°s food. 
Kéên Chọn: To choose——To select. 

Keo: Tên khác của chùa là Trần Quang Tự, 
tọa lạc tại thôn Dũng Nhuệ, xã Duy Nhất, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chùa được xây 
dựng năm 1608 bên bờ sông Hồng Hà, nên bị 
nước xoáy mòn dân. Năm 1930, Quận Công 
Nguyễn Quyên đã cúng dường đất để xây lại 
ngôi chùa. Trong chùa có đại hồng chung 
được đúc vào thời nhà Lê—Another name for 


Trần Quang Tự Temple, a famous ancient 
temple, located in Dũng Nhuệ hamlet, Duy 
Nhất village, Vũ Thư district, Thái Bình 
province. It was built in 1608 by the bank of 
the Red River, so 1t has gradually been eroded. 
In 1930, Duke Nguyễn Quyên donated his own 
land for rebuilding the temple. The great bell 
of the temple cast during the Lê dynasty. 

Keo Kiệt: Stingy—Misery. 


Kê: 

l) Con gà: Kukkuta (skÙ—A  cock—A 
fowl—Chicken—Hen. 

2) Kê cứu: To Investigate. 

3) Kê đầu kỉnh lễ: To prostrate oneself. 


Kê Cẩu Giới: Ngoại đạo vùng Bắc Ấn, có 
loại trí thủ kê giới, cẩu giới, kê thì suốt ngày 
đứng một chân, cẩu thì ăn phân nhơ bẩn— 
Heterodox sectfs In northern India follow cock 
or dog discipline, e.ø. standing on a leg all day, 
or eating ordure, like cerfain ascetics. 

Kê Dẫn Bộ: Gokulkas Kukkulikas, 
Kukkutikas, or Kaukkutikas (skÐ—Một trong 
20 bộ của Tiểu Thừa, còn gọi là Khôi Sơn Trụ 
Bộ, Quật Cự Bộ, Cao Câu Lê Ca Bộ, một 
trong 20 bộ của Tiểu Thừa, thành lập khoảng 
200 năm sau ngày Phật nhập diệt và biến mất 
ngay sau đó—One of the twenty Hinayana 
branches, a branch of the Mahasanghikas 
which esfablished around 200 years after the 
Buddha”s nirvana and early disappeared. 

Kê Độc: Thân Độc —India—Hindu. 

Kê Khai: To enumerate—To make a list. 

Kê Khương Na: Kikana (skÒQ—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Kê 
Khương Na là một dân tộc ở A Phú Hãn, trú 
ngụ khoảng giữa miền đông Kandhar và miền 
nam Ghazna, vào khoảng những năm 630 sau 
Tây Lịch được cai trị bởi những vị lãnh chúa 
độc lập, có lẽ theo niên kỷ của Á Rập đây là 
dân tộc Kykanan—According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Kikana 1s a people In Afphanistan, east of 


1010 


Kandahar, south of Ghazna, ruled 630 A.D. by 
independent chieftains, perhaps Identical with 
the Kykanan of Arabic chroniclers. 

Kê Quý: 

1) Người Tây Trúc gọi nước Cao Ly là Câu 
Câu Tra-Y Thiết La (Câu Câu Tra là kê, 
Y Thiết La là quý)—Indian people called 
Korea by Kukkutesvara. 

2) Tôn quý gà: 
reverencing the cock. 

Kê Tác La: Kesara (skt). 

1) Tóc hay lông: Hatr. 

2) Lông bờm của sư tử: Mane of a lion. 

3) Lông quắn: Curly hair. 

4) Tên một loại bảo châu: Name of a gem. 

Kê Thủ: Phủ phục —To make obeisance by 

prostration. 

Kê Túc Sơn: Kukkutapada (skt). 

1l) Núi Chân Gà, nơi tôn giả Ca Diếp nhập 
diệt ở xứ Ma Kiệt Đà, nhưng người ta tin 
ngài hãy còn sống: Cock”s foot mountain, 
in Magadha, on which Kasyapa entered 


loài Honouring or 


1nto nirvana, but where he 1s stilÏ supposed 
to be living. 

Còn gọi là núi Lang Tích (dấu chó sói): 
Also called the Wolf-Track. 

Tôn Túc Sơn: Gurupada (skÙ—Buddha”s 
Foot Mounftain. 

Kê Viên: Kukkutarama (skt—Theo Tây Vực 
Ký, Kukkutarama còn gọi là Kê Đầu Ma Tự 
hay Kê Tước Tự, một ngôi chùa trên núi Kê 
Đâu do vua A Dục xây (ở phía đông nam cổ 
thành có ngôi già lam Quật Quật Tra A Lạm 
Ma mà đời Đường gọi là Kê Viên, do vua Vô 
Ưu xây dựng. Vua Vô Ưu tín ngưỡng Phật 
pháp, kính cẩn dựng chùa, chăm làm việc 


2) 


3) 


thiện, chiêu tập hàng ngàn Tăng chúng)— 
According to The Great Tang Chronicles of 
the  Western World, Kukkutarama, a 
monastery on the Kukkuta Mountain, built by 
Asoka. 


Kế: 


l1) Búi tóc: Topknot—Tuft The harr coil on 
tOp. 

2) Cỏ gai: A thistle. 

3) Kế bên: Annex. 

4)_ Kế thừa: To inherit—To adopt. 

5) Kế tục: Tiếp tục hay tương tục—To 
confinue. 

6) Kế toán: Accounting—To reckon. 


Kế Bảo: Theo Kinh Pháp Hoa, “Kế Bảo” là 
hạt ngọc báu quý nhất cài trên mái tóc của vị 
quốc vương (theo Kinh Pháp Hoa thì có một 
người có công to, nhà vua bèn cởi viên minh 
châu cài trên tóc ban cho, để ví với việc Đức 
Phật giảng thuyết Kinh Pháp Hoa cho hạng 
người đã ra khỏi sinh tử phân đoạn, mà tỉnh 
tấn để ha hẳn sinh tử biến dịch)—According to 
The Lotus Sutra, this 1s the precious stone 
worn In the coiled hair on top of the king”s 
head. It is the king”s most prized possession. 
Kế Châu: See Kế Bảo. 

Kế Danh Tự Tướng: Theo Đại Thừa Khởi 
Tín Luận, đây là sự y vào vọng chấp mà lập ra 
danh từ hư giả (chỉ sự suy tính so đo giữa vật 
nầy với vật nọ)—According to The Awakening 
of Faith, this Is the stage of giving names (to 
seeming things, efc.). 

Kế Đô: Keuu (skt). 

1) Sao kế đô, tên của hai chòm sao nằm bên 
trái và phải của chòm sao Aquila: A 
comet, name of two consftellations to the 
left and right of Aquila—See Cửu Diệu. 
Bất cứ vẻ sáng rực nào: Any bright 
appearance. 

Kế Độ: Tarka or Vitarka (skt—Tính toán— 
Phân biệt—To calculate—To differentiate— 
To reckon. 

Kế Hoạch: Plan. 

Kế Lợi Cát La: Kelikila (sk)——Kế Lợi Tích 
La—Kế Lý Kế La—Tên của một vị Kim Cang 
Thủ Bồ Tát The attendant of a deva, one of 
the Vajrapanms. 

Kế Lợi Da: Surya (sk0. 


2) 


1011 


1) Mặt Trời: The sun. 

2) Thần mặt trời: The sun-god. 

Kế Mẫu: Stepmother. 

Kế Ngã Thực Hữu Tông: Kế Ngã Luận— 
Một trong 16 tông phái ngoại đạo. Tông nầy 
vọng chấp vào ngã ly uẩn và phi ngã phi ly 
uẩn (cho rằng cái ta là có thực, là thường nhất; 
do chấp có ta nên chấp có cuộc sống, từ đó mà 
sanh ra 5 cơ quan cảm giác) —The sect that 
reckons on, or advocates, the reality of 
personality, one of the sixteen heterodox sects. 
Kế Sinh Nhai: Means of living. 

Kế Tát La: Kesara (sk)—Tóc—Hair— 
Filament. 

Kế Tân: Vương quốc cổ Kế Tân, bây giờ là 
Kashmir, nằm về phía tây bắc Ấn Độ— 
Anclent Kashmir kingdom, situated In the 


north-east of  lIndia—See Kashmr  ïn 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Kế Thừa: To ¡inhert something from 
someone. 


Kế Tiếp: To succeed. 
Kế Tục: To continue—To follow. 
Kế Vị: To succeed to the throne. 
Kê: Close to—Near to. 
KỂ: To count—To mention—To enumerate. 
Kể Trên: Above-mentioned. 
KỂ Truyện: To tell story—To relate. 
Kệ: Gatha (skt) Già Đà—Già Tha—Phúng 
Tụng (gồm bốn câu với số chữ nhứt định trong 
mỗi câu)—Chant—Metrical hymn or chan— 
Poem——Stanza——Verse. 
Kệ Đà: Hymn—Chant—To hymn. 
Kệ Huệ Năng: The verse of Hui Neng. 

Bồ đề vốn không cây, 

Gương sáng cũng chẳng đài, 

Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm? 

Originally Bodhi has no tree, 

The bright mirror has no stand. 

Originally there 1s not a single thing, 


'Where can dust alight? 
Kệ Khai Kinh: Verse for opening a Sutra. 
e - Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp (Phật 
pháp rộng sâu rất nhiệm mầu) 
The unsurpassed, deep, profound, subtle 
wonderful Dharma. 
e _ Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ (Trăm ngàn 
muôn kiếp khó tìm cầu) 
In a hundred thousand million eons, It 1s 
difficult to encounter. 
e Ngã kim kiến văn đắc thọ trì (Con nay 
nghe được xin trì tụng) 
Now that I have come fo receive and hold 
1, wIthin my sight and hearing. 
se Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa 
(Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu) 
I vow to fathom the Thus Come One”s true 
and actual meaning. 
Kệ Phá Địa Ngục: Stanza that destroys hell: 
Nhược nhơn dục liễu tri. 
If people want to really know. 
Tam thế nhứt thiết Phật 
AlI Buddhas of all times. 
Ưng quán pháp giới tánh 
They should contemplate the nature of the 
COsmos. 
Nhứt thiết duy tâm tạo 
AlI 1s but mental construction 
(Everything 1s made from mind). 
Kệ Sám Hối: Verse of Repentance: 
Từ vô thỉ con tạo bao nghiệp ác 
From beginningless, I had done so 
many vicious deeds 
Do bởi tham, sân, sĩ, 
Only because of Greed, Anger and 
StupidIity, 
Từ thân, khẩu, ý mà sanh ra 
They are coming from body, mouth 
and mind 
Nay con xin thành tâm sám hối tất cả. 
Now I sincerely ask for forgiveness in my 
repentance. 


1012 


Kệ Tán: Dùng câu kệ tán thán công đức của 
người khác ——To sing In verse the pralses of 
the obJect adored. 
Kệ Tha: See Kệ. 
Kệ Thần Tú: The verse of Shen Hsiu. 

Thân là cội Bồ đề, 

Tâm như đài gương sáng. 

Luôn luôn phải lau chùi, 

Chớ để dính bụi bặm. 

The body 1s a Bodhi tree, 

The mind like a bright mirror stand. 

Time and again brush it clean, 

And let no dust alight. 
Kệ Tụng: Kệ đà —Hymn——Chant. 
Kệ Tứ Liệu Giản Của Đại Sư Vĩnh 
Minh: Four options or choices from Yung 
Ming Master: 
Có Thiền có Tịnh, như cọp mọc sừng, đời nầy 
làm thây người, đời sau làm Phật. 
To practice bothe Zen and the Pure Land, one 
1s like a tiger with horns, 1n the present life the 
cultivator Is a teacher of man, ¡in the future he 
wIll be a Buddha or a patriarch. 
Có Thiền không Tịnh, mười tu chín lạc đường 
To practice Zen without the Pure Land, nine 
out of ten seekers of the way will take the 
wrong road. 
Không Thiền có Tịnh, vạn tu vạn chứng. 
To practice the Pure Land without the Zen, ten 
thousand practice, ten thousand will go to the 
ripht way. 
Kệ Tự Tánh Của Lục Tổ Huệ Năng: The 
verse on the Self-Nature of the Sixth Patriarch 
Hui neng. 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, 
Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. 
How unexpected! 
The self-nature is pure in 1tself. 
The self-nature 1s orginally neither produced 


nor destroyed. 
The self-nature 1s originally complete 1n 1fself. 


The self-natire Is originally without 
movemeIt, 
The self-natire can produce the ten 


thousand dharmas. 
Kệ Vô Tướng Của Lục Tổ Huệ Năng: 
NÑo-Mark Stanza from Hui-Neng Patriarch— 
Lục tổ muốn nhắc nhở người tu không nên tìm 
lỗi người, vì càng dùng thời gian để tìm lỗi 
người chúng ta càng xa đạo—Patrlarch Hui- 
neng wanted to remind the cultivafors try not 
to see anybody”s faults, but our own because 
the more time we spend to find other people”s 
faults the farther we are away from the Path: 
e _ Nhược kiến tha nhơn phi (nếu là bậc chân 
tu, chúng ta không bao giờ thấy lỗi đời) 
He who treads the path in earnesf, see not 
the mistake of the world. 
e Tự phi khước thị tả (Nếu như thấy lỗi 
người, mình chê thì mình cũng là kém dỡ) 
]f we find faults with others, we ourselves 
are also in the wrong. 
e  Tha phi ngã bất phi (Người quấy ta đừng 
quấy). 
When other people are in the wrong, we 
should ignore 1t. 
e Ngã phi tự hữu quá (Nếu chê là tự ta đã 
có lỗi). 
For 1t 1s wrong for us to find faults. 
se - Đản tự khước phi tâm. 
By getting rid of the habit of fault-finding, 
e_ Đả trừ phiền não phá (Muốn phá tan 
phiền não). 
We cut of a source of defilement. 
e _ Tắng ái bất quan tâm (Thương ghét chẳng 
để lòng). 
When neither hatred nor love disturb our 
mind. 
e _ Trường thân lưỡng cước ngọa (Nằm thẳng 
đôi chân nghỉ). 
Serenely we sleep. 
Km Chế: To refrain. 


1013 


Kênh Càng: Bulky. 

Kết: 

(A) Nghĩa của “Kết The meanings of 

“Bond” 

e  Trói buộc: To te a knotBound—Tie— 
Knot—Settle——Wnd up——To form. 

e  Trói buộc của luân hồi sanh tử: The bond 
Of transmieration. 

(B)_ Phân loại “Kết —Categories of “bonds” 


1) Tam Kết: Three bonds—See Tam Kết. 

2) Ngũ Kết: Five bonds to mortality—See 
Ngũ Kết. 

3) Ngũ Hạ Phần Kết: The five bonds ¡n the 
lower desire-realms or the lower fetters— 
See Ngũ Hạ Phần Kết. 

4) Ngũ Thượng Phần Kết: The fñive higher 


bonds of desire still exist in the upper 
realms of form and formlessness—See 
Ngũ Thượng Phần Kết. 

Cửu Kết: The nine bonds that bind men to 
mortality—See Cửu Kết. 

Kết Án: To condemn—To sentence—To 
COnVICI. 

Kết Bạn: To make friends. 

Kết Bệnh: Bệnh của sự trói buộc vào dục 
vọng và sanh tử luân hổi — The disease of 
bondage to the passions and reincarnation. 

Kết Cuộc: The end. 

Kết Duyên: Kết duyên (với Phật Pháp) để 
được độ sau nầy. Căn bản 84.000 kiếp qua mà 
Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đã dạy 
trong Kinh Pháp Hoa cho 16 vị đệ tử để trở 
thành 16 vị Phật, mà Phật Thích Ca là lần tái 
sanh thứ I6ó—To form a cause or basis, to form 
a connection, e.ø. for future salvation. The 
basis or condition laid 84,000 kalpas ago by 
Mahabhijna-Jnanabhibhu In his teaching of the 
Lotus Suữra to I6 disciples who became 
1ncarnate as I6 Buddhas, for the subsequent 
teaching of the Lotus scriptures by Sakyamuni, 
the last of the 16 incarnations, to his disciples. 
Kết Duyên Chúng: Một trong Tứ Chúng, do 


5) 


duyên kiếp trước còn nông cạn, chưa được độ 

nên kết nhân duyên đắc đạo sau nầy, với hy 

vọng cải thiện nghiệp chướng trong tương 

la —The company or multitude of those who 

noe become Budhists In the hope of Iimproved 

karma ïn the future, one of the four groups of 

disciples. 

#* For more Information, please see Tứ Chúng 
(B) 4). 

Kết Giải: 

1) Trói buộc và giải thoát: Bị phiền não trói 

buộc và giải thoát tự tạ —Bondage and 

release. 

Giải thoát khỏi sự trói buộc: Giác ngộ 

được lý mà giải thoát—Release from 

bondage. 

Kết Giảng: Kết thúc một bài thuyết trình 

trong buổi bế mạc (kỳ an cư kiết hạ hay buổi 

nhóm họp chư Tăng Ni —Concluding an 

address, or the address, 1.e. the final day of an 

assembly. 

Kết Giao: Làm bạn với ai—To form a 

friendship with someone. 

Kết Giới: See Kiết Giới. 

Kết Hà: Dòng sông trói buộc của khổ đau 

hay phiển não—The river of bondage, i.e. of 

suffering or Illusion. 

Kết Hạ: See Kiết Hạ. 

Kết Hợp: To associate—To unite—To 

combine. 

Kết Kinh: See Kiết Kinh. 

Kết Lậu: Kết và lậu là tên gọi khác của 

phiền não. Trói buộc và luân hồi sanh tử là do 

bởi dục vọng —Bondase and reincarnation 

because ofthe passions. 

Kết Liên: To League—To unite—To ally. 

Kết Liễu: To finish—To conclude—To 

close——To end. 


2) 


Kết Luận: To end—To conclude—To come 
to a conclusion (an end)—Conclusion. 


Kết Nạp: To admit. 


1014 


Kết Nghĩa: To make friends—To be friends 
with someone. 

Kết Nghiệp: Sự trói buộc của nghiệp, hay 
nghiệp là kết quả của sự trói buộc của dục 
vọng—The bond of karma, the karma resulting 
from the bondage to passions or delusions. 

Kết Nguyện: 

I1) Kết thúc hay hoàn thành lời nguyện: To 
conclude a vow. 

Ngày bế mạc đại hội an cư kiết hạ: The 
last day of an assembly (of a summer 
retreat). 


2) 


Kết Oán: To create enemies. 

Kết Phược: Tên khác của phiển não, dục 
vọng hay phiên não trói buộc thân tâm—To tie 
and knot, I.e. in the bondage of the passions, or 
delusion. 

Kết Quả Của Nghiệp: Karmic results—The 
natural reward or retributon for a deed, 
brought about by the law of karma. 

Kết Sanh: Sự trói buộc vào tái sanh hay thân 
trung hữu chết đi để thác sanh vào thai mẹ 
(theo Câu Xá Luận: “lúc lâm chung thì trung 
hữu đối với hai tâm niệm trái ngược nhau là 
yêu và ghét sẽ hiện khởi, đến khi nhập thai thì 
đẩy bỏ cái tâm ghét chỉ chừa lại cái tâm yêu, 
bảo đây là của mình, rồi từ đó sinh vui mừng, 
nên các uẩn lớn thêm lên, thân trung hữu liền 
mất đi và sinh hữu hay kết sanh đã thành)— 
The bond of rebirth. 

Kết Sử: See Kiết Sử. 

Kết Tặc: Những kẻ trói buộc hay những tên 
giặc, ý nói dục vọng và phiền não—Binders 
and robbers, the passions, or delusion. 

Kết Tập Kinh Điển: Đức Phật đã nhập diệt, 
nhưng giáo lý của Ngài vẫn còn lưu truyễển 
đến ngày nay một cách trọn vẹn. Mặc dù giáo 
huấn của Đức Thế Tôn không được ghi chép 
ngay thời Ngài còn tại thế, các đệ tử của Ngài 
luôn luôn nhuần nhã nằm lòng và truyền khẩu 
từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Vào thời Đức 


Phật còn tại thế, biết chữ là đặc quyển của 
giới thượng lưu ở Ấn Độ, vì thế truyền khẩu 
giáo lý là một dấu hiệu cho thấy dân chủ được 
coi trọng trong truyền thống Phật giáo đến 
mức cách trình bày giáo pháp bằng văn 
chương đã bị bỏ quên. Nhiều người không biết 
chữ, cho nên truyền khẩu là phương tiện phổ 
thông và hữu hiệu nhứt để gìn giữ và phổ biến 
giáo pháp. Vì có nhiều khuynh hướng sai lạc 
về giáo pháp nên ba tháng sau ngày Đức Thế 
Tôn nhập diệt, các đệ tử của Ngài đã triệu tập 
Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo để đọc 
lại di ngôn của Phật. Lịch sử phát triển Phật 
giáo có nhiều Hội Nghị kết tập kinh điển với 
những hoàn cảnh vẫn có phần chưa rõ. Lúc 
đầu các hội nghị nầy có thể là những hội nghị 
địa phương chỉ tập hợp vài cộng đồng tu sĩ. 
Sau đó mới có những nghị hội chung—The 
Buddha has passed away, but His sublime 
teaching still exists In 1s complete form. 
Although the Buddha°s Teachings were not 
recorded durng His time, his 
preserved them, by committing to memory and 
transmiftted them orally from generation to 
øeneration. At the time of the Buddha, literacy 
was a privilepe of the elite in India, and this 
another indication of the premium placed on 
democracy within the Buddhist tradition that 
lteraw formulation of the 
neglected for so long. Many people were not 
literate, so word of mouth was the unIversal 


disciples 


teaching was 


medium for preservation and dissemination of 
the Dharma. Three months after the Buddhaˆs 
Parinirvana, there were some fendencies fo 
misinterpret or aftempts were being made to 
pollute His Pure Teaching; therefore, his 
disciples convened Counclls for gathering 
Buddha”s sutras, or the collection and fixing of 
the Buddhist canon. In the development of 
Buddhism, several councils are known, the 
history of which remains partially obscure. 
These (Councils were originally probably 
localassemblles of  Individual monastc 


1015 


Ngài Đại Ca Diếp nói: “Nếu ta thay đổi 
luật, người ta sẽ nói đệ tử của Đức Cô 
Đàm thay đổi luật lệ trước khi ngọn lửa 


communities that were later reported by 
tradition as general councIls. 
()Q Hội Nghị Kết Tập Lần Thứ Nhất—The 


First Council: Ba tháng sau ngày Đức Phật 
nhập diệt (vào khoảng năm 543 trước Tây 
Lịch), do nhận thấy có khuynh hướng diễn 
dịch sai lạc và xu hướng suy yếu về giới 
luật trong nội bộ Tăng Già sau khi Phật 
nhập diệt, nên Đại Hội kết tập kinh điển 
lần thứ nhất được vua A Xà Thế tổ chức 
tại hang Pippala, có sách lại ghi là hang 
Saptaparni, trong thành Vương Xá thuộc 
xứ Ma Kiệt Đà. Dù vị trí và tên của hang 
vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng 
không có gì nghi ngờ là Hội Nghị thứ nhất 
đã diễn ra tại thành Vương Xá. Các học 
giả đều thừa nhận rằng Hội Nghị Kết Tập 
lần thứ nhất nầy chỉ bàn về Kinh Tạng 
(Dharma) và Luật Tạng (Vinaya), phần 
Luận Tạng không được nói đến ở đây. 
Trong hội Nghị nầy có 500 vị Tỳ Kheo 
tham dự, trong đó có ngài Đại Ca Diếp, 
người được trọng vọng nhất và là bậc 
trưởng lão, và hai nhân vật quan trọng 
chuyên về hai lãnh vực khác nhau là Pháp 
và Luật là ngài A Nan và Ưu Ba Li đều có 
mặt. Chỉ hai phần Pháp và Luật là được 
trùng tụng lại tại Đại Hội lần thứ nhất. 
Tuy không có nhiều ý kiến dị biệt về 
Pháp, có một số thảo luận về Luật. Trước 
khi Đức Phật nhập diệt, Ngài có nói với 
ngài A Nan rằng nếu Tăng Đoàn muốn tu 
chính hay thay đối một số luật thứ yếu cho 
hợp thời, họ có thể làm được. Tuy nhiên, 
vào lúc đó ngài A Nan vì quá lo lắng cho 
Đức Phật nên quên không hỏi những luật 
thứ yếu là những luật nào. Vì các thành 
viên trong Hội Nghị không đi đến thỏa 
thuận về những luật nào thuộc về thứ yếu 
nên ngài Ma Ha Ca Diếp quyết định 
không có luật lệ nào đã được đặt ra bởi 
Đức Phật có thể được thay đổi, và cũng 
không có luật lệ mới nào được đưa ra. 


thiêu Ngài chưa tắt.” Trong Hội Nghị nầy, 
Pháp được chia làm hai phần và mỗi phần 
được trao cho một vị trưởng lão cùng với 
đệ tử của vị ấy ghi nhớ. Pháp được truyền 
khẩu từ thầy đến trò. Pháp được tụng 
niệm hằng ngày bởi một nhóm Tỳ Kheo 
và thường được phối kiểm lẫn nhau để 
bảo đảm không có sự thiếu sót cũng như 
không có gì thêm vào. Các sử gia đều 
đồng ý truyền thống truyền khẩu đáng tin 
cậy hơn văn bản của một người viết lại 
theo trí nhớ của mình vài năm sau hội 
nghị. Nhiều người nghi ngờ hiện thực lịch 
sử của Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển lần 
đầu nây, nhưng có thể là việc biên soạn 
những văn bản Kinh Luật thiêng liêng đầu 
tiên diễn ra tương đối sớm. Vào lúc Đại 
Hội sắp kết thúc, có vị Tăng tên là Purana 
được những người tổ chức mời tham gia 
vào giai đoạn bế mạc của Đại Hội, Purana 
đã khước từ và nói rằng ông chỉ thích nhớ 
lại những lời dạy của Đức Phật như ông 
đã từng nghe từ chính kim khẩu của Đức 
Phật. Sự kiện nầy cho thấy tự do tư tưởng 
đã hiện hữu từ thời khai mở của cộng 
đồng Phật giáo —Three months after the 
passing of the Buddha (in about 543 B.C.), 
detecting tendencles withinn the Sangha 
toward loss of discipline, as well as 
misinterpreting His Pure Teaching, the 
First Council was organized by King 
Ajatasatru, and held at the Pippala cave, 
some said near the Saptaparni cave, at 
RaJagriha in Magadha. Even thoupgh the 
site and name of the cave have not yet 
been definiely identified. Nonetheless, 

there 1s no dispute about the fact that 1 IS 
at RaJagrha that the First Council met. Ït 1s 
accepted by crifical scholars that the Eirst 
Council setled the Dharma and the 


1016 


Vinaya, and there 1s no ground for the 
view that Abhidharma formed part of the 
canon adopted at the First Council. In this 
Council, there were 500 Bhiksus, among 
them  Maha-Kasyapa the 
respected and elderly monk, and two very 
1mportant persons who specialized im the 
two different areas which are sutras and 
Vinaya were present. One was Ananda and 
the other was Upali Only these two 
sections, the Dharma and the Vinaya, 
were reci(ed at the First Council. Though 
there were no differences of opinion on 
the Dharma, there was some discussion 
about the Vinaya rules. Before the 
Buddha'ˆs Parinirvana, he had told Ananda 
that If the Sangha wished to amend or 
modIfy some minor rules, they could do 
so. However, on that occasion Ananda was 
so overpowered with grief because the 
Buddha was about to pass away, he forgot 
to ask the Master what the minor rules 
were. As the members of the Council 
were unable to agree as to what 
the minor rules Maha- 
Kasyapa finally ruled that no disciplinary 
rule laid down by the Buddha should be 
changed, and no new ones should be 
introduced. Maha-Kasyapa said: “If we 
changed the rules, people wIll say that the 
Buddha's disciples changed the rules even 
before his funeral fire has ceased 
burning.” At the Council, the Dharma was 
divided Into varlous parfs and each part 
was assigned to an Elder and his pupils to 
commit to memory. The Dharma was then 
passed on from teacher to pupil orally. 
The Dharma was recited daily by groups 
of people who often cross check with each 
other to ensure that nO OmISSIONS OFT 
additions were made. Historians agree that 
the oral tradition 1s more reliable that a 
report wrifen by one person from his 


WaS ImOSE 


constituted 


a) 


b) 


memory several years after the event. The 
historicity of this Council is doubted by 
many. Nevertheless, 1t 1s likely that the 
first collection of writings took place 
relatively early. At the end of the First 
Council, a monk named Purana was 
invited by the organizers fo parficipate In 
the closing phases of the council, but he 
declined, saying that he would prefer to 
remember the teachings of the Buddha as 
he had heard 1t from the Buddha himself. 
Thịs fact indicates the freedom of thought 
existed at the time of the beginning of 
Buddhist communIty. 

Ngài Đại Ca Diếp, người được mọi người 
trọng vọng nhất mà cũng là bậc trưởng 
lão, là chủ tịch Hội Nghị —Maha Kasyapa, 
the most respected and elderly monk, 
presided at the First CouncI]. 

Kế đó, ngài Đại Đức Ưu Ba Li/Upali trùng 
tụng lại những giới luật của Phật bao gồm 
luật cho cả Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Ngài 
Ưu Ba Li đã tụng đọc 80 lần các văn luật 
trong 90 ngày mới hoàn tất nên còn gọi là 
“80 tụng luật.” Đây cũng là giới luật căn 
bản cho Phật giáo về sau nầy bao gồm 
những văn bản sau đây——Then, Venerable 
Upali remembered and recited all the 
rules set forth by the Buddha (rules of the 
Order), including all rules for monks and 
Venerable UDpali recied eighty 
tmes all these rules in 90 days. These 
rules Include: 

Luật Thập Tụng: Sarvastivada-Vinaya. 
Luật Tăng Kỳ: Samghika-Vinaya. 

Luật Tứ Phần: Dharmagupta-Vinaya. 

Luật Ngũ Phần: Mahissasaka-Vinaya. 

Kế đó nữa là ngài A Nan, người đệ tử 
thân cận nhất của Phật trong suốt 25 
năm, thiên phú với một trí nhớ xuất sắc. 
Lúc đầu đã không được xếp vào thành 
viên Hội Nghị. Theo Kinh Tiểu Phẩm, sau 
đó vì có sự phản đối của các Tỳ Kheo 


nuns. 


q) 


1017 


quyết liệt bênh vực cho A Nan, mặc dù *** Eor more information, please see A Nan 


ông nầy chưa đắc quả A La Hán, bởi vì 
ông có phẩm chất đạo đức cao và cũng vì 
ông đã được học kinh tạng và luật tạng từ 
chính Đức Bổn Sư. Sau cùng A Nan đã 
được Đại Ca Diếp chấp nhận vào Hội 
Nghị. A Nan đã trùng tụng lại tất cả 
những gì mà Đức Phật nói, gồm những bộ 
kinh sau đây —Then, Venerable Ananda, 
the closest disciple and the attendant of 
the Buddha for 25 years. He was endowed 
with a remarkable memory. First Ananda 
was not admitted to the First Councll. 
According to the Cullavagsa, later other 
Bhikhus objected They 
strongly Interceded for Ananda, though he 
had not attained Arhathood, because of 
the hiph moral standard he had reached 
and also because he had learnt the 
Dharma and vinaya from the Buddha 
himself. Ananda was eventually accepted 
by Mahakasyapa Into the CouncIl, and was 
able to recie what was spoken by the 
Buddha (sutras and doctrines), including 
the following sutras: 

Năm bộ kinh A Hàm, còn gọi là A Kiệt 
Ma—Five Agamas. 

Trường A Hàm: Dirghagama Sutra (skt)— 
Ghi lại những bài pháp dài—Collection of 
Long Discourses. 

Trung A Hàm: Madhyamaga Sutra (skÙ—— 
Ghi lại những bài pháp dài bậc trung— 
Collection of Middle-Length Discourses. 
Tăng Nhất A Hàm: Anguttara-agama 
Sutra (skÙ)—Ghi lại những bài pháp sắp 
xếp theo số—Collection of Gradual 
SayInøs. 

Tạp A Hàm: Samyuktagama Sutra (skÙ—— 
Ghi lại những câu kinh tương tự nhau— 
Collection of Kindred Sayings. 

Tiểu A Hàm: Khuddaka-agama (skt)—Ghi 
lạ những câu kệ ngắn—Smaller 
Collection. 


the  decision. 


Đà in Vietnamese-English Section. 


I Đại Hội Kết Tập Lần Hai—The Second 


Councll: 


(A) Đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai được 


tổ chức tại thành Xá Vệ (Tỳ Xá Ly), 100 
năm sau ngày Phật nhập diệt. Đại Hội nầy 
được tổ chức để bàn luận về một số giới 
luật (có sự không thống nhứt về giới luật). 
Không cân thiết phải thay đổi những giới 
luật ba tháng sau ngày Đức Phật nhập diệt 
vì lẽ không có gì thay đổi nhiều về chính 
trị, kinh tế và xã hội trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi nầy. Nhưng 100 năm sau, 
một số chư Tăng (theo giáo lý nguyên 
thủy) nhận thấy cần phải có sự thay đổi 
một số giới luật thứ yếu. Các nhà sư thuộc 
phái Vaisali đã chấp nhận vàng và bạc 
của thí chủ cúng dường. Yasha, một môn 
đổ của A Nan, còn đưa ra chín điều trách 
cứ đối với các thành viên của cộng đồng 
Vaisali, nhứt là việc ăn uống vào những 
thời điểm bị cấm, về việc dùng rượu, về 
việc các nhà sư cùng một cộng đồng lại 
làm lễ Bố Tát một cách phân tán, vân 
vân. Hội Nghị lần thứ hai được mô tả cụ 
thể hơn nhiều trong các văn bản, nói 
chung được thừa nhận vững chắc về mặt 
lịch sử The Second Council was held at 
Vaisali 100 years after the passing of the 
Buddha. This Council was held to discuss 
some XVinaya rules (there was some 
disunity concerning matter of discipline). 
There was no need to change the rules 
three after the Buddha”s 
Parinirvana because little or no political, 
economic or social changes took place 
during that short Interval. But 100 years 
later, 
change cerfain minor rules One hundred 
years after the First Council, the Second 
Council was held to discuss some Vinaya 
rules. There was no need to change the 


months 


some monks saw the need to 


(B 


` 


1018 


rules three months after the Parinirvana of 2) Buổi trưa khi mặt trời đã qua bóng hai 


the Buddha bcause litfle or no political, 
economic or social changes took place 
during that short Interval. But 100 years 
later, some monks saw the need to change 
certain minor rules. The Second Council 
1S considerably better documented in the 
texts that the first and 1s generally 
recognized as a historical event. The 
Vaisall monks had accepted gold and 
silver from lay adherents In violation of 
the Vinaya rules. Moreover, they were 
accused by Yasha, a student of Ananda”s, 
of nine further violations, including taking 
food theểề © wrong time, separate 
observance of the Dposatha by monks of a 
communty, and 


at 
drnking alcoholic 
beverages. 

Những nhà sư chính thống cho rằng không 
có gì nên thay đổi, trong khi những vị 
khác thuộc phái Bạt Kỳ ở Tỳ Xá Ly 
(Vaisali) đã khai trừ trưởng lão Da Xá 
(Yasha) ra khỏi cộng đồng với nhiều lời 
buộc tội ngài. Họ đã để nghị mười điểm 
thay đổi như sau—The orthodox monks 
said that nothing should be changed, while 
the monks of the Vajji from Vaisali 
expelled Yasha from the community 
because of his accusations. They Insisted 
on modifying some rules as follows: 

Cho phép đựng muối trong sừng trâu hay 
các đồ chứa bằng sừng: Singilonakappa 
(p)—Gián tiếp cho phép sát sanh để lấy 
sừng, trong khi phái chính thống cho rằng 
việc mang muối đựng trong cái sừng rỗng 
bị coi như phạm giới cấm Ba Dật Đề thứ 
38, về việc cấm tôn trữ thực phẩm và giới 
sát sanh —Allowing monks and nuns to 
store salt in buffalo?s horns, while the 
orthodox monks considered carrying salt 
in a hollowed horn. This practice 1s 


3) 


4) 


5) 


a) 


ngón tay vẫn ăn được: Dvangulakappa 
(p)—Vẫn được phép ăn sau giờ ngọ. Việc 
nầy coi như bị cấm trong Ba Dật Đề thứ 
37 về giới không được ăn sau giờ ngọ— 
Allowing monks and nuns to eat in the 
afternoon: The practice of taking meals 
when the shadow is two fingers broad. 
This practice against Pacitiya 37 which 
forbids the taking of food after midday. 
Được đi qua một làng khác ăn lần thứ hai: 
Gamantarakappa (p)—Sau khi ăn rồi, đi 
đến nơi khác vẫn ăn lại được trong cùng 
một ngày. Việc làm nầy coi như bị cấm 
trong Ba Dật Để thứ 35 về giới cấm ăn 
quá nhiều—Allowing monks and nuns to 
eat the second time In a day: The practice 
of going to another village and taking the 
second meal there on the same day. This 
pracice forbids in Pacitiya 35 which 
forbids over-eating. 

Cho Bố tát ở riêng trong một khu: 
Avasakappa (p & skÙ—Thực hiện nghi 
thức Bố Tát (Uposatha) tại nhiều nơi 
trong cùng một giáo khu. Điều nầy trái 
với các giới luật Mahavagga về sự cư trú 
trong một giáo khu——Allow retreats for 
spiritual refreshment In a private place: 
The of the Uposatha 
ceremonies In varIous places In the same 


observance 


parish. This practice contravenes the 
Mahavagga rules of residence In a parish 
(sima). 

Được phép hội 
Anumatikappa (p). 
Dù không đủ số quy định như tam sư thất 
chứng, hội nghị vẫn có hiệu lực như 
thường —Allowing ordination to proceed 


nghị với thiểu số: 


even though there are not enouegh three 
superilor monks and seven wifnesses (see 
Tam Sư Thất Chứng). 


contrary to Pacittiya 38, which prohibis b) Được phép yêu cầu chấp nhận một hành 


(forbids) the storage of food and killing. 


động sau khi đã làm. Đây là vi phạm kỹ 


6) 


7) 


8) 


9) 


a) 


b) 


1019 


luật—Obtaining sanction for a deed after 
1t 1s done. This also amounfs to a breach 
of monastic discipline. 

Cho làm theo các tập quấn trước: 
Acinakappa (p)—Đây cũng là vi phạm kỹ 
luật—AIlowing monks and nuns to follow 
and habits (customary 
practces and precedents): This 1s also 
opposed to the rules. 

Cho uống các loại sữa sau bữa ăn: 
Amathitakappa (p)—Cho phép uống các 
loại sữa dù chưa được lọc. Điều nầy trái 
với Ba Dật Đề thứ 35 về luật ăn uống quá 
độ—AIllowing monks and nuns to drink 
unrefined milk after the meal. This 
practice 1s In contravention of Pacittiya 35 
which prohibifs over-eating. 

Được uống rượu mạnh hòa với đường và 
nước nóng: Jalogim-patum (p)—Việc làm 
nầy trái với Ba Dật Đề thứ 51, cấm uống 
các chất độc hại—Allow monks and nuns 
to drink the drinking of toddy. Thịs 
practice 1s opposed to Pacittiya 51 which 
forbids the drinking of Intoxicants. 

Được ngồi tự do khắp nơi: Adasakam- 
nisidanam (p) 

Được phép ngồi các chỗ rộng lớn, không 
cần phải theo quy định ngày trước của 
Đức Phật—AIlowing monks and nuns to 
sit down wherever they like to, not to 
follow rules set forth by the Buddha 
before. 

Được dùng tọa cụ không có viển tua. 
Việc nầy trái với Ba Dật Đề thứ 89, cấm 
dùng tọa cụ không có viển—Allow using 
a rup which has no fringe. This 1s confrary 
to Pacittiya 89 which prohibits the use of 
borderless sheets. 


ther customs 


10) Được giữ vàng bạc: Jataruparajatam (p)— 


Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni được phép cất 
giữ vàng bạc, cũng như được nhận vàng 
bạc từ đàn na tín thí. Điều nầy trái với 


giới luật thứ lI§ trong Nissagglya- 


(C 


~< 


pacItiya—Allowing monks and nuns to 
sdore gold and silver, and they are 
allowed to accept gold and silver. This 
practce ¡s forbidden by rule 18 of the 
Ñissaggiya-pacIttiya. 

Đại Đức Da Xá công khai tuyên bố những 
việc làm nầy là phi pháp. Sau khi nghe 
phái Bạt Kỳ phán xử khai trừ mình ra khỏi 
Tăng Đoàn, Da Xá (Yasha) liền đi đến 
Kausambi để tìm kiếm sự bảo hộ của các 
nhà sư có thế lực trong các vùng mà Phật 
giáo bắt đầu phát triển (Avanti ở phía tây 
và ở miền nam). Da Xá mời họ họp lại và 
quyết định để ngăn chận sự bành trướng 
của việc chà đạp đạo giáo và bảo đảm 
việc duy trì luật tạng. Sau đó Da Xá đi 
đến núi A Phù, nơi trưởng lão Tam Phù 
Đà đang sống để trình lên trưởng lão mười 
điều để xướng của các tu sĩ Bạt Kỳ. Da 
Xá yêu cầu trưởng lão Tam Phù Đà xem 
xét tánh cách nghiêm trọng của vấn để. 
Trong khoảng thời gian nầy có sáu mươi 
vị A La Hán từ phương Tây đến và họp lại 
tại núi A Phù, cũng như tám mươi tám vị 
khác từ Avanti và miễn Nam cũng gia 
nhập với họ. Các vị nầy tuyên bố đây là 
vấn đề khó khăn và tế nhị. Họ cũng nghĩ 
đến trưởng lão Ly Bà Đa ở Soreyya, vốn 
là người nổi tiếng uyên bác và từ tâm. 
Nên họ quyết định cùng nhau đến gặp 
trưởng lão để xin sự hỗ trợ của ngài—The 
Venerable Yasha openly declared these 
practice to be unlawful. After the sentence 
of excommunicatlon had been passed on 
him, he then went to Kausambi to seek 
support from Influential monks In all areas 
(to which Buddhism had spread (the 
western counfry of Avanti and of the 
southern counfry). He ¡nvited them to 

assemble and decide the question 1n order 
to stop the ørowth of irreligion and ensure 
the preservation of the Vinaya. Next, he 
proceeded to Mount Ahoganga where 


1020 


Sambhuta Sanavasi dwelt to show him the 
ten thesis advocated by the Vajjian monks. 
He asked the venerable to examine the 
quesfion 1n earnest. About the same time, 
some sixty Arhats from the Western 
Country and eighty-eight from Avanti and 
the Southern Country came to assemble 
Ahoganga. These 
declared the queston to be hard and 
subtle. They thought of the Venerable 
Revata who was at Soreyya and was 
celebrated for his learning and piety. So 
they proposed to met him and enlist his 
support. After a good deal of travelling 
they met the 
Sahajat. On the advice of Venerable 
Sambufa Sanavasi, Yasha approached the 
Venerable Revafta and explained the Issue 
to him. One by one, Bhikshu Yasha 
broupht up the ten poinfts and asked for his 
opinion. Each one of them was declared to 
be Invalid by the Venerable Revata. 


on  Mount monks 


Venerable Revata at 


(D) Trong khi đó, các tu sĩ Bạt Kỳ cũng chẳng 


(E 


`~ 


ngồi yên. Họ cũng đến Câu Xá Di để xin 
được trưởng lão Ly Bà Đa ủng hộ. Họ 
dâng cho ông nhiều lễ vật hậu hỷ nhưng 
đều bị ông từ chối. Họ lại dụ dỗ được đệ 
tử của ông là Đạt Ma thỉnh cầu dùm họ, 
nhưng trưởng lão vẫn một mực chối từ. 
Trưởng lão Ly Bà Đa khuyên họ nên trở 
về Tỳ Xá Ly là nơi xuất phát vấn để để 
mở ra cuộc tranh luận: Meanwhile, the 
Vajjian monks were not idle. They also 
went to Sahajati In order to enlist the 
support of the Venerable Revata. They 
offered him a lot of presents, but he 
refused with thanks. They also induced his 
disciple, Ủttara, to take up theIr cause, but 
he failed. At the suggestion of Revata, the 
monks proceeded to Vaisali in order to 
settle the dispute at the place of Its origIn. 

Cuối cùng, nghị hội Vaisali tập hợp 700 
nhà sư, tất cả đều là A La Hán, còn gọi là 


hội nghị các trưởng lão. Tỳ Kheo A Dật 
Đa được chỉ định làm người tổ chức. 
Trưởng lão Sabbakhami được bầu làm chủ 
tịch ủy ban. Từng điểm một của mười điều 
cho phép của phái Bạt Kỳ được xem xét 
kỹ càng. Vì thấy 10 điều thay đổi trên 
hoàn toàn vô lý nên một phán quyết của 
hội nghị đồng thanh tuyên bố việc làm 
của các nhà sư Bạt Kỳ là phi pháp. Kết 
quả là các nhà sư Bạt kỳ ở Tỳ Xá Ly 
(Vaisali) đã bị một ủy ban gồm bốn nhà sư 
thuộc cộng đồng phương tây và bốn vị 
thuộc cộng đồng phương đông coi là có 
tội. Họ đều chấp nhận sự phán quyết mà 
không phản kháng. Những thầy tu vi phạm 
giới luật coi như đã không tôn trọng luật 
chính thống và đã bị khiển trách tùy theo 
lỗi lầm. Do đó giới luật trong lần kết tập 
nầy hầu như không thay đổi. Trong văn 
bản tiếng Pali và Sanskrit của Luật Tạng 
đều có kể lại hội nghị nầy: Finally a 
councill composed of 700 monks, all 
arhats, also called the Council of the 
Theras. Bhikshu Ajita was appointed the 
seatregulator. The Venerable Sabbakami 
was elected president. The ten points were 
examined carefully one by one. After 
seeing these above ten changes were so 
unreasonable. The unanimous verdict of 
the assembly declared the conduct of the 
Vajjian monks to be unlawful. As a result, 
they (Vajlian monks of Vaisall) were 
found guilty by a commiftee composed of 
four monks from eastern and four from 
wesfern regions, respectively. The Vaisali 
monks accepted this judgment without any 
oppostion. The cerring monks 
declared in violation of the orthodox code 
of discipline and censured accordingly. 

Thus, ¡in this council, rules of monastic 
discipline have virtually 
unchanged. Records of this council are 
in both the Pali and Sanskrit 


W€F€ 


remained 


found 


(F) 


1021 


versions of the Vinaya-Pitaka. 

Nghị Hội lần thứ hai đánh dấu sự phân 
phái giữa phe bảo thủ và phe tự do. Người 
ta kể lại, nhóm sư Bạt Kỳ đã triệu tập một 
Hội Nghị khác có mười ngàn tu sĩ tham dự 
với tên là Đại Chúng Bộ. Vào thời đó, dù 
được gọi là Đại Chúng Bộ, nhưng chưa 
được biết là Đại Thừa: The Second 
Council marked a division between the 
conservative and the liberal. It is said that 
Vajjiian monks of Vaisali held another 
Councel which was attended by 
thousand monks. It was called The Great 
Couneil (Mahasangiti). Even though 1t was 
called Mahasanghika, It was not yet 
known as Mahayana at that time). 


ten 


(IDĐại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ 


Ba—The Third Council: Hội nghị thứ ba 
được tổ chức tại thành Hoa Thị dưới sự 
bảo trợ của vua A Dục, một Phật tử tại gia 
nổi tiếng—The Third Council was held at 
Pataliputra, sponsored by King Asoka, a 
celebrated Buddhist layman. 


(A) Nguyên nhân đưa đến Hội Nghị— 


a) 


Reasons for the Third Concil: 

Một nhà sư thuộc thành Hoa Thị tên là 
Đại Thiên đưa ra luận điểm cho rằng một 
vị A La Hán có thể để cho mình bị cám 
dỗ, nghĩa là có những sự xuất tinh ban 
đêm và không trừ bỏ được sự ngu sỉ cũng 
như những nghi ngờ về giáo thuyết. Cuối 
cùng A La Hán có thể tiến bước theo con 
đường giải thoát, theo Đại Thiên, nhờ ở 
một sự giúp đở bên ngoài và nhờ gia tăng 
khả năng tập trung, do đó những cơ may 
cứu rỗi của người đó là nhờ ở việc lặp đi 
lặp lai một số âm thanh. Những ý kiến 
khác nhau về những luận điểm ấy dẫn tới 
sự phân chia các sư thành hai phe: A monk 
from Pataliputra, Mahadeva, put forward 
the following position: An arhat 1s still 
subJect to tempfation, that 1s, he can have 
nocturnal emissions. He 1s not yet free 


b) 


C) 


from ignorance. In addition, he 1s still 
subJect to doubts concerning the teaching. 
Moreover, according to according to 
Mahadeva*`s view, an arhat can make 
progress on the path to enliphtenment 
through the helpof others and, through the 
ufferance of certain sounds, he can further 
his concenfration and thus advance on the 
path. Differing views on these points led 
to division of the monks 1nfo two camps. 
Tự cho mình đông hơn, những người bảo 
vệ những luận điểm của Đại Thiên tự gọi 
mình bằng cái tên Mahasanghika hay 
cộng đồng lớn, còn những đối thủ của họ, 
do những người “Cũ” đại diện, đó là 
những vị nổi bậc về đại trí và đại đức, thì 
tự gọi mình là “Sthavira”: Those who 
affirmed these points of Mahadevaˆs, and 
who believed themselves to be in the 
maJority, called themselves Mahasanghika 
or Great Community. Their opponenfs, 
represented by the “elders,” who were 
distinguished by outstanding wisdom and 
virtue, called themselves Sthavira. 

Với việc vua A Dục đi theo đạo Phật, 
nhiều tu viện nhanh chóng phát triển về 
mặt vật chất và các tu sĩ có một đời sống 
đầy đủ dễ chịu hơn. Nhiều nhóm dị giáo 
đã bị mất nguồn thu nhập nên ngã theo 
Phật giáo. Tuy nhiên, dù theo đạo Phật, 
nhưng họ vẫn giữ tín ngưỡng, cách hành 
trì, cũng như thuyết giảng giáo lý của họ 
thay vì giáo lý đạo Phật. Điều nầy khiến 
cho trưởng lão Mục Kiển Liên Tư Đế Tu 
đau buôn vô cùng, nên ông lui về ở 
một nơi hẻo lánh trong núi A Phù suốt bẩy 
năm. Số người dị giáo và tu sĩ giả hiệu 
ngày một đông hơn những tín đổ chân 
chánh. Kết quả là trong suốt bẩy năm 
chẳng có một tự viện nào tổ chức lễ Bố 
Tát hay tự tứ. Cộng đông tu sĩ sùng đạo từ 
chối không chịu làm lễ nầy với những 
người dị giáo. Vua A Dục rất lo lắng về sự 


) 
an 


1022 


xao lãng nầy của Tăng chúng nên phải ra 
lệnh thực hiện lễ Bố Tát. Tuy nhiên, vị 
đại thần được nhà vua giao phó nhiệm vụ 
nầy đã gây ra một vụ thẩm sát đau lòng. 
Ông ta hiểu sai mệnh lệnh nhà vua nên đã 
chặt đầu những tu sĩ không chịu thực hiện 
lệnh vua. Hay tin nầy, vua rất đau lòng. 
Ngài đã cho thỉnh trưởng lão Mục Kiền 
Liên Tư Đế Tu về để tổ chức hội nghị: 
With the conversion of King Asoka, the 
material prosperlty of the monasferles 
gørew by leaps and bounds and the monks 
lived in ease and comfort. The heretics 
who had lost their Income were attracted 
by these prospects to enter the Buddhist 
Order. They continued, however, 
adhere to their old faiths and practices and 
preached their doctrines ¡instead of the 
doctrines of the Buddha. 
extreme distress to Thera Moggaliputta- 
Tissa who retired to a secluded retreat on 
Mount Ahoganga and stayed there for 
seven years. The number of heretics and 
false monks became far larger than that of 
the true believers. The result was that for 
seven years no Uposatha or retreat 
(Pavarana) ceremony was held in any of 
the monasteries. The community of the 
faithful monks refused to observed these 
festivals with the heretics. King Asoka 
was filled with distress at this failure of 
the Sangha and sent commands for the 
observance of the Ủposatha. However, a 
grievous blunder was commifted by the 
Minister who was entrusted with this task. 


{O 


This caused 


Hs misunderstood the command and 
beheaded several monks for their refusal 
to carry out the King”s order. When this 
sad news reported to Asoka, he was se1zed 
with grief and apolog1zed for this misdeed. 
He then invited Magsgaliputta Tissa to hold 
the Third Counecil. 


d) Do đó mà Hội Nghị thứ ba được tiến hành 


(B) 


với nhu cầu thanh khiết hóa Phật pháp 
đang lâm nguy do sự xuất hiện của nhiều 
hệ phái khác nhau với những luận điệu, 
giáo lý và cách hành trì đối nghịch nhau: 
Thus the Third Council was held by the 
need to establish the purity of the Canon 
which had been imperilled by the rise of 
different sects and their rival claims, 
teachings and practices. 

Thấy thế vua A Dục cho tổ chức Đại Hội 
kết tập kinh điển lần thứ ba tại thành Ba 
Tra Lợi Phất (Hoa Thị Thành, thủ đô cổ 
của Tích Lan), khoảng vào thế kỷ thứ ba 
trước Tây Lịch. Vua A Dục đã đích thân 
chọn 60.000 vị Tỳ Kheo tham dự Hội 
Nghị. Trong khi đó trưởng lão Mục Kiển 
Liên Tư Đế Tu đã phụng mệnh vua A Dục 
chọn ra một ngàn vị Tăng tinh thông tam 
tạng kinh điển kết tập chánh pháp. Hội 
nghị đã bàn thảo trong chín tháng về 
những ý kiến dị biệt giữa những Tỳ Kheo 
của nhiều phái khác nhau. Tại Đại Hội 
nầy, sự khác biệt không chỉ hạn hẹp trong 
Giới Luật, mà cũng liên quan đến Giáo 
Pháp nữa. Đây không phải là một hội nghị 
toàn thể mà chỉ là một cuộc nhóm họp 
nhỏ thôi. Lúc kết thúc Hội Nghị, ngài Mục 
Kiên Liên Tư Đế Tu (see Mục Kiển Liên 
Tư Đế Tu), đã tổng hợp vào một cuốn 
gọi Thuyết Sự Luận 
(Kathavatthupakarana), bác bỏ những 
quan điểm và lý thuyết dị giáo cũng như 
những sai lầm của một số giáo phái. Giáo 
lý được phê chuẩn và chấp thuận bởi Đại 
Hội được biết là Theravada hay Nguyên 
Thủy. Vi Diệu Pháp được bao gồm trong 
Đại Hội nầy —Seeing this division, King 
Asoka organized the Third Council (n the 
Thid Century B.C.) at Pataliputra, the 
old capital of Ceylon. King Asoka himself 
assipned 60,000 monks to participate In 
ths Council. To obey the order of king 
Asoka, Thera Tissa thereafter elected a 


sách là 


l(© 


~< 


1023 


thousand monks who were well versed In 
the three Pitakas to make a compilation of 
the true doctrine. The Council lasted for 
nine  months the different 
opinon among the Bhiksus of different 
secfs. At this CouncIl the differences were 
not confined to the Vinaya but also 
connected with the Dharma. This was not 
a general Councll, but rather a party 
meeting. At the end of this Council, the 
President of the Council, Moggaliputtra- 
Tissa compiled a book called the 
Kathavatthu refuting the heretical, false 
views and theorles held by some sectfs. 
The teaching approved and accepted by 
this Council was known as Theravada. The 
Abhidharma Pitaka was ¡included at this 
Councll. 

Bố Tát Thuyết Giới: Upavasatha-Sila. 

Kết Tập Tam Tạng Kinh, Luật, Luận: 
Tripitaka, Sutra, Vinaya, and Abhidharma. 
Một trong những thành quả quan trọng của 
Hội Nghị lần thứ ba là nhiều phái đoàn 
truyền giáo đã được gởi đi khắp các xứ để 
hoằng dương Phật pháp. Sau Đại Hội kết 
tập lần thứ ba, người con của Vua A Dục, 
ngài Hòa Thượng Mahinda,và người con 
gái tên Tăng Già Mật Đa, đã mang Tam 
Tạng Kinh Điển đến Sri-Lanka, cùng với 
những lời bình luận của Hội Nghị nầy. Họ 
đã đạt được thành công rực rỡ tại đảo 
quốc nầy. Những kinh điển được mang về 
Sri-Lanka vẫn được giữ gìn cho đến ngày 
nay không mất một trang nào. Những kinh 
điển nầy được viết bằng chữ Pali, căn cứ 
vào ngôn ngữ của xứ Ma Kiệt Đà là ngôn 
ngữ của Đức Phật. Chưa có gì gọi là Đại 
Thừa vào thời bấy giờ. Ngoài ra, qua 
những chỉ dụ của vua A Dục, chúng ta 
được biết thêm về những phái đoàn truyền 
giáo Phật giáo được nhà vua cử đi đến các 
nước xa xôi ở Á Châu, Phi Châu và Âu 
Châu. Phật giáo đã trở thành một tôn giáo 


(tO  điscuss 


quan trọng của nhân loại phần lớn là nhờ 
ở các hoạt động của phái đoàn nầy —One 
of the Imporfant results of thei Council 
the dispatch of missionarles tfO 
different countries of the world for the 
propagation of Buddhism. After the Third 
Counecil, Asoka”s Son, Venerable 
Mahinda, the  kings dauphter, 
Sanghamitta, brought the Tripitaka to SrI- 
Lanka, along with the commenfarles that 
were reci(ed at the Third Council. They 
were exfraordinarilly successful in this 
1sland. The texts brought to Sri-Lanka 
were preserved until today without losing 
a page. The text were written In Pali 
the Magadhi 
language spoken by the Buddha. There 
was nothing known as Mahayana at that 
time. Besides, from the edicts of king 
Asoka, 
misslons he sent to far-off countriles 1n 
Asia, Afirca, and Europe. Ït 1s to a large 
extent due to these missionary actiVIties 
that Buddhism became one of the most 
1mportant religions of mankind. 


WaS 


and 


based on 


whích was 


we know of various Buddhist 


(D) Sự xuất hiện của Đại Thừa—Coming of 


Mahayana: Giữa thế kỷ thứ nhất trước 
Tây Lịch và thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, 
hai từ Đại Thừa và Tiểu Thừa xuất hiện 
trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vào thế 
kỷ thứ hai sau Tây Lịch, Đại Thừa được 
định nghĩa rõ ràng. Ngài Long Thọ triển 
khai triết học “Tánh Không” của Đại 
Thừa và chứng minh tất cả mọi thứ đều là 
“Không” trong một bộ luận ngắn gọi là 
Trung Quán Luận. Vào khoảng thế kỷ thứ 
tư sau Tây Lịch, hai ngài Vô Trước và Thế 
Thân viết nhiều tác phẩm về Đại Thừa. 
Sau thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, những 

nhà Phật giáo Đại Thừa giữ vững lập 
trường rõ ràng nầy, từ đó hai từ Đại Thừa 
và Tiểu Thừa được nói đến. Chúng ta 
không nên lẫn lộn Tiểu Thừa với Nguyên 


1024 


Thủy, vì hai từ nầy hoàn toàn khác nhau. 
Nguyên Thủy Phật Giáo nhập vào Sri- 
Lanka vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, 
lúc chưa có Đại Thừa xuất hiện. Phái Tiểu 
Thừa xuất hiện tại Ấn Độ, có một bộ phận 
độc lập với dạng thức Phật Giáo tại Sri- 
Lanka—Between the First Century B.C. to 
the First Century A.D., the two terms 
Mahayna and Hinayana appeared ¡n the 
Saddharma Pundarika Sutra or the Sutra of 
the Lotus of Good Law. About the Second 
Century A.D. Mahayana became clearly 
defined.  Nagajuna developed the 
Mahayana philosophy of Sunyata and 
proved that everything 1s void In a small 
text called Madhyamika-karika. About the 
Fourth Century, there were Asanga and 
Vasubandhu who wrote enormous amounf 
of works on Mahayana. After the Flirst 
Century A.D., the Mahayamsts took a 
definite stand and only then the terms of 
Mahayana and Hinayana were Introduced. 
We must not confuse Hinayana with 
Theravada because the terms are not 
synonymous. Theravada Buddhism went 
to SriLanka during the Third Century 
B.C. when there was no Mahayana at all. 
Hinayana sects developed in India and 
had an existent independent from the form 
of Buddhism existing in Sri-Lanka. 


(IV)Hội Nghị lần thứ tư The Fourth Council: 
(A) Hội nghị nầy dường như chỉ là hội nghị 


(B 


` 


của một phái, phái Sarvastivadin, hơn là 
một hội nghị chung thật sự —The fourth 
council seems also to have been the synod 
of a particular school, the Sarvastivadins, 
more than a general councIl. 

Đại hội kết tập kinh điển lần thứ tư được 
tổ chức tại thành Ca Thấp Di La 
(Kashmir) khoảng năm 70 trước Tây Lịch, 
dưới sự tổ chức của Vua Ca Nị Sắc Ca 
(Kanishka), nhưng lần nầy chỉ có sự tham 
dự bởi phái Nhất Thiết Hữu Bộ, chứ 


không được phái Nguyên Thủy thừa nhận 
(Sau thời vua A Dục khoảng 300 năm tức 
là vào khoảng năm 70 trước Tây Lịch, 
miễn tây bắc Ấn Độ có vua Ca Nị Sắc Ca 
(Kanishka), rất kính tin Phật pháp, thường 
thỉnh chư Tăng vào triều thuyết pháp. Vì 
thấy pháp không đồng và luật lệ của 
nhóm nầy khác với nhóm kia, nên vua bèn 
chọn 500 Tăng sĩ kiến thức uyên bác, và 
triệu thỉnh ngài Hiếp Tôn Giả (Parsvika) 
tổ chức hội nghị kết tập kinh điển lần thứ 
tư. Hội nghị để cử Thượng Tọa Thế Hữu 
(Vasumitra) làm chủ tọa, còn ngài Mã 
Minh được mời từ Saketa đến để soạn 
thảo Luận Thư (commentaries) đồng thời 
là Phó chủ tọa, địa điểm là tịnh xá Kỳ 
Hoàn ở Ca Thấp Di La (Kashmir). Mục 
đích kỳ kết tập nầy là giải thích rõ ràng ba 
tạng kinh điển, gồm 300.000 bài tụng. Sau 
đó chế ra bản đồng, đúc chữ in lại tất cả, 
cho xây bửu tháp để tàng trử kinh điển. 
Không phải như ba lần kết tập trước, lần 
nầy nghĩa lý kinh điển được giải thích rõ 
ràng. Tuy nhiên, ngài Hiếp Tôn Giả 
Parsvika) là một vị đại học giả về Hữu 
Bộ, vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishka) cũng tin 
theo Hữu Bộ, nên sự giải thích trong lần 
kết tập nầy đều y cứ vào “Nhất Thế Hữu 
Bộ (Sarvastivadah).” Chủ đích của Hội 
Nghị là phân tích lại một phần Vi Diệu 
Pháp nhằm ngăn ngừa một số khuynh 
hướng cải cách bên trong cộng đồng. 
Nhiều nguồn tin cho biết có sự tham dự 
của 500 vị A La Hán và 600 vị Bồ Tát tại 
hội nghị nầy. Nghị Hội được triệu tập theo 
sự để xuất của một cao tăng uyên thâm 
Phật pháp là Hiếp Tôn Giả. Ngài Thế 
Hữu (Vasumitra) làm chủ tịch Hội Nghị, 
trong khi ngài Mã Minh được mời đến từ 

Saketa, làm Phó chủ tọa, và cũng là người 
lo biên soạn quyển Mahavibhasa, một 
quyển bình giải về Vi Diệu Pháp. Hội 
Nghị nầy chỉ giới hạn trong việc kết tập 


1025 


những lời bình. Có vẻ như là chủ thuyết * 


nào tranh thủ được sự đồng ý rộng rãi nhất 
thì được chú ý nhất. Mà dường như các tu 
sĩ của trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ 
chiếm đa số. Và rất có thể là các chỉ 
nhánh quan trọng của trường phái 
Sarvastivada gồm những hệ phái không 
chính thống cũng đã tham dự với số lượng 
khá đông. Không có chứng cớ là Phật giáo 
Đại Thừa và Nguyên Thủy đã tham dự. 
Tuy nhiên, do sự bành trướng quan trọng 
sau đó của phong trào Sarvastivadin, 
người ta thừa nhận hội nghị nầy có tâm 
quan trọng chung như một Đại Hội Kết 
Tập Kinh Điển Phật Giáo—The fourth 
Great Council was held around 70 B.C. in 
Kashmmr under the patronage of King 
Kanishka, but as the doctrine promulgated 
were exclusively Sarvastivada school. Ït 1s 
not recognized by the Theravada. The 
Counel was held to discuss new 
I1nterpretatlon of part of the Abhidharma 
that was Intended to forestall reformaftory 
tendencies. According fo VarIOus SOUFC€S, 
this Council was attended by 500 arhats as 
well as 600 Bodhisattvas. King Kanishka 
summoned this Council at the Instigation 
of an old and learned monk named Parsva. 
The primcipal role 1s 
Vasumitra, while Asvaghosa, who was 
invited from Saketa to help supervised 
the wrting of the Mahavibhasa, a 
commentary on the Abhidharma. There 1s 
no evidence that Mahayana Buddhism was 
represented 1n this Council. However, 
because of the great Importance later 
atfained by the Sarvastivadins, this synod 
came to be evaluated as a Council having 
general authority. 

Mười muôn (100.000) bài tụng để giải 
thích Kinh Tạng: Sutra Pitaka. 

Mười muôn bài tụng để giải thích Luật 
Tạng: Vinaya PItaka. 


ascribed to 


Mười muôn bài tụng để giải thích Luận 
Tạng: Hiện nay vẫn còn 200 quyển A Tỳ 
Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận do Ngài 
Huyền Trang dịch—Abhidharma Pitaka. 
See Ca Ni Sắc Ca in Vietnamese-English 
Section. 


(V) Đại hội kết tập kinh điển lần thứ năm 


được vua Mindon của Miến Điện tổ chức 
năm 1871 (Buddhist year 2414). Người ta 
nói có khoảng 2.400 tu sĩ có học vấn cùng 
các giáo sư tham dự. Các trưởng lão 
Jagarabhivamsa, Niindabhidhaja và 
Sumangala Sami luân phiên chủ trì hội 
nghị. Công việc kết tập và ghi lại Tam 
Tạng kép dài trên năm tháng trong hoàng 
cung và kinh điển được khắc vào 729 bản 
đá cẩm thạch và lưu trữ tại Mandalay. 
Điều đáng chú ý là nhiều ấn bản khác 
nhau đã được xử dụng để đối chiếu trong 
hội nghị nây: The fifth council was held in 
1871 at the Instance of King Mindon of 
Burma. It is said that about 2,400 learned 
monks and teachers participated in the 
Council. The elders Jagarabhivamsa, 
Narindabhidhaja and Sumangala Sami 
presided ¡1n turn. The reciaton and 
recording of the Tripitaka on marble 
continued for about five months In the 
royal palce and the Tipitika was carved on 
729 marble slabs and preserved at 
Mandalay. It should be noted that various 
available editions of the Tripitaka were 
used for comparison and references In this 
CounecIl. 


(VD)Đại hội kết tập kinh điển lần thứ sáu được 


tổ chức tại Ngưỡng Quang, thủ đô của 
Miến Điện vào năm 1954. Có khoảng 
2500 Tỳ Kheo uyên bác trên khắp thế giới 
(từ Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Népal, 
Cam Bốt, Thái Lan, Lào, và Pakistan) 
tham dự, trong đó có khoảng năm trăm Tỳ 
Kheo Miến Điện, uyên thâm trong việc 
nghiên cứu và hành trì giáo lý của Đức 


1026 


Phật, được mời đảm nhận việc kiểm lại 
văn bản tam tạng kinh điển Pali. Hội nghị 
khai mạc năm 1954, và hoạt động liên tục 
đến ngày trăng tròn Vaisakha năm 1956, 
nghĩa là trong dịp kỷ niệm 2.500 năm 
ngày Đức Phật nhập Niết Bàn: The sixth 
Great Council was held in Rangoon In 
1954. About 2,500 learned bhikkhus of the 
Various countries of the world (from India, 
Burmma, Ceylon, Nepal Cambodia, 
Thailand, Laos, and Pakistan), among 
which 500 bhikshus from Burma, who 
were well versed in the study and practice 
of the teachings of the Buddha, were 
invited to take the responsibility for re- 
examining the text of the entire Pali 
canon. The Great Council was Inaugurated 
in 1954, was to go on till the completion of 
1fs task at the full moon of Vaiskha in 
1956, that is, 2,500° anniversary of the 
Buddha”s mahaparinirvana. 


** Nhiều người cho rằng Đại Hội Kết Tập lần 


thứ năm và sáu là không cần thiết vì Kinh 
Điển đã hoàn chỉnh mỹ mãn sau lần kết 
tập thứ tư. Ngoài ra, còn có nhiều Hội 
Nghị khác ở Thái Lan và Tích Lan, nhưng 
không được coi như là Nghị Hội đúng 
nghĩa—Many people believed that the 
fifh and the sixth councills were not 
necessary because after the Fourth 
Councill, all Tripiaka scriptures were 
collected satisfactorily. Besides, there 
were many other Councils in Thailand and 
Ceylon, but they were not considered 
Councils In the true sense of the term. 

Hội nghị được triệu tập dưới triều vua 
Devanampiya Tissa (247-207 trước Tây 
Lịch). Hội nghị được chủ tọa bởi tôn giả 
Arittha. Hội nghị nầy được tổ chức sau khi 
phái đoàn truyền giáo của Hòa Thượng 
Ma Thẩn Đà, con vua A Dục, đến Tích 
Lan. Theo lời kể thì có sáu vạn A La Hán 


tham dự. Thượng Tọa Arittha (người Tích s 


Lan, đại đệ tử của Ma Thẩn Đà thuộc 
dòng Thera Simhala) tuyên đọc Pháp 
điển: A Council was held during the reign 
of King Devanampiya Tissa (247-207 
BC) under the presidentshp of 
Venerable Aritha Thera. This Council 
was held after the arrival in the island of 
Buddhist missionaries, headed by Thera 
Mahimda, a son of Emperor Ashoka. 
According to tradiion, sixty thousand 
Arhas took part ¡in the assembly. 
Venerable Thera Arittha, a Simhalese 
Bhikshu, a great discple of Thera 
Mahinda ¡in the line of Simhalese Theras, 
recited the Canon. 

Theo Sangitisamva thì một Hội Nghị được 
triệu tập dưới triểu vua Mahanama vào 
năm 516 Phật Lịch. Trong hội nghị nầy chỉ 
có các bài luận giải được dịch từ tiếng 
Simhala (Tích Lan) ra tiếng Ma Kiệt Đà 
(pali) bởi tôn giả Bhadhanta Busshaghosa: 
As mentioned ¡in the Sangitivamsa, 
another Council was held during the reign 
of King Mahanama ¡in 5Il6 Buddhist 
calendar in which only the commenfarles 
were translated from Sinhalese Into 
Magadhi (Pali) by Bhadanta Buddhaghosa. 
Một hội nghị khác diễn ra tại Sri-Lanka 
vào năm Phật Lịch 1587 dưới triểu vua 
Parakramabahu. Hội nghị nầy diễn ra 
trong hoàng cung và kéo dài một năm. 
Các đại trưởng lão tuyên tụng lại luận 
tạng của các Đại Trưởng Lão dưới sự chủ 
trì của tôn giả Đại Ca Diếp: Another 
Councl was held in 1587 Buddhist 
Calendar in the reign of King 
Parakramabahu. The conference took 
place in the royal palce and lasted for one 
year. The Council was presided by 

Venerable Mahakapsyapa, and 1t 1s said to 
have revised only the commentaries of the 
tripitaka of the Mahatheras. 

Một Hội Nghị khác đã diễn ra tại Thái 


1027 


Lan trong khoảng những năm 2000 hay 
2026 Phật Lịch, và kéo dài một năm. 
Nhằm xây dựng Phật giáo trên một nền 
tảng vững chắc, vua Sridharmacakravarti 
Tilaka Rajadhiraja, vị vua trị vì miền Bắc 
Thái Lan, đã triệu tập hội nghị nầy tại 
Chieng-MaI, lúc đó là kinh đô nước này: 
Another Council took place In Thailand 
in 2,000 or ín 2,026 Buddhist 
Calendar, and it lasted for one year. Ïn 
order to establish Buddhism on a firm 
basis, King Sridharmacakravarti Tilaka 
Rajadhraja the ruler of Northern 
Thailand called this Council in Chieng- 
Mai, his capital. 

Một hội nghị khác ở Thái Lan, diễn ra vào 
năm 2331 Phật Lịch, sau một cuộc chiến 
tranh giữa Thái Lan và một nước láng 
giểng. Kinh đô cũ của Thái là Ayuthia bị 
thiêu rụi và nhiều bộ sách cùng tam tạng 
cũng ra tro. Lại thêm Tăng chúng bị rối 
loạn và đạo đức sa sút vì tình trạng thù 
địch kéo dài. Thế nên vua Rama I cùng 
hoàng đệ của ông triệu tập hội nghị để lấy 
lại niềm tin của mọi người. Dưới sự bảo 
trợ của vương triều, có 218 trưởng lão và 
32 học giả cư sĩ họp lại làm việc liên tục 
trong một năm để kết tập bộ tam tạng: 
Another Council was held in Thailand in 
2331 Buddhist Calendar. After a war with 
1s neiphboring country, the old capital 
Ayuthia was destroyed by fire and many 
books and manuscripts of the Tripitaka 
were reduced to ashes. Moreover, the 
Sangha was disorganized and morally 
weakened by reason of prolonged 
hostility. Thus, King Rama I and his 
brother called for a Buddhist Council to 
restore the faith from everyone. Under the 
royal patronage, 2I8 elders and 32 lay 
scholars assembled together and continued 
the recitation of the Tripitaka for about a 
y€AT. 


either 


Kết Thán: Tán thán phần kết của bài kinh 
hay đoạn kinh—A sigh of praise at the close of 
a passaøe Of a sutra. 
Kết Thân: To join by marriage. 
Kết Thúc: See Kết luận. 
Kết Tóc Xe Tơ: To get married. 
Kết Trụ: Làm dấu kim cang ái trụ, như dấu 
hiệu của Đức Tỳ Lô Giá Na để kiểm soát quỷ 
thằn—-Đây là một phương pháp của Mật 
Tông—To make the sign of the Vajra armour 
and helmet, I.e. of Vairocana, in order tfo 
confrol the spirits—A method of the esoferic 
Sects. 
Kêu Án: To convic—To sentence—To 
condemn. 
Kêu Ca: To complain. 
Kêu Cứu: To call (cry) for help. 
Kêu La: To yell——To shout. 
Kêu Na: To beseech. 
Kêu Oan: To claim one”s innocence. 
Kêu Rêu: To backbite. 
Kêu Van: See Kêu nài. 
Kích Bác: To criticize—To find fault with. 
Kiêm: Cả hai—Both—AIso. 
Kiêm Đản Đối Đới: Bốn thời kỳ đầu của 
giáo thuyết Phật Đà được tông Thiên Thai 
định nghĩa là Kim Đản Đối Đới (bốn thời kỳ 
nầy đều nói về tướng) —The first four of the 
five periods of Buddha”s teaching defined by 
the T”len-T”a1 sect. 

I1) Kim: Thời Hoa Nghiêm nói về Viên Giáo 
và Biệt Giáo—-Combined  teaching, 
including the complete and differentiating 
doctrines, the period of Avatamsaka Sutra. 


2) Đản: Thời A Hàm chỉ nói về Tạng Giáo 
Tiểu Thừa—Sole, i.e. Hinayana only, 
that of Agamas. 

3) Đối: Thời Phương Đẳng, bốn giáo Tạng 


Thông Biệt Viên được thuyết giảng đối 
chiếu với nhau—Comparative, all four 
forms of doctrines being compared, the 


1028 


period of the Vaipulya Sutras. 

Đới: Thời Bát Nhã Viên giáo được hé mở 

để hoàn thiện những giáo thuyết ở Tạng 

Thông Biệt ——Inclusive, that of the Prajna, 

when the perfect teaching was revealed as 

the fulfilment of the rest. 

Kiêm Lợi: Cả hai cùng có lợi (cả mình lẫn 

người đều được lợi lạc)—Mutual benefit; to 

benefit self and others. 

Kiếm: 

1) Lưỡi Kiếm: A sword (a two-edged sword). 

2) Tìm kiếm: To search for——To look for. 

Kiếm Ba: Kampa or Bhukampa (skt)—Chấn 

Địa Thiên—Deva of earthquakes. 

Kiếm Chác: To make profit 

Kiếm Chuyện: To find fault with—To 

seek/pick a quarrel with. 

Kiếm Lâm Địa Ngục: Asipattra (sk)—Một 

trong mười sáu tiểu địa ngục, địa ngục rùng 

kiếm—One of the sixteen small hells, the hell 

Of the forest of swords, or sword-leaf trees. 

Kiếm Luân Pháp: Một hệ thống kiếm xoay 

để hàng phục ma quân—A system of 

revolving swords for subduing demons. 

Kiếm Ma Xá Đề: Kiếm Ma Xá Đế. 

1) Ma quân: A spirit or dẻemon. 

2) Con để của dục vọng không kểm chế 
được: The ungovernable, son of Kama 
(Love and Lust). 

Kiếm Sơn: Kiếm Lâm Địa Ngục, and Địa 

Ngục in Vietnamese-English Section. 

Kiếm Thụ Địa Ngục: See Kiếm Lâm Địa 

Ngục. 

Kiềm Chế: To subdue—To master one's 

passions——To overcome. 

Kiềm Chế Dục Vọng: To dominate one's 

pASSlons. 

Kiểm Hãm: To check—To control. 

Kiểm Tổa: To restrain—To bind. 

Kiểm: To check—To revise. 


4) 


Kiểm Duyệt: To censor—Censorship. 


Kiểm Soát: Samyama or Sannama (p)— 

Control—Restraint—Self-control. 

Kiểm Soát Các Căn: Samyatendriyah (p)— 

Control of senses. 

Kiểm Soát Và Quân Bình: Checks and 

balances 

Kiểm Tra: To examine—To 1nspect. 

Kiên: 

1) Vai: Shoulder. 

2) Kiên định: Drdha (skÐ——Firm—Firmly 
fixed—Reliable. 

Kiên Chí: Persevering—Constant—Patient 

Kiền Cố: Vững chắc không thay đổi hay 

không bị lay chuyển—Firm and sure. 

Kiên Cố Huệ: Trí huệ không gì lay chuyển 

được —Strong in wisdom. 

Kiên Cố Lâm: Rừng cây Sa La nơi Đức Phật 

nhập diệt (vì rừng cây Sa La không hề tàn dù 

hạ hay dù đông nên gọi là Kiên Cố Lâm)— 

The grove of Sala trees, in which Sakyamuni 

died. 

Kiên Cố Ý: Ý chí vững chắc không gì lay 

chuyển được—Firm-willed. 

Kiên Cố Ý Bồ Tát: Kiên Cố Ý Bồ Tát trong 

Thai Tạng Giớ—Firm-Willed Bodhisattva in 

the Garbhadhatu. 

Kiên Định: To be determined. 

Kiên Gan: Persevering—Patient. 

Kiên Hạ: Vai kể 

shoulder—One next to another. 

Kiên Lao: Chỉ sự vững chắc của đất—Firm 

and stable; that which 1s stable, the earth. 

Kiên Lao Địa Thần: Còn gọi là Kiên Lao 

Địa Thiên, hay Kiên Lao Địa Kỳ, tên của vị 

Nữ Thần Đại Địa, tức là đất vững bển và Thần 

kiên cố—-The earth-goddess, or đeity, or 

SpITII. 

Kiên Mãn Bồ Tát: Dhrtiparipurna (sk)—Vị 

Bổ Tát kiên cố viên mãn, về sau thành Phật 

hiệu là Hoa Túc An Hành Phật —The firm and 


va Shoulder by 


1029 


complete bodhisattva, who 1s to be Buddha 
Padma-vrsabha-vikramin, aftending 
Padmaprabha. 

Kiên Nhẫn: Persevering—Patient. 
Kiên Pháp: Ba việc bảo đảm cho những 
người tín tâm vào tái sanh (ý nói nếu quên đi 
thân mệnh, vứt bỏ của cải thế tục mà tu đạo 


on 


thì sẽ có được cái thân vô cực, cái mệnh vô 
cùng, và cái tài vô tận) —The three things 
assured to the faithful In reincarnation. 


I1) Thân tướng hảo: Người tu đạo sẽ được cái 
thân vô cực—A good body. 

2) Trường Thọ: Mệnh vô cùng—A long life. 

3) Tài sản vô biên: Tài vô tận—Boundless 


wealth. 
Kiên Quyết: Firm—Determined. 
Kiên Thân: See Kim Cang Thân. 
Kiên Thệ Sư Tử: Sư Tử Kiên Thệ, hay thệ 
nguyện xả thân của sư tử khi đã ngộ đạo. Đức 
Thích Ca Mâu Ni trong tiền kiếp khi còn ở 
nhân vị đã nói về công đức của áo cà sa cho 
sư tử Kiên Thệ lông vàng nghe. Nghe xong sư 
tử bèn thể nguyện xả thân—The firmly 
vowing lion, 1e. Sakyamuni In a previous 
1ncarnation. 
Kiên Thực: Kiên thật —Firm and solid. 
Kiên Thực Tâm: Tâm kiên thật không gì có 
thể thay đối hay lay chuyển được——Firm heart. 


Kiên Trí: 

I1) Trí huệ không có gì có thể thay đổi hay 
lay chuyển được: Eirm knowledge or 
wisdom. 

2) Tên của Kim Cang Thần: Name of 


Vajrapan—See Vajrapan 1m 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Kiên Trì: To persevere. 

Kiên Tuệ: See Kiên Ý. 

Kiên Ý: Sthiramati (sk)—Còn gọi là Kiên 

Tuệ——Firm mind, also called firm wisdom. 

I1) Tâm ý hay trí tuệ kiên cố không gì có thể 


thay đổi hay lay chuyển được: Firm mind l 


or wisdom. 

Bồ Tát Sa La Mạt Để, thuộc Phật Giáo 
Đại Thừa, xuất hiện sau khi Đức Phật 
nhập diệt khoảng 700 năm: Name of 
Sthramati Bodhisattva, an early Indian 
monk of the Mahayana, about 700 years 
after the Buddhaˆs nirvana. 


2) 


3) Bổ Tát Tất Xỉ La Mạt Để, soạn bộ Nhập 
Đại Thừa Luận: Sthiramati Bodhisattva 
who composed The Commentarles on 
Entering Mahayana. 

Kiến: 

(A) Nghĩa của Kiến-The meanings of 


“Kiến.” 

1) Giáo lý: Theory——Doctrine. 

2) Kiến lập: 

e - Kiến lập cơ sở: To found—To set up—To 
establish-—To build a school, a market, a 
house, etc. 

e - Kiến lập môn phái: To found or to set up a 

school of thought or practice. 

Kiến Giải (thấy): Darsana (sk—Nại Lạt 

Xả Nang—Suy nghĩ tìm tòi để hiểu rõ mà 

chọn lựa (khẳng định sự lý, kể cả ý nghĩa 

chính đáng và không chính đáng)— 

Seeing—DIiscerning——Views——Opinions—— 

Judgment—Thinking—Reasoning—— 

Discriminating—Selecting truth. 


3) 


4) Niềm tin: Belief. 
5) Thấy: Seeing— Thấy bằng—Seeing by: 
a) Cái thấy của phàm phu—The seeing of 


ordinary people: Dassanam (p)—Darsana 
(skÐ. 
e - Quan sát: Observing. 
e Chú ý: Noticing. 
e - Khảo sát: Examining. 
e _ Trầm ngâm suy tưởng: Contemplating. 
Cái thấy của bậc Thánh nhân—The 
seeing of saintly people: Darsayati (p)— 
Drisdarsam (skÐ. 
e _ Thấy bằng trực tâm: Seeing with the mind. 
Thấy bằng trực giác: Seeing by divine 
1ntuition. 


1030 


(B) Phân Loại Kiến—Categories of “Kiến.”—— 
For more information, please see Nhị 
Kiến, Ngũ Kiến Thô Thiển, Ngũ Kiến Vi 
Tế, Tà Kiến and Hữu Kiến. 

Kiến Ái: Tất cả mọi mê hoặc về lý như ngã 

kiến tà kiến, cũng như tất cả mọi mê hoặc về 

tham, sân, si đều là gốc rễ của khổ đau phiển 
não—Views and desires are the root of all 

suffering, i.e. the illusion that the ego 1s a 

reality the  consequent 

pASSlons. 

** For more information, please see Kiến 

Hoặc Tư Hoặc and Tam Hoặc. 

Kiến Chánh: 

I) Thấy đúng theo Chánh Pháp: Seeing 

correctly. 

Tên của một đệ tử Đức Phật, nghi ngờ về 

hậu thế: Name of a disciple of the Buddha 

who doubted a future life. 

Kiến Chánh Kinh: Một vị đệ tử của Phật 

tên là Kiến Chánh, nghi ngờ về hậu thế. Nhân 

đó Phật đã đưa ra nhiều thí dụ để bác bỏ 
những thiên kiến mê chấp (đoạn kiến và 
thường kiến) của Tỳ Kheo Chánh Kiến—A 

Bodhisattva name “Correct Vision,” a disciple 

of the Buddha who doubted a future lIfe, to 

whom the Buddha 1s said to have delivered the 
contents of the Correct Vision Sutra. 

Kiến Chân: Tattva-dris (skt—Perceiving 

truth—Thấy được chân tánh tuyệt đối của vạn 

hữu——To behold truth or ultimate reality. 

Kiến Chấp: View-attachment. 

Kiến Chí Bộ La: Kancipura (sk)—Kiến Chí 

Thành—Kinh đô của Dravida, bây giờ là 

Conjevaram, khoảng chừng 48 dậm về phía 

tây nam Madras—Capitadl of Dravida, the 

modern Conjevaram, about 48 miles south- 
west of Madras. 

Kiến Chính: See Kiến Chánh. 

Kiến Chướng: Các loại tà kiến dấy lên gây 

chướng ngại cho Bồ Để Tâm——The obstruction 

of heterodox views to enlightenmernt. 


and desires and 


2) 


Kiến Đà Ca: Kanthaka (skt—Ngựa “kiền 
trắc” mà Thái tử Tất Đạt Đa đã cỡi ra khỏi 
kinh thành để xuất gia (người ta nói con ngựa 
nầy là hóa thân của Đế Thích)—The horse on 
which Sakyamuni rode when he left home. 
Kiến Đại: Kiến tính bao trùm khắp pháp giới, 
một trong thất đại như sắc tính bao trùm khắp 
pháp giớ—Visibility or perceptibility as one 
of the seven elements of the unIverse. 
Kiến Đạo: 
I) Con đường của sự thấy biết chân lý: 
Darsanamarga (skt—Ditthimagsa (p)— 
The path of insight. 
Ditthapada (p)—Thấy được chân lý chấm 
dứt luân hồi sanh tử, như các bậc Thanh 
Văn và Sơ Địa Bồ Tát (bậc đã thấy được 
chân lý) —Theory, the way or staøe of 
beholding the truth, that of the 
Sravakas and the first stage of Bodhisattva 
(one who has seen the Truth). 
** For more Information, please see Tam Đạo 
(Bì. 
Kiến Đế: Chứng ngộ 
realization Of correct views. 
I1) Bậc Thánh chứng quả Dự Lưu trong Tiểu 
Thừa: The Hinayana stage of one who 
entered the stream of holy living. 
Bồ Tát Kiến Địa trong Đại Thừa (trên bậc 
sơ địa): The Mahayana stage after the first 
Bodhisattva stage. 
Kiến Địa: Thấy được chân lý Tứ Đế, vị thứ tư 
trong thập địa, tương đương với quả vị “Dự 
Lưu” trong Tiểu Thừa—The stage of insight— 
The discernment of reality of the four Noble 
Truths, the fourth in the ten sfaø©s Of progress 
toward Buddhahood, agreeing with the fruit of 
stream-entry of Hinayana. 
** For more Information, please see Thập 
Địa 
Bồ Tát Tam Thừa. 
Kiến Điền Đảo: Mắt nhận biết ngoại cảnh 
điên đảo hư ảo mà cho là thực, một trong ba 


2) 


1©. 


chân 


lý—The 


2) 


1031 


điên đảo —To see things upside down—To 

regard i1llusion as reality, one of the three 

subversions (subverters). 

** For more Information, please see Tam Điên 
Đảo. 

Kiến Độc: Chất độc hay sự độc hại của tà 

kiến—The poison of wrong views. 

Kiến Giải: Samakhya 

Comprehension—Understanding. 

Kiến Hành: Ratonal behaviou—See Ái 

Hành. 

Kiến Hiệu: Effective. 

Kiến Hoặc: Các loại phiền não và cám dỗ 

khởi lên từ tà kiến—Perplexities or illusions 

and tempfatlons arise from false views or 

of 


(sk)— 


theoriles—Delusive  views——Delusions 

VICWS. 

Kiến Hoặc Tư hoặc: Áo tưởng đưa đến tà 

kiến-lllusory or misleading views 

thoughts: 

I1) Kiến Hoặc: Các loại vọng kiến, phân biệt 

tà vạy, gây ra những mê hoặc——Delusions 

1n the visible world. 

Tư Hoặc: Lấy tình cảm mê chấp tham, 

sân, si, mà nghĩ cảm về vạn hữu trên thế 

gian—lllusions In the mental or moral 

world. 

** For more Information, please see Tam 
Hoặc. 

Kiến Huệ: Do sự tu tập thiển định mà được 

phát trí tuệ về các thứ kiến chấp——The wisdom 

Of ripht views, arising from dhyana meditation. 

Kiến Kết: Phiển não do tà kiến gây ra khiến 

chúng sanh lăn trôi trong luân hôi sanh tử, một 

trong cửu kết —The bond of heterodox views, 

which fastens the individual to the chain of 

transmieration, one of the nine attachments. 

*# For more information, please see Cửu Kết 

and Cửu Phược. 

Kiến Lập: Samaropa (sk0. 

e Xây dựng Thành lập —Sáng lập—To 
build—To establish-—To errec—To set 


and 


2) 


up—To found a school, sect, thought or 
practice. 

e - Sự khẳng định hay sự thiết lập lý trí, trái 
lại với đối lập: Assertion, or theory- 
making. Samaropa agaInst 
refutation (apavada). 

Kiến Lập Trí: Pratishthapikabuddhi (sk)— 

Cái trí nhờ đó một mệnh để được thiết lập— 

The Intelligeence whereby a proposition 1s set 

up. 

Kiến Lậu: Ảo tưởng tà kiến cho rằng những 

thứ giả hợp là có thật —The illusion of viewing 

the seeming as real. 

Kiến Nghị: Motion. 

Kiến Phân Biệt: Drishtivikalpa (sk)—Các 

thứ kiến giải dựa vào sự phân biệt nhị biên về 

hiện hữu -Views based on the dualistic 


stands 


discrimination of existence. 

Kiến Phật: Thấy báo thân và ứng thân của 
Phật —Beholding Buddha—To see Buddha. 

I1) Hàng phàm phu và nhị thừa, do cái biết 
phân biệt nên chỉ thấy được ứng thân của 
Phật: Due to clinging to discrimination, 
ordinary people and Hinayana see only 
the nirmanakaya or body of incarnation of 
the Buddha. 

Bồ Tát và Đại Thừa, không còn phân biệt 
nên thấy cả ứng thân và báo thân Phật: 
Bodhisatvas and Mahayana, 
clinging to discrimination, see both the 
body of incarnation (nrmanakaya) and the 
sprtual body or body bliss 
(sambhogakaya) of the Buddha. 

Những người không có duyên lành (không 
trồng căn lành) ở kiếp trước không thấy cả 
hai thứ ứng thân và báo thân: Those who 
did not cultivate øood roofs In their pasf 
lives, see neither nưrmanakaya nor 

sambhogakaya of the Buddha. 

Kiến Phi Kiến: Những cái dễ thấy dễ biết và 
những điều sâu sắc huyền diệu —The visible 
and the Invisible—Phenomenal and noumenal. 


2) 


without 


in 


3) 


1032 


Kiến Phược: Phiển não do tà kiến (cho 
những thứ giả hợp là có thật) gây ra, trói buộc 
con người vào vòng sanh tử—The bond of the 
1llusion of heterodox opinions which binds men 
and robs them of freedom (mistaking the 
seeming for the real). 
** For more information, please see Cửu Kết 
and Cửu Phược. 
Kiến Quốc: To found (build up) a state. 
Kiến Sơ: Tên của một ngôi chùa tọa lạc tại 
làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội, Bắc Việt Nam. Theo Thiển Uyển Tập 
Anh và Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng 
Lục, chùa được xây vào trước năm 820 bởi 
Thiền Sư Cẩm Thành người huyện Tiên Du. 
Trước kia sư tu ở chùa Phật Tích, sau được một 
ông phú hộ họ Nguyễn mời về Kiến Sơ lập 
chùa. Đến năm 820, bên Tàu là đời nhà 
Đường, có Thiển Sư Vô Ngôn Thông, trụ trì 
chùa Hòa An, thuộc tỉnh Quảng Châu, Trung 
Quốc, sang nước ta, đến làng Phù Đổng, được 
Thiển Sư Cảm Thành tôn làm Thầy, mời ở lại 
trụ trì chùa Kiến Sơ. Từ đó Kiến Sơ trở thành 
trung tâm của Thiển Phái Vô Ngôn Thông. 
Hiện tại trong chùa vẫn còn tượng Lý Công 
Uẩn và mẹ ông ở hai bên điện thờ Tam Bảo. 
Trong điện thờ Tổ có gác chuông với kiến trúc 
nổi bậc và chiếc khánh bằng đá cổ, đường 
kính 2 mét 3, chiếu cao sáu tấc, bể dầy 17 
phân. Kiến Sơ là một trong những ngôi chùa 
cổ của Việt Nam được xây cất trước thế kỷ thứ 
5, chùa đã được trùng tu nhiều lần—Name of 
a temple, located in Phù Đổng village, Gia 
Lâm district, Hà Nội province, North Vietnam. 
According to Thiển Uyển Tập Anh and Đại 
Nam Thiển Uyển Truyền Đăng Lục, the 
temple was built before 820 by Ch'an Master 
Cẩm Thành from Tiên Du district. He 
previously practised Buddhism at Phật Tích 
Pagoda, then was requested by a rich landlord, 
whose last name was Nguyễn, to move to Kiến 
Sơ temple and built it. In 820, during the Tang 


dynasty, Ch*an Master Wu Yun Tung, Head 
of Hòa An Temple in Kuang-Chou province, In 
China, arrived in Vietnam. He went to Phù 
Đổng village and later became Ch'an Master 
Cẩm Thành's teacher. He, then, was invited to 
say and appointed to be head of Kiến Sơ 
Temple. Since then, the temple has become 
the center of the Wu-Yun-Tl”?ung Sect. At 
present, the statues of Lý Công Uẩn and his 
mother are placed on the left and right sides of 
the temple's Buddhist Trniy. Inside the 
Patrlarch Hall is a remarkably architectural 
bell tower and an old stone gong, 2.3 meters 
wide, 0.60 meter hiph, 0.17 meter thick, has 
still been kept in the temple. Kiến Sơ ¡s one of 
the most ancient temples in Vietnam which 
was constructed before the fifth century. It has 
been rebuilt many times—See Cảm Thành. 
Kiến Tâm Kiến Tánh: Seeing (beholding) 
the Mind, beholding the Nature. 

Kiến Tánh: Nhìn thấy được Phật tánh hay 
nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Về 
mặt từ nghĩa, “kiến tánh” và “ngộ” có cùng 
một ý nghĩa và chúng thường được dùng lẫn 
lộn với nhau. Tuy nhiên khi nói về sự giác ngộ 
của Phật và chư tổ, người ta thường dùng chữ 
“ngộ” 

kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu nói 
thông dụng trong nhà Thiển—To behold the 
Buddha-nature within oneself or to see Into 
one°s own nature. Semantically “Beholding 
the Buddha-nature” and “Enlightenment” have 
virtually the same meaning and are often used 
1nterchangeably. In describing the 
enlghtenment of the Buddha the 
patriarchs, however, 1 Is often used the word 
“Enlightenmenf” rather than “Beholding the 
Buddha-nature.” The term “enliphtenmenf” 
Iimplies a deeper experilence. This Is a 
common saying of the Ch'an (Zen) or Intuitive 
School. 


Kiến Tánh Thành Phật: Thấy được tự tánh 


hơn là “kiến tánh” vì ngộ ám chỉ một 


and 


1033 


và thành Phật —To see one”s own nafure and 
become a Buddha—To behold the Buddha- 
nafure to reach the Buddhahood or to atfain 
enliphtenment. 
Kiến Tạo: 
Construct. 
Kiến Thiết: See Kiến Tạo. 
Kiến Thủ: Kiến chấp tà vạy, một trong tứ 
thủ—Clinging to heterodox views, one of the 
four kinds of clinging. 
** For more information, please see Tứ Thủ. 
Kiến Thủ Kiến: Drstiparamasra (skt). 
e Những tranh cãi do chấp vào ý kiến cố 
chấp vào thiên kiến của mình, một trong 


To build—To errec—To 


ngũ Kiến -Wrong views caused by 
atachment to ones  own ©rroneous 


understandines—Tlo hold heterodox 
doctrines and be obsessed with the sense 
Of the self. 

e _ Kiến thủ kiến (khư khư bảo thủ ý kiến của 
mình)—Conservative standpoint: Lối nầy 
là khuynh hướng của những người giữ lấy 
ý mình và chống lại sự thay đổi. Không ý 
thức được sự sai quấy, mà vẫn giữ ý, 
không thèm nghe người khác; hoặc vì tự 
ái hay vì cứng đầu ngang ngạnh cứ tiếp 
tục giữ cái sai cái dở của mình. Chẳng hạn 
như ở Việt Nam người ta có thói quen đốt 
giấy vàng mã theo phong tục của Trung 
Hoa trong đám tang. Kỳ thật, đấm tang 
theo nghi thức Phật giáo thật đơn giản. 
Thân bằng quyến thuộc tể tựu về tụng 
Kinh A Di Đà để hộ niệm cho người chết 
thoát khổ. Phật tử, nhất là chư Tăng Ni 
thích được hỏa táng hơn là địa táng vì 
cách nầy vừa đở tốn kém lại vừa hợp vệ 
sinh hơn. Hơn nữa, theo thời gian đất chôn 
sẽ tăng một cách đáng kể làm giảm đi đất 
dành cho sự canh tác và xây cất các công 
thự tiện ích khác—That 1s the tendency of 
those who maintain their point of view or 
resist and oppose change. For example, 


there are some out-dated customs still 
practiced using 
Chinese money papers and burning them 
at funeral ceremonies. In fact, Buddhist 
funeral ries are simple. Relatives and 
friends recite the Amitabha Sutra to help 
free the dead from suffering. Buddhists, 
especially monks and nuns, prefer 
cremation to burial, since the first mode 1s 
more economic, and hygienic than the 
second one. Moreover, with time, the 
burial grounds would extend considerably, 
reducing thus the 
cultivation and other utilities. 

** Eor more information, please see Ngũ Kiến 

Thô Thiển and Ngũ Kiến Vi Tế. 

Kiến Thủ Sứ: The trials of delusion and 

suffering from holding heterodox doctrines. 

Kiến Thức: Learning—Knowledge. 

Kiến Thức Phàm Phu: Worldly knowledge. 

Kiến Thức Phân Biệt Của Phàm Phu: 

Kiến thức biện biệt của phàm phu, phân biệt 

ta và người, đúng và sai—Differentiating 

knowledge—For ordinary beings, it is the 

everyday mind continually making distinction 

between self and others, ripht and wrong—— 

Provisional wisdom. 

Kiến Thức Rộng: Wide knowledge. 

Kiến Tính: See Kiến Tánh. 

Kiến Tranh: Cố chấp nơi ý kiến sai lâm của 

mình mà tranh cã —Wrangling on behalf of 

heterodox views; strIving fo prove them. 

Kiến Trọc: See Kiến Trược. 

Kiến Trược: Drsti-kasaya (skÙ—Tà kiến 

khởi lên làm vẩn đục Chánh Pháp, một trong 

ngũ  trược—Wrong which 

corruption of doctrinal views, one of the five 

COTTUptiOnS. 

** For more Information, please see Ngũ 

Trược. 
Kiến Tu: Kiến hoặc và tu hoặc (kiến hoặc là 


in Vietnam such as 


land reserved for 


VICWS cause 


1034 


mê hoặc về nghĩa lý mà bậc kiến đạo phải dứt 
bỏ; tu hoặc là mê hoặc về sự việc mà người tu 
phải loại trừ) —Wrong views and wrong views 
1n practice (heterodoxy). 

Kiến Tuệ: See Kiến Huệ. 

Kiến Tư: Views and thoughts—See Kiến 
Hoặc and Tư Hoặc. 

Kiến Tư Giới: The realm of view and 
thought. 

Kiến Tướng: Chuyển Tướng Theo Khởi 
Tín Luận, do cái nghiệp tướng thứ nhất mà 
chuyển hóa thành các tướng có thể thấy 
được—The state or condition of visibility, 
which according to the Awakening of Faith, 
arISes from motion. 


Kiến Văn: 
I) Thấy và nghe——EXxperlence— 


Knowledge—Learning—Seeing and 
hearing. 

Thấy Phật bằng mắt và nghe Phật pháp 
bằng chính tai của mình —Beholding the 
Buddha with the eyes and hearing his truth 
with the ears. 

Kiến Võng: Lưới bủa của tà kiến (trói buộc 
không cho thân tâm ta giải thoát khỏi luân hồi 
sanh tử) — The net of heterodox views, Or 
doctrines, which binds men and rob them of 


2) 


freedom. 

Kiến Vương Trai: Lễ cúng Trai Tăng ba 
ngày sau khi có người chết, khi mà vong linh 
người chết đang chầu Diêm Vương (Lễ Kiến 
Diêm Vương) —The service on the third day 
when the deceased goes to see King Yama. 
Kiến Xứ: Ngay nơi tà kiến khởi sanh luân 
hồi—The state of wrong views—The state of 
WTONE VI©WS ØIV€S TIS€ fO fransmigration. 

Kiền Đạt Bà: Càn Thát Bà—See Gandharva 
1n Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Kiền Trắc: Kanthaka (skt & p)—Tên con 
ngựa mà Đức Phật đã dùng để cỡi khi Ngài rời 
bổ cung điện để đi xuất gia—The name of the 


steed (horse) on which Sakyamuni Buddha was 
mounted when he left his palace to renounce 
the world (rode away from home). 





Kiện: 

I1) Bò thiến: A gelded bull, an ox. 

2) Chốt khóa hay chốt bánh xe: The bolt of a 
lock. 

3) Khóa lại: To lock. 

4) Kiện cáo: To sue—To have a law-suit 
agaInst someone. 

3 Mạnh mẽ: Strong—Sturdy—Hard 
Unwearied. 

6) Một loại động vật nửa người nửa báo: A 


creature half man, half leopard. 

Kiện Cáo: Law suit—Case. 

Kiện Dũng Tọa: Cách ngôi kiết già của Đức 

Phật, hai bàn chân tréo lên hai đùi— The 

heorIc posture of the Buddha with his feet on 

his thighs soles upward. 

Kiện Đà La: Gandhara (skt) Tên vương 

quốc cổ Kiện Đà La ở vùng bắc Ấn Độ— 

Name of an anclent kingdom, north of India. 

Kiện Đà Lê: Gandhara (skt)——Loại mật chú 

cho ta khả năng bay được—A spell that gives 

power to fly. 

Kiện Đạt: Gandha (skt). 

l1) Hương thơm: Smell—Scent. 

2) Một loại cây làm nhang thơm: A tree 
producing incense. 

Kiện Địa: Khanda (skt)—See Kiện Độ. 

Kiện Độ: Khanda (skt). 

1) Một miếng, một mảnh, một phần, một 
chương sách—A plece, a fÍrapment, a 
portion, a section, a chapter. 

2) Quy luật tự viện: Monastic rules. 

Kiện Đức: See Kiền Trắc. 

Kiện Hoàng Môn: Cung điện của quan thái 

giám—Palace eunuchs. 

Kiện Khang: To be in good health—See 

Kiện (4). 

Kiện Nam: 


1035 


Người bị thiến: Pandaka (skt)——A eunuch 
by castration (deprIve of tesf©s, Or OVarI©S; 
render Iimpotent). 
Thời kỳ thứ tư trong năm thời kỳ của bào 
thai, tức là 47 ngày sau khi thọ thai (thời 
kỳ kiên hậu): Ghana (skt)—The fourth in 
the five perilods of a foetus, a foetus of 
forty-seven days. 
3) Vững chắc: Solid—Compact—Firm. 
Kiện Từ: Kiến Chi_—Kiến Từ —Kiền Từ— 
Thiển Thiết Bát hay chiếc bát cạn bằng sắt, 
loại bát sắt nhỏ, một trong § vật cần có của 
một vị Tỳ Kheo—A bowl, small almsbowl, 
one of the eight requisites of monks and nuns 
(attha-parikkhara). 
** For more Information, please see Tám Món 
Cần Dùng Của Phật. 
Kiêng: To abstain from—To forbear—To be 
on a diet. 
King Cũ: 
Abstention---To abstain. 


l) 


2) 


Abstinence—Forbearance—— 


Kiêng Dè: To economize—To save. 

Kiêng NỂ: To have regard and consideration 
for—To respect. 

Kiêng Thịt: To abstain from eating meat. 
Kiêng Tránh: To abstain 

Kiếp: Kalpa (sk0. 

(D_ Nghĩa của Kiếp—The meanings of Kalpa: 
1) Một khoảng thời gian rất dài: Aeon— 
LIfe——An Infinitely long time. 

Khoảng thời gian một ngày một đêm trên 
cõi Trời Phạm Thiên (tương đương với 4 
tỷ 320 triệu năm): The length of a day and 
night of Brahma (4.320.000.000 years). 
Khoảng thời gian từ lúc vũ trụ được thành 
lập, đến hoại diệt rồi lại được thành lập: 
A period of time between the creation and 
Tecreation of a world or unIverse. 

Lấy áo trời vỗ vào một tẳng đá dài 40 
dậm, cứ mỗi trăm năm lại vỗ một lần, cứ 
thế cho đến khi áo trời rách nát, tiểu kiếp 
vẫn chưa hết—To pass a heaven cloth 


2) 


3) 


4) 


over a solid rock 40 lï In size once in a 
hundred years, when finally the rock has 
been thus worn away a kalpa wIll not yet 
have passed. 

(I) Phân loại Kiếp Categories of Kalpas: 

(A) Phân loại theo Phương cách, có ba loại— 
Methodologically speaking, 
three types of kalpas: 

I) Tiểu Kiếp: Small kalpa—See Tiểu Kiếp. 

2) Trung Kiếp: Middling Kalpa—See Trung 
Kiếp. 

3) Đại Kiếp: Mahakalpa—See Đại Kiếp. 


there are 


(B) Phân loại theo sự cấu tạo vụ trụ —Có bốn 
loại kiếp Categories based on the 


formation of the universe—The kalpa 1s 
divided Into four parfs: 
I) Thành Kiếp: The period of world 


formation. 

2) Trụ Kiếp: The perod of world- 
confinuation (stability or development). 

3) Hoại Kiếp: The period of the world- 


dissolution. 
4)_ Không Kiếp: The period of void. 
Kiếp Ba: Kalpa (sk)—See Kiếp. 
Kiếp Bất Hạnh: A wretched life 


Kiếp Bố Đảm: Kapotana or Kebudhana 
(sk)—Vương quốc cổ, bây giờ là Kebud, về 


pha Bắc của Samarkand—An ancient 
kingdom, the modern Kebud, north of 
Samarkand. 


Kiếp Bố La: Karpura (sk)— Hương long 
não—Camphor, dragon-brain 
SCeIt. 

Kiếp Con Người Ngắn Ngủi: The shortness 
of our lifespan on earth. 

Kiếp Diệm: Kalpa-flames—See Kiếp Hỏa. 
Kiếp Độc: Kiếp bất tịnh, khi mà tuổi thọ 
giảm và bệnh hoạn hoành hành chúng sanh— 
The impure or turbid kalpa, when the age of 
lie 1s decreasing and all kinds of diseases 
afflict men. 

Kiếp Hải: Số lượng kiếp rất nhiều, ví như 


described  as 


1036 


lượng nước biển —The ocean of kalpas, great 
1n number. 

Kiếp Hỏa: Kiếp Diệm_—Kiếp Tận Hỏa— 
Kiếp Thiêu—Hỏa tai trong thời hoại kiếp, một 
trong đại tam tai (kiếp hỏa tai sẽ đốt hết từ 
mặt đất cho đến cõi sơ thiển)—The fire in the 
kalpa destruction, one of the three great 
calamitles. 

Kiếp Hôi: Kiếp tro, thời kỳ chỉ toàn những 
tro, ngay sau sự tàn phá của kiếp hỏa—Kalpa- 
ash, the ash after the fire kalpa of destruction. 
Kiếp Kiếp: Generations after generations. 
Kiếp Luân Hồi: In Samsara. 

Kiếp Nầy Và Nhơn Quả: Kiếp nây và nhơn 
quả theo Kinh Nhân Quả—Present life and 
cause and effect according to Cause and Effect 
Suftra. 

1) Kiếp Nầy Canh Cô Quạnh Quẻ Cũng 
Vì Kiếp Trước Hay Hãm Hại Người 
Khác: Being all alone ¡in this life ¡s the 
consequence of harming other people with 
a wIcked mind In previous lIfe. 

Kiếp Nầy Câm, Điếc, Đui Mù Cũng 
Vì Kiếp Trước Hay Phỉ Báng (Người 
Tụng Đọc) Kinh Điển Đại Thừa: Being 
dumb, deaf, or blind in this life 1s the 
consequence of slandering (people who 
read or reciIte) Mahayana 
previous life. 

Kiếp Nầy Chẳng Tu Còn Đợi Đến 
Kiếp Nào 2 If we đo not cultivate in this 
life, then when will we do so ? 

Kiếp Nầy Có Xe Có Ngựa Vì Tiển 
Kiếp Hay Sửa Cầu Vá Lộ: Having the 
previlege to ride on a horse or travel in 
luxurous sedan cars 1m this lie 1s the 
consequence of one”s contribution made 
to public welfare by building the bridges 
and reparring the roads In his previous lIfe. 
Kiếp Nầy Con Cháu Đầy Đàn Cũng 
Nhờ Tiền Kiếp Hay Phóng Sanh Lợi 


2) 


Sufras 1n 


3) 


4) 


5) 


Vật: Having so many children and 
grandchildren this the 
consequence of setting free birds, animals 
as well as doing good deeds to other 
beings In previous life. 
Kiếp Nầy Được Kính Trọng Nể Vì 
Cũng Nhờ Tiền Kiếp Hay Kính Trọng 
Nể Vì Người Khác: Being respectful in 
this life Is the consequence of paying 
respect to other people in previous lIfe. 
Kiếp Nầy Hay Gây Hờn Chuốc Não 
Cho Người, Kiếp Sau Sẽ BỊ Cọp Beo 
Rắn Hãm Hại: To create hatred and 
afflictions to other people In this life, next 
le will be harmed by tigers, bears or 
snakes. 
Kiếp Nầy Hay Nói Thị Phi, Kiếp Sau 
Câm Điếc Không Ra Một Lời: 
Frequent gossip in this life, wIll be born 
dumb and deaf in the next life. 
Kiếp Nây Giàu Có Với Quần Là Áo 
Lụa Cũng Vì Tiền Kiếp Hay Cúng 
Dường Vải Và Áo Cho Chư Tăng Ni: 
Being so rích as to wear 1n silk fabrics or 
1m this the 
consequence of one”s offerings of robes to 
the monks and nuns 1n his previous life. 
Kiếp Nầy Hại Người Để Hưởng Lợi 
Thì Kiếp Sau Làm Thân Trâu Ngựa 
Để Đền Trả Và Cuối Cùng Bị Giết 
Làm Thịt: To benefit oneself by bringing 
harm to others, next lie will become a 
buffalo or a horse to pay retribution and at 
the end of the life will be killed for meat. 
10) Kiếp Nầy Hạnh Phúc Vì Kiếp Trước 
Không Làm Khổ Người Khác: Being 
happy In this life 1s the consequence of 
not causing physical or mental harm or 
damage to any being In previous life. 
11) Kiếp Nầy Hay Khinh Miệt Người, 
Kiếp Sau Sanh Vào Chỗ Hạ Tiện Cho 


1n líe 1s 


6) 


7) 


8) 


9) 


sain dress In líe 1s 


10 


=< 


1037 


Người Miệt Khinh: To look down upon maltreat animals will be reborn as 
other people ¡n this life, will be reborn in animals to pay retribution in the next life. 
the mean and poor family and looked 18) Kiếp Nầy Nhà Cao Cửa Rộng Nhờ 
down by other people in the next life. Tiền Kiếp Hay Cúng Dường Gạo 
12) Kiếp Nây Hay Ly Gián Đế Ky Kẻ Thóc Cho Chùa: Being so riích as to be 
Khác, Kiếp Sau Hôi Thúi Không Ai able to live ¡in luxurious le ¡is the 
Tới Gần: To be jealous of others or to consequence of offerings rice to the 
cause disputes among other people, will temples in previous lIfe. 
have a body with bad odour (nobody 19) Kiếp Nầy No Cơm Âm Áo Vì Tiển 
dares to come near) in the next life. Kiếp Hay Giúp Đở Người Nghèo: 
13) Kiếp Nầy Không Đau Ôm Bịnh Hoạn Being sufficient with food and dress in 
Cũng Nhờ Kiếp Trước Hay Giúp Đở this life is the consequence of giving alms 
Thuốc Men Cho Người Nghèo: Being to the poor in one”s previous lifc. 
free from illness in this lfe ¡is the 20) Kiếp Nầy Nói Xấu Người Tu, Kiếp 
consequence of donating medicines to the Sau Mang Thân Làm Thằn Lần Tắc 
pOor in previous life. Lưỡi Mỗi Đêm: To slander the monks 
14) Kiếp Nầy Không Tin Phật Pháp, Kiếp and nuns (not to slander the Triratna) in 
Sau Câm Điếc Để Không Nghe Gì: this hfe, will be reborn as a lizard to click 
Don't believe in the Buddhist doctrines 1n the tongue every night. 
this life, will be dumb and deaf (notbe 20) Kiếp Nầy Phú Quí Thịnh Vượng Vì 
able to read and hear) ¡n the next life. Tiền Kiếp Hay Xây Chùa Cất Miễu 
15) Kiếp Nẫy Làm Thân Làm Tôi Tớ Cũng Như Dựng Nhà Chẩn Tế: Being 
Người Cũng Vì Kiếp Trước Hay Hành sufficient with luck, nobilfty and 
Hạ Tôi Tớ Hay Nợ Nần Không Trả: prosperify in this life 1s the consequence 
Working as a servant ¡n this life ¡s the of one”s generous offerings made ¡n the 
consequence of ill-treating servanfs or not construcion of the temples and 
pay¡ng debts in previous life. monasteries as well as building of the 
16) Kiếp Nầy Làm Thân Trâu Ngựa Cũng shelters for the needy in previous life. 
Vì Kiếp Trước Ác Độc Và Giựt Nợ: 2!) Kiếp Nẫy Thấy Nạn Mà Cười, Kiếp 
Becoming a cow or horse in this life ¡s the Sau Hoạn Nạn Triển Miên Một Đời: 
consequence of wicked deeds and not To feel happy when seeing the 
paying debts in previous life. misfortunes of others In this life, will be In 
16) Kiếp Nây Lường Gạt Giựt Tiền Chùa, consfant troubles and sicknesses ¡in the 
Kiếp Sau Phải Làm Thân Trâu, Bò, next Hife. 


Heo Chó Để Đền Trả: To deceive the 22) Kiếp Nây Thấy Nguy Không Cứu, 

monks and nuns to get the money from Kiếp Sau Phải Mang Thân Tù Đày: 

the temple ¡n this life, will become a To refuse to rescue others when they are 

buffalo, a cow, a pig or even a dog to pay in danger, wIll have the bad fate of 
retribution in the next life. staying in prison in the next life. 

17) Kiếp Nẫy Ngược Đãi Súc Vật, Kiếp 23) Kiếp Nẫy Thông Minh Đại Trí Cũng 
Sau Sanh Thân Súc Vật Đền Trả: To Nhờ Tiền Kiếp Hay Tụng Kinh Niệm 


1038 


Phật: Being full of great intelligence and 

wisdom 1n this life 1s the consequence of 

praying and reciing Amitabha Buddhaˆs 
name 1n previous lIfe. 

Kiếp Nâầy Trường Thọ Cũng Nhờ 

Kiếp Trước Hay Phóng Sanh Lợi Vật: 

Enjoying longevity 1m this le 1s the 

consequence of seffing free animals as 

well doing good deeds to other people 1n 
previous HIfe. 

25) Kiếp Nầy Tướng Mạo Khôi Ngô 
Cũng Nhờ Kiếp Trước Hay Thành 
Tâm Dâng Hoa Cúng Phật: Being so 
beautiful and dignified In outer aspects In 


24) 


this life is the consequence of sincere 
offerings flowers to the Buddha (statue or 
1maøe) In previous life. 

26) Kiếp Nầy Vinh Hiển Làm Quan Cũng 

Vì Tiền Kiếp Đắp Vàng Tượng Phật: 

Holding the posiion of hiph ranking 

officer In this hife is the consequence of 

one”s decorating the statue of the Buddha 
with gold leaf in his previous life. 

Kiếp Nầy Vu Oan Giá Họa Cho 

Người, Kiếp Sau Sẽ BỊ Người Vu Oan 

Giá Họa Để Hãm Hại: To bring harm 

to others by spreading false rumours, wIll 

be harmed by false rumours In the next 
le. 

Kiếp Người: Human life (condition). 

Những lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú —The 

Buddha”s teachings on Human Life im the 

Dharmapada Sutra: 

I) Được sinh làm người là khó, được sống 
còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, 
được gặp Phật ra đời là khó——It 1s difficult 
to obfain birth as a human being; 1( 1s 


27) 


difficult to have a life of mortals; 1t 1s 
difficult to hear the Correct Law; If is even 
rare to meet the Buddha (Dharmapada 
182). 


2) “Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở 


đây,” đấy là tâm tưởng của hạng người 
ngu si, không tự giác những gì nguy 
hiểm—-Here I shall live ¡in the rainy 
the 
summer. These are the words of the fool. 
He fails to realize the danger (of his final 
destination) (Dharmapada 286). 

Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm 
thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi như 
xóm làng đang say ngủ bị cơn nước lũ lôi 
cuốn mà không hay——Death descends and 
Carrles away that man of drowsy mind 
greedy for children and catfle, just like 
flood sweeps away a sleeping village 
(Dharmapada 287). 

Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân 
thuộc nào có thể thế thay, dù cha con thân 
thích chẳng làm sao cứu hộ—Nothing can 
be saved, nor sons, nor a father, nor even 
relatives; there Is no help from kinsmen 
can save a man from death (Dharmapada 
288). 

Kiếp Người Hữu Hạn: Human le ¡s 
limited. 

Kiếp Người Mong Manh Ngắn Ngủi: 
Human life 1s uncertain and ephemeral. 

Kiếp Sau: Future life. 

Kiếp Sơ: Thời kỳ đầu của Thành Kiếp hay 
lúc mới hình thành của thế giới—The 
beginning of the kalpa of formation. 

Kiếp Tai: Những thời kỳ tai họa của lửa, gió, 
nước trong thời hoại kiếp (sau thành kiếp là 
hoại kiếp, cuối hoại kiếp có ba tai nạn hỏa tai, 
phong tai, và thủy tai lan tràn phá hoại hết thế 
giới)—The calamity of fire, wind and water 
during the kalpa of destruction. 

Kiếp Tân Na: Kapphina (sk)—Kiếp Thí 
Na—Kiếp Tỷ Na—Kiếp Tỳ Nô—Một đệ tử 
của Phật Thích Ca, tên trong Tăng đoàn là 
Đại Kiếp Tân Na. Ngài rất giỏi về tỉnh tú, sau 
nầy sẽ thành Phật danh hiệu Phổ Minh Như 
La—A discple of Sakyamunli, 


season, here ¡in the winter and 


3) 


whose 


1039 


monastc name was Mahakappina. He was 
very øood at astronomy and constellations. He 
1S fo be reborn as Samantaprabhasa Buddha. 
Kiếp Tận Hỏa: See Kiếp Hỏa. 

Kiếp Thiều: See Kiếp Hỏa. 

Kiếp Thủy: Đại thủy tai sanh ra vào thời 
hoại kiếp, một trong tam đại tai—The flood in 
the kalpa of destruction, one of the three great 
calamitles. 

Kiếp Trước: Past life. 


Kiếp Tỳ La: Kapila (sk0. 

1) Hoàng xích: Màu vàng đỏ hay nâu— 
Brown. 

2) Vị Thánh Kiếp Tỳ La, người sáng lập ra 


Số Luận và trường phái Số Luận: The 
sage Kapila, founder of the classical 
Samkhya philosophy and the school of that 
name. 
Kiếp Tỳ La Phạt Thốt Đổ: Kapilavastu 
(sk)—Nước Kiếp Tỳ La Phạt Thốt Đô hay 
Kiếp Tỳ La Quốc, trước kia là Ca Tỳ La Vệ 
hay Ca La, đây là xứ sở của vua cha Tịnh 
Phạn của Đức Phật Thích Ca. Đất nước nầy bị 
tiêu diệt ngay khi Đức Phật còn tại thế. Theo 
truyền thuyết thì xứ nầy khoảng 100 dậm về 
phía Bắc của thành Ba La Nại, tây bắc của 
Gorakhpur bây giờ —Capital of the principality 
occupied by the Sakya clan; destroyed during 
Sakyamunis life, according to legend; about 
100 miles due north of Benares, northwest of 
present Gorakhpur. 
Kiếp Tỳ La Thiên: Tên của một loại chư 
thiên hay một loại quỷ—Deva or demon, 
called Kapila, or Kumbhrra, or Kubera. 
Kiếp Tỳ Tha: Kapittha (sk0. 


I1) Tăng Khư Thi: Một vương quốc cổ ở 
Trung Ấn—An ancient kingdom of 
Central India. 

2) Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 


Điển, đây là một vị Bà La Môn đối xử tệ 
với Phật tử, sau đó tái sanh làm một loài 
cá, và cuối cùng được Đức Thích Ca 


chuyển hóa: According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, this is a Brahman of Vrịi who 1II- 
treated 
reborn as a fish, and was finally converted 
by SakyamuI. 

Kiếp Tỳ Xá Dã: Nơi mà bây giờ người ta gọi 

là Kashmir—Said to be presently Kashmir. 

Kiết: 


the Budhists of his time, was 


1) Da dê—Deer-skin. 

2) Thiến: To castrate. 

3) Tốt Sri (skÙ——Auspicious—Lucky— 
Fortunate. 


Kiết Ấn: Phép truyền trao của Mật Giáo 
(người nhận Kết Ấn phải phát Bồ Đề Tâm và 
phải thụ nhận phép quán đảnh)—A_ binding 
agreement sealed as a contract, employed by 
the esoferIc secfs. 

Kiết Bệnh: See Kết Bệnh. 

Kiết Bố La: Karpura (skt—Long não— 
Dragon-braIn scent—Camphor. 

Kiết Địa Lạc Ca: Khadiraka (skt)—Vòng 
thứ ba trong bảy vòng quanh núi Tu-Di—The 
thưd of the 
mounfains around Meru (Sumeru). 

Kiết Già: Padmasana (sk)— Thế ngồi hoa 
sen, theo kiểu ngồi của Phật Tổ Thích Ca, hai 
chân tréo nhau, bàn chân ngửa lên—The 


seven circles Or COncenfrIC 


Buddha”s sitting posture with legs crossed and 
soles upward—To sit cross-legged. 

a) Hàng Ma Kiết Già: Chân trái tréo lên 
chân phải —The left leg ¡is over right, the 
left hand 1s over the right hand for being 
subduing of demons. 

Cát Tường Kiết Già: Chân phải tréo lên 
chân trái, bàn tay phải đặt trên bàn tay 
tá The rpgh(t leg 1s 
blessing, the right hand 1s being placed 
over the left one. 

Kiết Già Bà Sa: Khadga-visana (skt)—Kiết 
Già Tỳ Sa Nã—Sừng tê giác—A rhinoceros” 
horn. 


b) 


over lef( for 


1040 


Kiết Già Phu Tọa: See Kiết Già. 

Kiết Giới: 

1) Kết thành giới luật để hộ tr —Bound by 
the commandments. 

Bàn thờ Phật được đặt tại một nơi cố định, 
hay một vùng cố định trong tự viện: A 
fixed place, or territory; a definite area; to 
fix a place for a monastery, or an alftar; 
Một số nhất định cho buổi họp chúng 
Tăng: A determined number, e.g. for an 
assembly of monks. 

Kiết Giới Ngũ Tướng: It is a term 
specially used by the esofteric secfs for an 
altar and 1s area, altar being of five 
different shapes. 

e Phương Tướng: A square shape. 

e - Viên Tướng: A round shape. 

e Cổ Tướng: Rectangular shape. 

e - Bán Nguyệt Tướng: Semi-circle. 

e Tam Giác: Triangle. 

Kiết Giới Ngũ Tướng: The five different 
shapes of an altar—See Kiết Giới (4). 

Kiết Giới Nhị Bất Định: Aniyata (skt)—Hai 
giới quan hệ tới vấn để tình dục, nhưng sự vi 
phạm lại mơ hồ không rõ—Two offences 
which are connected with activities of sex, but 
the violation is not clear—See Nhị Bất Định 
GIớI. 

Kit Giới Thập Tam Tăng Tàn: 
Sanghadisesa (skÙ—Mười ba giới Tổn Hại 
Tăng Tàn khiến cho Tăng Ni phạm phải bị tạm 
thời trục xuất khỏi giáo đoàn—Thirteen 
offences which entail upon a monk temporary 
expulsion from the Order—See Thập Tam 
Giới Tăng Tàn. 

Kiết Giới Tứ Ba La Di: Parajika (sk)—See 
Tứ Đọa. 

Kiết Hà: A river of bondage (suffering or 
1llusion). 

Kiết Hạ: Chấm dứt kỳ an cư kiết hạ—The 
end of the summer retreat. 

Kiết Kinh: Chấm dứt bài— The end of a 


2) 


3) 


Bội 


Sutra. 

Kiết La Nã Tô Phạt Lạt Na: Karnasuvarna 

(sk)—See Yết La Nã Tô Phạt Lạt Na. 

Kiết Lật Đà: Grdhra (skt)—Linh thứu (kênh 

kênh)—Vulture. 

Kiết Lợi La: Một trong những vị Thế Tôn 

trong nhóm Kim Cang giớ——One of the 

honourable ones in the Vajra-dhatu øroups. 

Kiết Lợi Vương: Kaliraja (skQ—Tiển kiếp 

của Kiều Trần Như, khi còn làm quốc vương 

ông đã cắt tay chân của Ksanti-rsi vì những 

thê thiếp của ông đã lạc vào thiền thất của vị 

nầy. Do sự tự tại của vị ẩn sĩ nầy mà ông đã 

cải đối và người ta đoán rằng về sau nầy ông 

sẽ là đệ tử của Phật Thích Ca—A former 

1ncarnation of Kaundinya, when as king he cut 

off the hands and feet of Ksanti-rsi because hIs 

concubines had strayed to the hermit hut. He 

was converted by the hermifs Indifference, It 

was predicted that he would become a disciple 

of Buddha. 

Kiết Ma: Karma (skt—See Yết Ma. 

Kiết Nghiệp: See Kết Nghiệp. 

Kiết Nhật: A good or an auspicious day. 

Kiết Ni Ca: Kanaka (sk0. 

I) Tên của một vài loại cây màu vàng: 

Name of several yellow plants. 

Táo gai: Thorn apple. 

Một loại đàn hương: A specIes of 

sandalwood. 

Kiết Nô Bộc: Kanabhuj or Kanada (skt)— 

Người sáng lập trường phái Triết Lý Ấn Độ 

Vaisasika—Founder of Vaisesika school of 

Indian philosophy. 

Kiết Phược: See Kết Phược. 

Kiết Sử: Fetters. 

I1) Kiết và sử, hai tên gọi khác nhau của 
phiền não, kiết là trói buộc thân tâm kết 


2) 
3) 


thành quả khổ, sử là theo đuổi và sai sử 
chúng sanh—The bondage and Instigators 
of the passions, two other names for 


1041 


afflictions. 

Theo Thanh Tịnh Đạo, kiết sử là mười 

pháp khởi từ sắc tham; gọi là kiết sử vì 

chúng trói buộc các uẩn trong đời nầy với 
các uẩn đời kế tiếp, hoặc trói buộc nghiệp 
với quả, hoặc trói buộc hữu tình vào đau 
khổ. Vì bao lâu cái nầy còn hiện hữu thì 
cái kia không chấm dứt: The fetters are 
the ten states beginning with greed for the 
fine-material, so called because they 
fetter aggregates in this life to agøregaftes 
of the next, or karma fo 1fs fruit, or beIngs 
to suffering. For as so long the ones exIsf 
there is no cessation of the others—See 

Ngũ Hạ Phần Kết, and Ngũ Thượng Phần 

Kết in Vietnamese-English Section. 

** For more information, please see Sử (3). 

Kiết Tặc: See Kết Tặc. 

Kiết Tập: The collecting and fixing of the 

Buddhist The first assembly was 

presided by Kasyapa (Ca Diếp), Ananda for 

the Sutras (Kinh) and the Adhidharma_, and 

Upali for the Vinaya (Luật—See Kết Tập. 

Kiết Thán: See Kết Thán. 

Kiết Thất: Retreats. 

Kiết Thất Định Kỳ: Periodic retreats. 

Kiết Tra Bố Đảm Na: See Yết Tra Bố Đảm 

Na. 

Kiết Tường: See Cát Tường. 

Kiết Xác: Very poor. 

Kiệt: 

1) Đơn vị tương đương với một phần 32.000 
do tuần—A unit equivalent to the 32,000 
part of a yojJana. 

2) Kiệt sức: Exhausted—Used up——Finished. 

3) Kiệt xuất: Utmost. 

Kiệt Chỉ: See Tăng Kỳ Chỉ. 

Kiệt Đà La: Khadira or Karavira (sk)——Loại 

gỗ cứng—Hard wood. 

Kiệt Liệt:Very famous. 

Kiệt Lực: To be exhausted. 


2) 


canon. 


Kiệt Quệ: Exhausted. 

Kiệt Sức: To be burned out —To be worn 

out——To be exhausted. 

Kiệt Tác: Masterpiece. 

Kiệt Xoa: Một nơi trên núi Karakoram mà 

theo ngài Pháp Hiển, nơi đây các vương triểu 

đã từng tổ chức những cuộc cúng dường Trai 

Tăng hay những chúng hội thật vĩ đại. Theo 

Eitel trong trung Anh Phật Học Từ Điển, thì 

đây là vùng Khasa, nơi trú ngụ của một bộ tộc 

cổ Kasioi trong vùng Paropamisus; trong khi 
những học giả khác thì cho rằng đây có lẽ là 
những vùng bây giờ là Kashmrr, Iskardu, hay 

Kartchou—A place said to be in Karakoram 

mOounfaIns, according 

formerly great assemblies were held under 
royal patronase and with royal treatment. 

Eiel, in The Dictonary of Chinese-English 

Buddhist Terms, gIves It as Khasa, and says an 

ancIent tribe on the Paropamisus, the Kasloi of 

Plotemy; others give different places, I.e. 

Kashmrr, Iskardu, Kartchou. 

Kiệt Xuất: Outstanding 

Kiều: 

I) Sự kiêu ngạo (cậy vào sự việc trôi chảy 
hay tài của mình mà sanh lòng kiêu ngạo): 
Arrogant—Haughty—Proud—Boastful— 
Bragging—Self-Iindulgent——Indulgent. 

2) Tưới nước: To sprinkle—To water. 

Kiêu Đàm Di: Gautami (skt —See Ma Ha 

Ba Xà Ba Đề in Vietnamese-English Section. 

Kiêu Khang: Hầm hố của ngã mạn cống 

cao—The pit of pride and arrogance. 

Kiêu Mạn: Kiêu mạn là tên một loại phiền 

não, một trong ngũ thượng phần kết— 

Arrogance and pride, a kind of klesa, one of 

the five higher bonds of desire—See Ngũ 

Thượng Phần Kết. 

Kiêu Ngạo: See Kiêu. 

Kiêu Phạm Ba Đề: Gavampati (skt—Còn 

gọi là Ca Phạm Ba Đề, Cấp Phòng Bát Để, 


where to  Fa-Hsien 





1042 


Kiêu Phạm Bát Đề, Kiều Phạm Ba Đề, hay 
Kíp Phòng Bát Để, dịch là Ngưu Thi hay Ngưu 
Vương, là tên một vị Tỳ Kheo có cái miệng cứ 
nhai tới nhai lui như trâu nhai lại vì tội của đời 
quá khứ (theo Pháp Hoa Huyền Nghĩa, tiếng 
Phạn Gavampati dịch là Ngưu Vương. Ngài do 
ở đời quá khứ có ngắt một nhánh lúa ném 
xuống đất, nên trong 500 đời phải làm kiếp 
trâu để đển bù, nay tuy mang thân người, 
nhưng có hình tướng và tiếng nói giống như 
loài trâu)—lInterpreted as chewing the cud; 
lord of cattle, etc. (with the feet and cud- 
chewing characteristic of an ox) A man who 
became a monk, born with a mouth always 
ruminating like a cow because of former oral 
sins; he had spilled some grains from an ear of 
corn he plucked In a former life. 

Kiều Tát La: Kosala (sk)—See Kiểu Tát La 
Kiêu Thi: See Kiêu Thi Ca. 

Kiều Thi Ca: Kausika or Kusika (sk©. 

I1) Còn gọi là Kiêu Chi Ca, họ của Đế Thích 
(trong Đại Trí Độ Luận, theo Kinh Tạp A 
Hàm: “VỊ Tỳ Kheo lại bạch với Đức Phật 
rằng: Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà ngài 
Đế Thích Đề Hoàn lại có tên là Kiêu Thi 
Ca? Đức Phật nói với vị Tỳ Kheo rằng: 
Ngài Thích Để Hoàn ấy khi còn là người 
có họ là Kiêu Thi Ca. Vì nhơn duyên ấy 
mà ngài có tên là Kiêu Thi Ca.”)}— 
Kausika, of the family of Kusika, family 
name of Indra. This story 1s mentioned In 
the Maha-PraJna Sastra. 

Có người cho rằng Đức Phật A Di Đà 
cũng có họ Kiêu Thị Ca: One accounf says 
Amitabha was of the same family name. 
Kiều Thưởng Di: Kausambi (skt)—Một 
thành phố cổ nằm bên bờ sông Hằng, nằm bên 
dưới Doab. Có nhiều người cho rằng đây là 
vùng Kusia gần Kurrah, nhưng Kusia bây giờ 
là làng Kosam nằm bên bờ nhánh sông Jumna, 
khoảng 30 dậm bên trên vùng Allahabad—An 
ancIent city on the Ganges, In the lower part Of 


2) 


Doab. It has been identiied by some with 
Kusia near Kurrah, but 1s the village of Kosam, 
on the Jumna, 30 miles above Allahabad. 
Kiêu Trần Na: Kaundinya (skt—See Kiểu 
Trần Như. 

Kiêu Trần Như: Kaundinya (skt)—See Kiều 

Trần Như. 

Kiều Xa: Proud and luxurious 

Kiều Xa Da: Kauseya (sk)—Cao Thế Da— 

Kiêu Xá—Vải làm bằng lụa thô—Cloth made 

of wild silk. 

Kiếu Hoán: See Khiếu Hoán. 

Kiểu: 

1) Cầu: Bridge—Cross-beam. 

2) Kiều Diễm: Beautiful. 

Kiều Diễm: Charming—Graceful. 

Kiều Đàm Ni: Gautami (sk)—See Ma Ha 

Ba Xà Ba Đề in Vietnamese-English Section. 

Kiều Lương: Nhẫn nại—A bridge, trampled 

on by all but patlently bearing them, a 

synonym for pafience, or endurance. 

Kiều MẸ: Beautiful. 

Kiều Nhỉ: Beloved daughter. 

Kiều Nữ: See Kiểu Nhi. 

Kiều Phạm Ba Đề: Gavampati (skt}—See 

Kiêu Phạm Ba Đề. 

Kiều Tát La: Kosala (sk)—Còn gọi là Câu 

Sa La, Câu Tát La, hay Cư Tát La. 

1) Bắc Kiểu Tát La: Uttarakosala (sk)——Một 
vương quốc cổ mà bây giờ là vùng Oude, 
nằm về miền Trung Ấn Độ (theo Truyện 
Pháp Hiển, Bắc Kiểu Tát La là tên một 
vương quốc cổ ở miễn Trung Ấn, khác với 
nước Nam Kiểu Tát La. Đây là một trong 
16 vương quốc lớn thời Đức Phật còn tại 
thế, thủ phủ là thành Xá Vệ, nơi Đức Phật 
đã lưu trú trong một thời kỳ dài)— 
Northern Kosala—An ancIent kingdom in 
Central India, the modern Oude.  Its 
capital 1s SravastIl, where the Buddha and 
his order stayed for a long period of 


1043 


time—See Xá Vệ Quốc. 

Nam Kiểu Tát La: Daksinakosala (skt— 

Vương quốc cổ mà bây giờ thuộc về các 

tỉnh trung tâm Ấn Độ (theo Tây Vực Ký 

thì ngài Huyền Trang cho rằng vùng nầy 
là vùng Trung Ấn. Theo Truyện Pháp 

Hiển, đây là nước Đạt Thân hay Nam 

Kiều Tát La, để phân biệt với Bắc Kiều 

Tát La, còn gọi là Đại Kiểu Tát La. Đây 

là nơi mà ngài Long Thọ đã từng lưu trú, 

được vua Sa Đa Bà Ha rất kính trọng. Nhà 
vua đã cho xây một ngôi chùa lớn năm 
tầng tại Bạt La Vị La. Vị trí thủ phủ của 
nước nầy ngày nay chưa ai định rõ)— 

Southern Kosala—An ancient kingdom, 

also in Central India, part of the present 

Central Provinces. 

Kiều Trần Như: Kaundinya (skÐ. 

l)  Ajnata-Kaundinya (skt)—Kondamna (p)— 
Tên của một trong năm vị đệ tử đầu tiên 
của Đức Phật. Ông là người trẻ tuổi nhất 
trong tám vị Bà La Môn được vua Tịnh 
Phạn thỉnh đến lễ quán đẳnh Thái Tử sơ 
sinh. Ông nguyên là thái tử xứ Ma Kiệt 
Đà, là cậu của Đức Phật, và cũng là bạn 
cùng tu khổ hạnh với Đức Phật khi Ngài 
mới xuất gia (Nhóm ông Kiều Trần Như 
có năm người, trước kia theo làm bạn tu 
khổ hạnh với Đức Phật. Sau khi thấy Đức 
Phật thọ nhận bát sữa của nàng Mục Nữ 
cúng dường, cho rằng Đức Phật đã thối 
tâm trên đường tìm đạo giải thoát nên họ 
đã ly khai với Phật. Sau khi Đức Phật 
thành đạo, năm vị nầy lại gặp Đức Phật 
tại vườn Lộc Uyển/Mrgadava trong thành 
Ba La Nại/Varanasi, được Phật thuyết 
giảng về Tứ Diệu Đế để độ họ trở thành 
những vị Tỳ Kheo đầu tiên. Đây là năm vị 
đệ tử đầu tiên của Đức Phật) —Name a 
pñnce of Magadha, uncle and one of the 
ñrst five disciples of Sakyamuni. He was 
the youngest and cleverst of the eight 
brahmins who were summoned by King 


2) 


Suddhodana to name the infant prince. He 
used fO practise ascetic pracftices with 
Prince Siddhartha when he Just left home. 

Vyakarana-Kaundinya (skt)—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, thì 
Vyakarana-Kaundinya là vị tôn giả, xuất 
thân từ một gia đình Bà La Môn giàu có 
trong thành Ca Tỳ La Vệ, sanh ra trước 
Đức Phật. Người đã được Đức Phật bảo 
rằng một Đức Phật quả là quá thiêng 
liêng để mà để lại bất cứ xá lợi nào trên 
trần thế nầy——According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Vyakarana-Kaundinya, son of a 
very wealthy Brahman family near 
Kapilavastu, and was born before the 
Buddha. He was the one, who was told by 
the Buddha that a Buddha 1s too spiritual 
to leave any relics behind. 

Kim: 

Kim Tỉnh: Sukra (sk——Venus. 

Vàng hay quý kim: Hrranya (skÙ—Y Lại 
NÑã—Gold or any precious metal. 

Bây giờ: Now—The presenft—At present. 

Màu sặc sỡ: Suvarma (skÙ—Tô Phạt 
Thích—Of a good or beautiful colour— 
Golden—Yellow. 

Kim Ba: The moonlight. 

Kim Cang: Vajra (skÙ—Diamond 
adamantine—Biểu tượng năng lực tâm linh vô 
thượng được so sánh với viên ngọc quý nhất, 
kim cương với sự trong suốt và sáng ngời của 
nó, các màu khác được phản chiếu trong ấy, 
mà nó vẫn giữ được tính không màu sắc của 
nó. Nó có thể cắt đứt được mọi vật rắn khác, 
trong khi một một thứ gì có thể cắt đứt được 
nó——The symbol of the highest spiritual power, 
which is compared with the gem of supreme 

value, the diamond, in whose purity and 

radiance other hues are reflected while 1t 
remains colorless, and which can cut every 
other materlal, 1tself is being cut by nothing. 


2) 


Or 


1044 


(A) Nghĩa của Kim Cang—The meanings of 
Vajra: 


I) Kim Cang chùy của vua Trời Đế Thích: 
The thunderbolt of Indra, often called the 
diamond club. 

2) Biểu tượng của mặt trời: A sun symbol. 

3) Một trong thất bảo: One of the seven 
Dr€cIous stones (sapftaratna). 

(ŒB) Ba đặc tánh của Kim Cang—Three 
special nafures of diamond: 

I) Cứng rắn: Solid—Firm. 

2) Chiếu sáng: Bright—]t has brilliance. 

3) Sắc bén: Sharp—lt ¡is piercing—Trong 


Phật giáo, kim cang có thể cắt đứt mọi 
phiền não, khiến cho chúng sanh có được 
đại trí để tiến đến tâm Bổ để —In 
Buddism, vajra can cut off all afflictions of 
living beings so that they can open great 
wisdom and advance to bodhi-mind. 

Kim Cang Bảo Giới: Nhất Tâm Kim Cang 

Bảo Giới hay Đại Thừa giới trình bày trong 

Kính Phạm Võng—The Mahayana 

according to the Brahma Net sutra. 

** Eor more information, please see Bốn Mươi 

Tám Giới Khinh. 

Kim Cang Bảo Tạng: Theo Kinh Niết Bàn, 

Bảo Tạng Kim Cang gồm Niết Bàn và Bồ Đề 

tâm, là nguồn tâm của mọi chúng sanh— 

According the Sutra, the 

“Diamond” treasury, I.e. nirvana and the pure 

bodhi-mind, as the source of the mind of all 

sentient beIngs. 

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa: 

Vajracchedika PraJjnaparamita—See Kinh Kim 

Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa in Appendix A 

(6). 

Kim Cang Bất Hoại: 

I1) Tánh chất bất hoại của kim cương: The 

indestructibility of the diamond. 

Kim Cang thân bất hoại của Đức Phật: 

The diamond ¡ndestructible body of the 

Buddha. 


rules 


tO Nirvana 


2) 


Kim Cang Bồ Tát: There are several Vajra- 
bodhisattvas: 


I) Kim Cang Nhân Bồ Tát: Vajrahetu 
bodhisattva. 

2) Kim cang Thủ Bồ Tát: Vajrapani 
bodhisattva. 

3) Kim Cang Bảo Bồ Tát: Vajraratna 
bodhisattva. 

4) Kim Cang Tạng Bồ Tát: Vajragarbha 
bodhisattva. 

5) Kim Cang Châm Bồ Tát: Vajrasuci 
bodhisattva. 

6) Kim Cang Tướng Bồ Tát: Vajrasena 
bodhisattva. 

7) Kim Cang Tác Bồ Tát: Vajrapasa 
bodhisattva. 

8) Kim Cang Câu Bồ Tát Vajrankusa 
bodhisattva. 

9) Kim Cang Hương Bồ Tát: Vajradhupa 
bohisattva. 

10) Kim Cang Quang Bồ Tát: Vajratejah 
bodhisattva. 

11) Kim Cang Pháp Bồ Tát: Vajradharma 
bodhisattva. 

12) Kim Cang Lợi Bồ Tát: Vajratiksna 
bodhisattva. 


Kim Cang Bộ: Vajrapani (sk)—Nhóm Kim 
Cang trong Kim Cang Giới hay Thai Tạng Giới 
(các vị tôn tay cầm chày Kim Cang nêu cao trí 
của Đức Như Lai, l3 vị tôn trong Kim Cang 
Thủ bên trái của Đức Đại Nhật Như Lai) — 
Groups of the same 1n the Vajradhatu or 
Garbhadhatu mandalas. 

Kim Cang Bộ Bồ Tát: Vajrapani- 
bodhisattva (skt)—Kim Cang Bộ Tát Đỏa—Vị 
Bồ Tát trong Kim Cang Bộ như Bồ tát Phổ 
Hiển—Vajrapani-bodhisattva, especially Pˆu- 
Hsien (Samantabhadra). 

Kim Cang Câu Vương: The Vajra Hook 
King. 

Kim Cang Châm: Vajrasena (skt)——Kim kim 
cang——The straipht vajra. 


1045 


Kim Cang Chúng: Quyến thuộc của chư 
Kim Cang Thần—The of the 
Vajradevas. 

Kim Cang Chử: Chày Kim Cang rất bén— 
The Vajra or thunderbolt. It is generally sharp 
as such, but has various other forms. 


refinue 


1) Một loại vũ khí của binh lính Ấn Độ: The 
Vajra 1s also Interpreted as a weapon of 
Indian soldIer. 

2) Mật giáo và những tông phái khác dùng 


Kim Cang Chử như một biểu tượng của trí 
tuệ và sức mạnh để chặt đứt phiền não và 
khắc phục ma chướng: It is employed by 
the esoferic secfs, and others, as a symbol 
of wisdom and power over illusion and 
©vIÏ SpIrIfS. 

Độc Cổ Kim Cang Chữ: Khi thẳng thì Kim 

Cang Chử được gọi là “Độc Cổ”—When 

straight as a scepfre 1f is one limbed vajra. 

Tam Cổ Kim Cang Chử: Khi có ba chia thì 

gọi là “tam cổ —When it has three 

pronøgs, It is called “three-pronged” vajra. 

Ngũ Cổ Kim Cang Chử: Khi có năm chia 

thì gọi là “ngũ cổ —When it has five 

pronøgs, It is called “five-pronged” vajra. 

Cửu Cổ Kim Cang Chử: Khi có chín chia 

thì gọi là “cửu cổ” 
pronøs, It 1s called “nine-pronged” vajra. 

Kim Cang Dạ Xoa: Vajrayaksa (skt). 

I) Vị Thần Hộ Pháp thường được đặt ngay 
cổng của các chùa. Kim Cang Dạ Xoa hay 
Phẫn nộ Minh Vương, là một trong năm vị 
Minh Vương, người hộ trì Phật pháp, 
nhưng lại là kẻ thù của ma quỷ. Vị nây có 
ba mặt sáu tay hay một mặt bốn tay, trụ 
tại phương Bắc, là vị Phẫn Nộ Tôn Bất 
Không Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc 
trong ngũ trí Như Lai (ngũ Phật) của Kim 
Cang Giớ— The guardian spIris 
represented on the temple gates. One of 
the five kings of hells or messengers and 
mamifestaton of Vairocana. The fierce 


3) 


4) 


5) 


6) 


—When it has nine 


maharaja as an opponent of evil, he is one 
of the guardians of Buddhism. He has 
either three faces and six arms, or one 
face and four arms. He 1s a fierce guardian 
of the north in the region of Amoghasiddhi 
1n the Vajradhatu—See Ngũ Phật. 

Vị Bồ Tát có răng nanh: A Bodhisattva 
with the fangs. 

Kim Cang Diệt Định: Kim cang diệt định là 
giai đoạn sau cùng của Bồ Tát với trí tuệ bất 
hoại—Diamond meditation, the last staøge of a 


2) 


bodhisattva, characterized by frm and 
indestructible knowledge, penetrating all 
reality. 


Kim Cang Dụ Định: Vajra-meditation—See 
Kim Cang Định and Kim Cang Tam Muội. 
Kim Cang Đài: Diamond Lotus. 
Kim Cang Đàm: Hỏa Viện— Giới Ấn—Mật 
Phong Ấn—Vòng tròn lửa ngăn cấm sự xâm 
nhập của ma quỷ—Diamond-blaze, acircle of 
fire to forbid the entry of evil spIrIts. 
** For more information, please see Hỏa Ấn, 
Hỏa Giới, and Hỏa Viện. 
Kim Cang Đảnh: 
lI) Vương miện Kim Cang: The vajra 
(diamond) apex or crown. 
Tên gọi chung các kinh của Mật Giáo: A 
general name of the esoteric doctrine and 
sutras of Vairocana. 
Kim Cang Đảnh Kinh: Kim Cang Đảnh 
Kinh là kinh chính của Kim cang Đảnh Tông, 
một trong ba bộ kinh chính của Chân Ngôn 
Giáo——Vajra-crown sutra, the authority for the 
Vajra-Crown sect, one of the three main sutras 
of the Shingon. 
Kim Cang Định: Vajrasamadhi (skt)—Kim 
Cang Dụ Định—Kim Cang Tam Muội— Thiền 
định của Bồ tát ở ngôi tối hậu. Người tu hành 
và đắc phép thiển định nầy sẽ được trí bển 
vững, sắc bén và bất hoại như kim cương, có 
thể cắt đứt tất cả phiền não và tà kiến thiên 
lệch—Vajra-meditaton——Samadhi as a sfate 


2) 


1046 


of great stability, that of the last stage of the 
Bodhisattva, characterized by firm, 
indestructble knowledge, penetrating all 
realifty; attained after all remains of illusion 
and wrong views have been cut off. 
#* For more Information, please see Kim Cang 
Tam Muội. 
Kim Cang Đoạn: Vajracchedika (sk)—Cắt 
đứt Kim Cang, một đoạn văn ngắn trong Kinh 
Bát Nhã Ba La Mật Đa—Diamond cutter, a 
short paragraph ¡in the Perfection of Wisdom 
Sutra (Prajnaparamita Sutra)—See Kinh Kim 
Cang in Appendix G. 
Kim Cang Đông Tử: Vajrakumara (skt). 


1) Kim Cang Sứ Giả của chư Phật và chư Bồ 
Tát: A Vajra-messenger of the Buddhas or 
Bodhisattvas. 

2) Hóa thân của Đức Phật A Di Đà thành 


một đứa trẻ tay cầm kim cương chùy, mặt 
có vẻ phẫn nộ: An ¡ncarnation of 
Amitabha In the form of a youth with 
fierce looks holding a vajra. 

Kim Cang Giới: Vajradhatu (skt). 

e - Kim Cang giới là một phần tử của vũ trụ; 
nó là TRÍ ĐỨC bất hoại của Đức Tỳ Lô 
Giá Na; nó khởi lên từ trong Thai Tạng 
Giớ—The Diamond or Vajra realm, 
element of the universe; It 1s the wisdom 
of Vairocana In 1fs indestructibility and 
acfIVIfy; 1t arises from the Garbhadhatu 
(the womb of all things). 

e Kim Cang Giới được diễn dịch là “Trí” 
giớ—Vajradhatu 1s ¡nterpreted as the 
realm of intellection. 

e Kim cang giới tiêu biểu cho thế giới tâm 
linh của sự toàn giác: The Vajradhatu 
represents the spiritual world of complete 
enliphtenment. 

e Mật Giáo coi Kim Cang Giới là Pháp 
Thân, trong khi Hiển Giáo thì coi nó như 
là Hóa Thân: The esoteric Dharmakaya 
doctrinne as confrasted with the exoferIc 


Nữnamakaya. 

se  Kimg Cang Giới là yếu tố thứ sáu của 
tâm, nó biểu hiệu bằng một hình tam giác 
mũi chúi xuống và mặt trăng tròn tượng 
trưng cho trí tuệ hay sự hiểu biết—It ¡s the 
sixth element of “Conscious mind,” and 1s 
symbolized by a triangle with the poInt 
downwards and by the full moon, which 
representfs “wIsdom” or “understanding.” 

e Kim Cang Giới tương ứng với “quả.”— 
Vajradhatu corresponds to fruit or effect. 

e Kim Cang giới là vũ trụ được nhìn như là 
sự thể hiện của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na 
mà hình ảnh của Ngài được phản chiếu 
trong tâm của mọi chúng sanh: Vajradhatu 
1s the the 
manifestation of Vairocana Buddha whose 
Image 1s reflected in the heart of every 
being. 

Kim Cang Giới Ngũ Bộ: Five divisions of 

the Vajradhatu represented by five Dhyani- 

Buddhas: 


universe viewed  as 


l) Trung Đài Đại Nhựt Như Lai: Vairocana 
1n the cenfter. 

2) Đông Độ A Súc Bệ Phật: Aksobhya In the 
east. 

3) Nam Phương Bảo Sanh Phật: 
Ratnasambhava In the south. 

4) Tây Phương A Di Đà Phật: Amitabha In 
the west. 

5) Bắc Phương Bất Không Thành Tựu: 


Amoghasiddhi or Sakyamuni In the north. 
** For more information, please see Ngũ Phật 
Kim Cang Giới Thai Tạng Giới: 
'Vajradhatu and Garbhadhatu (skt). 
(ŒD Kim Cang Giới: Vajradhatu (skÐÙ—See 
Kim Cang GIới. 
Thai Tạng Giới: Garbhadhatu (skÐ). 
Thai Tạng Giới là kho chứa mọi lý luận 
của trí: Garbhadhatu is the womb or store 
of the Valrocana reason or principles of 
the wisdom. 
Nơi tồn chứa tất cả mọi LÝ LUẬN của Tỳ 


qI) 
l) 


2) 


1047 


Lô Giá Na bất hoại trí The womb or 
Store of the Vairocana reason or princIples 
of£ the Vairocanas indestructble 
wIisdom——The womb or store of all things. 
Thai Tạng Giới được diễn dịch như là chất 
liệu căn bản của Kim Cang Giới— 
Garbhadhatu 1s  ¡nterpreted as the 
substance underlying the Vajradhatu 
(realm of intellection). 

Thai Tạng Giới tương ứng với nhân: 
Garbhadhatu corresponds to the cause. 
Kim Cang Hộ Bồ Tát: Vị Bồ Tát bảo hộ 
che chở cho con người với lòng đại bi như một 


3) 


4) 


chiếc nón sắt bao bọc—The Bodhisattva Vajra 
pala, who protects men like a helmet and 
surrounds them like mail by his great pIty. 
Kim Cang Huệ: Trí tuệ thấu rõ lý của thực 
tướng mà phá vỡ chư tướng hay trí tuệ ảo 
giác—DIiamond-wisdom, which by 1s reality 
overcomes all illusory knowledge. 

Kim Cang Khẩu: Lời nói hay giáo thuyết 
xuất ra từ kim khẩu của Phật bền vững như 
kim cương bất hoại—Diamond mouth (of a 
Buddha)—The diamond-like firmness of the 
Buddha doctrine. 

Kim Cang Kinh: Vajracchedika- 
prajnaparamita-sura—K1im cang Năng Đoạn 
Bát Nhã Ba La Mật Kinh, tóm lược cô đọng 
của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, trước 
tiên được dịch sang Hoa ngữ bởi ngài Cưu Ma 
La Thập, sau đó có nhiều bản dịch khác—The 
Diamond Sutra, a the 
Prajnaparamita; first translated Into Chinese 


condensaton of 


Kumarjiva, later by others. 
** For more Information, please see Kinh Kim 
Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. 
Kim Cang Linh: Chuông Kim Cang có công 
dụng làm tăng sự chú tâm và phấn chấn người 
nghe—The diamond or vajra bell for attracting 
the attention of the objects of worship, and 
sũmulating all who hear It. 


Kim Cang Linh Bồ Tát: Vajra-ghanta 


(sk)—Vị Bồ Tát tay cầm chuông trong Kim 
Cang Mạn Đồ La—A Bodhisattva holding a 
bell in the Vajradhatu mandala. 


Kim Cang Luân: 


I1) Kim Cang Pháp Luân: Bánh xe Pháp Kim 
cang—The diamond or vaJra wheel. 

2) Kim Cang Thừa: Vajrayana (skÐÙ— 
Symbolical of the esoterIc sects. 

3) Kim luân của tầng đất thấp nhất: The 


lowest of the circles beneath the earth. 
Kim Cang Luân Sơn: See Kim Cang Vi 
Sơn. 
Kim Cang Luân Tọa: See Đại Nhân Đà La 
Tọa. 
Kim Cang Lực: Sức mạnh như kim cương, 
sức mạnh không ai chống nổi—Vajra-power— 
Irresistible strength. 
Kim Cang Lực Sĩ: See Kim Cang Thần, Kim 
Cang Dạ Xoa, and Kim Cang Mật Tích. 
Kim Cang Mạn Đô La: See Kim Cang 
Giới, and Kim cang Giới Ngũ Bộ. 
Kim Cang Mật Tích: Mật Tích Kim Cang— 
Mật Tích Lực S—Kim Cang Lực Š5—Kim 
Cang Thủ—Chấp Kim Cang—Những vị tay 
cầm chày kim cang thể hiện đại uy ủng hộ 
Phật pháp. Đức Đại Nhật Như Lai lấy các vị 
Kim Cang Mật Tích nầy làm nội quyến; lấy 
các vị Phổ Hiển, Văn Thù làm đại quyến hay 
ngoại quyến. Cũng như Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni lấy các vị Thanh Văn như Xá Lợi 
Phất, Mục Kiển Liên..., làm nội quyến, lấy 
các vị Bồ Tát làm đại quyến—The deva- 
guardians of the secrets of Vairocana, his Inner 
or personal øroup of guardians In contrast with 
the outer or major group of Pu-Hsien, 


Manjusl, etc. Simiarly, Sariputra, or 
Maudgalyayana, the sravakas, etc., are the 
mner guardians of Sakyamun, the 


Bodhisattvas being the maJor øroup. 

Kim Cang Môn: Cổng Kim Cang trong Thai 
Tạng Mạn Đồ La— The diamond door of the 
Garbhadhatu mandala. 


1048 


Kim Cang Ngữ Ngôn: See Kim Cang Niệm 
Tụng. 

Kim Cang Niệm Tụng: Kim cang Ngữ 
Ngôn—Niệm thầm—Silent repetition. 

Kim Cang Phan: Vajraketu (skQ—Cờ treo 
trên cột đầu rồng—A flag hung to a pole with 
a dragons head. 

Kim Cang Phan Bồ Tát: Vajrakeu 
Bodhisattva (sk)—Vị Bồ Tát cầm cờ, một 
trong 16 vị Bồ Tát trong nhóm Kim Cang 
Giới—The flag-bearer, one of the sixteen In 
the Vajradhatu group. 

Kim Cang Pháp Giới Cung: Cung điện của 
Thai Tạng Giới, nơi trụ của Đức Đại Nhật Như 
Lai (kim cương là thực tướng của Như Lai, 
pháp giới là trí thể của thực tướng. Pháp thân 
của Đức Đại Nhật Như Lai trụ ở trí thể của 
thực tướng)—The palace of 
Vairocana 1n the Garbhadhatu. 

Kim Cang Phật: Vajra-buddha (sk)—Đức 
Đại Nhật Như Lai, có lúc chỉ Đức Thích Ca 
Mâu Ni như là hóa thân của chân lý, trí tuệ và 
thanh tịnh—Vairocana, the Sun-Buddha; 
sometimes  applied to Sakyamun  as 
embodiment of the Truth, of Wisdom, and of 
Purity. 

Kim Cang Phật Tử: Con của Kim Cang 
Phật hay con của Đức Đại Nhật Như Lai, từ 
dùng để chỉ những người mới được làm phép 
gia nhập vào Mật Giáo—Son of the Vajra- 
buddha, 1.e. of Vairocana, a term applied to 
those newly baptized Into the esoferic sect. 
Kim Cang Quán: Phép Kim Cang quán là 
phép quán xuyên qua chân lý—The diamond 
1nsight or vision which penetrates Into realIty. 
Kim Cang Quyền: Nắm tay Kim Cang hay 
hai tay nắm lại và để ngay trước ngực (có bốn 
loại quyển: nắm tay thông thường, để ngón cái 
nằm thẳng, đặt ngón cái vào lòng bàn tay, 
nắm tay lại với nhau)—Vajra-fis—The hands 
doubled together on the breast. 


or shrine 


Kim Cang Quyền Bồ Tát: Một trong những 
vị Bồ Tát trong nhóm Kim Cang—One of the 
Bodhisattvas 1n the Diamond group. 

Kim Cang Sát: Vajraksetra (skÙ—Tên gọi 
các chùa hay tự viện—Buddhist monastery or 
building. 

Kim Cang Tác: Vajrapasa (sk)—Dây thòng 
lọng kim cang trong tay của Bất Động Minh 
Vương—The diamond lasso or noose In the 
hand of the (Arya- 
achlanatha-raJa) and others. 

Kim Cang Tác Bồ Tát: Kim Cang Tác Bồ 
Tát trong Kim cang Giới Mạn Đồ La, người 
mang lưới từ bi quấn lấy tâm hồn của chúng 
sanh hữu tình—Vajrapasa-bodhisattva In the 
Vajradhatu mandala, who carries the snare of 
compassion fo bind the souls of the living. 


subduer of demons 


Kim Cang Tam Muội: Vajravimbopama 
(skÙ—Tam muội thông suốt các pháp giống 
như Phật tánh chân như. Đây là loại tam muội 
cao nhất mà người tu Phật có thể đạt được. 
Nhờ tam muội nầy mà người tu có thể đoạn 
diệt cái hình thức vi tế nhất của phiền não——A 
samadhi on the idea that all things are of the 
sane Buddha-nature. This 1s the highest 
samadhi attainable by the Buddhist yogin who 
by this destroys the subtlest form of the klesa. 

#*% For more Information, please see Kim Cang 

Định. 

Kim Cang Tạng: Vajragarbha (skÐ. 

I) Kho Tạng Kim Cang: The Diamond 
tr€aSUry. 

2) Vị Bồ Tát trong Kinh Lăng Già: The 
Bodhisattva in the Lankavafara sutra. 

Kim Cang Tạng Bồ Tát: Vajra Treasury 

Bodhisatva. 

Kim Cang Tạng Vương: 

I1) Kiếp kế tiếp của Kim cang Tạng Bồ Tát: 
A form of the next entry of the Vajra 
Treasury Bodhisattva. 

2) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Sakyamuni 
Buddha. 


1049 


Kim Cang Tát Đỏa: Vajrasattva-mahasattva 
(sk)——Kim Cang Thủ. 

I1) Bí Mật Chủ Phổ Hiển, vị tổ thứ hai trong 
tám vị tổ Chân Ngôn, vị tổ thứ nhất là 
Đức Đại Nhật Như Lai: A form of P°u- 
Hsien (Samantabhadra), reckoned as the 
second of the eight patrlarchs of the 
Shingon, Vairocana was the first. 

Các vị Chấp Kim Cang Thần, hay các vị 
Bồ Tát, đặc biệt chỉ ngài Kim Cang 
Nguyệt Luân ở Đông độ của Kim Cang 
Mạn Đồ La: All vajra-beings, or vajra- 
bodhisattvas; especially those 1n the moon 
circle 1n the east of the Diamond mandala. 
Ngài Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Bồ tát 
(tiền thân của Đức Phật Thích Ca): 
Sakyamuni In a previous Incarnafion as a 
VaJrasattva. 

Tất cả chúng hữu tình đều là “Kim cang 
Tát Đỏa” vì tất cả đều có Phật tính: All 
beings are vajrasattva, because of their 
Buddha-nature. 

Tất cả những người sơ cơ tín hành đều là 
Kim Cang tát Đỏa: All beginners ¡in the 
faith and practice are vajrasattva. 

Tất cả quyến thuộc của Ngài A Súc Bệ 
Phật đều là Kim Cang Tát Đỏa: All the 
retinue of Aksobhya are vajrasattva. 

Bất cứ vị Đại Phổ Hiển (bất cứ ai thành 
tựu mười thệ nguyện lớn đều là trưởng tử 
Như Lai, và đều được gọi là Phổ Hiển) 
nào cũng đều là Kim Cang Tát Đỏa: Any 
Great P°u-Hslen 1s a vaJrasatfva. 

Kim Cang Tâm: Cái tâm lớn của Bổ Tát 
bển vững và bất hoại như kim cương— 
Diamond heart, that of a bodhisattva, I.e. 
1nfrangrble, unmoved by illusion. 

Kim Cang Tâm Điện: Bất Hoại Kim Cang 
Quang Minh Tâm Điện hay Kim Cang Giới 
Mạn Đà La, nơi trụ của Phật Tỳ Lô Giá Na— 
The shrne of the ¡Indestructible diamond- 
brillant hear—The Vajradhatu (mandala) ¡in 





2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


which Vairocana dwells. 

Kim Cang Thân: Kiên Thân (thân kiên 

cố)—Chân Thân (thân chân thật)—Thân kim 

cang bất hoại của Phật —Golden body—The 
diamond body, the ¡ndestructble body of 

Buddha. 

Kim Cang Thần: 

I) Vị Thần hộ pháp (bảo hộ chư Tăng)— 

The guardian spirits of the Buddhist order. 

Tượng hộ pháp lớn nơi cổng các tự viện: 

The large idols at the gate (entrance) of 

Buddhist monasfteries. 

** For more Information, please see Kim 
Cang Thủ, Kim Cang Dạ Xoa, and Kim 
Cang Mật Tích. 

Kim Cang Thể: Thân thể bển vững như kim 
cương, nói về công đức của Phật thân (thân 
của Như Lai là thể kim cương. Mọi thứ ác đều 
đã cắt đứt, mọi điều vui sướng đều đã huân 
tập)—The diamond body, that of Buddha and 
his merit. 

Kim Cang Thiên: Vị Trời hộ pháp trong 

nhóm Kim Cang Giới —The vajra-deva In the 

Vajradhatu group. 

Kim Cang Thủ: Vajrapani (skt)—— 

I1) Vị Thần tay cầm Kim Cang Chùy: A 
holder (protector) of the vajra. 

2) Hình ảnh hay dấu hiệu Kim Cang Chùy: 
Any Image or symbol of a Vajra. 

** For more information, please see Đại 
Thắng Kim Cang and Kim Cang Mật Tích. 

Kim Cang Thủy: Nước Kim Cương, tên một 

thứ nước mà người thọ giới phải uống khi làm 

nghi thức quán đảnh trong Mật Giáo— 

Diamond or Vajra-water, drunk by a person 

who receives the esoteric baptismal rite. 

Kim Cang Thừa: Vajrayana (skt)—Tên khác 

của tông phái Chân Ngôn, giáo pháp sắc bén 

như kim cương. Kim Cang Thừa thường được 
gọi đơn giản là Phật Giáo Tây Tạng và nó 
được chia ra làm bốn tông phái chính: 

Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa và Gelugpa— 


2) 


1050 


The Diamond Vehicle, another name of the 
Shingon. The Vajrayana 1s simply often called 
Tibetan Buddhism, and ït ¡is divided I1nto four 
main sec: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa 
and Gelugpa. 


l) 


2) 


3) 


Ä) 


Nyingmapa: Giáo phái Nyingmapa là giáo 
phái cổ nhất của Phật giáo Tây Tạng, 
được ngài Liên Hoa Sinh hay Đạo sư 
Rinpoche sáng lập vào thế kỷ thứ § dưới 
triều vua Trisong Detsen: The Nyingmapa 
sect ¡is the oldest Tibetan Buddhism, 
founded by Padmasambhava or Guru 
Rinpocbe in the 8” century under the reign 
of King Trisong Detsen (742-797). 
Kagyupa: Phái Kagyupa được thành lập 
bởi Marpa Chokyi Lodoe, một dịch giả 
Tây Tạng nổi tiếng vào thế kỷ 11 và vị 
đại đệ tử của ngài là ngài Milarepa vào 
thế kỷ thứ 12: The Kagyupa sect was 
founded by Marpa Chokyi Lodoe (I012- 
1099), a famous Tibetan translator in the 
II” century and his outstanding disciple 
Milarepa (1040-1123) in the 12” century. 
Sakyapa: Phái Sakyapa được vị dịch giả 
Tây Tạng là Drogmi Sakya Yeshe sáng 
lập vào thế kỷ thứ II: The Sakyapa sect 
was founded by the Tibetan translator 
Drogmi Sakya Yeshe (992-1074) in the 
11” century. 

Gelugpa: Phái Gelugpa là phái trẻ nhất và 
đông nhất trong các phái Tây Tạng, được 
ngài Tông Khách Ba hay Je Rinpoche 
sáng lập vào thế kỷ thứ 14: The Gelugpa 
sect, the youngest and largest among the 
schools of Tibetan Buddhism, was founded 
by Thongkhapa (1357-1419) or le 
Rinpoche in the 14” century. 


Kim Cang Tọa: Vajrasana (skÐ. 


5 


2) 


Kim Cang Tòa nơi Đức Phật ngồi khi đắc 
Chánh Đẳng Chánh Giác—Bodhimanda—— 
Buddha's seaf on affaining 
enliphtenment—The Diamond throne. 

Dáng vẻ lúc ngồi: The posture or manner 


Of sifting. 

Kim Cang Trí: 

l1) For more Information, please see Tự Giác 
Thánh Trí. 

3) Kim Cang Trí Pháp Sư—Dharma Master 


Vajrabodhi: 

Tên của một vị sư người Tây Ấn, đến 
Trung Quốc vào khoảng năm 619 sau Tây 
Lịch, dưới thời nhà Đường: người ta nói 
ông chính là người đầu tiên giới thiệu Du 
Già Luận và là sơ tổ của Mật Tông tại 
Trung Quốc, nhưng có thuyết lại cho rằng 
chính A Mục Khư Bạt Triết La mới chính 
là Sơ Tổ Mật Tông Trung Quốc—Name 
of an Indian monk who came to China 
around 619 A.D., durng the Tang 
dynasty; he 1s said to have introduced the 
Yogacara system and founded the esoferic 
school but ths ¡is attributed to 
AmoghavaJra. 

Kim Cương Trí (Vajrabodhi 663-723): Ông 
là người Nam Ấn, học đạo tại Na Lan Đà. 
Năm 15 tuổi ông sang Tây Ấn và học tập 
Nhân Minh Luận trong bốn năm với Pháp 
Xứng (Dharmakirti), nhưng trở về Na Lan 
Đà để thọ đại giới. Trong sáu năm, ông 
chuyên học Luật (Vinaya) và trung Quán 
Luận (Madhyamika) với Santabodhi, ba 
năm kế đó ông nghiên cứu Du Già Luận 
(Yogacara) của Vô Trước, Duy Thức Luận 
(Vijnaptimatra) của Thế Thân và Biện 
Trung Biên Luận (Madhyanta-vibhanga) 
của An Huệ (Sthiramati) với Jinabhadra 
tati Ca Tỳ La Vệ, vùng Bắc Ấn. Rồi bảy 
năm sau nghiên cứu Kim Cang Đảnh 
(Vajra-sekhara) và các kinh Mật giáo 
khác với Long Trí (Nagabodhi) ở Nam Ấn. 
Sau cùng, ông đáp thuyền theo đường 
Nam Hải đến Lạc Dương vào năm 720. 
Ông dịch thuật nhiều kinh điển quan trọng 
của Mật giáo, như Kim Cang Đảnh, vân 
vân. Năm 741, trong lúc ở Trường An, ông 
được phép trở về Ấn Độ nhưng mất trên 


1051 


đường về Lạc Dương: Vajrabodhi came 
from South India, became a novice at 
Nalanda. At the age of fifteen he went to 
West India and studied logic for four years 
under Dharmakirti, but came again to 
Nalanda where he received full ordination 
at twenty. For six years he devoted 
himself to the study of  Discipline 
(Vimaya) text and the Middle Doctrine 
(Madhyamika) under Santabodhi; for three 
years he studied the Yogacara by Asanga, 
the ViJnaptimatra by Vasubandhu and the 
Madhyanta-vibhanga by Sthiramati under 
Jinabhadra, at Kapilavastu, North India; 
and for seven years he studied the 
Diamond Head (Vajra-sekhara) and other 
mystical texts under Nagabodhi, in South 
India. At last, he sailed to the southern sea 
and reached Lo-Yang, China, in 720. He 
translated several Important mystical texts, 
suụch as the Vajra-sekhara. In 741, while in 
Ch'ang-An, he obtainned permission to 
refurn to India, but on his way he died in 
Lo-Yang. 
Kim Cang Trí Tam Tạng: Vajrabodhi 
(sk)—Bạt Viết La Bồ Đề—See Kim Cang Trí 
(2). 
Kim Cang Trượng: See Kim Cang Chử. 
Kim Cang Tuệ: Diamond wisdom—See Kim 
Cang Huệ. 
Kim Cang Tử: Rudraksa (skt)—Hạt kim 
cang để làm chuỗ—A seed similar to a 
peachstone used for beads. 
** For more Information, please see Ác Xoa, 
and Ác Xoa Tụ. 
Kim Cang Tự: Tên của một ngôi chùa tọa 
lạc trong ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An, Nam Việt Nam. 
Chùa Kim cang được dựng lên vào giữa thế kỷ 
thứ 17 và đã được trùng tu nhiều lần. Trong 
chùa hiện còn bản Kinh Kim Cang bằng chữ 
Hán được khắc trên gỗ —Name of a pagoda 


located ¡in Bình Cang hamlet, Bình Thạnh 
villase, Thủ Thừa district, Long An province, 
South Vietnam. Kim Cang Pagoda was built In 
the middle of the nineteenth century and has 
been rebuilt many times. The coples of the 
Diamond Sutra in Chinese character, engraved 
1n wood, has still been kept in the pagoda. 


Kim Cang Vi Sơn: 


I) Núi Thiết Vi bao quanh thế giới: The 
concentfric iron mountains about the world. 

2) Núi Tu Di: The Sumeru. 

3) Kim Sơn, tên của một ngọn núi trong 


huyễn thoại: Golden Mountain, name of a 

fabulous mountain. 
Kim Cang Viềm: See Hỏa Giới and Hỏa 
Viện. 
Kim Cang Vương: Cái thù thắng (mạnh nhất 
và tốt nhất) của kim cang—The Vajra-king, 
1.e. the strongest, or finesf, e.ø. a powerful bull. 
Kim Cang Vương Bảo Giác: Ngọc Ma Ni 
nẩy nở trong Vô Thượng Giác, đức hiệu của 
Như Lai Chánh Giác —The diamond royal-gem 
enliphtenment, I.e. that of the Buddha. 
Kim Cang Vương Bồ Tát: Một trong 16 vị 
Bồ Tát trong Kim Cang Giớ—The Diamond 
King Bodhisattva, of the 
bodhisattvas in the Diamond realm. 
Kim Chỉ Ngọc Diệp: Gold branches and 
Jade leaves——Noble. 
Kim Cốt: Xá lợi của Đức Phật—Golden 
bons, Ii.e. Buddha”s relics. 
Kim Cương: See Kim Cang. 
Kim Đại Vương: Vị Thần bảo hộ khách lữ 
hành, Thiên Thủ Quán Âm—Protector of 
travellers, shown ¡n the train of the 1,000-hand 
Kuan-Yin. 
Kim Đề: Kanthaka-asvaraja (sk)—Tên của 
con ngựa Kiến Trắc mà Đức Phật đã cỡi đi 
trong đêm xuất gia—Name of the steed on 
which Sakyamunli left his home. 
Kim Địa: Kim Điển— Tự viện Phật giáo (do 


one sixteen 


1052 


tích trưởng giả Tu Đạt lấy vàng mua Kỳ 

Viên)—A Buddhist monastery. 

Kim Địa Quốc: Suvarnabhumi (sk)—Một 

nước về phía nam thành Hoa Tử, vua A Dục 

đã gửi đoàn truyền giáo Phật giáo đến hoằng 
pháp tại đây—A country south of SravastI, to 
which Akosa senf missionarIes. 

Kim Gia: Trường phái mà mình đang theo— 

The present school——My school or sect. 

Kim Hà: See Kim Sa Hà. 

Kim Kê: Gà vàng và hạt thóc trong miệng. 

Đem gà vàng ví với lời sấm của Tổ Bồ Đề Đạt 

Ma—The golden cock or fowl, with a grain of 

millet In 1ts beak, a name for Bodhidharma. 

Kim Khẩu: The golden mouth of the Buddha. 

Kim Khẩu Quỷ: Châm khẩu quỷ—Quỷ có 

cổ nhỏ như cây kim—Needle-mouth ghosts, 

with mouth so small that they cannot satIsfy 
their hunger or thurst. 

Kim Khu: See Kim Thân. 

Kim Lai: The present and the future. 

Kim Lan Cà Sa: See Kim Lan Y. 

Kim Lan Y: Kim Sắc Y—Kim Lan Cà Sa— 

Áo cà sa dệt bằng sợi vàng—A kasaya or robe 

embroidered with gold; a golden robe. 

Kim Liên: 

l1) Hoa sen vàng: Golden lotus bloom. 

2) Tên của một ngôi chùa cổ, tọa lạc trong 
làng Nghi Tàm, xã Quảng An, huyện Từ 
Liên, Hà Nội, Bắc Việt Nam. Nguyên xưa 
là chùa Đống Long, dựng từ thời nhà Trần 
(1225-1413) trên một nền nhà cũ, nơi công 
chúa Từ Hoa, con gái vua Lý Thần Tông 
ra đời. Về sau chỗ nầy lập trại trông dâu 
nuôi tầm nên gọi là làng Nghi Tàm. Năm 
1639, chùa được tu sử lại, gọi là chùa Đại 
Bi, đến năm Lê Cảnh Hưng thứ 32 (1771), 
lại được trùng tu, và chùa được mang tên 
Kim Liên từ đó. Vào năm 1792, chùa lại 
được trùng tu và nhiều lần về sau nầy 
nữa. Chùa hiện nay được coi như là di sản 


kiến trúc thời Tây Sơn. Cổng tam quan 
của chùa có kiến trúc gỗ độc đáo, đượm 
dáng vẻ cung đình. Nổi bậc còn có những 
bức chạm trỗ hình rồng và hoa nổi trên 
mặt gỗ hết sức tỉnh xảo: Name of an 
anclent temple, located In Nghi Tàm 
hamlet, Quảng An village, Từ Liêm 
disrict, Hanol, North Vietnam. Its old 
name was Đống Long Temple, built in the 
Trần dynasty (1225-1413) on an old floor 
of a house where Princess Từ Hoa, King 
Lý Thần Tông's daughter, was born. The 
house was once turned into a plantation 
for growing mulberry and silk worms. This 
1s why the village ¡1s called Nghi Tàm. In 
1639, the temple was reparred 
renamed Đại Bi. In the thirty-second Lê 
Cảnh Hưng year (1771), it was rebuilt 
again, and given the present name, Kim 
Lien Temple. In 1792, it was restored on 
the larger scale and has been 
resconsfructed many times. At present, 
Km Liên Temple 1s an architectural 
artistic vestige of the Tây Sơn dynasty. 
The three-entrance gate 1s of distinctive 
wooden sfructure styled Vietnamese royal 
palace. Distnguished from the three- 
entrance structure are the skillfully carved 
wooden bas-reliefs representing the Image 
of flowers and dragons. 
Kim Liên Tịch Truyền: Zen Master Kim 
Liên Tịch Truyền (1745-1816)—Thiển sư Kim 
Liên, người Việt Nam, quê ở Thượng Phước, 
Bắc Việt. Ngài xuất gia từ thuở bé tại chùa 
Vân Trai. Sau dó ngài đến chùa Liên Tông và 
trở thành đệ tử của ngài Từ Phong Hải Quýnh. 
Hầu hết cuộc đời ngài hoằng pháp tại miễn 
Bắc Việt Nam. Ngài thị tịch năm 1816, thọ 70 
tuổ—A Vietnamese Zen master from 
Thượng Phước, North Vietnam. He left home 
and stayed at Vân Trai Temple when he was 
very young. Later he went to Liên Tông 
Temple and became a disciple of Zen Master 


and 


1053 


Từ Phong Hải Quýnh. He spent most of his life 
to expand the Buddha Dharma 1n North 
Vietnam. He passed away in 1816, at the age 
of£70. 

Kim Luân: 

I1) Nơi thấp nhất của thế giới là phong luân; 
phong luân dựa vào hư không (bể dầy là 
16 ức do tuần, bền vững như kim cương). 
Trên phong luân có thủy luân (sâu 8 ức do 
tuân). Trên thủy luân có kim luân (dây 3 
ức 2 vạn do tuần do có hình bánh xe nên 
gọi là kim luân). Trên kim luân là địa luân 
(gồm 9 núi 8 biển)—The metal circle on 
which the earth res(s, above the water 
circle which 1s above the wind or aIr circle 
which rests on space. 

Kim Luân là một trong bảy báu vật của 
Chuyển Luân Thánh Vương—The cakra 
or wheel or disc, emblem of sovereignty, 
one of the seven precIous possessions of a 
Cakra-King—See Tứ Luân (D). 

Kim Luân Phật Đẳnh: See Đại Thắng Kim 
Cang. 

Kim Luân Phật Đảnh Tôn: Đại Xí Thạnh 
Quang——The Great Blazing Perfect Light. 
Kim Luân Vương: A Golden-wheel (cakra) 
kinge—See Tứ Luân (D). 

Kim Mao Quỷ: Ghosts with needle hair, 
distressing to themselves and others. 

Kim Mao Sư Tử: 


2) 


I) Sư tử lông vàng mà ngài Văn Thù Sư Lợi 
cỡ —The lion with golden hair on which 
ManJusrI rides. 

2) Sư Tử lông vàng cũng là tiền thân của 


Đức Phật: A previous Incarnation of the 
Buddha. 


Kim Môn: Golden door (gate). 

Kim Ngân: Gold and silver. 

Kim Ngọc: Gold and jade. 

Kim Ngôn: Lời vàng của Phật—Golden 
words, 1.e. those of Buddha. 


Kim Nhân: Tượng Phật bằng kim loại hay 
bằng vàng—A image of Buddha of metal or 
gold. 

Kim Ô: The sun. 

Kim Phật: See Kim Nhân. 

Kim Quang: Golden light. 

Kim Quang Đồng Tử: Kim Quang Minh 
Cổ—Người trẻ tuổi dòng Thích Ca trong thành 
Ca Tỳ La Vệ, có thân hình đẹp đế như ánh 
kim quang, xuất gia và gia nhập Tăng đoàn 
của Đức Phật—Golden Light Drum—A youth 
of the Sakya tribe in Kapilavastu, who had a 
beautful golden light body, left home and 
Joined the Order. 

Kim Quang Minh: Ánh sáng vàng chói 
sáng—The golden light. 

Kim Quang Minh Kinh: Suvarna-prabhasa- 
uttamaraja (skt)—Kim Quang Minh Kinh được 
dịch sang Hoa ngữ vào thế kỷ thứ sáu và hai 
bản dịch khác về sau nầy (có 3 bản dịch: Đàm 
Vô Sám đời Bắc Lương, Nghĩa Tịnh đời 
Đường, Thiên Thai Trí Giả). Kinh được sơ tổ 
tông Thiên Thai là ngài Trí Giả dịch và dùng 
cho tông phái mình—Golden Light Sutra, 
translated In the sixth cenftury and twice later, 
used by the founder of T”ien-T” a1. 

Kim Quang Minh Nữ: Phu nhân của Kim 
Quang Đổng Tử—Wife of Golden Light 
Drum—See Kim Quang Đồng Tử. 

Kim Quang Phật Sát: Cảnh giới thấp nhất 
của Phật Giới — The lowest of the Buddha- 
ksetra. 

Kim Quang Tự: Tên của một ngôi chùa cổ ở 
Huế, Trung Việt. Kim Quang ban đầu có tên 
là Tường Quang, là một ngôi chùa do dì của 
Vua Thành Thái là bà Nguyễn Thị Lựu xây 
dựng năm 1871. Bốn năm sau khi lên ngôi, 
vua Thành Thái đã sắc tứ biển ngạch đổi tên 
là Kim Quang Tự, và cấp tiền để phụng thờ 
tiên tổ. Hoàng Thái Hậu Từ Minh, thân mẫu 
của vua Thành Thái ban tiền để thếp vàng 


1054 


tượng Phật và mở rộng nhà Tăng cũng như hậu 
liêu. Sau cơn bão lịch sử năm 1904, chùa bị hư 
hại nặng, nên nhà vua cấp tiễn trùng tu, qui 
mô chùa lại một lần nữa đổi mới. Năm 1962, 
sư Bích Phong chùa Qui Thiện đôn đốc trùng 
tu. Năm 1963 sư Toàn Lạc xây cổng tam quan, 
trùng tu bình phong, làm cho cảnh chùa trở 
nên uy nghi hơn. Chùa Kim Quang gắn liền 
với họ ngoại của vua Thành Thái. Ảnh của hai 
vị vua Thành Thái và Duy Tân đã được thờ 
trên án thờ phía sau chùa. Chùa Kim Quang là 
nơi lưu niệm của hai vì vua yêu nước—Name 
of an ancient temple ¡in Huế, Central Vietnam. 
The temple”s oripginal name was Tường Quang. 
lt was bullt in 187I by one of king Thành 
Thái 's aunts, Mrs. Nguyễn Thị Lựu. In 1892, 
four years after he came to the throne, king 
Thành Thái officially recognized the temple 
and renamed 1t Kim Quang, and allotted land 
for the use of the temple to keep up worshIp 
services. The Từ Minh, the king's mother, 
granted money for the stafues to be gilted and 
the staff house as well as the house enlarged. 
After the historic síorm in 1904, the temple 
was badly damaged, so the king granted 
money for an overall reconstruction. The 
sftructure of the temple once more changed for 
the better. In 1962, Venerable Bich Phong 
from Qui Thiện temple supervised the 
reconstuction of. the temple. 1963, 
Venerable Toàn Lạc built the three-entrance 
gate, restored the screen wall, giving the 
temple a more Iimpressive appearance. Kim 
Quang temple was closely linked with the 
maternal family of king Thành Thái. Portraits 
of king Thành Thái and king Duy Tân were 
positioned on the altar in the back room of the 
temple. Kim Quang temple 1s also a souvenIr 
to the above two pafriotic kinss. 


In 


Kim Quy: Con rùa vàng mà cả thế giới phải 
tựa vào —The golden tortoise on which the 
world rests. 

** For more Information, please see Kim 


Luân. 
Kim Sa: Cát vàng—Golden sand. 
Kim Sa Hà: Một dòng sông tưởng tượng ở 
Niết Bàn——An imaginary river in the Nirvana. 
Kim Sát: 
1) Kim Tháp: A golden pagoda. 
2) Cửu Kim Luân đặt trên đỉnh tháp: The 
nine golden circles on top of a pagoda. 
Kim Sắc: Có màu vàng—Golden coloured. 
Kim Sắc Ca Diếp: Tên của Ngài Đại Ca 
Diếp. Ngài có tên Kim Sắc Ca Diếp do bởi 
tương truyền ngài nuốt ánh sáng, nên thân tỏa 
ra kim sắc —Name of Mahakasyapa, as he is 
said to have swallowed light, hence his golden 
hue. 
Kim Sắc Khổng Tước Vương: Vị Thiên 
Thần hỗ trợ người tu hành, là quyến thuộc của 
Thiên Thủ Quán Âm_— The golden-hued 
peacock king, protector of travellers, In the 
retinue of the 1,000-hand Kuan-Yin. 
Kim Sắc Nữ: Công chúa Kim Sắc Nữ, người 
mà người ta nói rằng đã ưng chịu Thái Tử Tất 
Đạt Đa vì màu da của Ngài giống màu da 
“kim sắc” của bà —The princess of Varanasi, 
who 1s said to have ben offered in marrilage to 
Sakyamuml because he was of the same colour 
as herself. 
Kim Sắc Thế Giới: Cõi trời Kim Sắc hay cõi 
Tịnh Độ của ngài Văn Thù Sư Lợi—The 
golden coloured heaven of ManJusri. 
Kim Sắc Vương: Tiền thân của Đức Phật 
Thích Ca Mâu NÑiI—A previous Incarnation of 
the Buddha. 
Kim Sắc Y: See Kim Lan Y. 
Kim Sơn: 
I1) Núi Thiết Vi hay Tu Di: Metal or golden 
mountain or Sumeru. 
2) Thân Phật: The Buddhaˆs body. 
** Eor more information, please see Thất Kim 
Sơn. 
3) Tên một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. 


1055 


Kim Sơn trước đây tên là Bửu Sơn, rồi 
Ngọc Sơn. Không ai biết chùa được xây 
dựng từ đời nào, nhưng hiện nay tại sân 
Bảo Tàng Cổ Vật Huế vẫn còn một tấm 
bia đá chùa Bửu Sơn đề năm 1667. Năm 
1904, cơn bão lớn đã làm cho chùa sụp đổ. 
Qua năm 1908, vua Duy Tân cho đem 
tượng Phật và pháp khí về chùa Thiên 
Mụ. Trên nền cũ chỉ dựng lại một nhà từ 
đường để thờ những vị Tăng quá cố. Vào 
khoảng cuối thập niên 1970s, chùa được 
tái thiết, vẫn tọa lạc trên ngọn đổi tròn 
thuộc làng Bảo Hựu, cuối một dãy đồi 
thấp về phía tây của Huế—Name of an 
ancient temple ¡in Huế, Central Vietnam. 
The temple was ñrst named Bửu Sơn, then 
Ngọc Sơn. No one knows when the temple 
was built; however, there 1s still a stele of 
the temple positioned ¡in the yard of the 
Museum of Historic Antiques of Huế 
which dated 1667. In 1904, a big storm 
badly damaged the temple. In 1908, king 
Duy Tân ordered to dismantle the temple 
and to transfer Buddha statues and ritual 
1nstruments to Thiên Mụ temple. On the 
old side, only a worhsip house was built 
for the worship of the dead monks. In the 
1970s, the temple was rebuilt on the the 
round hill at Bảo Hựu village, at one end 
Of a range of low hills west of Huế. 
Kim Sơn Vương: Phật, đặc biệt là Phật A Di 
Đà ——Buddha, especially Amitabha. 
Kim Tạng: Kim Tạng là tạng chứa châu báu 
vàng bạc, như là Phật tánh trong mỗi chúng 
sanh—Golden treasury, 1.e. the Buddha-natue 
1n all the living. 
Kim Tạng Vân: Khi Hiền Kiếp mới hình 
thành, giữa bầu trời Quang Âm đây mây kim 
sắc (sắc vàng), mang lại trận mưa đầu tiên— 
The first golden treasury cloud when a new 
world 1s completed, arising in the abhasvara 
heaven and bringing the first rain. 


Kim Thai: See Kim Cang Giới Thai Tạng 
GIớI. 

Kim Thân: Thân Kim Sắc của Đức Phật— 
The golden body or person, that of Buddha— 
The whole body of the Buddha. 

Kim Thóc Như Lai: 

l) Kim Thóc Như Lai: Hạt thóc vàng Như 
Lai—The golden grain Tathagata. 

Danh hiệu của Duy Ma Cật trong một tiền 
kiếp: A tile of Vimalakirti in a previous 
1ncarnation. 

Kim Thời: Present time. 

Kim Thủy: Nước vàng, ám chỉ trí tuệ— 
Golden water, 1.e. wisdom. 

Kim Tiền: 

Thần Tiên: Golden rsi or immortal. 

Người tu Tiên (đạo Lão): TaoIst øenII. 
Tiếng tôn xưng để gọi Đức Phật: A 
venerable term for Buddha. 

Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung 
Việt. Tuy không phải là tổ đình của một 
hệ phái nào nhưng chùa Kim Tiên là một 
ngôi chùa được xây dựng rất sớm ở Huế. 
Hòa Thượng Bích Phong là vị sư đầu tiên 
trùng tu chùa Kim Tiên vào khoảng thế kỷ 
17. Sau đó chùa trở thành phế tích, chỉ còn 
là một mái thảo am. Đến khoảng giữa 
triểu Gia Long, Hòa Thượng Đức Hóa tái 
thiết lại mái thảo am. Mấy mươi năm sau, 
dưới triều Tự Đức, chùa được Hòa Thượng 
Thánh Thông Nhất Trí, một Tăng Cang 
của triều đình tại chùa Thiên Mụ trùng tu 
chùa trên qui mô rộng lớn hơn, và giao 
cho Hòa Thượng Tâm Chính Hải Từ trụ 
trì. Năm 1888, Hòa Thượng Hải Từ với sự 
trợ giúp của Hòa Thượng Diệu Giác đã tái 
thiết ngôi chùa lần nữa. Năm 1930, chùa 
được Hòa Thượng Thanh Đức Tâm 
Khoan, Tăng Cang chùa Diệu Đế trùng 
tu lần nữa. Sau đó Hòa Thượng Hưng Mãn 
Trừng Gia trùng tu lại chánh điện, tái thiết 
phương trượng, xây dựng lại Tăng xá, hậu 


2) 


1056 


liêu. Ngày nay, dù chùa đã trải qua nhiều 
cuộc trùng tu nhưng vẫn giữ được nét kiến 
trúc cổ kính—Name od an old temple in 
Huế, Central Vietnam. Though it is not a 
temple that has relatons with a certain 
venerable patrlarch of a Buddhist sect, 
Kim Tiên was one of the oldest temples 1n 
Huế. Most Venerable Bích Phong was the 
first monk who rebuilt the temple in the 
seventeenth century. Sometime later, the 
temple became a ruin, only a thatched 
small temple survived. In the middle of 
King Gia Long” reign, Most Venerable 
Đức Hóa Đạo Thành rehabilitated the 
thatched temple ¡im a small structure. 
Several decades later, during the reign of 
king Tự Đức, the temple was rebuilt on a 
larger scale by Most Venerable Tánh 
Thông Nhất Trí who was a royal- 
recognized monk of Thiên Mụ Temple. In 
1888, with the help of Most Venerable 
Diệu Giác, Most venerable Tâm Chính 
Hải Từ rebuilt the temple again. In 1930, 
Most Venerable Thanh Đức Tâm Khoan, a 
royal-recognized monk from Diệu Đế 
temple rebuilt the temple again. Though 1t 
has been rebuilt so many times, 1t still 
mainfains 1s ancient architectural style. 
Kim Tỉnh: 
l1) Sukra (skÐ—The planet Venus. 
2) Tóc của Phật: The Buddha's hair. 
Kim Trượng: Đức Phật lấy cây gậy và mảnh 
áo xé (thụ ký việc chia thành 18 bộ Tiểu Thừa 
trong giấc mơ của vua Tần Bà Sa La thấy một 
chiếc áo bị xé làm 18 mảnh, một cây gậy vàng 
gẫy thành I§ đoạn. Ông lo sợ bèn hỏi Đức 
Phật. Đức Phật nói: “Sau khi ta diệt độ hơn 
100 năm sẽ có vị vua tên A Dục uy danh lẫy 
lừng. Lúc ấy về Luật thì chia làm 18 môn phái 
khác nhau, nhưng cứu cánh vẫn là tu giải 
thoát)—The golden staff broken Into eighteen 
pleces and the skirt similarly torn, seen In a 
dream by king Bimbisara (eighteen divisions 


of Hinayana as In a dream of King Bimbisara). 

Kim Tự Tháp: Pyramid. 

Kim Tỳ La: Kumbhira (sk) Kim Ba La- 

Cấm Tỳ La. 

1) Cá Sấu—A crocodile—Alligator. 

2) Vua Dạ Xoa, quy-y và trở thành vị hộ 
pháp: A Yaksa-king, who was converted 
and became a guardian of Buddhism. 

Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La: Kampilla (skÙ)— 
Kim Tỳ La Thần—Kim Tỳ La Đại Tướng. 
I) Quyến thuộc của Thiên Thủ Quán Âm: 
The retinue of 1,000-hand Kuan-Yin. 
Kim Tỳ La Tỳ Kheo: Một vị sư Ấn Độ: 
An Indian monk. 
Kim Văn: Modern literature. 
Kim Viền: Thuật ngữ mà tông Thiên Thai 
dùng để chỉ “viên giáo” của Pháp Hoa, so với 
Tích Viên trước đó—A Tien-l”ai 
indicating the “perfecf” teaching, that of the 
Lotus, as compared with the old “perfect” 
teaching which preceded it. 
Kim Xí Điểu Vương: Garuda-raja (sk)—Ca 
Lâu La Vương. 
1) Vua của loài chim Kim Xí (Loài chim thù 
thắng nhất trong các loài chim Kim Xí), 
bạn đồng hành của thần Visnu—The king 
of birds, with golden wings, companion of 
Visnu. 
Kim Xí Điểu Vương còn được dùng để ví 
với các bậc đại nhân, trong khi tiểu nhân 
được ví với loài quạ: Garuda-raja or king 
of birds are used to compare with the øreat 
people, while the crow are used to 
compare with the wicked people. 

Kim Xí Điểu Vương còn để chỉ Đức Phật: 

The king of birds 1s a symbol of the 

Buddha. 

Kín: Secret. 

Kinh: 

1) Gai: Thorns. 

2) Sutras (skÙ—Suta (p)—Prayer book— 


À €€ 


Nghĩa đen của tiếng Phạn là 


2) 


term 


2) 


3) 


sợi chỉ xâu 


1057 


các hạt châu.” Kinh là Thánh Thư của 
Phật giáo, tức là những cuộc đối thoại có 
định hướng, những bài thuyết pháp của 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Người ta nói có 
hơn vạn quyển, nhưng chỉ một phần nhỏ 
được dịch ra Anh ngữ. Các kinh Tiểu Thừa 
được ghi lại bằng tiếng Pali hay Nam 
Phạn, và các kinh Đại Thừa được ghi lại 
bằng tiếng Sanskrit hay Bắc Phạn. Đa số 
các tông phái Phật giáo được sáng lập 
theo một kinh riêng từ đó họ rút ra uy lực 
cho tông phái mình. Phái Thiên Thai và 
Pháp Hoa (Nhật Liên Tông ở Nhật— 
Nichiren in Japan) thì dùng Kinh Pháp 
Hoa; Tông Hoa Nghiêm thì dùng Kinh 
Hoa Nghiêm. Tuy nhiên, Thiền Tông 
không liên hệ với kinh nào cả, điều nầy 
cho phép các thiển sư tự do sử dụng các 
kinh tùy ý khi các thầy thấy thích hợp, 
hoặc có khi các thầy không dùng bộ kinh 
nào cả. Có một câu quen thuộc trong nhà 
Thiền là “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt 
truyền,” nghĩa là không theo ngôn ngữ 
văn tự, giáo lý biệt truyền ngoài kinh 
điển. Điễu nầy chỉ có nghĩa là với Thiển 
Tông, chân lý phải được lãnh hội trực tiếp 
và không theo uy thế của bất cứ thứ gì 
ngay cả uy thế của kinh điển—Literally 
sufra means a thread on which Jewles are 
strung. The sutras are Buddhist scriptures, 
that 1s, the purported dialogues 
sermons of sakyamuni Buddha. There are 
said to be over ten thousand, only a 
fracton of which have been translated into 
English. The so-called Hinayana were 
oripinally recorded In Pali, the Mahayana 
in Sanskrt. Most Buddhist 
founded upon one particular sutra from 
which they derive their authority. The 
T1en-T”ai and Lotus Sects from the Lotus 
sufra; the Hua-yen from the Avatamsaka 
Sutra. The SeCts,, HOW©V€T, IS 
assoclated with no sutra, and this gives 


and 


S€CfS ar€ 


Zen 


Zen masters freedom to use the scripfures 
as and when they see fif or to Ienore them 
entirely. There 1sa familiar statement that 
Zen is a special transmission oufside the 
scripftures, with no dependence upon 
words and letters. This only means that for 
the Zen sect, truth must be directly 
ørasped and not taken on the authoriry of 
any thing, even the sutras. 
Kinh A Di Đà: Sukhavati Vyuha Sutra—Một 
trong ba bộ kinh chủ yếu của trường phái Tịnh 
Độ. Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập dịch 
sang Hán tự—Sutra of Amitabha—Short form 
of Amitabha Sutra. One of the three basic 
sutras of the Pure Land sect. It was translated 
1nto Chinese by Kumarajiva. This 1s the short 
form of Amitabha Suữa. 
** See Kinh A Di Đà trong phần Appendix A. 
Kinh A Di Đà Bổn Nguyện: Longer 
Sukhavatvyuha Sutra—Longer Amitabha 
Sutra—See Tây Phương Cực Lạc và Kinh A 
Di Đà. 
Kinh A Di Đà Tiểu Bổn: Sukhavati-vyuha 
(sk)—Kinh A Di Đà Tiểu Bổn là một bản toát 
yếu hay trích yếu của Đại phẩm Đại Vô 
Lượng Thọ Kinh (Sukhavati-Vyuha). Bộ chót 
trong số ba kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh 
(Amitayr-dhyana-sutra) cho chúng ta biết 
nguyên lai của giáo lý Tịnh Độ do Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni thuyết. Nguyên do Đức Phật 
thuyết Kinh A Di Đà là khi thái tử A Xà Thế 
nổi loạn chống lại vua cha là Tần Bà Sa La và 
hạ ngục nhà vua nầy. Hoàng hậu Vi Đề Ha 
cũng bị giam vào một nơi. Sau đó Hoàng Hậu 
thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp 
hơn, nơi không có những tai biến xãy ra như 
vậy. Đức Thế Tôn liền hiện thân trước mặt bà 
và thị hiện cho thấy tất cả các Phật độ, và bà 
chọn quốc độ của Đức Phật A Di Đà coi như 
là tối hảo. Phật bèn dạy bà cách tụng niệm về 
quốc độ nầy để sau cùng được thác sanh vào 
đó. Ngài dạy bà bằng giáo pháp riêng của 





1058 


Ngài, và đồng thời giảng giáo pháp của Phật A 
Di Đà. Đức Phật đã căn dặn ngài A Nan như 
sau: “Này A Nan! Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp 
nầy và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật 
nghe. Thuyết giáo nầy, ta gọi đấy là Kinh A 
Di Đà.” Đối tượng của bài thuyết pháp nầy 
của Phật là sự tôn thờ Phật A Di Đà, và từ đó 
chúng ta cũng thấy rằng giáo thuyết của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng không 
khác với giáo thuyết của Phật A Di Đà. Kinh 
A Di Đà Tiểu Bổn là giáo tụng chính yếu của 
tông Tịnh Độ. Theo Tịnh Độ tông, việc chuyên 
tâm niệm Phật là cần thiết để đào sâu đức tin, 
vì nếu không có đức tin nầy thì không bao giờ 
có sự cứu độ trọn vẹn—The smaller text of 
Sukhavati-vyuha 1s a rếsumé or abridged text 
of the larger one. The last of the three texts, 
the Amitayur-dhyana Sutra, tells us the origin 
of the Pure Land doctrine taught by Sakyamuni 
Buddha. The reason for the Buddha to preach 
ths sutra was from the following stoOry, 
Ajatasatru, the prince heir-apparent of 
RaJagriha, revolted against his father, King 
Bimbisara, and imprisoned him. His consort, 
Vaidehil too was confned to a room. 
Thereupon the Queen asked the Buddha to 
show her a better place where no such 
calamitles could be encountered. The World- 
Honored One appeared before her and 
showed all the Buddha lands and she chose the 
Land of Amitabha as the best of all. The 
Buddha then taught her how to medifate upon 
it and finally to be admitted there. He 
I1nstructed her by his own way of teaching and 
at the same time by the special teaching of 
Amitabha. That both teachings were one In the 
end could be seen from the words he spoke to 
Ananda at the conclusion of his sermons. “Oh 
Ananda! Remember this sermon and rehearse 
1t to the assembly on the Vulture Peak. By this 
sermon, I mean the name of Amitabha." ” 
From this we can see that the obJect of the 
sermon was the adoration of Amitabha. Thus, 


we see that Sakyamuni Buddha”s teaching was 
after all not different from that of Amitabha. 
The smaller Sakhavati-vyuha 1s the main text 
for reciing of the Pure Land Sect. With the 
Pure Land, the devotional repetition of the 
Buddha's name Is a necessary action of the 
plous to deepen the faith, without which 
salvation will never be complete. 
#* For more Information, please see Kinh A Di 
Đà In Appendix A. 
Kinh A Dục Vương: Asokaraja Sutra (skt)— 
Kinh nói về vua A Dục, vị vua thứ ba của triều 
đại Mauryan của xứ Ma Kiệt Đà, thuộc Trung 
Ấn. Một quân vương Phật tử đã cải từ Ấn giáo 
sang đạo Phật sau cuộc trường chíinh—The 
sutra written about the life of King Asoka, a 
Buddhist ruler and the third king of the Maurya 
Dynasty of Magadha, In central India. He 
converted from Hinduism to Buddhism after a 
long period of war and conquest. 
Kinh A Hàm: Agamas (for Hinayana). 
Kinh Bát Châu Tam 
Pratyutpannabuddhasammukha- 
Vasthitasamadhi-Sutra—Kinh nói về trạng thái 
tâm linh được dùng để quán tưởng các vị Phật 
hay quán chư Phật hiện tiền Tam muội. Kinh 
được Ngài Chi Lô Ca Sám dịch sanh Hán tự— 
The sutra shows ways of contemplations of any 
Buddhas. The 
Chinese by Lokaksema. 
Kinh Bát Đại Nhân Giác: Sutra on the 
Eight Awakenings of Great People. 
(A) Lịch sử và công năng của Kinh Bát Đại 
Nhân Giác—History and usage of the 
Sufra on the Eight Awakenings of Great 
People: 
Sa môn An Thế Cao, người Parthia, dịch 
từ Phạn sang Hán vào khoảng năm 150 
sau Tây Lịch (đời Hậu Hán) tại Trung 
Tâm Phật Giáo Lạc Dương . Hòa Thượng 
Thích Thanh Từ dịch từ Hán sang Việt 
vào khoảng thập niên 70s. Nguyên văn 


Muội: 


sura was translated Into 


a) 


b) 


c) 


1059 


bản kinh bằng Phạn ngữ không biết còn 
lưu truyền tới ngày nay hay không. Kinh 
nầy thích hợp với cả hai truyền thống Phật 
giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa— 
Shramana An Shi Kao, a Partian monk, 
translated from Sanskrit Iinto Chinese 1n 
about 150 A.D. (during the Later Han 
Dynasty). Most Venerable Thích Thanh 
Từ translaed from  Chinese 
Vietnamese ¡in the 1970s. The original text 
Of this sutra in Sanskrit 1s still extant to this 
day. This sutra Is entirely in accord with 
both the and Mahayana 
traditons. 

Kỳ thật, từng điều trong tám điều giác ngộ 
của các bậc vĩ nhân trong kinh nầy có thể 
được coi như là để tài thiển quán mà hàng 
Phật tử chúng ta, đêm lẫn ngày hằng giữ 
thọ trì, chí thành tụng niệm ghi nhớ, tám 
điều giác ngộ của các bậc vĩ nhân—lIn 
fact, each of the eipht items ¡n this sutra 
can be considered as a subject of 
which Buddhist  disciples 
should at all times, by day and by nipht, 
with a sincere attitude, recite and keep in 
mind eight truths that all great people 
awaken to. 

Tám Chơn Lý mà chư Phật, chư Bồ Tát và 
các bật vĩ nhân đã từng giác ngộ. Sau khi 
giác ngộ, các vị ấy lại tiến tu vô ngần từ 
bi đạo hạnh để tăng trưởng trí huệ. Dùng 
thuyển Pháp Thân thong dong dạo chơi 
cõi Niết Bàn, chỉ trở vào biển sanh tử theo 
đại nguyện cứu độ chúng sanh. Các bậc 
nầy lại dùng tám Điều Giác Ngộ để khai 
lối dắt dìu chúng sanh, khiến cho ai nấy 
đều biết rành sự khổ não của tử sanh sanh 
tử, để từ đó can đảm xa lìa ngũ dục bợn 
nhơ mà quyết tâm tu theo Đạo Thánh— 
Eipht Truths that all Buddhas, 
Bodhisattvas and great people awaken to. 
After awakening, they then energetically 
cultivate the Way. By steeping themselves 


1nto 


Theravada 


meditation 


đ) 


(B 


(C 


l) 


` 


~< 


in kindness and compassion, they grow 
wisdom. They sail the Dharma-body ship 
all the way across to Nirvana's other 
shore, only to re-enter the sea of death 
and rebirth to rescue all living beings. 
They use these Eight Truths to point out 
the right road to all beings and In this way, 
help them to recognize the anguish of 
death and rebirth. They Inspire all to cast 
off and forsake the Five Desires, and 
Iinstead to cultivate their minds 1n the way 
of all Sages. 

Nếu là Phật tử phải nên luôn trì tụng kinh 
nầy, hằng đêm thường trì tụng và nghĩ 
tưởng đến tám điều nầy trong mỗi niệm, 
thì bao nhiêu tội lỗi thảy đều tiêu sạch, 
thong dong tiến vào nẻo Bồ Để, nhanh 
chóng giác ngộ, mãi mãi thoát ly sanh tử, 
và thường trụ nơi an lạc vĩnh cửu—If 
Buddhist disciples recite this Sutra on the 
Eight Awakenings, and constantly ponder 
1{s meaning, they will certainly eradicate 
boundless offenses, advance toward 
Bodhi, quickly realize Proper 
Enliphtenment, forever be free of death 
and rebirth, and eternally abide In Joy. 
Hình thức của kinh—The form of the 
sutra: Xét về phương diện hình thức thì 
kinh văn rất đơn giản. Kinh văn rất cổ, 
văn thể của kinh thuộc loại kết tập như 
Kính Tứ Thập Nhị Chương và Kinh Lục 
Độ Tập. Tuy nhiên, nội dung của kinh rất 
sâu sắc nhiệm mầu—The form of the 
sutra Is very simple. The text form 1s 
ancient, Just like the Forty-Two Chapters 
and the Sutra on the Six Paramitas. 
However, extremely 
profound and marvelous. 

Nội dung của kinh —The content of the 
Suftra: 

Điều Giác Ngộ thứ nhất The Eirst 
Awakening: 

Đời vô thường quốc độ bở dòn— The 


IÍSÃ COHf€Hf IS 


2) 


3) 


1060 


world Is Impermanent, counfries are 
perilous and fragile. 

Tứ đại khổ không— The body's four 
elements are a source of pain; ultimately, 
they are empty. 

Năm ấm vô ngã có còn chi đâu—The Eive 
Aggregates (Skandhas) are not me. 

Đổi đời sanh diệt chẳng lâu—Death and 
rebrrth simply a of 
transformations. 

Giả dối không chủ lý mầu khó tin— 
Misleading, unreal, and uncontrollable. 
Tâm là nguồn ác xuất sanh—The mind is 
the wellspring of evIl. 

Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay— 
The body 1s the breeding ground of 
offenses. 

Người nào quán sát thế nầy——Whoever 
can Investigate and contemplate these 
truths, 

Lần hồi sanh tử sớm chây thoát ra—WiII 
gradually break free of death and rebirth. 
Điều Giác Ngộ thứ hai—The Second 
Awakening: 

Tham dục nhiều, khổ thiệt thêm nhiều— 
Too mụch desire brings pain. 

Nhọc nhăn sanh tử bao nhiêu—Death and 
rebirth are tiresome ordeals. 


are S©TI©S 


Bởi do tham dục, mà chiêu khổ nầy— 
They stem from our thoughfs of greed and 
desire. 

Bớt lòng tham dục chẳng gây—By 
reducing desires. 

Thân tâm tụ tại vui nầy ai hơn—We can 
truth enjoy 
independence and well-being ¡in both 
body and mind. 

Điều Giác Ngộ thứ ba—The Third 
Awakening: 

Đắm mê trần mải miết chẳng dừng—Our 
minds are never satisfied or content with 
Just enouegh. 

Một bể cầu được vô chừng—The more we 


realize  absolute and 


4) 


5) 


obfain, the more we waI. 

Tội kia thêm lớn có ngừng được đâu— 
Thus we create offenses and do evil 
deeds. 

Những hàng Bổ Tát 
Bodhisattvas do not make mistakes. 

Nhớ cầu tri túc chẳng lâu chẳng sờn— 
Instead, they are always content. 

Cam nghèo giữ đạo là hơn—Nurture the 
way by living a qulet life in humble 
Surroundingøs. 

Lầu cao trí huệ chẳng khờn dựng lên— 


_‹ ^ 
hiểu sâu— 


Ther sole occupaton 1s  cultivating 
wisdom. 

Điều Giác Ngộ thứ tư The Fourth 
Awakening: 


Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân——ldleness 
and self-indulgence will be our downfall. 
Thường tu tính tấn vui mừng —With 


unflagging vigor, 
Dẹp trừ phiền não ác quân nhiều đời— 
Great people break through their 


afflictions and baseness. 

Bốn ma hàng phục như chơi—They 
vanquish and humble the Four Kinds of 
Demons. 

Ngục tù ấm giới thẳnh thơi ra ngoài—And 
they escape from the prison of the Five 
Skandhas. 

Điều Giác Ngộ thứ năm— The Eifth 
Awakening: 

Ngu sĩ là gốc khổ luân hỗi—Stupidity and 
Ignorance are the cause of death and 
rebirth. 

Bổ Tát thường nhớ không ngơi— 
Bodhisattvas are always attentive to. 

Nghe nhiều học rộng chẳng lơi chút nào— 
And appreciative of extensive study and 
erudition. 

Vun bồi trí tuệ càng cao—They strive to 
expand therr wisdom. 

Biện tài đầy đủ công lao chóng thành— 
And refine their eloquence. 


6) 


7) 


8) 


1061 


Đặng đem giáo hóa chúng sanh— 
Teaching and transfoming living beings. 
Niết bàn an lạc còn lành nào hơn— 
Nothing brings them greater Joy than this. 
Điều Giác Ngộ thứ sáu The Sixth 
Awakening: 

Người khổ nghèo lắm kết oán hờn—The 
sufering of poverty breeds deep 
resentment. 

Không duyên tạo tác ác đâu sờn—Wealth 
unfarrly distibuted creates Ill-will and 
conflict among people. 

Bồ Tát bế thí, ai hơn kẻ nầy, lòng không 
còn thấy kia đây—So, Bodhisattvas 
practice giving and treat friend and foe 
alike. 

Ít khi nhớ đến buồn gây thuở nào. Dù 
người làm ác biết bao, một lòng thương 
xót khổ đau cứu giùm—They neither 
harbor grudges nor despite evil-natured 
poeple. 

Điều Giác Ngộ Thứ Bảy—The Seventh 
Awakening: 

Năm dục gây lầm lỗi ngất trời. Tuy người 
thế tục ngoài đời—Great people, even as 
laity, are not blightly by worldly pleasures. 
Mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, ba 
y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được 
ôm bình ngao du——Instead, they constantly 
asprre to take up the three precepts-robes 
and blessing-bowl of the monastic life. 

Chí mong lìa tục đi tu, đạo gìn trong sạch 
chẳng lu không mờ —Their ideal and 
ambition 1s to leave the household and 
famly life the way ín 
1mmaculate purIty. 

Hạnh lành cao vút kính thờ, thương yêu tất 
cả không bờ bến đâu —Their virtuous 
qualiles are lofty and sublime; therr 
affitudes toward all creatures are kind and 
Compassionate. 

Điều Giác Ngộ Thứ Tám The Eighth 
Awakening: 


to  cultivate 


e Tử sanh hoài đau khổ vô cùng—Rebirth 
and death are beset with measureless 
suffering and afflictions, like a blazing 
fire. 

e Phát tâm dõng mãnh đại hùng—Thus, 
øreat people make the resolve to cultivate 
the Great Vehicle. 

e _ Quyết lòng độ hết đồng chung Niết bàn— 
To rescue all beings. 

e _ Thà mình chịu khổ muôn vàn, thay cho tất 
cả an nhàn thánh thơi—To endure endless 
hardship while standing In for others. 

e Mọi người đều được vui tươi, đến bờ giác 
ngộ rạng ngời hào quang—To lead 
everyone to ultimate happiness. 

** For more Information, please see Bát Đại 
Nhân Giác. 

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: 

Prajnaparamitahrdaya-Sutra—Bát Nhã Ba La 

Mât Đa Tâm Kinh hay gọi tắt là Tâm Kinh, là 

phần kinh ngắn nhất trong 40 kinh tạo thành 

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Đây là một 

trong những kinh văn quan trọng nhất trong 

Phật giáo Đại thừa. Kinh được nhấn mạnh về 

tánh không. Kinh thường được các Phật tử tụng 

thuộc lào trong các tự viện. Một trong những 
câu nổi tiếng trong kinh là “Sắc bất dị không, 
không bất dị sắc” (hình thức chỉ là hư không, 
hư không chỉ là hình thức), một công thức được 
lập đi lập lại trong nhà thiển. Toàn bộ văn 
kinh của Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa là “trí 
huệ đáo bỉ ngạn.” Kinh được Ngài Huyễn 

Trang dịch sang Hán tự The Heart of the 

Prajna-Paramita-Sutra or Heart Sutra, the 

shortest of the forty sutras that constitute the 

Prajanparamifa-sutra. Ït is one of the most 

1mportant sutras of Mahayana Buddhism. The 

sufra Is especially emphasized on empftiness 

(Shunyafta). It 1s recited so frequently in the 

temple that most Buddhists chant It from 

memory. One of the most famous sentences 1n 
the sutra 1s “Form 1s no other than emptiness; 
emptiness 1s 





no other than form,” an 


1062 


affirmation that Is frequently referred to In 
Zen. The PraJna-Paramita Heart Sutra literally 
means “the wisdom that leads to the other 
shore.” The sutra was translated Into Chinese 
by Hsuan-Tsang. 
** See Bát Nhã Tâm Kinh trong phần 
Appendix A. 
Kinh Biệt Giải Thoát: Pratimoksa sutra 
(sk)—Kinh Biệt Giải Thoát là cốt lõi của 
Tạng Luật. Đây là phần cổ xưa nhất của Luật 
Tạng bằng tiếng Ba Li—Pratimoksa sutra is 
the nucleus of the Vinaya-pitaka. It 1s the 
oldest part of the Pali Pitaka—See Cụ Túc 
Giới Tỳ Kheo in Vietnamese-English Section, 
and Praimoksa and Praimoksa-sura In 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Kinh Bồ Đề Hành Kinh: Bodhicaryavatara 
Sutra—Kinh nói về “Đi vào con đường Giác 
Ngộ” được Ngài Long Thọ soạn—Entering the 
Pah of Enligphtenment composed by 
Nagarjuna. 
Kinh Bổn: Sutra (sk)—Kinh điển trong Tam 
Tạng được Đức Phật thuyết giẳng——The sutras 
in the Tripitaka are the sermons atfributed to 
the Buddha. 
**EFor more Information, please see Kinh. 
Kinh Bổn Sanh: Jataka—Kinh nói chỉ tiết về 
tiền thân Đức Phật, các đệ tử cũng như những 
kẻ chống phá Ngài. Kinh chỉ bày những hành 
động trong tiền kiếp ảnh hưởng thế nào đến 
những hoàn cảnh của cuộc sống hiện tại theo 
đúng luật nghiệp quả——Narratives of bírth 
storiles detaill past (previous) lives of the 
Buddha and of his followers and foes. The 
sufra shows how the acfs of previous lives 
influence the circumstances of the present life 
according to the law of karma. 
Kinh Bổn Sự: Itvritaka—Narratives of past 
lives of the Buddha”s disciples. 
Kinh Chúng Tập: Sangiti Sutta (p). 
Kinh Cô Khởi: Phúng Tụng—Gatha— 
Verses containing ideas not expressed ¡1n 


prose. 
Kinh Di Bộ Tông Luân Luận: 
Samayabhedo Sutra—Kinh được soạn bởi 
Ngài Thế Hữu vào khoảng 100 năm sau khi 
Phật nhập diệt, sau được Ngài Huyền Trang 
dịch ra Hoa ngữ, nói về thời kỳ phân rẽ thành 
hai phái của Phật giáo là Thượng Tọa Bộ và 
Đại Chúng Bộ The sutra was composed by 
Vasumitra about 100 years after the death of 
the Buddha, later was translated into Chinese 
by Hsuan-Tsang. The sutra mentioned about 
the first division of Buddhism ¡to two 
divisions: The Theravada (elder monks or 
intimate disciples) and Mahasanghika (general 
body of disciples). 

Kinh Dị: Frightened. 

Kinh Diệu Pháp Liền Hoa: Saddharma- 
pundarika-Sutra (skÙ— Wonderful Law Lotus 
Flower—The Lotus of the True Law——Thời 
gian giữa Đại Hội Kết Tập lần thứ nhì và thế 
kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, văn hóa Đại Thừa 
phát triển tại Ấn Độ và sự phổ biến một số 
kinh điển quan trọng. Sau đó là hàng trăm kinh 
điển Đại Thừa được viết bằng tiếng Phạn xuất 
hiện. Liên Hoa Kinh, được viết vào thế kỷ thứ 
nhất sau Tây Lịch, một trong những kinh chính 
của Phật giáo Đại thừa vì nó chứa đựng những 
ý tưởng chủ yếu của Đại thừa, ý tưởng về bản 
chất siêu việt của Phật và việc phổ cứu chúng 
sanh. Trong nhiều phương diện, kinh Pháp Hoa 
được xem là kinh căn bản của truyền thống 
Phật giáo Đại Thừa. Kinh nầy ảnh hưởng rất 
lớn đến thế giới Phật tử Đại Thừa, không 
những chỉ ở Ấn Độ mà còn tại các xứ khác 
như Trung Hoa, Nhật Bản, và Việt Nam, qua 
các tông Thiên Thai, Nhật Liên và những tông 
khác. Hơn nữa, kinh nầy dẫn giải con đường từ 
bi vô lượng, cũng như cốt lõi hướng đi căn 
bản của truyền thống Đại Thừa, đó là tâm đại 
từ bi. Phật giáo Đại thừa coi Kinh Liên Hoa là 
bộ kinh chứa đựng toàn bộ học thuyết của 
Phật. Kinh nầy được Phật thuyết giảng trên 





1063 


núi Linh Thứu. Kinh Pháp Hoa là một trong 
những bộ kinh lớn trong giáo pháp của Phật. Ý 
nghĩa của kinh nầy là Đức Phật đã gom tam 
thừa Thanh Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát về 
một thừa duy nhất là Phật Thừa. Trong kinh 
nầy Đức Phật đã giải thích rõ ràng về nhiều 
phương pháp đạt tới đại giác như Thanh văn, 
Duyên giác, Bồ tát, v.v. chỉ là những phương 
tiện được đặt ra cho thích hợp với trình độ của 
từng người. Thật ra chỉ có một cỗ xe duy nhất: 
Phật thừa dẫn đến đại giác cho chúng sanh 
mọi loài. Kinh Pháp Hoa tiêu biểu cho giai 
đoạn chuyển tiếp từ Phật giáo Tiểu Thừa sang 
Đại Thừa. Phần lớn kinh được dùng để chứng 
minh rằng Đức Phật đã giảng giáo pháp Tiểu 
Thừa cho lớp người đầu óc thấp kém, vì đối 
với những người nầy không thể giải bày toàn 
bộ chân lý được. Các Phật tử Tiểu Thừa được 
Phật khuyên nên hành trì ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo, hay các phép tu dẫn đến sự giác ngộ 
để rũ sạch phiển não, nên hiểu rõ Tứ Diệu Đế, 
luật Nhân Quả và nhận thức Nhân Không hay 
Vô Ngã, để qua đó có thể đạt được niết bàn. 
Sau đó Đức Phật nhấn mạnh rằng những người 
nầy cần nỗ lực thêm nữa ở đời sau, tạo được 
những công đức và phẩm hạnh cần thiết của 
một vị Bồ Tát để chứng đắc Phật quả. Kinh 
được Ngài Dharmaraksa dịch ra Hán văn năm 
268 và Cưu Ma La Thập dịch năm 383. Chúng 
ta nên nhớ rằng Kinh Pháp Hoa, nguyên đã 
được ngài Cưu Ma La Thập phiên dịch thành 
bảy quyển gồm 27 phẩm. Pháp Hiển, tìm kiếm 
một phẩm nữa nên du hành sang Ấn Độ vào 
năm 475. Khi đến Khotan, ông tìm thấy phẩm 
về Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là anh họ và 
cũng là kẻ phá hoại Phật. Ông trở về, và yêu 
cầu Pháp Ý, người Ấn, phiên dịch phẩm nầy. 
Phẩm nầy về sau được phụ thêm vào bản kinh 
trước. Do đó kinh Pháp Hoa hiện thời có 28 
phẩm. Năm 602 hai vị Jnanagupta và 
Dharmagupta cũng dịch bộ kinh nầy sang Hán 
văn—The period between the Second Council 
and the first century B.C., Mahayana literature 


developed In India, and the emergence of a 
number of Important texts. After that, hundreds 
of Mahayana composed 
Sanskrit. Sutra of the Lotus Flower, sutra oŸ 
the Lotus of the Good Dharma, wriften ¡in the 
fñirst century A.D., one of the most Iimportant 
sutras of Mahayana Buddhism because 1t 
confains the essential teachings of Mahayana, 
including the doctrines of the transcendenftal 
nature of the buddha and of the possiblity of 
universal liberation. In many ways, the Lotus 
1s the foundaton sutra of the Mahayana 
tradiion. It has great the 
Mahayana Buddhist world, not only in India, 
but also in China, Japan, and Vietnam, where 
It 1s the favorie text of the Tien-T”al, 


SUffaS W©T€ 1n 


influence ¡ïn 


Nichiren and some other schools. Moreover, 1t 
expounds the way of great compassion, the 
lotus sutra represents the essence of the 
Mahayana tradition”s fundamental orienftation, 
which 1s øreat compassion. Ït is considered 1n 
the Mahayana as that sutra that contains the 
complete teaching of the Buddha. The Lotus 
Sufra 1s a discourse of the Buddha on Vulture 
Peak Mountain. Dharma Flower Sutra or the 
Maha Saddharma-pundarika Suữra, 
Lotus Sutra, 1s one of the greatest sutras taught 
by the Buddha. Its sipnificance 1s that the 
Buddha united all three vehicles of Sravaka- 
Yana (Sound-Hearer Vehicle), Pratyeka- 
Buddha-Yana, and Bodhisattva-Yana and said 
there 1s only one vehicle and that is the vehicle 
of Buddhahood. In 1t the Buddha shows that 
there are many methods through which a 
beng can attain enlightenment 
shravaska, pratyekabuddha and bodhisattva, 
etc. These are only expedients adapted to 
varying capabilitles of beings. In reality, there 
1s only one vehicle: Buddhayana (Buddha 
vehicle), whích leads all beings to 
enlipghtenment, ¡including Mahayana 
Hinayana. The Saddharma-pundarika 
represents the period of transtion from 


or the 


such  as 


and 
sutra 


1064 


Hinayana to Mahayana Buddhism. A large part 

of this sutra ¡is devoted to proving that 

Hinayana Buddhism was preached by the 

Buddha for the benefit of people of lower 

Iintelligence, to whom the whole truth was not 

divulged. Hinayana Buddhists were adivised to 

pracise the  thirty-seven of 
enliphtenment ¡In order to rid themselves of 
moral Impurities, to comprehend the Four 

Noble Truths and the Law of Causation, and to 

realize the absence of soul or individuality 

whereby they can reach a place of rest or 
nirvana. The Buddha then advises those who 
had reached perfection In these aftainmenfs, to 
exerf further 
©xiIstences in order to acquire the merits and 
virtues prescribed for the Bodhisattvas for the 
attainment of Buddhahood. The sutra was 
translated Into Chinese by Kumarajiva. We 
should bear In mind that the Lotus Sutra was 
originally translaed ¡no Chinse by 

Dharmaraksa In 268 and Kumarajiva in 383 In 

seven volumes of twenty-seven chapters. Fa- 

Hsien, in quest of another chapter, started for 

India in 475 A.D. When he reached Khotan, he 

the  chapter Devadatta,  a 

treacherously acting cousin of the Buddha. He 
efturned and requested Fa-[I, an Indian monk, to 
translate 1t. This translation was later added to 
the earlier text. Thus, there are twenty-eipht 
chapters 1n the present text. In 601A.D., 

Jnanagupta and Dharmagupta also translated 

this sutra Into Chinese. 

** For more Information, please see Diệu 
Pháp Liên Hoa and Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh. 

Kinh Duy Ma Cật: Vimalakirinirdesa- 

Sutra—Kinh Duy Ma Cật là một bộ kinh Đại 

thừa quan trọng, đặc biệt cho Thiển phái và 

một số đệ tử trường phái Tịnh Độ. Nhân vật 
chính trong kinh là Ngài Duy Ma Cật, một cư 
sĩ mà trí tuệ và biện tài tương đương với rất 
nhiều Bồ Tát. Trong kinh nầy, Ngài đã giảng 


limbs 


themselves in their future 


found on 


về Tánh Không và Bất Nhị. Khi được Ngài 
Văn Thù hỏi về Pháp Môn Bất Nhị thì Ngài 
giữ im lặng. Kinh Duy Ma Cật nhấn mạnh chỗ 
bản chất thật của chư pháp vượt ra ngoài khái 
niệm được ghi lại bằng lời. Kinh được Ngài 
Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự —The 
Vimalakrti Suữa, a key Mahayana Sutra 
particularly with Zen and with some Pure Land 
followers. The main protagomist Is a layman 
named Vimalakiri who 1s equal of many 
Bodhisattvas in wisdom and eloquence. He 
explained the teaching of “Emptiness” In terms 
of non-duality. When asked by Manjusri to 
define the non-dual truth, Vimalakirti simply 
remained silent. The sutra emphasized on real 
practice “The true nature of things 1s beyond 
the limiting concepfts Iimposed by words.” The 
sutra translated into Chinese by 
Kumarajiva. 

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bản 
Nguyện Công Đức: Bhaisaya-guru- 
vaiduryaprabhasapurvapranidhanavisesavIstar 

a—Kinh nhấn mạnh về những công đức của 
Đức Dược Sư Như Lai và khuyên chúng sanh 
hãy tin tưởng vị Phật nầy để được vãng sanh 
Thiên đường Đông Độ; tuy nhiên, kinh không 
phủ nhận Tây phương Cực Lạc. Kinh được 
Ngài Huyền Trang dịch sang Hán tự—The 
Medicine Buddha Sutra—The sutra stresses on 
the merif(s and virtues of Bhaisaya-Guru and 
encourages sentient beings to have faith ín this 
Buddha so that they ca be reborn in the 
Eastern Paradise; however, the sutra never 
denies the Western Paradise. The Sutra was 
translated Into Chinese by Hsuan-Tsang—See 
Mười Hai Lời nguyện của Đức Dược Sư Lưu 
Ly Quang Phật. 

Kinh Đại Bát Niết Bàn: Mahaparinirvana- 

Sutra—Kinh thuyết về Phật nhập diệt và 

những giáo lý của Ngài, còn gọi là Kinh Thiên 
Đường. Kinh cũng bàn về lý thuyết bản tánh 
Phật vốn có ở mọi thực thể. Kinh được Ngài 


WaS 





1065 


Đàm Vô Sám dịch sang Hán tự—Maha 
Parinrvana Sutra—Great Nirvana—The sutra 
or sermon of the Great Decease or passing Into 
final Nirvana—A long sutra conftainng a 
description of the Buddha”s passing and his 
teaching—The Paradise Sutra. The sutra also 
deals with the doctrine of Buddha-nature, 
which 1s immanent In all beings. The sutra Wwas 
translated Into Chinese by Dharmaksema. 
Kinh Đại Bỉ Tâm Đà La Ni: Mahakaruna 
Dharan Suữa—A Suữa of the Esoteric 
Buddhist tradition—-The Teaching of the 
powerful effect of the Avalokitesvara Maha- 
Bodhisattva Great Compassion Mantra. 

Kinh Đại Bửu Tích: Maha Ratnakuta 
Sutra—Kinh được ngài Bồ Để Lưu Chi dịch 
sang Hoa ngữ, là một trong những kinh điển 
xưa nhất của Phật Giáo Đại Thừa. Trong Đại 
Bảo Tích, tư tưởng Trung Đạo được triển khai. 
Kinh cũng nói về trí huệ siêu việt (Bát Nhã Ba 
La Mật Đa trong trường Kinh A Di Đà) —Tạng 
kinh điển rất quan trọng gồm 6000 trang trong 
chín quyển chứa đựng hầu hết những giáo điển 
trọng đại của Đại Thừa nhằm đưa chúng sanh 
đến chỗ Giác Ngộ Tối Thượng của Phật quả— 
The sutra was translated Iinto Chinese by 
Bodhirucl one of the oldest sutras of 
Mahayan. In the Ratnakuta, the thought of the 
Middle Way ¡is developed. It also contains 
Sufras wisdom (Prajan 
Paramita Suta and Longer Amitabha Sutra)— 
A very Important sutra (6000 pages In nine 
volumes) which contains almost all the most 
criical teaching of the Mahayana Tradition 
(Great Vehicle) to carry sentient beings to the 
Ultimate Enlightenment of Buddhahood. 

Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không 
Chân Thật Tam Ma Đà: Adhyardhasatika- 
Prajnaparamita-Sutra—Còn được gọi là “Lý 
Thú Kinh” hoặc “Bát Nhã Lý Thú Kinh.” Đây 
là tỉnh yếu giáo lý của Mật Tông, dạy cách tu 
hành thành Phật ngay trong đời nầy. Kinh 


on transcendental 


được Ngài Bất Không dịch sang Hán tự—Also 
called “Ihe Interesting Sutra” or “The 
Interesting Prajna Sutra.” It stressed on the 
essence of the Tantric schools that taugpht how 
to practice and become a Buddha ïn this very 
life. The sutra was translated Into Chinese by 
AmoghavajJra. 

Kinh Đại Niết Bàn: Maha-Parinirvana 
Sutra—GŒreat Nirvana Sutra—See Kinh Đại 
Bát Niết Bàn. 

Kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm: 
MahaVaipulya-Avatamsaka-Sutra 
Buddhavatamsaka Sutra—Kinh điển Đại Thừa 
gồm những giáo lý căn bản của trường phái 
Hoa Nghiêm, nhấn mạnh ý tưởng về “Sự thâm 
nhập tự do lẫn nhau” của tất cả mọi sự vật. 
Kinh cũng dạy rằng nhơn tâm là cả một vũ trụ 
và đồng nhất với Phật. Do đó, tâm, Phật, và 
chúng sanh không sai khác. Trường phái Thiển 
đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh nây của 
học thuyết Đại thừa. Kinh được Ngài Phật Đà 
Bạt Đà La dịch sang Hán tự—The Sutra of the 
Garland of Buddhas. Mahayana sutra that 
consfitutes the basis of the teachings of the 
Avatamsaka school (Hua-Yen), which 
emphasizes above all “mutually unobstructed 
interpenetration.” The sutra also teaches that 
the human mind 1s the universe 1fself and 1s 
1dentical with the Buddha. Indeed, the mind, 
Buddha and all sentient beings are one and the 
same. This aspects of the Mahayana teaching 
was especially stressed by the Chinese Zen. 
The sutra was translated Into Chinese by 
Buddhabhadra. 

Kinh Đại Tập: Great Heap Sutra. 

Kinh Đại Thừa: Mahayana sutras—Trong số 
các bộ kinh của Đại Thừa, có chín kinh sách 
được xem là quan trọng nhất. Các bộ kinh 

nầy được gọi là các kinh Phương Quảng 

(Vaipulya sutras—Among the Mahayanist 
Sutras, nine fexís are regarded as the most 
Iimportant. These are called the Vaipulya 





1066 


SUtTAS: 

l) Bát Thiên Tụng: Astasahasrika-prajna- 
paramita. 

2) Diệu Pháp Liên Hoa: Sadharma- 
pundarika. 

3) Lăng Già: Lankavatara. 

4)_ Phổ Diệu: Lalitavistara. 

53) Kim Quang Minh: Suvarna-prabhasa. 

6)_ Hoa Nghiêm: Gandavyuha. 

7) Như Lai Mật: Tathagata-guhyaka. 

8) Tam Muội Vương: Samadhi-raja. 

9) Thập Địa Tự Tại: Dasabhumisvara. 


Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật 
Thn Biến Gia Trì Kinh: 
Mahavairocanabhisambodhivikur- 
Vitadhisthanna-vaipulya-Sutrendra-Raja- 
Nama-Dharmaparyaya—Đây là một trong 
những kinh điển căn bản của Phật giáo Mật 
tông, còn được gọi là Kinh Đại Nhựt Như Lai. 
Kinh được các Ngài Thiện Vô Úy và Nhứt 
hạnh cùng dịch sang Hán tự —This 1s one of 
the fundamental sutras in Tantric Buddhism. It 
1s also called “Mahavairocana Sutra.” The 
sura was transliaed ¡into Chinese by 
Subhakarasimha and I-hsing. 

Kinh Đại Vô Lượng Thọ: The Great 
Infinite Life Sutra. 

Kinh Đạo: Giáo thuyết của kinh—The 
doctrine of the sutras. 

Kinh Đạt Ma Đa La Thiền Kinh: 
Yogacharabhumi-Sutra—Đây là kinh điển do 
Đạt Ma Đa La và Phật Đại Tiên biên soạn để 
phổ biến về phương pháp thiển định cho các 
trường phái Tiểu thừa vào thế kỷ thứ 5 sau 
Tây lịch. Kinh được Ngài Phật Đà bạt Đà La 
dịch sang Hán tự. Kinh chia làm năm phần— 
This sutra is composed by Dharmatrata and 
Buddhasena in the 5°” centuy AD on the 
methods of medifation for the Hinayana. The 


sua was translaed into Chinese by 
Buddhabhadra. The sutra was divided into 
five parts: 


Mười bảy vùng đất đánh dấu sự tiến bước 
trên đường đại giác với sự trợ giúp của 
giáo lý Tiểu thừa Yogachara. Đây là phần 
quan trọng nhất: The seventeen stages 
presenfting the progression on the path to 
enliphtenment with the help of the 
Yogachara teaching, this ¡is the most 
1mporfant part. 

Những lý giải về những vùng đất khác 
nhau ấy: Interpretations of these stages. 
Giải thích các kinh điển làm chỗ dựa cho 
giáo điều về các vùng đất Yogachara: 
Explanation of these sutras from which the 
Yogachara doctrine of the stages draws 
SUppOFt. 

Các phạm trù chứa đựng trong các kinh 
điển ấy: Classifications contained in these 
SUfraS. 

Các đối tượng của kinh điển Phật giáo 
(kmh, luật, luận): Topics the 
Buddhist canon (sutra, Vinaya-pitaka, 
Abhidharma). 

Kinh Địa Tạng: Ksitigarbhapranidhana- 
Sutra—Kinh Địa Tạng, nói về một vị Bồ Tát ở 
vào thời kỳ vô Phật, tức là thời kỳ giữa lúc 
Phật Thích Ca nhập diệt và Phật Di Lặc ra đời. 
Trong thời ký nây không có một vị Phật nào 
cả; tuy nhiên, thế giới Ta Bà vẫn có Bồ Tát 
Địa Tạng với bổn nguyện rộng lớn là cứu độ 
mọi chúng sanh đau khổ của địa ngục. Kinh 
được Ngài Thật Xoa Nan Đà dịch sang Hán 
tự—Earth Store Sutra mentioned about the 
Buddhaless period, the period from the time 
the nirvana of the historical Buddha until the 
time the coming Buddha Maitreya descends. In 
this period, ther 1s no Buddha; however, the 
Saha world still has Earth-Store Bodhisatva 
who vows to save all beings in hells. The 
translated Chinese by 


Ù 


2) 


3) 


4) 


from 


sufra 1nto 
Siksananda. 

Kinh ĐiỂn: Tipitaka (sk)——Những bài thuyết 
giảng của Đức Phật Thích Ca. Tam tạng Kinh 
Điển bao gồm Kinh, Luật và Luận. Phật Giáo 


WaS§ 


1067 


Nguyên Thủy thừa nhận kinh điển được ghi lại 
bằng tiếng Ba Li (Nam Phạn). Phật giáo Đại 
Thừa thừa nhận kinh điển được ghi lại bằng 
tiếng Bắc Phạn—Canon—Buddhist Sutras— 
The discourses of Buddha—Canon—Three 
baskets In Pali recognized by Theravada 
school. Sutras were wriften down 1n Sanskrit 
recognized by the Mahayana school, including 
the sutras (kinh), Tantras (luật, and the 
Commenfary (luận). 

Kinh Điển Đại thừa: Mahayana sutras. 
Kinh Đường: Sutra Hail. 

Kinh Gia: Người kết tập kinh điển, như Ngài 
A Nan, theo truyền thống được ghi lại thì chính 
ông là người đầu tiên đã kết tập kinh điển 
Phật giáo—One who collected or collects the 
sufras, especially Ananda, who according to 
tradition recorded the first Buddhist sutras. 
Kinh Giả: 


I1) Bậc uyên thâm và có khả năng thuyết 
giảng thông suốt kinh luật One who 
expounds the sutras and sastras. 

2) Bậc uyên thâm và giảng giải thông suốt 


kinh Pháp Hoa: One who keeps the 

teaching of the Lotus Sutra. 
Kinh Giải Thâm Mật: Samdhinirmocana- 
Sutra—Đây là kinh điển căn bản của Pháp 
Tướng Tông, nội dung nói về tư tưởng của 
trường phái Duy Thức. Mọi hiện tượng đều là 
trạng thái của tâm thức. Các đối tượng chỉ tổn 
tại qua quá trình trí tuệ, chứ không tổn tại như 
vốn có. Kinh được Ngài Huyền Trang dịch 
sanh Hán tự —This 1s the basic sutra for the 
Dharmalaksana sect. The sutra based on the 
cenfral noton of the Yogachara, everything 
experienceable 1s mind only. Things exist only 
as processes of knowing, not as objJects. The 
sutra was translated Iinto Chinese by Hsuan- 
Tsang. 
Kinh Giáo: The teaching of the sutras—See 
Kinh Lượng Bộ. 
Kinh Giới: Kinh và giới luật,hay những giới 


luật được tìm thấy trong kinh điển. Những giới 
luật được coi là căn bản bất hư—Sutras and 
commandments; the sutras and morality or 
discipline. The commandments found ¡n the 
The commandments regarded 
permanent and fundamental. 

Kinh Hạ Sanh Di Lặc Thành Phật: 
Maitreyavyakarana Sutra—Kinh ghi lại rằng 
sau thời Phật Thích ca nhập diệt thì thế giới Ta 
Bà bước vào một thời kỳ không có Phật. Hiện 
thời Đức Di Lặc đang thuyết pháp trên cung 
trời Đâu Suất, Ngài sẽ xuất hiện và thành Phật 
trong hội Long Hoa. Kinh được Ngài Cưu Ma 
La Thập dịch sang Hán tự—The sutra 
mentioned that after the historical Buddha 
sakyamunis Nirvana, the whole Saha world 
entered a perlod without any Buddha (a 
Buddhaless period). At this time, the Buddha- 
to-be 1s still preaching in the Tushita. He will 
descend and become the Buddha ¡n the “Long 
Hoa” assembly. The sutra was translated Into 
Chinese by Kumarajiva. 

Kinh Hãi: To be frightened. 

Kinh Hành: Cankrama (skt). 

Hành thiển bằng cách đi tới đi lui để tránh 
buôn ngủ (có thể đi trong sân nhà, sân chùa, 
hay quanh Phật điện): Meditative walking by 
walking up and down. To walk about when 
meditating to prevent sleepiness. 

Tập dưỡng thân phòng bệnh trong hành lang tự 
to keep ¡ín health; the 
cankramana was a place for such exercise, 1.€. 
a cloIsfer, a corridor. 

Kinh Hoa Nghiềm: Avatamsaka (sk— 
Flower Ornament Sutra—Nhan đề Phạn ngữ 
của Hoa Nghiêm là Avatamsaka, nhưng Pháp 
Tạng trong bản chú giải kinh Hoa Nghiêm bộ 
60 quyển nói chính 
Gandavyuha. Avatamsaka có nghĩa là “một 
tràng hoa” trong khi nơi chữ Gandavyuha, thì 
ganda là “tạo hoa” hay một loại hoa thường và 
“vyuha” là “phân phối trật tự” hay “trang sức.” 


Sufras. aS 


viện: Exercise 


nguyên ngữ là 


1068 


Hoa Nghiêm có nghĩa là trang hoàng bằng 
hoa. Hoa Nghiêm là một trong những bộ kinh 
thâm áo nhất của Đại Thừa, ghi lại những bài 
thuyết pháp của Đức Phật sau khi Ngài đã đạt 
giác ngộ viên mãn. Gandavyuha là tên phẩm 
kinh kể lại công trình cầu đạo của Bồ Tát 
Thiện Tài Đồng Tử. Bồ Tát Văn Thù hướng 
dẫn Đồng Tử đi tham vấn hết vị đạo sư nầy 
đến vị đạo sư khác, tất cả 53 vị, trụ khắp các 
tầng cảnh giới, mang đủ lốt chúng sanh. Đây 
là lý thuyết căn bản của trường phái Hoa 
Nghiêm. Một trong những kinh điển dài nhất 
của Phật giáo, cũng là giáo điển cao nhất của 
đạo Phật, được Đức Phật thuyết giảng ngay 
sau khi Ngài đại ngộ. Người ta tin rằng kinh 
nầy được giảng dạy cho chư Bồ tát và những 
chúng hữu tình mà tâm linh đã phát triển cao. 
Kinh so sánh toàn vũ trụ với sự chứng đắc của 
Phật Tỳ Lô Giá Na. Kinh cũng nhấn mạnh 
rằng mọi sự vật và mọi hiện tượng đồng nhất 
thể với vũ trụ. Sau khi khảo sát về nội dung 
của Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy kinh 
khởi đầu bằng những bản kinh độc lập và về 
sau được tập hợp thành một dòng thơ, mỗi thể 
tài được trình bày trong các kinh đó đều được 
xếp loại theo từng thể và được gọi chung là 


Hoa Nghiêm—The Garland Sutra—The 
Sanskrit tile 1s  Avatamsaka, but 1t 1s 
Gandavyuha according to Fa-Tsang”s 


commehntary on the sixty-fascile Garland Sutra. 
Avatamsaka means a “garland,' 
Gandavyuha, ganda means “a flower of 
ordnary kind,;” and vyuha “an orderly 
arraneemenf` or “array.` Gandavyuha means 
“flower-decoration.` Avatamsaka 1s one of the 
profound Mahayana sutras embodying the 
sermons given by the Buddha Immediately 
following his perfect enlightenment. The 
Gandavyuha 1s the Sanskrit tile for a text 
containing the account of Sudhana, the young 
man, who wishing to find how to realize the 
ideal life of Bodhisattvahood, ¡is directed by 
ManjJusn the Bodhisatva to visit spirtual 


while in 


leaders after another 1n various 
departments of lie and in varilous forms of 
existence, altogether numbering fifty-three. 
This 1s the basic text of the Avatamsaka 
school. lít 1s one of the longest and most 
profound sutras in the Buddhist Canon and 
the hiphest teaching of Buddha 
Sakyamuml, Iimmediately after enlightenmei. 
It is traditionally believed that the sutra was 
taught to the Bodhisattvas and other high 
spiritual beings while the Buddha was in 
samadhi. The sutra has been described as the 
“eptome of Budhist  thoupht, Buddhist 
sentiment, and Buddhist experiences” and 1s 
quoted by all schools of Mhayana Buddhism. 
The sutra compares the whole Universe to the 
realizatdon of Vairocana Buddha. Its basic 
teaching 1s that myriad things and phenomena 
are the oneness of the Universe, and the whole 
Universe 1s myriad things and phenomena. 
After examining the sutra, we find that there 
were In the beginning many ¡independent 
sutras which were later compiled into one 
encyclopaedic  collection, the subJect- 
maftfers treated In them are all classified under 
one head, and they came to be known as 
Avatamsaka. 

Kinh Hoàng: 
Consternated. 
Kinh Hoảng: See Kinh hoàng. 

Kinh Hồn: Frightened out of one”s wits. 
Kinh Kệ: See Kinh điển. 

Kinh Khê: Tức Trạm Nhiên Đại Sư, vị tổ thứ 
chín của tông Thiên Thai ở Trung Hoa— 
Ching-Ch”i, thorn stream, name of the ninth 
T”1en-T”ai patriarch Chan-Jan. 

Kinh Khủng: Dreadful—Fearful— 
Frightened. 

Kinh Kim Cang: See Kinh Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật Đa. 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa: 


Vajracchedika-Prajna-Paramita  (skt—Kinh 


One 


records 


aS 


Terrifled—Scared—— 


1069 


Kim Cang, một trong những kinh thâm áo nhứt 
của kinh điển Đại Thừa. Kinh nầy là một phần 
độc lập của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh 
Kim Cang giải thích hiện tượng không phải là 
hiện thực, mà chỉ là những ảo giác hay phóng 
chiếu tinh thần riêng của chúng ta (Bất cứ 
hiện tượng và sự vật nào tổn hữu trong thế 
gian nầy đều không có thực thể, do đó không 
hề có cái gọi là “ngã”). Chính vì thế mà người 
tu tập phải xem xét những hoạt động tinh thần 
của hiện tượng sao cho tinh thần được trống 
rỗng, cởi bỏ và lắng đọng. Nó có tên Kim 
cương vì nhờ nó mà chúng sanh có thể cắt bỏ 
mọi phiển não uế trược để đáo bỉ ngạn. Kinh 
được kết thúc bằng những lời sau: “Sự giải bày 
thâm mật này sẽ gọi là Kinh Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật Đa. Vì nó cứng và sắt bén như 
Kim Cương, cắt đứt mọi tư niệm tùy tiện và 
dẫn đến bờ Giác bên kia.” Kinh đã được Ngài 
Cưu Ma La Thập dịch ra Hán tự—Sutra of the 
Diamond-Cutter of Supreme Wisdom, one of 
the most profound sutras 1n the Mahayana, an 
independent part of The Vairacchedika 
Prajanparamita Sutra. The Diamond Sutra 
shows that all phenomenal appearances are not 
ulimate realty but rather 
proJections mind (all mundane 
conditioned dharmas are like dreams, I1llusions, 
shadow and bubbles). Every cultivator should 
regard all phenomena and actions 1n this way, 
seeing them as empty, devoid of self, and 
tranguil. The work 1s called Diamond Sutra 
because It is sharp like a diamond that cuts 
away all necessary conceptualizaton and 
brings to the further of 
enliphtenment. The perfecion of wisdom 
which cuts like a diamond. The sutra ends with 
the following “[his profound 
explanation is called Vajracchedika-Prajna- 
Sutra, for the diamond 1s the gem of supreme 
value, 1t can cut every other material (thoughtf) 
and lead to the other Shore.” The sutra was 
translated ¡into Chinese by Kumarajiva—A 


1lusions or 


of one”s 


one shore 


Statement: 


gatha of the Diamond Sutra sfaftes: 
*Nhứt thiết hữu vi pháp, 

Như mộng huyễn bào ảnh, 

Như lộ, diệc như điện, 

Ưng tác như thị quán. 
*All phenomena In this world are 

Like a dream, fantasy, bubbles, 

shadows; 

They are also like dew, thunder, and 

lightening; 

One must understand life like that. 
Kinh Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như 
Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện 
Chứng Đại Giáo Vương Kinh: Sarva- 
tathagatatattvasamgrahama- 
Hayanabhisamayamahakaparaya—Kinh điển 
căn bản của Mật giáo, nói về các nghi thức 
đặc thù Mật giáo. Kinh được Ngài Bất Không 
dịch sang Hán tự—This 1s the basic sutra of the 
Tantric Buddhism, sfressed on special tantric 
rituals. “The translated by 
amoghavaJra. 
Kinh Kim Quang Minh: Suvarnaprabhasa- 
Sutra—Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng 
Vương—Kinh Đại thừa cho rằng đọc tụng sẽ 
được sự hộ trì của Tứ Thiên Vương. Chính vì 
thế mà thời trước kinh đóng một vai trò quan 
trọng trong việc du nhập đạo Phật vào Nhật 
bản. Kinh nhấn mạnh tới khía cạnh chánh trị 
của đạo Phật, và vì lý do đó nó được nhiệt liệt 
hưởng ứng bởi giai cấp lãnh đạo Nhật. Ý tưởng 
chánh của kinh là đức trí năng phân biệt thiện 
ác. Mọi người từ lãnh đạo đến tiện dân đều 
phải tuân theo “ánh sáng bên trong” ấy. Kinh 
được Ngài Nghĩa Tịnh dịch sang Hán tự— 
Suvarnaprabhasa-suta (sk The Sutra of 
Golden Light—Golden Light Supreme King 
Suữa, A Mahayana sutra mentioned that 
those who recite It will receive the support 
and protect from the four heavenly kings. That 
was why It played a major role In establishing 
Buddhism 1n Japan. It( stressed the political 


Sufra WaS§ 


1070 


aspect of Buddhism and thus was highly 
regarded by the ]apanese ruling class. The 
main theme of the sutra 1s the virtue of wisdom 
(inner light) which discriminates good and evIl. 
Each person from the ruler to those In the 
lowest state, must follow this “inner light.” The 
sutra was translated into Chinese by I-Ching. 

Kinh Lăng Già: Lankavatara Sutra (skÙ— 
Kinh Lăng Già là giáo thuyết triết học được 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trên núi 
Lăng Già ở Tích Lan. Có lẽ kinh nây được 
soạn lại vào thế kỷ thứ tư hay thứ năm sau 
Tây Lịch. Kinh nhấn mạnh về tám thức, Như 
Lai Tạng và “tiệm ngộ,” qua những tiến bộ từ 
từ trong thiển định; điểm chính trong kinh nầy 
coi kinh điển là sự chỉ bày như tay chỉ; tuy 
nhiên đối tượng thật chỉ đạt được qua thiển 
định mà thôi. Kinh có bốn bản dịch ra Hán tự, 
nay còn lưu lại ba bản. Bản dịch đầu tiên do 
Ngài Pháp Hộ Đàm Ma La sát dịch giữa những 
năm 412 và 433, nay đã thất truyền; bản thứ 
nhì do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào năm 
443, gọi là Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, 
gồm 4 quyển, còn gọi là Tứ Quyển Lăng Già; 
bản thứ ba do Ngài Bồ Để Lưu Chi dịch sang 
Hán tự vào năm 513, gồm 10 quyển, gọi là 
Nhập Lăng Già Kinh; bản thứ tư do Ngài Thực 
Xoa Nan Đà dịch vào những năm 700 đến 704 
đời Đường, gọi là Đại Thừa Nhập Lăng Già 
Kinh, gồm 7 quyển, nên còn gọi là Thất 
Quyển Lăng Già. Đây là một trong những bộ 
kinh mà hai trường phái Du Già và Thiền tông 
lấy làm giáo thuyết căn bản. Kỳ thật bộ kinh 
nầy được Tổ Bồ Đề Đạt Ma chấp thuận như là 
bộ giáo điển được nhà Thiên thừa nhận. Trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
tiên đoán rằng, “về sau nầy tại miền nam Ấn 
Độ sẽ xuất hiện một vị đại sư đạo cao đức 
trọng tên là Long Thọ. VỊ nầy sẽ đạt đến sơ 
địa Bổ Tát và vãng sanh Cực Lạc. ”—A 
philosophical attributed tO 
Sakyamuni the  Lanka 
mountan 1n Ceylon. l(t may have been 


discourse 


as delivered on 


composed 1n the fourth of fifth century A.D. 
The sutra stresses on the eighf consciousness, 
the Tathagatha-garbha gradual 
enlightenment through slow progress on the 
path of meditative training; the maJor Iidea In 
this sutra is regarding that sutras merely as 
I1ndicatfors, 1.e. pointing fingers; however, theIr 
real obJject being only attaned through 
personal meditation. There have been four 
translalons Into Chinese, the first by 
Dharmaraksa between 412-433, which no 
longer exists; the second was by Gunabhada In 
443, 4 books; the third by Bodhrrucl in 513, 10 
books; the fourth by Siksananda ¡n 700-704, 7 
books. “There many 
commenfaries on 1t, by Fa-Hsien and others. 
This is one of the sutras upon which the Zen 
and Yogacara schools are based. In fact, this 
was the sutra allowed by Bodhidharma, and 1s 
the recognized text of the Ch°an School. In the 
Lankavatara Sutra, Sakyamuni Buddha 
predicted, “In the future, In southern India, 
there wIll be a great master of hiph repute and 
virtue named Nagarjuna. He will attain the 
first Bodhisattva stage of Extreme Joy and be 
reborn In the Land of Bliss.” 

Kinh Lăng Nghiềm: Surangama Sutra 
(sk)—Tên đầy đủ là Kinh Đại Phật Đảnh Thủ 
Lăng Nghiêm, là bộ kinh thâm sâu nguyên tác 
bằng tiếng Phạn, được viết vào thế kỷ thứ nhất 
sau Tây Lịch. Kinh Lăng Nghiêm được ngài 
Paramartha (Chơn Đế) đem sang Trung quốc 
và được thừa tướng Vương Doãn giúp dịch vào 
khoảng năm 717 sau Tây Lịch (có người nói 
rằng vì vụ dịch kinh không xin phép nầy mà 
hoàng đế nhà Đường nổi giận cách chức thừa 
tướng Vương Doãn và trục xuất ngài Chơn Đế 
về Ấn Độ). Bộ kinh được phát triển và tôn 
trọng một một cách rộng rãi ở các nước Phật 
Giáo Đại Thừa. Cùng với các vấn để khác, 
kinh giúp Phật tử tu tập Bồ Tát Đạo. Kinh còn 
nói đầy đủ về các bước kế tiếp nhau để đạt 
được giác ngộ vô thượng. Kinh cũng nhấn 


and 


are treafises and 


1071 


mạnh đến định lực, nhờ vào đó mà đạt được 
giác ngộ. Ngoài ra, kinh còn giải thích về 
những phương pháp “Thiền Tánh Không” bằng 
những phương thức mà ai cũng có thể chứng 
ngộ được—Also called the Sutra of the Heroic 
One. This profound writing, originally im 
sanskrit, wriften In the first century A.D. The 
sutra was brought to China by Paramartha and 
translated into Chinese with the assistance of 
Wang Yung about 717 A.D. (some said that 1t 
was angered the Tang Emperor that this had 
first securng the 
permission of the government, so Wang-Yung 
was punished and Paramartha was forced to 
retfurn to India)—ÏIt is widely developed and 
in all the Mahayana Buddhist 
countries. Among other things, the sutra helps 
Buddhist exercising Bodhisattva 
magga. It deals at lenegth with the successive 
Sf©ps the of supreme 
enliphtenmernt. It also emphasizes the power of 
samadhi, through which enlightenment can be 
attained. In addition, the sutra also explains the 
varlous methods of emptiness 
throuph the practice of which everyone can 
realize enliphtenment. 

Kinh Lễ Sáu Phương: Worship ¡in the Six 
Directions Sutra—See Kinh Lễ Sáu Phương in 
Appendix A (7). 

Kinh Liên Đới: Book of Relations. 

Kinh Luân: To adminster—To manage. 
Kinh Luận: The sutras and sastras—See 
Kinh Luật Luận. 

Kinh Luận Nghị: Upadesa— Thuyết về Lý 
Luận——Discussions of doctrine. 

Kinh Luật Luận: Sutras, Vinaya, 
Abhidharma sastras (sk—Tam Tạng Kinh 
Điển Phật—The of the 
Buddhist canon. 


been done without 
venerated 
followers 
atfainment 


for 


medifation 


three divisions 


l) Kính: Sutra (sk—See Kính and Kinh 
Bổn. 
2) Luật Vinaya (sk—See Vinaya 1n 


Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 


3) Luận: Sastra (skt—See Abhidharma In 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section, and 
Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá ïn 
Vietnamese-English Section. 

Kinh Lượng Bộ: Sautrantika or 


Santrantivadin (skt)—Thuyết Độ Bộ—Thuyết 
Chuyển Bộ—Giáo thuyết trong kinh điển (một 
trong 18 bộ của Tiểu Thừa. Sau khi Đức Phật 
nhập diệt 400 năm, nó được tách ra từ Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ. Trong số Tam Tạng chỉ có 
bộ nây dùng kinh làm chính lượng nên gọi là 
Kinh Lượng Bộ, người khai sáng ra bộ nầy là 
Cưu Ma La Đà (bộ phái nầy chỉ lấy Kinh làm 
chính lượng, chỉ dùng kinh điển để chứng 
minh). Bộ nầy cho rằng có sự chuyển thực thể 
từ kiếp nầy sang kiếp khác. Theo các Phật tử 
của phái nầy thì trong ngũ uẩn của con người, 
chỉ có một uẩn vi tế nhất chuyển từ kiếp nầy 
sang kiếp khác, trái với Chánh Lượng Bộ cho 
rằng toàn bộ “pudgala' đều được chuyển đi. 
Phái nầy cũng tin rằng mỗi người đều có một 
khả năng tiềm ẩn trở thành Phật, đây vốn là 
chủ thuyết của giáo phái Đại Thừa. Do những 
quan điểm đó nên bộ phái nầy được xem là 
một cầu nối giữa Thanh Văn Thừa (thường 
được gọi là Tiểu Thừa) và Đại Thừa—The 
teaching of the sutras, an Important Hinayana 
school, which based its doctrine on the sutras 
alone, the founder of this division is Kumara- 
labha. This the 
transmigration of a substance (sankranti) from 
one life to another. According to 1s followers, 
of the five skandhas of an individual, there Is 
only one subtle skandha which transmigrates, 
as aglanst the whole of the pudgala of the 
Sammitiyas. It also believed that every man 
had In him the potentiality of becoming a 
Buddha, a doctrinne of the Mahayanists. On 
of such views, this school 1s 
considered to be a bridge between the 
Sravakayana (often called the Hinayana) and 
the Mahayana. 


school  believed ¡n 


accountf 


1072 


Kinh Ma Đăng Già: Matangi-Sutra—Kinh 
đặc trọng tâm vào câu chuyện về một phụ nữ 
tên Ma Đăng Già, thuộc giai cấp thấp nhất 
trong xã hội Ấn Độ, đã được Phật Thích Ca 
thu nhận làm đệ tử. Trong nầy, Đức Phật cũng 
giảng tỉ mỉ rằng mọi giai cấp đều bình đẳng. 
Kinh được Ngài Trúc Luật Viêm và Chi 
Khiêm dịch sang Hán tự—The sutra stressed 
on the story of a lady named Matangi, she 
belonged to the lowest class in Indian socIety. 
In this sutra, the Buddha also expounded 
clearly on the “Equality” of all classes. The 
sutra was translated Into Chinese by Chu-lu- 
'Yen and Chih-Ch”1en. 

Kinh Ma Ha Tăng Chỉ Luật: 
Mahasanghika-Vinaya—Sau khi Phật nhập 
diệt 100 năm thì cộng đồng Phật giáo thời bấy 
giờ chia làm hai phái, Thượng Tọa và Đại 
Chúng. Bên Đại Chúng Bộ đã tự kết tập thành 
bộ luật Ma Ha Tăng Chỉ, nói về chỉ tiết những 
giới luật của chư Tăng Ni. Kinh được Ngài 
Phật Đà Bạt Đà La và Pháp Hiển dịch sang 
Hán tự—100 years after the Buddha”s nirvana, 
Buddhist communtty was divided into two 
divisions: Theravada and Mahasanghika. The 
Theravada wanted to keep the same rules 
since the Buddhas time; however, the 
Mahasanghika, the majorty, believed 
proposed five points which laid foundation for 
the Mahasanghika-Vinaya: 

1) Một vị A La Hán vẫn còn bị cám dỗ: An 
arhat 1s still subJect to temptation. 

Một vị A La Hán vẫn còn dấu vết của sự 
ngu đốt: An arhat is still not yet free from 
1gnorance. 

Một vị A La Hán vẫn còn nghi ngờ về học 
thuyết: An arhat is sữll subject to doubts 
concerning the teaching. 

Một vị A La Hán có thể tu hành giác ngộ 
nhờ sự giúp đở của tha lực: An arhat can 
DTOBT€SS the  path 
enlightenmernt through the help of others. 
Một vị A La hán có cơ may được cứu rỗi 


2) 


3) 


4) 


make on {O 


5) 


bằng việc lập đi lập lại những âm thanh: 
An arhat can advance on the path through 
utferance of cerfain sounds. 
**% This sutra was translated into Chinese by 
Buddhabhadra and Fa-HsIen. 
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo: Sutra on Questions 
of King Milinda—See Milindapanha. 
Kinh Ngạc: 
StupIifiled——Asftounded. 
Kinh Nghỉ: To fear and to suspect. 
Kinh Nghiệm: Anubhava (skÙ— 
Experience—Sự hiểu biết xuất phát từ sự quan 
sát của cá nhân hay thực nghiệm; ấn tượng của 
tâm chứ không từ ký ức—Experience means 
knowledge derived from personal experimentf; 
1mpression on the mind not from memory. 


Surprised—Amazed— 


Kinh Nghiệm Bây Giờ: Immediate 
©experIence. 
Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội: 


Samadhirajacandrapradipa-Sutra—Kinh ghi lại 
một cuộc đối thoại giữa một người trẻ tuổi tên 
là Nguyệt Đăng và Đức Phật Thích Ca, trong 
đó Đức Phật chỉ bày cách quán tánh “Bình 
Đẳng” cho tất cả mọi vật. Kinh cũng nhấn 
mạnh về bản chất đồng nhất của mọi sự vật, 
mọi vật tồn hữu đều không có thực thể, giống 
như giấc chiêm bao hoặc như ảo tưởng. Nhận 
chân được như vậy là đạt tới cảnh giới giác 
ngộ vậy. Kinh được Ngài Na Liên Đề Da Xá 
dịch sang Hán tự The sutra mentioned a 
dialopgue between a young person named 
Candragupta and the Buddha Sakyamumi. In 
which the Buddha taught about “Emptiness or 
Sunyata” all things. The 
emphasized on the essential identity of all 
things, everything exIss without Ifs own 
reality, 1t 1s like a dream or illusion. To realize 
this the of 

enlightenment. The sutra was translated Into 

Chinese by Narendrayasas. 

Kinh Nguyệt Thượng Nữ Kinh: 
Candrottaradarikapariprccha-Sutra—Kinh nói 





in sutra  also 


means to reach realm 


1073 


về nàng Nguyệt Thượng, con gái của ông 
trưởng giả Duy Ma Cật (không phải là Cư Sĩ 
Duy Ma Cật). Nàng được đức Phật thọ ký rằng 
trong một kiếp tương lai sẽ trở thành một vị 
Phật. Kinh được Ngài Xà Na Quật Đa dịch 
sang Hán tự —The sua mentioned about 
Candrottara, a daughter of a rích old man 
named  Vilamakiii (not the layman 
Vilamakirti). She was predicted by the Buddha 
that she would become a Buddha ïn a future 
life. The sutra was translated into Chinese by 
Jnanaguptaad. 

Kinh Nhơn Duyên: Nidana—Narratives of 
the past which explain a person”s present sfafe. 
Kinh Nhơn Vương Bát Nhã Ba La Mật: 
KarunikaraJa-Prajnaparamita-Sutra—Kinh 
nhấn mạnh đến “Trí huệ Phật” trong việc duy 
trì an ninh phúc lợi trong quốc gia. Kinh được 
Ngài Cưu Ma La Thập dịch ra Hán tự—The 
sutra stressed on the “Buddha wisdom” for 
rulers to mainfain security and welfare for the 
country. The sutra was translated Into Chinese 
by Kumarajiva. 

Kinh Niền: Chronic——Lasting for a long time. 
Kinh Niết Bàn: Parinirvana Suữa (skÙ)— 
Kinh Niết Bàn là bộ kinh cuối cùng mà Đức 
Phật thuyết trước khi Ngài nhập diệt. Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, giáo lý của Kinh Niết 
Bàn là một để tài học hỏi hấp dẫn trong thời 
kỳ nầy. Đạo Sanh hằng chú tâm vào việc 
nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, cũng là một lãnh 
tụ trong việc quảng diễn lý tưởng Niết Bàn. 
Nhân đọc bản cựu dịch kinh Niết Bàn gồm 
sáu quyển, ông nêu lên chủ trương rằng Nhất 
Xiển Đề (Icchantika—Hạng người được xem 
như không có Phật tính và không thể thành tựu 
Phật quả) cũng có thể đạt đến Phật quả. Rồi 
ngay sau đó một bản kinh bằng Phạn ngữ về 
Đại Bát Niết Bàn được truyền vào và phiên 
dịch ra Hán văn. Lý thuyết cho rằng Nhất 
Xiển Để cũng có thể đạt đến Phật quả được 


tìm thấy trong bản kinh nầy. Sau đó ông cũng 

soạn một bản sớ giải về Kinh Niết Bàn— 

Parinrvana Sutra was the last sutra which the 

Buddha preached before he passed away. 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The 

Essentials of Buddhist Philosophy, the doctrine 

of the Nữrvana text was another fascinating 

subJect of learning at the present time. Tao- 

Shêng, already conspicuous 1n the study of the 

Lotus, was also a leader in the exposition of 

the Ideal of Nirvana. On reading the old 

Nirvana text, in six Chinese 

volumes, he set forth the theory that the 

lcchantika (a class of men who were bereft of 

Buddha-nature and destined to be unable to 

evolve to the Buddha stage) could attain 

Buddhahood. Soon afterwards, a Sanskrit text 

of the Mahaparinirvana Sutra was Introduced 

and translated. The theory that the Icchantika 
could attainn Buddhahood was found In the text. 

People marveled at his deep Insipht. Later he 

also compiled a commentary on the Nữrvana 

Suftra. 

Kinh Phạm Võng: Brahmajala (skÙ)— 

Brahma-Net Sutra, or Indraˆs Net Sutra, Sutra 

of Net of Indra—Gọi đầy đủ là Phạm Võng Tỳ 

Lô Giá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giai 

Phẩm Đệ Thập. Kinh được Ngài Cưu Ma La 

Thập, nước Thiên Trúc dịch sang Hán tự. Kinh 

mang những bài học về đạo đức cho Bồ tát. 

Giới Luật trong Kinh Phạm Võng được chia 

làm hai phần (10 giới luật Đại thừa quan trọng 

mà mỗi tín đổ Phật giáo phải tuân theo hay 
tránh mắc phải)—The sutra was translated into 

Chinese by Kumarajiva. Ít contains the Moral 

Code of the Bodhisattva. There are fwo main 

đivisions of moral code: 

(A) Mười trọng giới Đại Thừa cho Phật Tử, 
nhất là Phật tử xuất gia—10 rules of 
Mahayana, which are obligatory for every 
follower, especially for monks and nuns: 

l1) Không sát sanh: Avoidance of killing. 

2) Không trộm cướp: Avoidance of stealing. 


which was 


1074 


3) Không xa hoa: Avoidance of unchase 
behavior. 

4)_ Không nói đối: Avoidance of lying. 

53) Không nghiệp ngập: Avoidance of use of 
1ntOXICanfs. 

6) Không nhàn đàm hý luận: Avoidance of 
ØOSSIping. 

7) Không khoe khoang: Avoidance of 
boasting. 

8) Không ganh ghét: Avoidance of envy. 

9) Không đố ky và ác tâm: Avoidance of 
resentment and 1ll-wIll. 

10) Không phỉ báng Tam Bảo: Avoidance of 
slandering of the three precIous ones. 

** For more Information, please see Mười 
Giới Trọng Của Chư Bồ Tát trong Kinh 
Phạm Võng, and Bốn Mươi Tám Giới 
Khinh. 

(B) Bốn mươi tám giới khinh—Forty-eight 


minor or lighter precepts—See Bốn Mươi 

Tám Giới Khinh in Vietnamese-English 

Section, and Forty-Eight Minor Precepts. 
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới: See Kinh 
Phạm Võng. 
Kinh Pháp: Giáo thuyết hay giáo pháp được 
Phật nói trong kinh điển—The doctrine of the 
sufras as spoken by the Buddha. 
Kinh Pháp Bảo Đàn: Kinh được Lục Tổ 
thuyết. Văn bản chủ yếu của Thiền Nam 
Tông, gồm tiểu sử, những lời thuyết giảng và 
ngữ lục của Lục Tổ tại chùa Bảo Lâm được đệ 
tử của Ngài là Pháp Hải ghi lại trong 10 
chương---Sutra of Hui-Neng—Platform 
Sutra—Sixth Patriarch Sutra—The Platform 
Suữa of the Sixth Patrlarch”s 
Treasure, the basic text of the Southern Zen 
School in China. The Sutra of the Sixth 
Patriarch from the High Seat of the Dharma 
Treasure, basic Zen writing in which Sixth 
Patriarch's biography, discourses and sayings 
at Pao-Lin monastery are recorded by his 
disciples Fa-HaiI. It is divided into ten chapters. 


Dharma 


Kinh Pháp Cú: Dharmapada (skÙ— 
Dhammamapada (p)—Kinh Pháp Cú gồm 
những thí dụ về giáo lý căn bản Phật giáo, rất 
phổ thông trong các xứ theo truyền thống Phật 
giáo nguyên thủy. Tuy nhiên, bộ kinh nầy 
thuộc văn học thế gian và được nhiều người 
biết đến ở các nước theo Phật giáo cũng như 
các nước không theo Phật giáo, vì ngoài những 
giáo lý của đạo Phật, bộ kinh còn chứa đựng 
những ý tưởng răn dạy chung mọi người. Kinh 
có 423 câu kệ, xếp theo chủ để thành 26 
chương. Kinh Pháp Cú bàn về các nguyên tắc 
chủ yếu của triết học Phật giáo và cách sống 
của người Phật tử nên được các tu sĩ trẻ tại các 
nước vùng Nam Á học thuộc lòng. Kinh Pháp 
Cú khuyên người ta những điều sau đây— 
Dharmapada Includes verses on the basics of 
the Buddhis teaching, enjoying tremendous 
popularty 1m the countries of Theravada 
Buddhism. However, Dharmapada belongs to 
world literature and 1t is equally popular In 
Buddhist as well as non-Buddhist countries, as 
1í confains Ideas of universal appeal besides 
being a sutra of Buddhist teachings. It consIsts 
of 423 verses arranged according to fopIcs Into 
26 chapters. The Dharmapada contains the 
Buddha”s teachings or the essential principles 
of Buddhist philosophy and the Buddhist way 
Of life, so 1t Is learned by heart by young 
monks In Buddhist countriles in South Asia. 
People are advised by the Dharmapada the 
followings: 

I1) Đức Phật nhấn mạnh trong Kinh Pháp Cú 
về việc: “Đừng làm điểu ác, tu tập hạnh 
lành, và giữ cho tâm ý thanh sạch.”—The 
Buddha emphasizes in the Dharmapada: 
“Abstain from all evil, accumulate what 1s 
good, and pur1fy your mind.” 

Phải theo Trung Đạo và Bát Thánh Đạo 
của các vị Phật; phải dựa vào Tam Bảo: 
One must follow the Middle Path, the 
Noble Eightfold Path of the Buddhas; one 
must also take refuge in the Three Jewels 





2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1075 


(Trimty). 

Kinh khuyên người ta nên tránh việc cúng 
tế có giết mổ và tránh sự hành xác: The 
Dharmapada advises people to avoid all 
kinds of sacrifice and the ascetic practices 
Of self-mortification. 

Kinh khuyên người ta nên nhấn mạnh vào 
tập giới định, huệ: The 
Dahrmapada advises people tO 
concenfrate In cultivating gøgood conduct 
(sila), concentration (samadhi) and Insight 
(prajna). 

Kinh cũng khuyên mọi người đừng nên chỉ 
nhìn bể ngoài đẹp đẽ của vạn pháp mà 
phẩi nhìn kỹ những khía cạnh không tốt 
đẹp của chúng: The Dharmapada advises 
people not to look to the external 
attraction of thinøs, but to take a close 
look of their unpleasant aspects. 

Kinh luôn nhấn mạnh rằng tham, sân, si là 
những ngọn lửa nguy hiểm, nếu không 
kêm chế được chắc hẳn sẽ không có được 
đời sống an lạc: The Dharmapada always 
emphasizes that greed, 1ll-will 
delusion are considered as dangerous as 
fire, and unless they are held under 
confrol, 1t is not possible to attain a happy 
life. 

Kinh đặt nặng nguyên tắc nỗ lực bản thân, 
chứ không có một ai có thể giúp mình rũ 
bỏ điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và chư 
Bồ Tát cũng không giúp bạn được. Các 
ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và 
hướng dẫn bạn mà thôi: The Dharmapada 
emphasizes the principles that one makes 
of onself, and that no one else can help 
one to rid oneself of impurity. Even the 
Buddhas and Bodhisattvas are of little 
help because they only serve as masfers to 
guide you. 

Kinh khuyên người ta nên sống hòa bình, 
chứ đừng nên dùng bạo lực, vì chỉ có tình 
thương mới thắng được hận thù, chứ hận 


việc tu 


and 


thù không bao giờ thắng được hận thù: 
The Dharmapada recommends people to 
live a life of peace and non-violence, for 
enmity can never be overcome by enmIty, 
only kindness can overcome enmIty. 
9) Kinh khuyên nên chinh phục sân hận bằng 
từ bi, lấy thiện thắng ác, lấy rộng lượng 
thắng keo kiết, lấy chân thật thắng sự dối 
trá: The Dharmapada advises people to 
conquer anger by cool-headedness, evil by 
good, miserliness by generosity, 
falsehood by truth. 
Kinh khuyên người ta không dùng lời cay 
nghiệt mà nói với nhau kẻo rồi chính mình 
cũng sẽ được nghe những lời như thế: The 
Dharmapada also enjoins people not to 
speak harshly to others, as they In theIr 
turn are likely to do the same fo us. 
Kinh Pháp Hoa: Suddharma-Pundarika 
Sutra—The Lotus Sutra—See Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa in Vietnamese-English Section. 
Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn: 
Avalokitesvara Chapter 1n the Suddharma- 
Pundarika Sutra. 
Kinh Phân Biệt: Book of Treatise. 
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni: 
The Dnisha VijaJa Dharani Sutra—Một trong 
những giáo điển Đại thừa dạy về Phật trí thậm 
thâm. Kinh cũng nhấn mạnh rằng nếu tứ chúng 
đệ tử Phật (Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, 
Ưu bà đi) thành tâm và tín tâm học đạo và tu 
hành thì họ cũng có thể tận diệt ác nghiệp để 
đạt được trí huệ Phật ngay trong đời kiếp 
nầy - One of many Mahayana 
teachings that has profound Buddhist wisdom 
that only Buddhas are capable of 
understanding and grasping fully. The sutra 
also stresses that Ifƒ the Buddhas four kinds 
of disciples (Bhikshu, Bhikshuni, Upasaka, 
Upasika) sincerely and faithfully recite and 
cultivate the dharmas he taught, they can 
eliminate evil karma and attain wIsdom 1n this 


and 


10 


`=< 


dharma 


1076 


very life. 

Kinh Phật Sở Hành Tán: Buddhacarita— 
Kinh nói về tiểu sử của Đức Phật Thích Ca do 
Mã Minh Asvaghosa soạn thảo vào thế kỷ thứ 
nhất, và Đàm Vô Sám dịch sang Hoa ngữ vào 
thế kỷ thứ bảy The Sura of “Life of 
Buddha” composed by Asvaghosa In the first 
century and translated into Chinese by T”an 
Wu Chan In the seventh century. 

Kinh Phí: Expenditures—Expenses. 

Kinh Phong: Convulsion. 

Kinh Phổ Hiền Bồ Tát: The Suta of 
Meditatdon of the Bodhisatva Universal 
Virtue. 

Kinh Phương Quảng: Kinh Phương Đẳng— 
Vaipulya (for Mahayana)—An 
exposition of principles of truth. 
Kinh Quán Phật Tam Muội: Sutra on 
Buddha Samadhi Visualization. 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ: 
Amitayurdhyana Sutra—K¡nh quán Phật A Di 
Đà, vị Phật trường thọ. Đây là một trong ba bộ 
kinh chính của trường phái Tịnh Độ. Kinh diễn 
tả về cõi nước Tịnh Độ của Phật A Di Đà và 
phương pháp tu hành cho phái Tịnh Độ qua 
cuộc sống tịnh hạnh, trì trai giữ giới và niệm 
hồng danh Phật A Di Đà để gột rữa những ác 
nghiệp và vãng sanh Tịnh Độ. Kinh cũng nói 
về thời giảng của Phật đã chỉ dẫn Hoàng Hậu 


©xfensive 


Vi Để Hi cách vãng sanh Tịnh Độ— 
Mediaton Sutra, the sutra on the 


contemplation of the Buddha Amitabha, the 
buddha of Boundless Life. This sĩ one of the 
three sutras that form the doctrinal basis of the 
Pure Land sect. It gIves description of the Pure 
Land of the Buddha Amitabha and the pactice 
of this school through leading a pure life, 
observng moral rules and recitalon of 
Amitabhaˆs wipe  away all 
unwholesome deeds and attain rebirth In the 


name {O 


Pure Land. The sutra also mentioned about the 
Buddha”s preaching to help Vaidehi to attain 


the Pure Land. 
Kinh Quỹ: Kinh điển và nghi quỹ của Mật 
giáo—Sutras and regulations of the esofteric 
Sects. 
Kinh Sanh Kinh: Stories of the previous 
1ncarnations of the Buddha and his disciples. 
Kinh Sinh: Bản văn ghi lại của các bộ kinh 
(không phải nguyên bản)—A  copier of 
classical works. 
Kinh Song Đối: Book of Pairs. 
Kinh Sợ: To dread—To be afraid—To be 
friphtened——To be terrified. 
Kinh Sư: 
I) Thầy dạy kinh điển: A teacher of the 
SUfraS Or canon. 
2) Kinh đô: Capital. 
Kinh Sương: Rương hay hòm đựng kinh 
điển—A case for the scriptures, bookcase or 
box. 
Kinh Tạng: The Sutra-pitaka—See Kinh. 
Kinh Tâm: To pay attention to—To mind. 
Kinh Tháp: Tháp chứa kinh điển của Phật 
được coi như là xá lợi Phật. Tháp chứa những 
bài kệ tụng hay chú Đà La Ni của Phật—A 
pagoda containing the scriptures as relics of 
the Buddha, or having dharani or verses on or 
1n the building material. 
Kinh Thắng Man: Srimala Sutra (skt)— 
Kinh dưới dạng những bài thuyết giảng của 
nàng Công chúa Thắng Man, con vua 
Prasenajit của xứ Kosala. Kinh thuyết rõ về 
Phật tánh trong chúng sanh mọi loài. Kinh 
được Ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch sang Hán 
tự---This sutra takes the form of preaching by 
Lady Srimala, the daughter of King Prasenajit 
of Kosala with the help of Sakyamuni”s poWer. 
lt expounds the One-vehicle doctrine and 
makes that the Buddha-nature 1s 
inherebt in all sentient beings. The sutra was 
translated Into Chinese by Gunabhadra. 
Kinh Thí Dụ: Avadana—An exposition of 


clear 


1077 


the dharma through allegories. 

Kinh Thiên Động Địa: To convulse the 
world. 

Kinh Thọ Ký: Vyakarana—Prophecies by 
the Buddha regarding his disciples” attainment 
of Buddhahood. 

Kinh Thủ: See Kinh Sinh. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Surangama Sutra 
(sk)—Cồn gọi là Kinh Thủ Lăng Già Ma,hay 
kinh của bậc “Kiện Tướng,” kinh nhấn mạnh 
về “Tam Muội” qua đó đại giác được đạt tới 
và giải thích những phương pháp khác nhau về 
Thiền “Tánh không” để đạt tới đại giác. Kinh 
diễn tả cách lắng tâm bằng đi sâu vào Thiển 
Tam muội để gạt bỏ mọi khái niệm, trực tiếp 
hay gián tiếp, từ đó chân tánh hiển bày. Kinh 
được Ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hán 
tự—The Sutra of Heroic One—The sutra 
emphaslzes the power of samadhi, through 
which enliphtenment can be atfaned and 
explained the various methods of emptiness 
meditaion through the practice of which 
everyone realize enliphtenmemt. It 
describes the tranqguilizing of the mind by 
exclusion of concepts arising directly or 
1ndirectly from sensory experiences, the nafure 
of truth realized or deepesf 
contemplation, and the transcendenfal virtues 
and powers resulting. The sutra was translated 
1nto Chinese by KumarajJIva. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội: 
Surangamasamadhi-Suta—See Kinh Thủ 
Lăng nghiêm. 

Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật: 
Astasahasrika-PraJnaparamita-Sutra—Kinh 
gồm 10 quyển trong số 37 quyển của bộ Bát 
Nhã Ba La Mật. Kinh nói về “Tánh Không” 
của chư pháp —The sutra consists of I0 in the 
37 volumes In the Great Praj]naparamita sutra. 
The sutra explains about the “Sunyata” of all 
things. 

Kinh Tởm: To have horror. 


can 


in samadhi 


Kinh Tô Tất Địa Yết La: Susiddhi- 
karamaha-tantra-sadhano-Payika-Pataka— 
Còn gọi là Kinh Tô Tất Địa, diễn tả những 
nghi thức khác nhau trong Phật giáo Mật tông. 
Kinh được Ngài Thâu Ba Ca La dịch sang Hán 
tự—Also called “Susiddhikara-sutra,” 
described various Tantric rituals. The sutra was 
translated Iinto Chinese by Subhakarasimha. 
Kinh Tông: Tông phái dựa vào kinh điển làm 
giáo thuyết cho tông (chuyên thụ trì và tụng 
đọc kinh điển), như tông Thiên Thai và Hoa 
Nghiêm, đối lại với những tông phái lấy 
“Luận Tạng” làm giáo điển—The sutra school, 
any school which bases Its doctrines on the 
sutras, e.g. The Tien-T”al, or Hua-Yen, in 
contrast to schools based on the sastras, Or 
philosophical discourses. 

Kinh Trung A Hàm: Madhyamagama (skÐ 
Majjhima Nikaya (p)—Kinh nói về những lời 
dạy và đức hạnh của Đức Phật Thích Ca cũng 
như các đệ tử của Ngài, về Giáo lý căn bản 
của Phật giáo nguyên thủy, Tứ đế, Thập nhị 
nhân duyên. Kinh nầy được Ngài Xá Lợi Phất 
trùng tụng trong lần Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điển đầu tiên ngay sau khi Phật nhập diệt— 
The Middle Length Discourses im the Pali 
Canon. The sutra preached by the Buddha 
about his life as well as those of his disciples", 
fundamental doctrine of the Hinayana 
Buddhism, the Four Noble Truths and the 
Dependent Originaton. This collecion was 
rected by Sariputra at the First Buddhist 
CounecIl. 

Kinh Trường A Hàm: Dighagama (skÐ 
Digha-Nikaya (p)—Long-work Sutras Kinh 
Trường A Hàm, một trong những kinh điển 
Phật giáo xưa nhất do Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni thuyết giảng về những công đức của Phật, 
sự tu hành của Phật giáo, và những vấn để 
giáo lý quan trọng đặc biệt đối với Phật tử tại 
gia trong bổn phận làm cha mẹ, làm con cái, 
làm thầy, làm trò, vân vân. Kinh được hai vị 


1078 


Phật Đà Da Xá và Trúc Niệm Phật dịch sang 
Hoa ngữ—Long Collection, one of the oldest 
Buddhist sutras expounded by the Buddha 
Sakyamuni, explained the Buddha”s merifs and 
virtues and the life of the historical Buddha, 
Buddhist philosophical theories, and theorles 
particularly Iimportant for laypeople as parents, 
ch¡ildren, teachers, studenfs, and so on. 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương: Kinh Bốn 
Mươi Hai Chương. Kinh đầu tiên được dịch 
sang tiếng trung Hoa, kinh chứa đựng những lý 
thuyết chính yếu về Tiểu thừa như các khái 
niệm về ham muốn hay vô thường. Kinh được 
các Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan 
(những sư Ấn Độ đầu tiên đến Trung Quốc) 
dịch sang Hán tự. Tuy nhiên, mãi đến đời Tấn 
được lưu hành— 
Dvachatvarimshat-khanda-Sutra—Sutra 1n 
Forty-Two Sectlons. The first Buddhist written 
work 1n Chinese language, 
teachings of the Lesser Vehicle, such as 
1mpermanence and desire or craving. The sutra 
was translated Into Chinese by (attributed to) 
Kasyapamatanga and Gobharana (Chu-Fa- 
Lan), the first Indian monks to arrive officially 
in China. It was, however, probably first 
produced in China In the Chin dynasty—See 
Hai Mươi Điều Khó. 

Kinh Từ Thiện: Meta-Sutta (p)—Maitri- 
Sutra (sk)——Kinh nói về lòng từ thiện soạn bởi 
trường phái Phật giáo Tiểu thừa. Đây là một 
trong những bản văn được biết rộng rãi nhất 
của Theravada và được tứ chúng của trường 
phái nầy trì tụng mỗi ngày—Sutra on Kindness 
composed by the Hinayana school. It 1s one of 
the most popular texts of the Theravada and 
recited daily by monks, nuns and lay people in 
this school. The texfs says: 

“Đây là những gì nên làm của những kẻ khôn 
ngoan, đi tầm giải thoát, và biết thực nghĩa của 
nơi yên tnh. Người đó phải kiên quyết, ngay 
thẳng và thật thà; trong khi vẫn dịu dàng, 
chăm chú và trừ bỏ mọi kiêu hãnh; người đó 


mới in ấn và 


the essential 





luôn sống đạm bạc và dễ bằng lòng, khiêm 
nhường, chăm chỉ vừa phải, nhưng thông minh 
và luôn làm chủ được các giác quan—Còn về 
chuyện gia đình thì không có tham vọng lớn, 
dễ hài lòng, không mãi miết trong những mục 
đích xấu. Để cho tha nhân, các vị hiển triết 
phải tự trách mình. Phải cầu cho mọi người 
được yên bình hạnh phúc, cầu cho tất cả được 
hoàn toàn hạnh phúc. Cầu cho mọi sanh linh, 
đang vận động hay đang nằm im, đang bò hay 
đang bay, nhỏ hay vừa, khỏe hay ốm, hữu hình 
hay vô hình, gần hay xa, Đã thọ sanh hay vẫn 
còn nằm trong thai, tất cả đều được hạnh 
phúc! Cầu cho người đó đừng bao giờ trêu 
chọc người khác. Hãy đừng bao giờ alI lừa gạt 
hay khinh miệt ai! Hãy đừng bao giờ bị thúc 
đẩy bởi oán giận hay hận thù để rồi tự mình 
gây ra lầm lỗi! Giống như một người mẹ che 
chở cho đứa con, đứa con độc nhất bằng cả 
cuộc đời. Đối với tất cả phải giữ gìn cho lòng 
mình tránh mọi ngăn cách. Bày tỏ lòng từ 
thiện với tất cả mọi người, giữ cho tinh thần 
mình không thành kiến, không hẹp hồi với 
trên, dưới và với xung quanh. Không một chút 
thù hằn và đối địch. Đứng, ngồi, nằm hay đi. 
Dù đấu tranh chống sự yếu mềm như thế nào, 
cũng cố giữ lấy tinh thần. Thái độ nầy được 
coi là lối sống Thánh Thần trên mặt đất. Tránh 
sa vào tà thuyết, cố giữ lấy giới luật và thiển 
định cho trí tuệ triển khai, chiến thắng những 
cơn khao khát đòi hỏi khoái lạc. Thì không còn 
tái sanh lần nào nữa trong bụng mẹ—This is 
what should be done by a man who 1s wise, 
who seeks the good, and know the meaning of 
the place of peace. Let him be strenuous or 
determined, upright, and truly straight. Let him 
not be submerged by the things of the world, 
free of cares (đạm bạc) and easily contented 
and Joyous—Let his sense be confrolled. Let 

him not desire øreat possessions even for his 
family. Let him do nothing that 1s mean or that 
the wise would reprove. May all beings be 
happy and at their ease ! May they be Joyous 


1079 


and live In safety! All beings whether weak or 
strong, 1n híph, middle or low realms of 
existence, small or great, visible or 1nvisible, 
near or far away, born or to be born—May all 
beings be hapy at ther easel Let none 
decerves another, or despites any beinøs In any 
states! Let none be anger or ill-will wish harm 
to another! 
and protects her child, her only child, so with a 
boundless mind should one cherish all living 
beings, radiating friendliness over the entire 
world, above, below, and all around without 
limt. So let him culivate a boundless good 
wIll towards the entire world, uncramped, free 
from i1ll-will or enmity. Standing or walking, 
siting or lying down, during all his walking 
hours, let him establish this mindfulness of 
goodwIll, which men call the highest sfate. 
Abandoning vain discussions, having a clear 
Vision, free Írom sense appetites, he who 1s 
made perfect will never again know rebirth. 
Kinh Tượng Tích Dụ: Mahahatthipadopama 
Sutfa (p). 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới: Upasakasila-Sutra— 
Kinh gồm những điều dạy cho Phật tử tại gia 
tên Thiện Sanh, nói về những giới luật nên giữ 
gìn cho một nam Phật tử tại gia, cũng còn được 
gọi là “Thiện Sanh Kinh.” Kinh được Ngài 
Đàm Vô Sám dịch ra Hán tự —The sutra 
Buddha's  teachings Sujafta, 
mentoned  precepts observed by a layman. 
The sutra 1s also called “SuJuta-Sutra” and was 
translated Into Chinese by T”an-Wu-Chan. 
Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh: 
Manjusripariprccha—Kinh ghi lại những giới 
luật tu hành cho một vị Bồ Tát. Cũng được gọi 
là “Văn Thù Vấn Kinh” vì Bổ Tát Văn Thù, 
một bậc Bồ Tát trí tuệ, đã hỏi Phật về những 
giới luật cho một Bồ Tát tu hành thành Phật. 
Kinh được Ngài Tăng Già Bà La dịch sang 
Hán tự —The sutra mentioned all moral rules 
for a Bodhisattva”s dally practice. It Is also 


Even as a mother watches over 


confains for 


called “ManJusris Questions Sutra” because 
Bodhisatva Manjusn, a Bodhisatva of 
wisdom, asked the Buddha about moral rules 
bodhisatva to practice 
Buddhahood. The sutra was translated into 
Chinese by Sanghabhara. 

Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên: 
Abdhuta-dharma——Accounts 
performed by the Buddha. 
Kinh Viên Giác: Kinh nói về “Đại Giác 
Toàn Hảo. ” Kinh được một nhà sư Tây Tạng 
tên Buddhatrata dịch sang Hoa ngữ năm 693. 
Mười hai vị Bổ Tát trong đó có Văn Thù và 
Phổ Hiển đã nhận được từ đó những chỉ dẫn 
về nội dung đại giác toàn hảo. Kinh Viên Giác 
có ảnh hưởng quyết định tới Thiền Tông Trung 


for a fO  atfain 


on miracles 


Quốc và Nhật Bản-Sura Of Perfect 
Enliphtenment, a sutra that ¡indicates the 


“perfect enlightenment.” It was translated Into 
Chinese in 693 by a Tibetan monk named 
Buddhatrata. In it twelve bodhisattvas, among 
them Manjusri and Samantabhadra, 
1nstructed the of  perfect 
enlightenment. This sutra had great Influence 
on both Chinese and J]apanese Zen. 

Kinh Vô Lượng Nghĩa: Sutra of Infinite 
Meaning—Kinh được soạn như là phần “Dẫn 
Nhập Diệu Pháp Liên Hoa.” Kinh nói về giáo 
lý và ý nghĩa vô lượng của Phật pháp dùng để 
cắt đứt vô biên phiền não. Kinh được Ngài 
Đàm Ma Già Đa Gia Xá dịch sang Hán tự— 
The sutra was composed as an “lntroduction to 
the Wonder Lotua Sutra.” 
that only the Iinfinite doctrine and meaning of 
the Buddha”s teachings can be used to cut off 
countless afflictions. The sutra was translated 
1nto Chinese by Dharmagatayasas. 

Kinh Vô Lượng Quang: Sutra of Infinite 
Light. 

Kinh Vô Lượng Thọ: Sukhavativyuha 
Sutra—Một trong ba bộ kinh chủ yếu của 
trường phái Tịnh Độ. Có hai bản văn, một 


are 


1n nature 


The sutra stressed 


1080 


ngắn một dài. Kinh bắt đầu bằng cuộc đối 
thoại giữa Phật A Di Đà và Phật Thích Ca. 
Đức Thích Ca ngợi khen Đức Di Đà với cõi 
Tịnh Độ trang nghiêm và Đức A Di Đà tán 
thán Đức Thích ca thành tựu công đức khó 
thành tựu nơi cõi Ta Bà ngũ trược ác thế. Kinh 
được Ngài Khương Tăng Khải dịch sang Hán 
tự—Sutra of Infinie Life, one of the three 
basic sutras of the Pure Land school. It exIsts 
1n two forms: The Longer and the Short Form 
of Amitabha Sutras. It begins with a dialogue 
between Sakyamuni Buddha and Amitabha 
Buddha. Sakyamumi praises Amitabha with his 
Adorned Pure Land, while Amitabha praises 
Sakyamuni Buddha that he had achieved 
unbelievable merifs and virtues in the Saha 
world with the five defilements and all evil 
worlds. The sutra was translated Into Chinese 
by Samghavarman. 

Kinh Vô Vấn Tự Thuyết: Udana—Kinh A 
DI Đà ——An Exposiion of Dharma by the 
Buddha without awaiting questions or requesfs 
from his disciples—Amitabha Sutra. 

Kinh Vu Lan Bồn: The Ullambana Sutra— 
Kinh được Ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang Hán 
tự The sutra was translated Into Chinese by 
Dharmaraksa—See Vu Lan Bồn ¡n 
Vietnamese-English Section and Ullambana In 
Pali/Sanskrit Section—See Kinh Vu Lan Bồn 
1n Appendix A (10). 

Kinh Y: Áo có ghi chép kinh điển trên đó, 
dùng để mặc cho người chết—The garment 
wifh sutras in which the dead were dressed, so 
called because it had quofatons from the 
Sufras Wriften on 1t. 

Kính: 

1) Đường kính: A diameter. 


2) Kiếng: Adarsas (skÙ—Tấm kiếng—A 
TITTOT. 

3) Kính trọng: To respect—Respectable— 
Respectful—Reverence. 

Kính Ái: 


l) Kính trọng và thương yêu: To respect and 
to love—Reverence and love—Reverent 
love. 

Một trong tứ đàn pháp của tông Chân 
Ngôn: One of the four kinds of altar- 
worshIp of the Shingon sect. 

Kính Biếu: To offer respectfully 

Kính Cẩn: Respectfully 

Kính Chuộng: To revere—To venerate—To 
reverence. 

Kính Cốc: Gương soi bóng mình hay hang 
vọng tiếng động, ví với sự cảm ứng của Đức 
Phật chúng and gully, 
reflection and echo, 1.e. the response of the 
Buddhas to prayers. 

Kính Dâng: To present respectfullyTo 
offer respecffully 

Kính Điền: Ngôi ruộng cung kính, nghĩa là lễ 
kỉnh và hộ trì Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng thì 
sẽ được tăng thêm phước đức The field of 
Teverence, worshp and support the 
Buddha, Dharma, and Sangha as a means to 
obfain blessing. 

Kính Lão: To respect the aged. 

Kính LỄ: Vandani (skQ—Cung kính lễ bái 
Phật Pháp Tăng (theo Nghĩa Lâm Chương, cử 
chỉ chí thành cung kính gọi là kính, nghi thức 
theo đúng khuôn phép gọi là lễ. Kính lễ còn 
khơi dậy lòng thanh tịnh tạo tách nghiệp thù 
thắng nữa)—Paying reverence, worship. 

Kính MếP: To esteem—To hold someone in 
hiph esteem. 

Kính Mộ: To revere and to admire 

Kính Mời: To invite respectfully 

Kính NỂ: Reverence—To have regard for— 
To have consideration for. 


2) 


và sanh —Mirror 


1©. 


Kính Phục: To admire——To render homage 
to someone. 

Kính Sơn: Một ngôi tự viện cổ tại Linh An 
Hiển, thuộc tỉnh Triết Giang—An ancient 
monastery at Ling-An-Hsien, Che-Kiang. 


1061 


Kính Tạ: To thanks respectfully. 

Kính Tặng: To offer respecfully. 

Kính Thân: To respect one”s parents. 

Kính Thỉnh: To invite respectfully. 

Kính Thưa: To report respectfully. 

Kính Trọng: Kính nế—To respect—To 

venerate—To have regard for—To have 

consideration. 

Kính Tượng: Hìng ảnh trong gương, ví với 

cái vô thường thấy đó rồi mất đó—The image 

1n a mirror, 1.e. the transient. 

Kính Vâng: To obey respectfully. 

Kính Vì: To show regard to. 

Kính Viếng: To pay ones respect to the dead 

person. 

Kính Ý: Respecful regards. 

Kính Yêu: To respect and to love. 

Kình: Makara (skt—Cá kình hay cá voi—A 

whale—A sea-monster. 

Kình Âm: Âm thanh vang vội lại giống tiếng 

chuông ngân—A reverberating sound, like that 

of a bell, or gong. 

Kình Càng: Bulky. 

Kình Chống: To compete——To contend 

Kình Ngư: See Kình. 

Kỉnh Huyền Đại Dương Thiền Sư: Zen 

master Jing-Xuan-T°a-Yang—Thiển Sư Kỉnh 

Huyền sanh năm 943, quê tại tỉnh Hồ Bắc, đệ 

tử của Thiền Sư Lương Sơn Duyên Quán—Zen 

master Jing-Xuan was born In 943 in Hubel 

Province. He was a disciple of Zen master 

Liang-Shan-Yuan-Kuan. 

e Lần đầu tiên gặp gỡ Lương Sơn, sư hỏi: 
“Thế nào là đạo tràng vô tướng?” Lương 
Sơn chỉ Bồ Tát Quan Âm, nói: “Cái nầy là 
do Ngô Xứ Sĩ vẽ.” Sư suy nghĩ để tiến 
ngữ. Lương Sơn nhanh nhẩu nói: “Cái nầy 
có tướng, cái kia không tướng.” Sư nhơn 
đó tỉnh ngộ, liền lễ bái. Lương Sơn hỏi: 
“Sao không nói lấy một câu?” Sư thưa: 


“Nói thì chẳng từ, sợ e trên giấy mực.” 
Lương Sơn cười, bảo: “Lời nầy vẫn còn 
ghi trên bia.” Sư dâng kệ rằng: 

“Ngã tích sơ cơ học đạo mê 

Vạn thủy thiên sơn mích kiến tri 

Minh kiêm biện cổ chung nan hội 

Trực thuyết vô tâm chuyển cánh nghi. 
Mong sư điểm xuất Tần thời cảnh 

Chiếu kiến phụ mẫu vị sanh thì 

Như kim giác liễu hà sở đắc 

Dạ phóng ô kê đới tuyết phi 

(Con xưa học đạo cứ sai lâm 

Muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe 

Luận cổ bàn kim càng khó hội 

Nói thẳng vô tâm lại sanh nghi. 

Nhờ thầy chỉ rõ thời Tần kính 

Soi thấy cha mẹ lúc chưa sanh 

Hiện nay giác ngộ đâu còn đắc 

Đêm thả gà đen trong tuyết bay). 

Lương Sơn bảo: “Có thể làm hưng thịnh 
tông Tào Động.” 

Upon T”a-Yangs first meeting with 
Liang-Shan, T”a-Yang asked: “What 1s the 
formless place of realization?” Liang-Shan 
poined to a painting of Kuan-Yin and 
said: '“This was painted by Wu-Chu.” T?a- 
Yang was about to speak when Liang- 
Shan cut him off, saying: “Does this have 
form? Where is the form?” At these words, 
Ta-Yang awakened. He then bowed. 
Liang-Shan said: “Why don't you say 
something?” T”a-Yang said: “IẺs true I 
don”t speak, and I fear putting 1t to brush 
and paper. ””Liang-Shan laughed and said: 
“Engrave the words on a stone memorial.” 
Ta-Yang then offered the following 
V€TS€: 

“Formerly my means of studying the Way 
was confused, 

Seeking understanding among myriad 
streams and countless mounfa1ns. 

But immediate clarity 1s not found by 
sorting throueght the past. 


1082 


Directly speaking “no mind” engendered 
more delusion. 

Then, a teacher revealed my situation 
upon leaving Qin, 

Iuminating the time before my parents” 
bĩírth. 

And now, everything realized, what has 
been attained? 

The night frees crow and cock to fly with 
the snow.” 

Liang-Shan said: “Here the Tong-Shan 
line is entrusted.” In time, ]ing-Xuan's 
repuftafion spread widely. 

Vị Tăng hỏi: “Thế nào là câu Đại Dương 
thấu pháp thân?” Sư đáp: “Đáy biển đại 
dương bụi hồng dấy, trên đỉnh Tu Di nước 
chảy ngang.”—A monk asked T”a-Yang: 
“What 1s a phrase that penetrates the 
dharmakaya?” T”a-Yang said: “Red dust 
rises from the bottom of the sea. Rivers 
flow sideways at Mountan Sumeru”s 
summIt.” 

Một vị Tăng hỏi Kỉnh Huyền: “Thế nào là 
cảnh Đại Dương?” Sư đáp: “Hạc côi vượn 
lão kêu hang đội, tùng gầy trúc lạnh tỏa 
khói xanh.” Vị sư hỏi: “Thế nào là người 
trong cảnh?” Kỉnh Huyền hỏi: “Lầm gì? 
Lầm gì?” Vị Tăng lại hỏi: Thế nào là gia 
phong Đại Dương?” Kỉnh Huyền đáp: 
“Bình đầy nghiêng chẳng đổ, khắp nơi 
chẳng người đói”—A monk asked T”a- 
Yang: “What 1s T”a-Yang's state of 
being?” T”a-Yang said: “A gaunt crane 
and an old ape call across the valley In 
harmony. A slender pine and the cold 
bamboo are enveloped in blue mist.” The 
monk said: “What about the person ïn that 
state?” T”a-Yang said: “What are you 
doing? What are you doing?” The monk 
asked: “What Is the masters family 
style?” T?a-Yang said: “A full pitcher that 
can”t be emptied. Across the great earth, 
no one hungry.” 


Kịp: To catch someone up. 
Kịp Thời: In time. 


Ký: 

1l Ghỉ lại, nhớ lạc—To record—To 
remember—To transfer—To go or put 
under cover. 

2) Gởi To deliver—lo convey—To 
transfer. 


Ký Âm: Memory. 

Ký Biệt: Phật ghi nhận việc các đệ tử của 
Ngài thành Phật, từ Phật kiếp, Phật độ, đến 
Phật hiệu (Phật ghi nhận trong các kinh điển 
thì gọi là “Ký Biệt,” còn đích thân Phật trao sự 
ghi nhận đó cho học trò thì gọi là “Thọ 
Ký }»—To record and differentiae, the 
Buddha fortelling of the future of his disciples 
to Buddhahood, and to their respective 
Buddha-kalpas, Buddha-realms, titles, etc. 

Ký Biệt Kinh: Vyakarana (skÙ—Một trong 
12 bộ kinh, tiếng Phạn gọi là Hòa Già La Na, 
dịch là Thọ Ký hay Ký Biệt Kinh—One of the 
twelve đivisions of the canon, the sutra which 
confains stories of the Buddha”s foretelling or 
predictions of the future of his disciples to 
Buddhahood. 

Ký Giả: Journalist. 

Ký Khố: Gửi vào kho—Theo truyền thống 
địa phương, việc ký thác (đốt giấy tiền) chẳng 
những tốt cho người quá vãng, mà cũng tốt cho 
người sống buôn bán trong tiệm——To convey 
to the treasury, I.e. as paper money or øood are 
transferable to credit in the next world not only 
of the dead, but also by the living 1n store for 
themselves, according to local tradition. 

Ký Luận: Vyakarana (sk)—Bộ luận về ngữ 
pháp tiếng Phạn—A treatise on Sanskrit 
grammar. 

Ký Ngưu Lai: Cỡi trâu tìm trâu hay lấy 
Phật tìm Phật —To ride an ox, to seek an ox, 
means to use the Buddha to find the Buddha. 
Ký Tâm: See Ký Âm. 


1083 


Ký Thất: Còn gọi là Thư Ký—Secretary's 

Office, secreftary, WTIfr. 

Ký Ức: Memory—See Niệm. 

Kỳ: 

l) Cầu phước: Yacna (sk)—Cầu phước 
không được nói đến trong giáo lý Tiểu 
Thừa, mà chỉ được biết đến qua giáo lý 
Đại Thừa, đặc biệt là trong Mật giáo—To 
pray—Prayer is spoken of as absent from 
Hinayan, and only known in Mahayana, 
especially In the esoft€ric sect. 


2) Kỳ diệu: Kỳ lạ -Ascarya or Adbhuta 
(sk)—Wonderful—Rare—Odd— 
Extraordinary. 

3) Kỳ vọng: To expect—To look for—To 
hope. 

4)_ Ông Thổ Thần: The Earth-Spirit. 

5) Thời kỳ: A set time—A limit of time. 

6)_ Tuổi 60: 60 years of age. 


Kỳ An: To pray for peace. 

Kỳ Bà: Jiva or Jivaka (skt). 

l) Còn gọi là Kỳ Vực, hay Thời Phược Ca. 
Kỳ Bà là con trai của vua Bimbisara và 
thứ thiếp Amrapali. Người ta nói sau khi 
sanh ra ông ta đã chụp lấy kim chích và 
túi thuốc. Về sau nầy ông trở nên một 
lương y nổi tiếng—Son of king Bimbisara 
by the concubine Amrapali. On his birth 
he 1s said to have seized the acupuncture 
needle and bag. He became famed for his 
medical skill. 

2) Sống vững vàng: A stable life, or long life. 

Kỳ Bà Điểu: Kinh Niết Bàn gọi là Mệnh 

Mệnh Điểu. Kinh A Di Đà gọi là Cọng Mệnh 

Điểu. Tiếng Phạn là Kỳ Bà Kỳ Bà, là một loài 

chim một thân hai đầu ở núi Tuyết Ấn Độ. Có 

một huyền thoại về loài chim nây như sau: 

Loại chim một thân hai đầu nầy một con gọi là 

Ca Lâu La, con kia là Ưu Ba Ca Lâu La. Một 

con thì ăn hoa thơm khi con kia đang ngủ; khi 

thức giấc, biết mình không được chia xẻ hoa 
thơm, con kia tức giận bèn ăn một loài hoa 


độc, kết quả là con chim bị chết—A bird of 
parttridge family; there 1s a fable about such a 
bird having two heads; one called “garuda” 
and the other “upagaruda.” One ate a delicious 
flower while the other was asleep; when the 
other awoke; It was so annoyed at not sharing 
1t that It afe a poisonous flower and the bird 
died; thus there ¡s a Jekyll and Hyde in 
everyone. 

Kỳ Bà Kỳ Bà: Jivajivaka (sk)—See Kỳ Bà 
Điểu. 

Kỳ Bà Thiền: Jiva (skQ— Dịch nghĩa là 
Mệnh Thiên, hay là vị trời tường mệnh—The 
deva of long life. 

Kỳ Dạ: Geya (skt—See Thập Nhị Đại Thừa 
Kinh in Vietnamese-English Section. 





Kỳ Dị: Extraordinary——Rare—Uncommon. 
Kỳ Diệu: Beautful or wonderful beyond 
compare. 

Kỳ Duyên: Strange coincidence. 

Kỳ Đa Mật: Giamitra (sk)—Ca Hữu—Kỳ 
Mật Đa—Vị Tăng nổi tiếng người Tây Vực, 
hay bắc Ấn Độ, người đã dịch 23 quyển kinh 
sang Hoa ngữ vào đời Tấn (có lẽ là Kinh Bồ 
Tát Thập Trụ) —Also called “Friend of Song,” 
a noted monk from western China, or north 
India, who In the fourth century, translated 23 
works Into Chinese (perhaps The sutra of 
Bodhisattva”s Ten Grounds). 

Kỳ Đà: Jeta (sk)—See Thệ Đa. 

Kỳ Đà Lâm: Jetavana (sk)—See Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc Viên. 

Kỳ Đà Viên: Jetavana (sk)—See Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc Viên. 

Kỳ Đảo: To pray. 

Kỳ Đặc: Wonderful—Rare—Special—See 
Tam Kỳ Đặc. 

Kỳ Hạn: Term—Period. 

Kỳ Khôi: Extraordinary—Unusual—Strange. 





Kỳ Lạ: Strange—Extraordinary. 
Kỳ Lão: Old people. 


1084 


Kỳ Lân: Male and female unicorns (the chI- 
lin). 

Kỳ Na: Jina (skQ—Dịch là Thắng, chỉ ngôi 
Phật tôn quý, còn có nghĩa là giáo phái Kỳ 
Na—Victor, he who overcome, a tifle oŸ every 
Buddha; name of various persons; the JaIna 
religion; the Jains. 

Kỳ Na Giáo: See Kỳ Na. 

Kỳ Nho: Old learned man. 

Kỳ Niệm: See Kỳ Thọ. 

Kỳ Phiên: Cờ phướn—Banners and flags. 

Kỳ Phùng: Extraordinary meeting. 

Kỳ Phùng Địch Thủ: Rivals of equal skill 
Kỳ Quái: Strange—Quecr. 

Kỳ Sự: Strange affair. 

Kỳ Tài: Extraordinary talent. 


Kỳ Thật: In reality—In fac—As a matter of 
fact. 





Kỳ Thị: To discriminate. 

Kỳ Thỉnh: See Kỳ Thọ. 

Kỳ Thọ: Kỳ Niệm —Kỳ Thỉnh—Cầu thỉnh— 
To pray——To beg——To Iimplore——To Invite. 

Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên: Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển 
(dựa theo Pháp Uyển Châu Lâm tập 39), vườn 
Kỳ Thọ gần thành Vương Xá, được cúng 
dường cho Phật và Tăng đoàn của Ngài bởi 
Thái tử Kỳ Đà và nhà tỷ phú Cấp Cô Độc. 
Người ta nói Ngài Cấp Cô Độc đã mua lại khu 
vườn nầy từ Thái tử Kỳ Đa bằng vàng, xây 
dựng tịnh xá, rồi cúng dường cho Đức Phật. 
Thái tử Kỳ Đà rất cảm động trước nghĩa cử ấy 
nên ông bèn hiến tất cả những cây và khoản 
đất còn lại. Chính vì vậy mà khu vườn nơi Phật 
thường hay thuyết pháp nầy có tên đôi của hai 
vị thí chủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên (tức là 
cây của thái tử Kỳ Đà và vườn của ông Cấp 
Cô Độc). Đây là khu an cư kiết hạ mà Đức 
Phật rất thích. Hai trăm năm sau đó cả khu 
vườn và tịnh xá bị thiêu rụi, 500 năm sau được 
xây lại nhỏ hơn, và rồi một thế kỷ sau lại bị 


đốt cháy rụi lần nữa; mười ba năm sau đó 
được xây lại bằng khu tịnh xá nguyên thủy, 
nhưng một thế kỷ sau đó lại bị hủy diệt (Về 
phương bắc nước Kiểu Tát La—Kosala, thành 
Xá Vệ —Sravasti, có vị trưởng giả giàu có tên 
Tu Đạt Đa—Sudatta, lại cũng có tên là Cấp 
Cô Độ —Anathapindika, người đã mua khu 
vườn của Thái Tử Kỳ Đà để kiến lập một khu 
tình xá cao rộng trang nghiêm mang tên Kỳ 
Thọ Cấp Cô Độc Viên. Ông cung thỉnh Đức 
Phật và đệ tử của Ngài an cư kiết hạ và giảng 
thuyết Phật pháp tại địa phương. Tu Đạt Đa là 
vị hộ pháp trung thành của Phật giáo thời bấy 
g1ờ)—According to Professor Soothill in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Jetavana Garden, or Garden of Jeta and 
Anathapindika 1s a park near Sravasti, bought 
by Anathapindika from prince Jeta, which was 
offered to the Buddha and his Sangha as a 
result of the collaboration of Prince Jeta and 
billionaire Anathapindika. It is said to have 
been obtained from Prince Jeta by the elder 
Anathapindika. Anathapindika paid for Prince 
Jeta's garden in gold, erected monasterial 
buildings, and donated 1t to the Buddha. Prince 
Jeta was very moved with this, thus he donated 
all the trees and another parcel of land to the 
Buddha. Thus the double name for the site 
where the Buddha preached his teachings: 
“The Garden of Jeta and Anathapindika.” This 
garden was the favourite resort of SakyamunI. 
Two hundred years later it 1s said the park has 
been destroyed by fire, rebuilt smaller 500 
years after, and a gain a century later burnt 
down; thirteen years afterwards It was rebuIlt 
on the earlier scale, but a century later entirely 
destroyed. 

Kỳ Thọ Viên: Jetavana (sk)—See Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc Viên. 

Kỳ Thú: Particularly intersting. 

Kỳ Thủy: At the beginning—At the very 
sfart. 


1085 


Kỳ Tuyệt: Very strange. 

Kỳ VI: Gigantic. 

Kỳ Viên: 

l) Kỳ Thọ——Jetavanarama——]etavana—Jeta 
Grove—The millionaire Sudatta, he was 
given the epithet “Anathapindika.” He 
was the one who offered Jetavanarama to 
the Buddha. 

Tên một ngôi chùa nổi tiếng của Phật 
Giáo Nguyên Thủy Việt Nam nằm trong 
quận ba, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Chùa được Hòa Thượng Hộ Tông 
xây vào năm 1952. Kỳ Viên là tên một 
tịnh xá mà thuở Đức Phật còn tại thế, ngài 
hay đến đây cư ngụ qua những mùa an cư 
kiết hạ. Kỳ Viên là một trong những ngôi 
chùa Phật Giáo Nguyên Thủy của Việt 
Nam đầu tiên. Các vị cao Tăng như Hòa 
Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Thiện 
Luật, Hòa Thượng Bửu Chơn, Hòa 
Thượng Tối Thắng, Hòa Thượng Ấn Lâm, 
Hòa Thượng Giới Nghiêm đều thường trụ 
tại đây sau các nhiệm kỳ Tăng Thống— 
Name of a famous Theravadan Pagoda 
located In the thíd district, Saigon City, 
South Vietnam. I( was bullt by Most 
Venerable Hộ Tông In 1952. Kỳ Viên or 
Jetavana was the name of a monastery 
where Sakyamuni Buddha often stayed 
during his lifetime. It 1s one of the first 
Theravadan pagodas of Vietnam. The 
high-ranking monks like Most Venerables 
Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn, Tối 
Thắng, Ấn Lâm, Giới Nghiêm all stayed 
in the pagoda In their post Chairman of 
Vietnam Theravada Buddhist Association. 
Kỳ Viên Tỉnh Xá: The vihara 

Jetavana—See Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. 
Kỳ Vọng: To hope——To desire—To expect— 
To look for. 

Kỳ Xà: Grdhra (sk—Con kênh kênh—A 
vulture. 


2) 


and 


Kỳ Xà Quật: Grdhrakuta (skU—See 
GrdhraKkuta in Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Sectfion. 


Kỳ Xú Quỷ: See Ca Tra Phú Đơn Na in 
Vietnamese-English Section. 


Kỷ: 

1) Điều chỉnh: To regulate. 

2) Tự mình: Self—Personal—Own. 

3) Khéo léo: Kỷ xảo—SkIl. 

4 Kỷ lục: A record. 

5) Kỷ Nữ: A singing gir_—Courtesan. 

6)_ Con rận nhỏ: Liksa (skt)—A young louse. 
7)_ Niên kỷ: Một năm—A year. 

8) Trứng rận: The egg of a louse. 


9) Một chu kỳ l2 năm: A period of twelve 
Vears. 

Một đơn vị đo lường trọng lượng rất nhỏ: 
A minute measure of weipht. 

Kỷ Chứng: Tự Chứng—Tự mình chứng ngộ 
chân lý, như trường hợp của Phật Thích Ca— 
Self-attained assurance of truth, such as that of 
the Buddha. 

Kỷ Cương: Rules—Laws. 

Kỷ Cương Liêu: Phòng ở của vị duy na (vị 
trông coi hết thấy tạp dịch trong chùa)—The 
offlce of the directfor of duties. 

Kỷ Giới: Buddhakaya (skt)—Phật giới, ngược 
lại với phàm giới —The realm of Buddhas, In 
confrast with the realm of ordinary beinss. 


10) 


Kỷ Lợi: Personal advantage or profït. 

Kỷ Luật: Disciplines. 

Kỷ Luật Tự Giác: Own disciplines. 

Kỷ Nghệ Thiên Nữ: The metamorphic devi 
on the head of S1va, perhaps the moon which 1s 
the usual figure on S1vaˆs head. 


Kỷ Nhạc: Female musicians and performers. 
Kỷ Niệm: To 
remembrance of someone of something. 

Kỷ Nữ: See Kỷ @). 

Kỷ Tâm: One's own heart. 

Kỷ Tâm Pháp Môn: The method of the 


commemorate—lIn 


1086 


self-realization of truth—The Intuitive method 

of meditation. 

** For more information, please see Chỉ Quán 
and Chỉ Quán Tâm Định Nhứt Xứ. 

Kỷ Tâm Trung Sở hành Pháp Môn: See 

Kỷ Tâm Pháp Môn. 

Kỷ Thân Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ: Thân 

mình là Di Đà, Tâm mình là Tịnh Độ. Muôn 

pháp chỉ là một tâm, nên ngoài chúng sanh ra 

không có Phật, mà cũng không có Tịnh Độ. Vì 

vậy, Di Đà tức là Di Đà ở ngay trong bản thân 

và Tịnh Độ tức là Tịnh Độ ở ngay trong lòng 

ta—Myself 1s Amitabha, my mind 1s the Pure 

Land. All things are but the one mind, so that 

oufside exIsting beinøs, there 1s no Buddha and 

no Pure Land. Thus Amitabha 1s the Amitabha 

withm and the Pure Land is the Pure Land of 

the mind. 

Kỷ Xảo: Skill—Skillful. 

Kỹ Nhân: Nhà ảo thuậ—A magician, 

trickster, conJurer. 

Ky: 

1) Ky mã: Cõi ngựa——To ride——To astride. 

2) Tránh Avoid—Dread—Hate 

Jealous——Tabu. 

Ky Lư Tâm Lư: Cỡi lừa mà lại đi tìm lừa, ý 

nói tự mình có Phật tánh mà mình không nhận 

biết được——To search for your ass while riding 

1f, 1.e. not fO recognize the mind of Buddha in 


né: 





one”s self. 

Ky Nhật: Húy Nhật—Ngày chết của một 
người, của cha mẹ. Vì tưởng nhớ đến người 
quá cố mà kiêng tránh một số việc làm trong 
ngày —The tabu day—The anniversary of the 
death of a person, a parent, when all thoughts 
are directed to him, and other thinøs avoided. 


kủ 


kha: 

Bệnh trầm kha: Sickness. 

Cần trục: Axe-handle. 

Cười kha kha: Laughter (kha-kha, or ha- 
ha). 

Đau đớn: Pain. 

Địa ngục ngọc thạch trắng: White Jade 
hell. 

Mắng chưỡi: To scold. 

Ngáp: To yawn. 

Thở ra: To breathe out. 

Kha Bà Bà: See Ha Bà Bà. 

Kha Bối: Đá quý hay vỏ sò đẹp dùng làm 
tiễn trong thời cổ lade or white quartz and 
shells (cowries), usedd as money 1n ancient 
times. 

Kha Dã Đát Na: Ayatana (sk0— Lục 
Nhập ——An organ of sense—See Lục Nhập In 
Vietnamese-English Section, and Ayatana In 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Kha Đấn Ni: Khadaniya (skt)——Khư Đà Ni— 
Tước Thực hay đồ ăn có thể xé, nhai, rồi nuốt 
như gốc, cành, hoa, lá và quả (còn bồ-thiện-ni 
là đồ ăn ngoạm ngậm như cơm, mạch, cơm 
mạch đậu, bánh)——Food that can be masticated 
Or eafen. 

Kha Địa La: Khadira (skt—Còn gọi là Khư 
Đà La, Khư Đạt La, Khư Đề Ca, Yết Đạt La, 
Yết Đạt Lạc Ca, Yết Địa La, tên một loài cây 
dịch là Tử Khương Mộc—The mimosa. 

Kha Địa La Sơn: Còn gọi là Khử Đà La Sơn, 
Vòng núi Kha Địa La, vòng thứ năm trong bảy 
vòng núi Kim Sơn—The Khadira circle of 
mountain, the fifth of the seven concentric 
mountain chains of a world. 

Kha Đốt La: Kotlan (sk)—Một vương quốc 
cổ nằm về phía tây của Sùng Lĩnh, về phía 


1087 


nam hồ Karakal—An ancient kingdom west of 
Tsung-Ling, south of Karakal lake. 

kha La La: See Ha La La. 

Kha Lê: Khadiraka (sk—Còn gọi là Kha 
Địa Lạc Ca, tên nú—Name of a mountain. 
Kha Lê Đà: Harii or Haria, or Haridra 
(skÙ——A Lê Đà—A Lợi Đà—Quỷ Mẫu—The 
demon-mother. 

Kha Lộ Chỉ: Arogya (sk0. 

1l) Khỏe mạnh: Freedom from 
healthy. 

Lời chào của một vị Tăng có tuổi hạ cao: 
A greeting from a superior monk (are you 
well? Or Be you well?). 


sickness, 


2) 


Kha Nguyệt: Trăng trong như bạch ngọc— 
The Jjade-like or pearly moon. 


Kha Thi Bi Dữ: 

l) Địa ngục Ha Bà Bà: Hahava (skt)—See 
Địa Ngục Œ) (@) @). 

2) Trường phái Ca Diếp: The Kasyapiya 
school. 


Kha Tuyết: Ngọc thạch trắng như tuyết— 
Snow-white as Jade or white quartz. 

Khá Giả: To be well-off. 

Khá Khá: Passable good. 

Khả: May——can—Be able to. 

Khả Ái: Lovable Lovely—Likable—NIïce. 
Khả Hãn: Kha Hãn, một từ ngữ của Thổ Nhỉ 
Kỳ để chỉ vị Hoàng Thái Tử—Khan, a Turkish 
term for “prince.` 

Khả Kính: Respectable—Venerable. 

Khả Năng: Ability—Capability— 
Efficlency—Competence. 

Khả Năng Nội Quán: Abiliy to acquire 
1nsipht. 

Khả Năng Vào Định: Ability to enter 
Concenfratlon——Access-concentrafion. 

Khả Năng Xuất Hiện Quang Minh: 
Ability to manifest the lipht. 

Khả Năng Xuất Hiện Quang Minh Cũng 





Như Phát Ra Như Lai Âm Bất Tư Nghì: 
Ability to manifest the light and inconceivable 
sounds. 

Khả Nghỉ: Doubtful—Suspicious. 

Khả Ố: Detestable—Damnable. 

Khả Phục: Admirable. 

Khả Quan: Satisfactory—Favorable. 

Khác Biệt: Distinction between. 

Khác Nhau: Differen—Unlike—Various. 
Khác Thường: Unusual—Extraordinary— 
Out of the ordinary. 

Khách: 
Outsider. 
Khách Đường: Guest-room. 


Khách Lữ Hành: Traveler—The Buddha 

compared sentient beings as travelers In the 

darkness and suffering of the three worlds (ba 
nẻo: world of desire, world of form, worl of 
formless) and six realms (sáu đường: Heaven, 

Asura, Human, Animal, Hungry ghost, Hell) of 

existence: Đức Phật ví chúng sanh như những 

kẻ lữ hành trong bóng tối và khổ đau trong ba 
nẻo sáu đường. 

Khách Qua Đường: Passer-by—Stranger. 

Khách Quan: Objective. 

Khách Sáo: Ceremonious. 

Khách Sơn: Tự viện nhỏ hay chi nhánh của 

tự viện lớn để tiếp khách, đối lại với tự viện 

chính hay chủ sơn—The guest hill, or branch 
monasfery, In contrast with the chief one. 

Khách Trần: Agantuu-klesa (sk)—Phiển 

NÑão—Guest-dust—Afflictions—Guest- 

defilement. 

(A) Từ “Klesa” nghĩa đen là sự đau đớn, bụi 
bậm bên ngoài, nỗi khổ đau, hay một cái 
øì gây đau đớn, và được dịch là phiển 
não. Vì không có gì gây đau đớn tâm linh 
bằng những ham muốn và đam mê xấu xa 
ích kỷ, nên “Agantuklesa còn được dịch là 
phiển não: “Klesa” literally means “pain,” 

dust,” ` 


Guest——VIsitor—Traveller— 


“external “affliction,” or 


1088 


something tormenting” and 1s translated as 
“affliction.” As there 1s nothng so 
tormenting sprritually as selfish, evil 


desires and passions, klesa has come to be 
undersfood chiefly in Ifs derivative sense 
and external dust for agantuklesa. 
Giải nghĩa từng chữ ——-Explaining 
detalls: 

1) Khách: Phiển não không phải vốn có của 
tâm tánh, nhưng do mê lầm mà nổi dậy, 
nên gọi là khách —The foreign atom, or 
intruding element, which enters the mind 
and causes distress and delusion. 

Trần: Phiển não có công năng làm nhơ 
bẩn tâm tánh nên gọi là trần—The mind is 
naturally pure or Innocent tiÌl the evil 
element enters. 


(B in 


` 


2) 


**For more information, please see Phiển Não 
1n Vietnamese-English Section, and Klesa In 
SanskriVPali-Vietnamese Section. 

Khách Ty: Tiếp Đãi Sở hay nơi tiếp khách 

trong tự viện—Guest room, or place for 

reception of guesfs in a monastery. 


Khai: 

1) Mở: To open—To unfold—To disclose— 
To unloose. 

2) Bắt đầu: To begin. 

3) Khai mạc: Khánh thành—To Inaugurate. 

4) Khai thị: To enlighten someone. 

5) Tuyên bố: To declare. 

6) To smell ofammonia. 


Khai Ân: To do a favor. 

Khai Bạch: Lời bắt đầu cho một nghi thức lễ 
lạc (lời nói đầu tiên trong nghi lễ thì gọi là 
“khai bạch,” nghĩa là cho biết lý do và mục 
đích của việc làm hay buổi lễ; lời nói sau cùng 
gọi là “kết nguyện”)—To start from the bare 
øround; to begin a ceremony. 

Khai Báo: To declare. 

Khai Bổn: Khai tích hiển bổn (bắt đầu, lúc 
bắt đầu)—To commenee; the very beginning: 
at the beginnng: to explan the very 


beginning. 

Khai Cam Lộ Môn: Bố thí cho ngạ quỷ— 

To open the ambrosial door (provide for 

hungry ghosts). 

Khai Chẩm: Đi ngủ—To display the pillow, 

1.e. retire to bed. 

Khai Cụ: Kê khai tất cả những tài sản của tự 

viện—To make an Inventory 1n a monasfery. 

Khai Diễn: Thuyết pháp To explain at 

length, expound——To begin to perform. 

Khai Đạo: 

l1) To guide. 

2) To found (establish) a sect. 

Khai Đạo Giả: 

1) Người khai mở đạo pháp, như Đức Phật: 
The Way-opener, Buddha. 

2) Bất cứ ai khai mở chân lý: Anyone who 
opens the way, or truth. 

Khai Giá: 

a) Khai: Cho phép——To permIt. 

b)_ Giá: Ngăn cấm ——To prohibit. 

Khai Giác: Làm cho Phật tánh bản sơ được 

khai mở và tâm trí được giác ngộ —To 

awaken, to arouse; to allow the original 

Buddha-nature to open and enliphten the 

mind—See Khai Ngộ. 

Khai Giải: To expound, explain. 

Khai Giảng: To begin to teach. 

Khai Hiển: Khai Quyền Hiển Thực—Từ mà 

tông Thiên Thai dùng để giải thích về Khai 

Quyền Hiển Thực. Đức Phật đã khai quyền 

hiển thực bằng cách dùng phương tiện để làm 

sáng tỏ chân lý (mở cửa phương tiện, thị hiện 

tướng chân thực) như trong Kinh Pháp Hoa (14 

phẩm đầu trong Kinh Pháp Hoa đều là khai 

cận hiển viễn hay khai quyền hiển thực)—To 

open up and reveal; to expose the one and 

make manifest the other. Ít is a term used by 

Tlen-T”ai, I.e. to expose and dispose of the 

temporary or partial teaching, and reveal the 

ñinal and real truth as in the Lotfus sutra. 


1089 


Khai Hóa: Khai mở chuyển hóa bằng cách 
dạy dỗ—To civilize, to teach, to transform the 
character by Instruction. 

Khai Hoang: To clear waste land. 

Khai Hội: To open (begin) a meeting. 

Khai Huân: See Khai Tố. 

Khai Khẩn: To clear waste 
cultivation. 

Khai Kinh Kệ: The text to begin a sutra: 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. 

(Pháp vi diệu rất sâu vô lượng). 

The unsurpassed, deepest 
dharma. 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 
(Trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp). 

It is diffIcult to see through thousands of lives. 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. 

(Tôi nay nghe thấy được thọ trì). 

Now I can see, hear and recite. 

Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. 
(Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai). 
Vowing to understand the true meaning of 
Tathagata. 

Khai Lý Lịch: 
1dentification. 

Khai Mạc Buổi Họp: To open a meeting. 
Khai Mạc Buổi Lễ: To inaugurate—To 
Op€n a ceremony. 


land for 


and wonderful 


To declare one”s 


Khai Ngộ: To awaken, to arouse, to open up 
the Intelligence and bring enlightenmernt. 


Khai Nguyên: 

I)_ Khai mở một kỷ nguyên: To mark or open 
up an era. 

2) Theo Wylie trong Trung Anh Phật Học Từ 


Điển, giai đoạn khai nguyên của nhà 
Đường bên Trung Quốc là những năm đời 
vua Đường Huyền Tông 713-741 sau Tây 
Lịch. Trong thời gian nầy (năm 730) thì 
nhà sư Trí Thăng đã cho xuất bản một 
danh sách bằng Hoa ngữ mang tên “Khai 
Nguyên Thích Giáo Lục” cũng như tóm 


lược của danh sách nây là “Khai Nguyên 
Thích Giáo Lục Lược Xuất” từ năm 67 sau 
Tây Lịch đến 730, gồm 176 tác giả và 
2.278 dịch phẩm; tuy nhiên, nhiều bộ sách 
đã không còn lúc ông đưa ra danh sách 
nầy: According to Wylie in The Dictionary 
of Chinese-English Buddhist 
composed by Professor Soothill, the K”aI- 
Yuan period of the Tang emperor Hsuan- 
Tsang, 713-741 A.D.; durinng which the 
monk Chih-Chêng in 730 ¡1ssued his 
“Complete list of all the translations of 
Buddhist books Into the Chinese language 
from the year 67 A.D. up to the date of 
publication, embracing the labours of 176 
1ndividuals, the whole amounting to 2,278 
separate works, many of which, however, 
were at that tine already lost.” Its tre 
was “The Records of all Translations of 
Buddhist Works During the Early T”ang” 
and Ifs abbreviated version. 


Terms 


Khai Nhấn: To open one”s eyes—See Khai 


Quang. 

Khai Phá: To discover—To detect. 

Khai Pháp: 

I1) Sáng lập ra tông phái, như Đức Phật khai 
sáng ra Phật giáo: To found a sect or 
teachng, e.g. as Buddha founded 
Buddhism. 


Phương pháp bắt đầu: The method of 
opening, or beginning. 

Khai Phát: Bắt đầu —To start, to set forth, to 
begin. 

Khai Phóng: To emancipate. 

Khai phục: To reinstate. 

Khai Quang: Lễ “Khai Quang Điểm Nhãn” 
tượng Phật. Sau khi tượng Phật hoàn thành, 
chọn ngày dâng lễ cúng dường Phật— 
Inroducng the lipht, the ceremony of 
“opening the eyes” of an Imaøe, 1.e. painting 
or touching 1n the pupIl. 

Khai Quang Điểm Nhãn: The ceremony of 


2) 


1090 


“opening the eyes”—Introducing to the light— 
See Khai Quang. 
Khai Quyền Hiển Thực: Trong Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa, Phật dùng giáo pháp làm 
phương tiện quyển biến để tổ bày chơn lý——To 
expose and dispose of the temporary or partial 
teaching, and reveal the final and real truth as 
1n Lotus Sutra. 
**For more information, please see Khai Hiển. 
Khai Sáng: To found. 
Khai Sĩ. 
I1) Người dùng Phật pháp để khai ngộ cho 
người khác: The hero who 1s enlightened, 
or who opens the way of enliphtenment. 
Danh hiệu của hàng Bồ tát: An epithet of 
the bodhisattva. 
Danh hiệu tôn xưng cho hàng Hòa 
Thượng: An honourable tile for most 
venerables. 
Khai Sơn: 
1)_ Mở núi: To pierce a mountain. 
2) Sáng lập một tự viện hay tông phái: To 

establish a monasfery, or to found 

a Sect. 
Khai Tam Hiển Nhất: Theo Kinh Pháp 
Hoa, tông Thiên Thai “Khai Tam Hiển Nhất” 
bằng cách chỉ rõ “tam thừa” là phương tiện 
của “nhất thừa.” Chỉ rõ Nhất Thừa là giáo cao 
nhất để cứu độ chúng sanh—According to the 
Lotus Sutra, the Tien-T”ai sect utilizes this 
method to explain the three vehicles, and 
reveal the realty of the one method of 
salvation, as found in the Lotus sutra. 
Khai Tâm: Khai mở hay phát triển tâm trí— 
To open the heart (mind); to develop the mind; 
fO Initlate Into truth. 
Khai Thác: To exploit. 
Khai Thị: 
1) Khai thị cho ai: To enliphten someone. 
2) Được ai khai thị To be enliphtened by 

SOm€OPe. 


Khai Thị Ngộ Nhập: Bốn lý do Phật thị hiện 


2) 


3) 


nơi cõi Ta Bà (Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương 
Tiện, Đức Phật đã dạy: “Này ông Xá Lợi Phất, 
thế nào gọi là chư Phật Thế Tôn vì đại sự 
nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Chư Phật Thế 
Tôn muốn chúng sanh giác ngộ tri kiến Phật, 
khiến họ được thanh tịnh, nên đã xuất hiện ở 
đời. Vì muốn chúng sanh thâm nhập vào tri 
kiến Phật, nên xuất hiện ở đời. Này ông Xá 
Lợi Phất, đó là do chư Phật Thế Tôn có đại 
nhân duyên nên xuất hiện ở đời.”)—The four 
reasons for a Buddhaˆs appearing 1n the world: 
1) Khai—Introduction: Khai mở tri kiến hay 
chân lý Phật, hay là mở ra sự thấy biết 
của chư Phật cho chúng sanh y theo đó mà 
học hiểu, hầu phân biệt rõ ràng được đâu 
đúng hay sai—To disclose, or to open up 
treasury of truth, or to introduce and open 
the Buddhas” views and knowledge to 
sentient beings; so they can follow, learn, 
the  truths, clearly 
distinguish right from wrong. 
Thị—Guidance: Chỉ bảo tri kiến Phật, 
giúp cho chúng sanh tu tập theo những 
thấy biết chân chánh của chư Phật nhằm 
giúp họ y theo đó mà học hiểu, hầu rõ 
được nẻo đúng đường sai, đâu phải, đâu 
trái để dứt bỏ những sai lầm cố hữu—To 
display or to Indicate the meanings of 
Buddhas' teachings, or to teach sentienf 
beings to learn and patice the views and 
knowledge Iintroduced by Buddhas, to help 
them know clearly the proper path from 
the Inproper path, ripht from wrong, in 
order to eliminate the various false views 
and knowledge. 
Ngộ—Awaken: Giác ngộ tri kiến Phật, tức 
là giác ngộ Phật pháp, xa lánh tà pháp, để 
dứt lìa những khổ đau sanh tử nơi tam đồ 
ác đạo như các cõi địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, vân vân, để được sanh về các 


unđerstand and 


2) 


3) 


nẻo an vui của cảnh trời người —Awaken 
means to realize or fo cause men fo 
apprehend 1t, or to be awakened to the 


1091 


Buddha Dharmas, avoid false doctrines In 
order to escape from sufferings of births 
and deaths In the three evil paths of hell, 
hungry ghost, and animal, and be able to 
be reborn 1n the more peaceful and 
happIer realms of heaven and human. 
Nhập—Penetration: Thâm nhập vào tri 
kiến Phật, hay thâm nhập vào trong quả vị 
giải thoát của Thánh nhơn, hay là đắc đạo, 
vượt thoát ra ngoài vòng luân hồi sanh 
tử——To enter, or to lead them info it, or tO 
penetrate deeply ¡nto the enlightenment 
fruit of the saintly beings, being able to 
transcend and to find liberation from the 
cycle of rebirths. 

Khai Thiên Lập Địa: The beginning period 
of the formation of the world. 

Khai Thông Mạch: To release blockages in 
the energy system. 

Khai Thông Tâm Trí: To develop the 
mind—To clear or remove I1gnorance 1n one”s 


4) 


mind. 

Khai Tĩnh: Phá tan sự yên lặng vào buổi 
sáng—Nhà chùa thường đánh mõ gỗ vào buổi 
sáng để đánh thức mọi người (a. Tiểu Khai 
Tĩnh: cuối canh năm gõ mộc bản trước nhà 
kho để đánh thức hành giả; b. Đại Khai Tĩnh: 
đến cuối canh năm gõ mộc bản khắp các nơi 
cho mọi người trong chùa đều dậy)——To break 
the silence, 1.e. rouse from sleep. 

Khai Tịnh: To break the silence. 

Khai Tố: Ngã mặn, được cho phép trong 
trường hợp bệnh hoạn (trong trường hợp trên, 
người bệnh được phép dùng gia vị và thịt, hoặc 
rượu để chữa bệnh)—To 
V€eg€farlanism, as 1s permifed 1n case of 


abandon 


sickness. 

Khai Tổ: Vị sơ tổ sáng lập ra một tông 
phái —The founder of a sect, or clan. 

Khai Trai: Chư Tăng Ni ăn sáng (Luật Tỳ Ni 
nói lúc rạng sáng hay minh tướng (lúc mặt trời 
soi bóng vào cây Diêm Phù) thì khai tra—To 


break the fast, breakfast. 

Khái Luận: General discussion. 

Khái Lược: Summary. 

Khái Niệm: Noton. 

Khái Niệm Lâm Lẫn: Erroneous notion. 
Khái Niệm Nhị Nguyên: 
conception. 

Khái Niệm VỀ Không Chấp Trước 
Trong Nhà Thiền: The concept of non- 
attachment in Zen Buddhism: 

** Nhạn bay qua hô, 

Hồ soi bóng nhạn, 

Nhạn không lưu bóng mình, 

Hồ cũng chẳng buồn giữ ảnh nhạn. 

** Swallows fly In the sky, 

The water reflects their Inages, 

The swallows leave no traces, 

Nor does the water retain their Images. 
Khái Niệm Về Nghiệp: The notion of karma 
Khái Quát: To generalize. 

Khái Thuyết: To preach summarily. 

Khải: 

1) Bắt đầu: To begin—To open. 

2) Khải giáp: Áo giáp—Armour. 

Khải Bạch: Cáo bạch sự việc lên chư Phật và 
chư Bồ Tát—To ¡inform or make clear, 
especially to inform the Buddhas—See Biểu 
Bạch. 

Khải Đạo: To open the way. 

Khải Đạo Viên: Counselor. 

Khải Hành: To set out—To start. 

Khải Hoàn: Triumphant return. 

Khải Hoàn Môn: Triumphant arch. 

Khải Tường: Tên của một ngôi chùa cổ tọa 
lạc trong thôn Tân Lộc, huyện Bình Dương, 
tỉnh Gia Định, Nam Việt Nam. Chùa được 
xây khoảng thế thứ 18, đến năm 1832 chùa 
được Vua Minh Mạng cho trùng tu để kỷ niệm 
nơi sinh của mình. Năm 1859, Tổng đốc 
Nguyễn Tri Phương dùng chùa làm đồn lũy 


Dualistic 


1092 


chống Pháp, đây cũng là nơi mà viên đại úy 
thủy quân lục chiến Pháp tên Barbé bị quân ta 
phục kích giết chết vào đêm 6 tháng 12 năm 
1860. Chùa bị giặc Pháp phá hủy vào năm 
1867. Năm 1804, chùa Quốc Ân Khải Tường 
được vua Gia Long dâng cúng pho tượng Phật 
bằng gỗ mít thếp vàng. Tượng cao 2 mét 5, đế 
tượng cao 54 phân, bể ngang giữa hai đầu gói 
là I mét 2. Khi chùa bị Pháp phá hủy, thì 
tượng nầy đã được dời đi nhiều nơi nên đã bị 
hư hại nặng nễ—Name of an ancient temple 
located in Tân Lộc hamlet, Bình Dương disrtct, 
Gia Định province, South Vietnam. The 
temple was built in the eighteenth century. Ït 
was rebuilt by King Minh Mạng to memorlIze 
his birthplace. In 1859, Marshall Nguyễn Tri 
Phương used the temple as a military post 
agaInst the French colonists. lt 1s also where 
Marine Captain Barbé fell into an ambush and 
was kiled on December 6, 1860. lt was 
destroyed by the French colonists in 1867. In 
1804, a statue of the Buddha, made of Jacktree 
wood and gilded, was offered for worshipping 
by King Gia Long to Quốc Ân Khải Tường 
Pagoda. The statue 1s 2.50 meters hiph, the 
pedestal 1tself 1s 0.54 meter hiph, the width 
between the two knees 1s I.20 meters. When 
the pagoda was gone, the sfatue was moved to 
many places so It was seriously damged. 
Kham: 

1) Chịu đựng: To bear—To sustain. 

2) Đủ: To be adequate to. 

3) Nhà mộ: A shrine. 

4) Quan tài cho vị Tăng: A coffin for a monk. 
Kham Khổ: To 
Circumsfances——Austere. 
Kham Năng: Ability to bear, or to undertake. 
Kham Nhẫn: Saha (skQ—Nhẫn nhục chịu 
đựng khổ nạn—To bear—Patiently endure. 
Kham Nhẫn Địa: Giai đoạn kham nhẫn, sơ 
địa trong thập địa Bồ Tát (ở giai đoạn nầy Bồ 
Tát trên thì thọ trì Phật Pháp, dưới thì cứu độ 


lve in narrow 


chúng sanh. Đối với sanh tử và Niết Bàn đều 

tự tại. Theo Thường Đức thì gọi là Bất Động 

Địa, theo Lạc Đức thì gọi là Kham Nhẫn Địa, 

theo Ngã Đức thì gọi là Vô Úy Địa, theo Tịnh 

Đức thông ba Đức trên để bước lên Hàng 

Địa)—The stage of endurance, the first of the 

ten Bodhisattva stages. 

Kham Nhẫn Thế Giới: tên của thế giới Ta 

Bà. Chúng sanh ở thế giới nầy phải nhẫn nhục 

chịu đựng mọi thứ xấu xa ô trược—The saha 

world of endurance of suffering; any world of 

transmisration. 

Kham Tháp: Tháp một trong chùa—A 

pagoda with shrines. 

Khám: To investigate——To examine. 

Khám Biện: Thây thử trình độ tiến bộ của 

học trò; ngược lại học trò cũng xem xét tà 

chính của thầy——To examine and define. 

Khám Nghiệm: To investigate and examine. 

Khám Phá: Revelation (n). 

Khám Xét: To examine. 

Khan: 

1) Rare—Scarce. 

2) To be hoarse (khan giọng). 

3) Xan tham hay bỏn xẻn: Lobha (skt— 
StIngy——AvarIcious. 

Khan Hiếm: Scarceness. 

Khan Pháp: Lòng khan tham không muốn 

chia sẻ chân lý đạo pháp cho người khác— 

Mean and grudging of the Truth to others, 

unwillingness to part with 1t. 

Khan Tâm: Tâm khan tiếc hèn mọn—A 

ørudging, mean heart. 

Khan Tham: Lòng đã nuối tiếc vật chất nên 

không bố thí, mà bụng lại còn ham muốn của 

người —GCrudging and greed. 

Khắn: To see——To look——To watch over. 

Khán Bệnh: Nuôi bệnh—To nurse the sick 

or fo attend a patient medically. 

Khán Kinh Đường: Phòng Đọc Kinh—Sutra 

Reading Haill. 


1093 


Khán Phương Tiện: Để tâm chú ý, thuật at the age of 23. He then proceeded to study 
ngữ trong nhà Thiển—To fix the mind or the Vinaya Pitaka. 


affention, a Zen term. 

Khẩn Tiếng: To become hoarse. 

Khang: 

I1) Dễ dàng: At ease. 

2) Khang ninh: Khỏe mạnh—Well. 

3) Không bị trở ngại: Undisturbed. 

Khang Kiện: Healthy 

Khang Ninh: To be ¡n good health. 

Khang Phú: Healthy and rich. 

Khang Phục: To be (get) well again. 

Khang Tăng Khải: Sanghavarman (skt)— 

See Khương Tăng Hội. 

Kháng: To proptest——To resist. 

Kháng Án: To appeal to a court against a 

decision. 

Kháng Cáo: See Kháng Án. 

Kháng Mệnh: To oppose an order. 

Kháng Nghịch: To struggle against the 

enemy. 

Khẳng Khái: Brave. 

Khánh: 

I)_ Chuông hay khánh dùng trong nghi thức lễ 
lạc Phật Giáo: A litle bell for Buddhist 
C€remOIIeS. 

2) Đằng hắng (tầng hắng): To clear the 
throat. 

3) Nói nhỏ nhẹ: To speak softly. 

4) Vui vẻ hạnh phúc: Fecility—Felicitous. 

Khánh Chúc: To congratulate. 

Khánh Chư Thiền Sư: Thạch Sương Khánh 

Chư—Zen Master Shih-Shuang-Qing-Zhu— 

Thiển sư Khánh Chư sanh năm 806 tại Tân 

Cam, Lô Lăng. Năm 13 tuổi sư xuất gia theo 

Thiển sư Thiệu Loan, năm 23 tuổi sư thọ cụ 

túc giới, sau đó sư học Luật Tạng——Zen master 

Qing-Zhu was born in 806 in Xin-kan near 

ancIent Lu-Ling. At 13 he left home to follow 

Zen master Shao-Long and was fully ordained 


Một hôm sư ở trong liêu sàng gạo, Qui 
Sơn (Linh Hựu) đến bảo: “Vật của thí chủ 
chớ ném bỏ.” Sư thưa: “Chẳng dám ném 
bỏ.” Qui Sơn lượm trên đất một hạt gạo, 
bảo: “Ngươi nói chẳng ném bỏ, cái nầy từ 
đâu đến?” Sư không trả lời. Qui Sơn lại 
bảo: “Chớ khi một hạt gạo nầy, trăm ngàn 
hạt gạo cũng đều từ hạt gạo nầy mà sanh 
ra.” Sư thưa: “Trăm ngàn hạt gạo từ một 
hạt nầy sanh, chưa biết một hạt nây từ chỗ 
nào sanh?” Qui Sơn cười ha hả rồi trở về 
phương trượng. Đến chiều Qui Sơn thượng 
đường bảo chúng: “Đại chúng! Trong gạo 
có sâu. —Qing-Zhu went to Mount KuI, 
where he served as a rice cook. Once 
when he was preparing the rice, Kui-Shan 
said to him: “Don”t lose anything offered 
by our patrons.” Qing-Zhu said: “lm not 
losing anything.” Kui-Shan reached down 
and picked up a single grain of rice which 
had fallen to the ground and said: “You 
said you haven't lost anything, but what”s 
this?” Qing-Zhu didn't answer. Kui-Shan 
said: “Don't lightly regard this one grain, a 
hundred thousand grains are born from this 
one.” Qing-Zhu said: “A hundred thousand 
grains are born from this one, but from 
what place 1s this one grain born?” KuI- 
Shan laughed, “Ha, ha,” and went back to 
his room. That evening Kui-Shan entered 
the hall and addressed the monks, saying: 
“Everyone! There”s an Insect in the rice. 
You should all go and see 1t.” 

Sư đến tham vấn Đạo Ngộ, hỏi: “Thế nào 
chạm mắt là Bồ Đề?” Đạo Ngộ gọi một vị 
sa đi và vị sa di ấy đáp lời. Đạo Ngộ bèn 
bảo vị sa di: “Thêm nước sạch (tịnh thủy) 
vào bình.” Sau một hồi im lặng, Đạo Ngộ 
lại hỏi sư: “Ông vừa hỏi cái gì?” Sư thuật 
lại câu hỏi trước. Đạo Ngộ đứng dậy đi. 
Sư nhơn đấy tỉnh giác—When Qing-Zhu 


1094 


met T”ao-Wu, he said: “What ¡1s the 
transcendent wisdom that mees the eye?” 
Tao-Wu called to an attendant and the 
attendant respond. T”ao-Wu said to him: 
“Add some clean water to the pitcher.” 
After a long pause, T”ao-Wu said to Qing- 
Zhu: “What did you just come and ask 
me?” Qing-Zhu repeated his previous 
question when T”ao-Wu got up and left 
the room. Qing-Zhu then had a great 
realization. 

Đạo Ngộ bảo chúng: “Ta đau gần muốn 
chết, bởi trong tâm có một vật để lâu 
thành bệnh, người nào hãy vì ta mà dẹp 
nó đi?” Sư thưa: “Tâm vật đều không thật, 
đẹp bỏ lại thêm bệnh.” Đạo Ngộ khen: 
“Lành thay! Lành thay!”—When T”ao-Wu 
was about to die, he “Thereˆs 
something in my mind. An old trouble. 
Who can get rid of 1t for me?” Qing-Zhu 
said: “AlI things in your mind are unreal. 
Get rid of good and bad?” T”ao-Wu said: 
“Worthy! Worthy!” 

Làm Tăng mới được hai tuổi hạ, sư bèn ẩn 
trong dân gian, vào xóm thợ gốm vùng 
Lưu Dương, Trường Sa, sáng sớm dạo đi, 
đến chiều trở về, mọi người không biết 
được sư. Nhơn một vị Tăng từ Động Sơn 
đến, sư hỏi: “Hòa Thượng có lời gì dạy 
chúng?” Tăng đáp: “Hôm giải hạ, Hòa 
Thượng thượng đường dạy: “Đầu thu cuối 
hạ, huynh đệ hoặc đi Đông đi Tây, đi nên 
đi thẳng đến chỗ muôn dặm không có một 
tấc cỏ, đi làm gì?” Sư hỏi: “Có người đáp 
được chăng?” Tăng nói: “Không.” Sư bảo: 
“Sao chẳng nói “Ra khỏi cửa liền là cỏ.” 
Tăng trở về thuật lại cho Động Sơn nghe. 
Động Sơn bảo: “Đây là lời nói của diệu trí 
thích hợp cho một vị trụ trì với 1500 Tăng 
chúng (Ở Lưu Dương có cổ Phật).”—After 
being ordained for two years, Qing-Zhu 
hid from the world. He lived In obscurity 
in Liu-Yang as a potter”s assistant. In the 


said: 


morning he would go to work and in the 
evening he would return home. NÑo one 
knew him to be an adept. T”ung-Shan- 
Liang-Zhie sent a monk to find him. Qing- 
Zhu asked the monk: “What does T”ung- 
Shan say to provide Instructon to his 
disciples?” The monk said: “At the end of 
the summer practice period he said to the 
monks, “the fall has begun and the 
sunmer has ended. If you brethren go 
traveling, you must go to the place where 
there isnt a blade of grass for ten 
thousand miles.'” “After a long pause, 
TPung-Shan said: “How can one go fo a 
place where a single blade of grass 1sn”f 
found for ten thousand miles?”” Qing-Zhu 
asked the monk: “Did anyone respond or 
nof?” The monk said: “No.” Qing-Zhu 
said: “Why didnt someone say, “Going 
out the door, there”s the grass.`” The monk 
went back and relayed what Qing-Zhu 
sad to Tung-Shan. T”ung-Shan said: 
“This 1s the talk of wonderful knowledge 
appropriate for an abbot of fifteen hundred 
people.” 
Khánh Đản: Birthday. 
Khánh Độc: Nghi lễ khánh thành chùa hay 
an vị tượng Phật—A service of felicitation, 
e.g. on the dedication of an image, temple, efc. 
Khánh Hỷ: Thiền Sư Khánh Hỷ ((1066- 
1142)—Zen Master Khánh Hỷ—Thiễn sư Việt 
Nam, quê ở Long Biên, Bắc Việt. Ngài xuất 
gia và trở thành đệ tử của Thiên sư Bổn Tịch 
tại chùa Chúc Thánh. Ngài là Pháp tử đời thứ 
14 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Vua Lý Thần Tông 
thỉnh ngài về triều và ban cho ngài chức vị cao 
nhất. Hầu hết đời ngài, ngài chấn hưng và 
hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị 
tịch năm 1142, thọ 76 tuổ—A Vietnamese 
Zen master from Long Biên, North Vietnam. 
He left home and became a disciple of Zen 
master Bổn Tịch at Chúc Thánh Temple. He 


1095 


was the Dharma her of the fourteenth 
generation of the Vinitaruci Zen Sect. King Lý 
Thần Tông invited him to the capital to offer 
him the highest position. He spent most of his 
lie to revive and expand Buddhism In North 
Vietnam. He passed away in 1142, at the aøe 
of 76. 

Khánh Kiệt: All spent—Exhausted. 

Khánh Long: Thiền sư Khánh Long, quê ở 
Biên Hòa, Nam Việt. Ngài khai sơn chùa Hội 
Sơn ở Biên Hòa vào cuối thế kỷ thứ 18 và hầu 
hết cuộc đời ngài hoằng hóa ở Nam Việt Nam. 
Ngài đi đâu và thị tịch hồi nào không ai biết— 
A_ Vietnamese Zen Master from Biên Hòa, 
South Vietnam. He was the founder of Hội Sơn 
temple in Biên Hòa, South Vietnam In the late 
eiphteenth century. He spent most of his life to 
expand the Buddha Dharma in South Vietnam. 
His whereabout and when he passed away 
were unknown. 

Khánh Nhỏ: Small hand bell. 

Khánh Quang: Tên một ngôi chùa trong 
thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ, Nam Việt 
Nam. Chùa được xây dựng năm 1969. Tên 
Khánh Quang được đặt ra để tưởng nhớ hai vị 
Hòa Thượng Khánh Anh và Huệ Quang— 
Name of a temple, located ¡in Cần Thơ City, 
Cần Thơ province, South Vietnam. Khánh 
Quang Temple built 1969 
commemoraton of Most Venerable Khánh 
Anh and Most Venerable Huệ Quang. 

Khánh Tận: Bankrupcy. 

Khánh Thành: To inaugurate——To open. 
Khánh Thọ: To congratulate on the occasion 
of a birthday. 

Khánh Vân: Tên của một ngôi chùa cổ ở 
làng Lưu Bảo, An Vân, Huế, Trung Việt. Khởi 
thủy chùa là am Khánh Vân, do bà Nguyễn 
Thị Đạo, dì của một chúa Nguyễn xây dựng 
vào khoảng dưới triểu chúa Nguyễn Phước 
Châu. Năm 1732, Hòa Thượng Giác Thù mua 
lại chùa từ tay bà Phạm Thị Lược. Ngài tái 


WaS in 1n 


thiết chùa trên vị trí cũ. Năm 1747, chúa 
Nguyễn Phước Hoạt đã cấp ngạch sắc tứ với 
ngự bút của chúa: “Sắc Tứ Khánh Vân Tự.” 
Năm 1805, Hòa Thượng Khánh Đoan, một 
môn đệ của Hòa Thượng Giác Thù, đã trùng tu 
chùa. Dưới triều vua Minh Mạng, Hòa Thượng 
Tâm Trung lại tái thiết. Năm 1863, một đệ tử 
của ngài Nhất Tư đã mở rộng qui mô của chùa 
và lợp lại mái ngói. Bộ Công đã vâng chỉ sơn 
thếp lại biển vàng sắc tứ. Từ cuối thế kỷ thứ 
19, chùa có vài lần bị hư hỏng vì gió bão lụt 
lội, nhưng không nặng nễể. Nhưng sau đó chùa 
bị cháy trong chiến tranh, rồi một phần cơ ngơi 
được tạm dựng lại bị trận bão năm 1953 cuốn 
trôi hết. Vào cuối thập niên 70s chùa được tái 
thiết trên nền cũ, nhưng đơn giản hơn. Tại 
chùa hiện còn giữ chiếc chuông của chùa Bửu 
Sơn, thỉnh từ chùa Thiên Mụ, sau khi chùa 
Ngọc Sơn bị giải thể—Name of an ancient 
temple ¡in Lưu Bảo village, Huế, Central 
Vietnam. The temple originated from a small 
thatched house named Khánh Vân, built by a 
lady named Nguyễn Thị Đạo, probably during 
the reign of Lord Nguyễn Phước Châu. In 
1732, Venerable Giác Thù purchased this 
temple from Mrs. Phạm Thị Lược. He 
reconsfructed the temple on the same site. In 
1747, Lord Nguyễn Phước Hoạt gave 
recogmifion to the temple with his autograph 
reading: “Sắc Tứ Khánh Vân Tự.” In 1805, 
Most Venerable Khánh Đoan, a disciple of 
Most Venerable Giác Thù, rebuilt the temple. 
During the reign of king Minh Mạng, Most 
Venerable Tâm Trung rebullt the temple 
again. In 1863, a disciple of Nhất Tư enlarged 
the structure, Iinstalling tiled roofs. In 1871, the 
Minisry of Construction received order to 
renew the gilted horizontal panel of the 
temple. From the late nineteenth century, 

the temple was sometimes affected by natural 
calamities, but damages Were not Very S€rious. 
However, during the war with the French, the 
temple was burnt down. After Its 


1096 


reconstruction, It was swept away by the 
historic flood ¡in 1953. In the late 70s, the 
temple was rebuilt on the old site, but simpler. 
There also remains a small bell of Bửu Sơn 
temple, 
temple after Ngọc Sơn temple was dismantled. 
Khao Khát: To thirst for something——To be 
desirous of something——Covetous——Desirous. 
Khao Khát Ăn Ngon: Craving for good food 
Khao Khát Dục Lạc: Craving 

Khao Khát Đời Sống Vĩnh Cửu: Craving 
for eternal life 

Khao Khát Làm Việc Gì: To be eager to do 
something 

Khao Khát Mặc Đẹp: Craving for good 
clothes 

Khao Khát Thú Vui: Craving for pleasure 
Khao Khát Vật Chất: Craving (to crave) for 
material things 

Khảo: See Nhị Khảo and Lục Chủng Khảo. 

1) To examine. 

2) To torture. 

3) Challenges. 

4) Testing conditions. 

Khảo Thí: To examine. 

Khảo Nghiệm: To examine thoroughly. 
Khát: Trsna (skt)——To be thirsty——Thirst. 
Khát Ái: Tanha (p —Trishna  (skÙ— 
Craving—Thirst—See Ái Khát. 

Khát Địa Ngục: Địa ngục nơi tội nhân chịu 
khổ hình bằng cách nuốt những hòn sắt 
nóng—The thirst-hell, where red-hot iron pills 
are administered. 

Khát Già: Khadga (sk)—Khư Già—Kiết 
Già—Con tê giác—A rhinoceros. 

Khát Lộc: Con nai lúc khát nước trông thấy 
hơi nước bốc lên từ xa lại tưởng là nước, dùng 
để ví với cái tâm vọng tưởng của con người— 
The thirsty deer which mistakes a mirage for 
water, ¡.e. human ïllusion. 


transferred here from Thiên Mụ 


Khát Ngưỡng: Mong muốn như người khát 
nước——To long for as one thirsts for wafer. 
Khát Pháp: Khát vọng tìm cầu chân lý hay 
Phật đạo—To thirst for the truth, or for the 
Buddha-way. 

Khát Thọ La: Kharjura (sk)—Tên một loại 
chà là của xứ Ba Tư—A date—The wild 
date—The Persian date. 

Khát Vọng: To aspire for—To long for 
Khắc: 

1) Cắt: To cut. 


2) Khắc chạm: To carve—To engrave. 

3) Khắc phục: To overcome—Successfully 
affain to. 

4) Mười lăm phút: A quarter of an hour. 

5)_ Một khoảnh khắc: An instant. 


Khắc Cần Phật Quả Thiền Sư: Cũng được 
biết với tên Viên Ngộ Khắc Cần, người tỉnh 
Tứ Xuyên. Vốn dòng dõi nhà nho. Ngài là một 
cao Tăng đời nhà Tống, và là tác giả bộ sách 
Bích Nham Lục nổi danh trong Thiển Giới. Từ 
tuổi ấu thơ ngài đã thuộc lòng kinh điển 
Khổng Giáo. Một hôm dạo chơi chùa Diệu 
Tịch, tình cờ đọc được sách Phật, nghe như 
đang nhớ lại những ký ức xa xưa. Sư nghĩ: 
“Kiếp trước chắc mình là ông thầy tu.” Từ đó 
lúc nào ngài cũng cảm thấy bị Phật Giáo thu 
hút nên đã vào một tu viện Phật Giáo để lao 
mình vào việc nghiên cứu kinh điển Phật. Sau 
một cơn bệnh thập tử nhứt sanh, ngài nhận 
thấy rằng chỉ riêng sự thông thái về sách vở sẽ 
không bao giờ cho phép mình khám phá ra 
chơn lý sống động của Phật pháp, nghĩa là 
“Con đường chân chánh dẫn đến Niết Bàn theo 
như chư Phật giảng dạy không nằm trong văn 
cú. Muốn tìm thấy trong thanh và sắc, thì chỉ 
còn cách chết mà thôi." Đến khi bình phục, sư 
từ bỏ phương pháp cũ, đến tham học với 

Thiển sư Chân Giác Thắng. Lối dạy của 

Thiển sư Chân Giác Thắng là lấy dao chích 
vào cánh tay cho máu chảy rồi bảo mỗi giọt 
máu chảy ra tứ Tào Khê (Tào Khê là nơi mà 


1097 


Lục Tổ Huệ Năng đã sáng lập ra tông tông 
phái của ngài) và câu trên ám chỉ rằng phải 
đem sinh mệnh ra mà thủ đắc Thiên. Được gợi 
hứng như thế, Khắc Cần Phật Quả bái phỏng 
rất nhiều Thiển sư. Họ rất cảm khích bởi sự 
thành đạt của sư, có vị còn nghĩ rằng chính sư 
sẽ là người dựng lên một tông phái đặc sắc 
mới trong pháp môn của ngài Lâm Tế. Cuối 
cùng sư quyết định du phương tìm một vị thầy 
thiển đã đạt được đại giác. Ngài du hành về 
phương nam Trung Quốc, gặp Ngũ Tổ Pháp 
Diển, và ở lại làm thị giả cho Ngũ Tổ trong 
nhiều năm. Nhưng Pháp Diễn không chịu ấn 
chứng kiến giải Thiển của sư. Sư nghĩ rằng 
Pháp Diễn cứ một mực nói ngược lại với mình, 
bèn thốt lên những lời vô lễ rồi bỏ đi. Khi sư 
sắp sửa rời khỏi Pháp Diễn, thì Pháp Diễn mới 
nói: “Đợi đến khi bệnh ngặt, bấy giờ ông mới 
nhớ đến ta. Sư ở Kim Sơn, mắc chứng thương 
hàn rất nặng, cố nhặt hết chỗ bình nhật bằng 
tất cả kinh nghiệm thiền đã từng đạt được 
trước kia, nhưng chẳng giúp được gì. Sư bèn 
nhớ đến lời của Pháp Diễn. Sau đó sư cảm 
thấy đở hơn nên trở lại với Thầy Pháp Diễn. 
Thiển sư Pháp Diễn vui vẻ thấy đổ đệ đã ăn 
năn trở về lại. Từ đó sư ở bên Thây rất lâu. 
Ngay cả khi đã đạt được đại giác thâm sâu và 
đã được ấn chứng xác nhận từ Ngũ Tổ, ngài 
vẫn tiếp tục ở lại bên thầy để rèn luyện tâm 
linh —Ke-Ch?mn-Fo-Kuo (1063-1135), also 
caled Yuan-Wu Ko-Chin, a of 
Szechuan, was born In a Confucian family. He 
was one of the famous monks in the Sung 
Dynasty and the author of a Zen text book 
known as the “Pi-Yen-Lu.` As a chid he 
learned the Confucian classics by heart. One 
day he went to Diệu Tịch monastery where he 
happened to read Buddhist books, and felt as 1f 
he were recalling his old memorles. He 
thought to himself, “I must have been a monk 
in my previous lie.” Since then he was 
atftracted to Buddhism and entered a Buddhist 
monastery, where he devoted himself to the 


native 


study of the sutras. After nearly dying from an 
1lllness, he came to a conclusion that mere 
scholarly erudition could not bring one to the 
living truth of the Buddha-dharma. ÏĨf is to say: 
“The right way to the attainment of Ñirvana as 
taught by the Buddhas 1s not to be found In 
words. I have been seeking 1t in sounds and 
forms and no doubt [ deserve death.” When he 
recovered, he quitted his old method, and 
came fo a Zen master named Chen-Chueh- 
Sheng. Master Sheng”s Instruction consisted In 
making his own arm bleed by sticking a knife 
into 1t and remarking that each drop of the 
blood came from T”sao-Ch”i (TI”sao-Ch”! 1s 
where the Sixth Patrlarch Hui-Neng founded 
his school) which meant that Zen demanded 
one”s life for Its mastery. Thus Inspired, Ke- 
Ch'in-Fo-Kuo visited many Zen masters. They 
were all well impressed with his attainment, 
and some even thoupht that it was he who 
would establish a new original school In 
teaching of Lin-Chi. Finally, he set out to find 
an enliphtened Zen master. He traveled to 
south China, where he eventually found and 
stayed with Master Wu-Tsu-Fa-Yen, whom he 
served as an attendant for many y€ars. 
However, Fa-Yen refused to confirm his view 
of Zen. He thought Fa-Yen was deliberately 
contradicing him Givng vent to his 
dissatisfaction In some disrespectful terms, he 
was about to leave Fa-Yen, who simply said: 
“Wait until you become seriously 1Ïl one day 
when you will remember me.” While at Chin- 
Shan, Fo-Kuo contracted a fever from which 
suffered terribly. He tried to cope with 1t with 
all his Zen experlences which he attained 
before, but to no purpose whatever. He then 
remembered Fa*Yen”s prophetic admonition. 
Therefore, as soon as he felt better, he went 
back to Wu-Tsu monastery. Fa-Yen was 
pleased to have his repentant pupil back. Since 
then he stayed at Wu-Tsu for a long time. 
Even afer he had realized profound 


1098 


enliphtenment under Wu-Tsu and had received 

from him the seal of confirmation, he stayed 

with him to train further until the masters 
death. 

e  Thiển sư Khắc Cần Phật Quả sanh năm 
1063. Thầy Thiển thuộc dòng Lâm Tế, là 
môn đồ và người nối Pháp của Ngũ Tổ 
Pháp Diễn. Ông là thây của Đại Tuệ Tông 
Cảo. Thuở thiếu thời sư tính thông Nho 
học. Người ta nói mỗi ngày sư viết trên 
ngàn chữ. Một dịp viếng chùa Diệu Tự, 
thấy sách Phật, sư cảm thấy như bắt được 
vật cũ. Sau đó sư xuất gia và thọ cụ túc 
giới với Luật Sư Tự Tỉnh. Khi sư đến tu s 
viện Kim Sơn, mắc bệnh nặng, nhớ đến 
lời dạy của thiền sư Diễn ở Ngũ Tổ, sư 
nguyện khi bệnh tạm bớt sẽ trở lại tham 
học với Ngà—Zen master Ke-Xin-Fo- 
Kua was born in 1063, a Chinese Zen 
Master of the lineage of Lin-Chi Zen. He e 
was a student and Dharma successor of 
Wu-Tsu Fa-Yen. He was the teacher of 
Ta-Hui-Tsung-Kao. A gifed youth who 
thoroughly studid the Confucian classics. 
He ¡s said to have wriftten one thousand 
words everyday. During a visit to Miao- 
Tzu Monastry, he obseved  some 
Buddhist scriptures and was surprised by a 
strong feeling that he had previously * 
possessed them. He then left home and 
received  full-ordinaion with Vinaya * 
Master Tzu-Shing. When he came to Jin- 
Shan he became seruosly 1H. 
Rememberng Zen master WuTzu's 
words, he pledged to return to study with 
him when he recovered. 

e - Một hôm Pháp Diễn có khách, khách vốn 
là quan đề hình đã treo ấn từ quan trở về. s 
Khách hỏi về đạo lý Thiển, Pháp Diễn 
nói: “Quan để hình có biết một bài thơ 
tiêu diễm mà bọn Thiển chúng tôi nhớ 
mài mại hai câu cuối không? Đó là —One 
day, a visitor whose official business being 


over was to go back to the capital. Being 
asked by him as to the teaching of Zen, 
Fa-Yen said: “Do you know a romantic 
poem whose last two lines somewhat 
reminds us of Zen? The lines are: 

Cô nàng gọi mãi những vô ích 

Chỉ thằng tốt mã nghe ra thôi. 

(Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự 

Chỉ yếu Đàng lang nhận đắc thanh). 

For the maid she calls, why so often, 

when there”s no special work to do? 

Only this, perchance her volce 1s 

overheard by her lover.” 
Nghe đọc xong, viên quan trẻ nói: “Vâng, 
vâng, thưa đại sư.” Nhưng sư bảo ông 
đừng có nghe theo dễ dàng như thế— 
When this was recited, the young officer 
said, “Yes, yes, master.” But he was told 
not to take 1t too easily. 
Từ ngoài trở vào, vừa nghe cuộc đàm đạo 
nây Phật Quả hỏi: “Nghe nói Hòa Thượng 
đọc bài thơ Tiêu diễm cho quan để hình 
lúc tôi ra ngoài Để hình có hiểu 
không?”—Fo-Kuo heard of this interview 
when he came back from outside, and 
asked: “I am told you recite the romantic 
poem for the young visitor while Ï was 
away. Did he understand?” 
Pháp Diễn đáp: “Y nhận ra tiếng. ”—Fa- 
'Yen replied: “He recognizes the volces.” 
Phật Quả nói: “Câu thơ nói “Chỉ thằng tốt 
mã nghe ra thôi, nếu như để hình nghe ra 
tiếng y lầm lẫn ở chỗ nào? ?—Fo-Kuo 
said: “As long as the line says, “The thing 
1s to have the lover overhear her voiIce,” 
and 1f the officer heard this volce, what 1s 
wrong with him?” 
Không trả lời thẳng câu hỏi, Pháp Diễn 
bảo: “Ý Tổ sư Tây lại là gì? Cây bá 
trước sân. Thế là thế nào?” Tức thì tầm 
mắt Phật Quả mở ra mà thấy đạo lý của 
Thiển. Sư chuồn ra khỏi thất, chợt thấy 
một con gà đang xóc cánh mà gáy. Sư nói: 


1099 


“Đấy há không phải là tiếng?” Rồi sư làm 
bài kệ giác ngộ nổi tiếng sau đây để trình 
lên thầy—Without directly answering the 
quesfion, the master abruptly said: "What 
1s the Patriarch's idea of coming from the 
West? The cypress-tree In the court-yard. 
How 1s this?” This at once opened Fo- 
Kuo”s eye to the truth of Zen. He rushed 
out of the room when he happened to see 
a cock on the railing give a cry, fluttering 
1fs wings. He said: “Is this not the volce?” 
His famous verse of enliphtenment: 
“Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, 

Sảnh ca tùng lý túy phù qui, 

Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, 

Chỉ hứa giai nhơn độc tự tri.” 

(Qua vàng hương kín túi gấm thêu, 

Nhịp ca tùng rậm say dầu về, 

Một đoạn phong lưu thuở thiếu niên, 

Chỉ nhận giai nhơn riêng tự hay. 

Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch). 
“ “The golden duck vanishes Into the gilt 

brocade. 

With a rustic song, the drunkard returns 

1n the woods. 

A youthful love affarr. 

Is known only by the young beauty.” 
Pháp Diễn góp lời thêm: “Việc lớn một 
đời của Phật và Tổ, chẳng phải người căn 
nhỏ chất kém mà có thể tạo nghệ được. 
Ta giúp vui cho ngươi đó.”—Master Fa- 
Yen added: “he great affair of life that has 
caused the Buddha and patriarchs to 
appear among us is not meant for small 
characters and inferior vessels. I am glad 
that Ihave been a help to your delight.” 
Viên Ngộ là một trong những thiển sư 
xuất sắc nhất trong thời của ngài. Nhờ có 
ngài và em trai của ngài (kém hơn ngài 20 
tuổi) là Vô Môn Khai Tuệ, cũng là môn 


“tâm truyền tâm.”—Yuan-Wu Ko-Chin 
was one of the most Important Zen 
masters of his time. With masters like him 
and the twenty-years-younger brother, 
Wu-Men-Hui-K°al, also in the lineage of 
Lin-Chi Zen, Chinese Zen reached the last 
peak of is development in China before 
the dharma transmitted by the patriarchs 
from heart-mind to heart-mind. 

Sau khi Ngũ Tổ Pháp Diễn thị tịch, Viên 
Ngộ trở về miền bắc. Tại đây các quan 
trong triều và ngay cả Hoàng Đế Huệ 
Tông đã bổ nhiệm ngài làm viện trưởng 
các tu viện Thiển lớn khác nhau. Khi 
người Khuất Đan chinh phục miễn bắc 
Trung Quốc, ngài đã trở lại miền nam. 
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ngài đã lên 
đường trở về quê hương và hoằng hóa ở 
đây cho đến lúc thị tịch—After Fa-Yen 
passed away, Yuan-Wu set out for the 
north, where he was appointed by hiph 
state officials and finally by Emperor Hui- 
Tsung himself to the abbacy of various 
laree Zen monasteries. When the Kitan 
conquesfed the north of China, Yuan-Wu 
refurned to the south. However, he soon 
returned to his home province and was 
active there as a Zen master until his 
death. 

Cuối tháng tám năm 1135, có vẻ hơi 
nhuốm bệnh, sư ngồi kiết già viết kệ để 
lại cho Tăng chúng. Đoạn sư ném bút thị 
tịch. Tháp cốt của sư bên cạnh chùa 
Chiêu Giác —Late In August in the year 
1135, Fo-Kua appeared to be slightly II. 
He sat cross-lepgsed and upright, composed 
a farewell verse to the congregation. 
Then, putting down the brush, he passed 
away. His cremated remains were placed 
1n a stupa next to Zhao-Zhue Temple. 


môn đồ của dòng Thiển Lâm Tế, mà Khắc Cần Viên Ngộ Thiền Sư: See Khắc 
Thiển Tông Trung Quốc đã trải qua một Cần Phật Quả Thiền Sư. 


thời phốn thịnh, trước khi các tổ truyền tỪ Khắc Chung: Chắc chắn sẽ đạt được thành 


1100 


quả do sự tu tập—Successfully end, certainty 
of obtaining the fruit of one”s action. 

Khắc Chứng: Sự chắc chắn đạt được chứng 
ngộ—The assurance of success in atfaining 
enlightenment. 

Khắc Cốt Ghi Tâm: To engrave on one”s 
memory. 

Khắc Phục: To conrol—To master—To 
overcome——To subdue. 

Khắc Khổ: To live a hard life. 

Khắc Nghiệt: Stern—Stric—Severe. 

Khắc Phục: To overeome—To subdue. 
Khắc Phục Hoài Nghỉ: To overcome 
doubfs. 

Khắc Quả: Đạt thành quả vị Phật, hay đắc 
quả——To attain the Buddhahood; to obtain the 
fruit of endeavour; the fruit of effort, 1.e. 
salvation. 

Khắc Tạng: Khắc chạm kinh điển (trên gỗ 
hay trên đá)—To engrave the canon (on wood 
Or 0n sfone). 

Khắc Thánh: Sự chắc chắn đạt được quả vị 
A La Hán-The certanty of atftaining 
arhatshIp. 

Khắc Thức: Sự hiểu biết tốt xấu của con 
người —The certainty of the knowledge by the 
SpIrIfs, or men”s good and evIl. 

Khắc Thực: Tìm ra chân lý——To discover the 
truth. 

Khăng Khăng: Stubbornly. 

Khăng Khăng Giữ Ý: To clng to an 
OpInion. 

Khẳng Định: To affirm. 

Khắp: All over. 

Khắp Nơi: Everywhere. 

Khắp Thế Giới: All over the world. 

Khắt Khe: Severe—Stern—Austere. 

Khâm Bái: To salute respectfully 

Khâm Phục: To admire. 

Khâm Sơn Văn Thúy: Chin-Shan-Wen- 


Shui—See Văn Thúy Khâm Sơn Thiền Sư. 

Khẩn Khoản: To insist. 

Khấn Vái: To pray. 

Khấn Vái Lầm Thầm: To mumble a 

prayer. 

Khẩn: 

l) Cột chặt lại: To tiph—To bínd tight— 
Pressing. 

2) Khẩn cấp: Urgent. 

Khẩn Chúc Ca: Kimsuka (sk)—Chân Thúc 

Ca——Kiên Thúc Ca. 

I) Tên của một loại đá quý (báu vật) màu 
hổng ngọc: Name of a ruby-coloured 
DrecIous stone. 

2) Tên của một loại cây ở vùng bắc Ấn Độ: 
Name of a tree in northern India. 

Khẩn Khoản: To insist. 

Khẩn Na La: Kinnara (sk)—Chân Đà La— 

Khẩn Đà La—Khẩn Nại La—Khẩn Nại Lạc— 

Một bộ chúng trong Thiên Long Bát Bộ, là 

một loại chúng sanh có tài tấu nhạc ở cõi trời 

có mình người đầu thú. Chúng được diễn tả là 
nhân phi nhân. Con giống đực có tài ca hát, 
trong khi con giống cái có tài nhảy múa— 

Kimnara, one of the devas, nagas and others of 

the eight groups, a kind of mystical celestial 

musicians of Kuvera or heavenly beings with 
human bodies and animal (horses”) heads. 

They are described as “men yet not men.” The 

males sing, and the females dance—See 

Kinnara English-VIietnamese 

Sanskrit/Pali-Vietnamese Sections. 

Khẩn Thiết: To be sincere. 

Khẩn Thiết Chí Thành: 

©arnestness. 


1n and 


Ín extreme 


Khẩn Yếu: Urgent and important. 

Khập Khiễng: To limp—To cripple along— 
To hobble. 

Khất: To ask for a delay. 

Khất Cái: To beg. 

Khất Nhãn Bà La Môn: Trong tiền kiếp, có 


1101 


vị Bà La Môn đến xin mắt của ngài Xá Lợi (II) Theo Kinh Duy Ma Cật—According to the 


Phất, rồi bỏ xuống đất chà đạp là cho Xá Lợi 

Phất thối tâm không thể trở thành Bồ Tát trong 

kiếp kế tếp——The Brahman who begged one 

Of Saripufra”s eye In a former Incarnation, the 

trampled on If, causing Sariputra to give up his 

efforts to become a bodhisattva one more life 
time. 

Khất Nợ: To ask for a delay to pay one's 

debts. 

Khất Sĩ: A Bhiksu—A mendicant scholar—A 

religIous mendicant, an alm man, one who has 

left home, been fully ordained, and depends on 
alms for a living. 

Khất Thực: 

(D Nghĩa chung của Khất Thực—General 
meanings of Mendicancy: Khất thực của 
Tăng nhân. Nghĩa đen có nghĩa là “cầm 
bát.” Có nhiều hình thức khất thực, nhưng 
các vị sư trong các tịnh xá của hệ phái 
Tăng Già Khất Sĩ thường đi thành nhóm từ 
10 đến 15 vị, đi thật chậm, chân không, và 
đi từng bước một xuyên qua phố thị, các 
ngài thường nhìn xuống đất và không nói 
chuyện. Khất thực là sống đúng theo 
chánh mạng của một nhà sư, ngược lại với 
những vị sư mà còn đi làm thì gọi là sống 
theo tà mạng. Ngoài ra khất thực còn tạo 
cho chư Tăng phẩm chất khiêm cung từ 
tốn, cũng như không trau tria cuộc sống— 
ReligIous mendicancy—To beg for food. 
Literally “holding the bowl.” There are 
many forms of mendicancy, but monks In 
monasteries of Sangha Bhiksu Sect 
usually do 1t in øroup of ten or fifteen. As 
they walk very slowly (bare-footed and 
s(ep by step) through the streefs of a town, 
face down, without speaking. Mendicancy 
1s the right livelihood of a monk. To work 
for a living 1s an Improper life. In addition, 
mendicancy keeps a monk humble, and 
frees him from cares of lIfe. 


a) 


Vimalakirti Sutra: 

Duy Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp về 
tối thượng nghĩa của Khất Thực khi gặp 
ông nây đi khất thực trong xóm nhà 
nghèo—Vimalakirti told Maha-Kasyapa 
about the supeme meaning of 
“Mendicancy” when he saw Maha- 
Kasyapa went begging for food 1m a 
village inhabited by poor peopIle: 

“Này ngài Đại Ca Diếp! Có lòng từ bi mà 
không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến 
nhà nghèo. Ngài Đại Ca Diếp! Ở Pháp 
bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp. 
Vì không ăn mà đi khất thực; vì phá tướng 
hòa hiệp mà bốc cơm ăn; vì không nhận 
mà nhận món ăn của người; vì tưởng 
không tụ mà vào làng xóm; có thấy sắc 
cũng như người đui; có nghe tiếng cũng 
như vang; có ngửi mùi cũng như gió; lúc 
nếm vị không phân biệt; chạm các vật như 
trí chứng; biết các Pháp tướng như huyễn, 
không có tự tánh, không có tha tánh, trước 
vốn không sanh, nay cũng không diệt— 
“Mahakasyapa, you are failing to make 
your kind and compassionate mind all- 
embracing by begging from the poor while 
síayIng away from the rịch. 
Mahakasyapa, In your practice of 
1mpartiality you should call on your donors 
1n succession (regardless of whether they 
are poor or rich). You should beg for food 
without the (ulterior) idea of eating 1t. To 
wIpe out the concept of rolling (food Into a 
ball in the hand) you should take It by the 
hand (I.e. without the idea of how you take 
1). You should receive the food given 
without the idea of receiving anything. 
When entering a village you should 
regard 1t as void like empty space. When 
seeng a form you should 
indifferent to it. When you hear a voice 
you should consider 1t (as meaningless as) 


remain 


1102 


an echo. When you smell an odor take 1t 
for the wind (which has no smell). When 
you eat, refrain from discerning the taste. 
Regard all touch as 1f you were realizing 
wisdom (which 1s free from feelings and 
emotions). You should know that all 
things are Illusory, having neither nature 
of their own nor that of something else, 
and that since fundamentally they are not 
self-existent they cannot now be the 
subJect of annihilation. 

Ngài Đại Ca Diếp! Nếu có thể không bỏ 
bát tà mà vào bát giải thoát, dùng bát 
tướng mà vào Chánh Pháp, dùng một bữa 
ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật 
và các bực hiển thánh rổi sau mới ăn. Ăn 
như thế, không phải có phiền não, không 
phải rời phiền não, không phải vào định ý, 
không ra định ý, không phải ở thế gian, 
không phải ở Niết Bàn, người thí không có 
phước lớn, không có phước nhỏ, không 
được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là 
vào Phật đạo, không nương theo hạnh 
Thanh Văn. Ngài Ca Diếp! Nếu ăn như 
thế là ăn đồ cúng thí của người không 
uổng vậy —Mahakasyapa, ifŸ you can 
achieve all eipht forms of liberatlon 
without keeping from the eight heterodox 
ways (of lie), that Is by Identifying 
heterodoxy with orthodoxy (both as 
emanating from the same source), and If 
you can make an offering of your (own) 
food to all living beings as well as to all 
Buddhas and all members of the Sangha, 
then you can take the food. Such a way of 
eating 1s beyond the troubles (of the 
worldly man) and the absence of the 
troubles of Hinayana men); above the 
state of stillness (In which Hinayana men 
absfain from eatinsg) and the absence of 
stillness (of Mahayana men who eat while 
1n the state of serenity); and beyond both 
dwelling In the worldly state or In nirvana, 


b) 


while your donors reap neither great nor 
litle merits, what they give being neither 
beneficial nor harmful. This 1s correct 
entry upon the Buddha path without 
relying on the small way of sravakas. 
Mahakasyapa, I1f you can so eat the food 
given you, your eating shall not be in 
vain.” 

Duy Ma Cật nói với Tu Bồ Đề về tối 
thượng nghĩa của “Khất Thực” khi ông 
nầy khất thực trước nhà của Duy Ma Cật. 
Lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái bát 
của Tu Bồ Đề đựng đầy cơm rồi nói với 
ông ta như sau——Vimalalakirti told Subhuti 
the  supreme of 
“Mendicancy” when Subhui went to 
Vimalakirtis house begging for food. 
Vimalakirti took Subhuti”s bowl and filled 
1t with rice, sayIng: 

“Thưa ngài Tu Bồ Đề! Đối với cơm bình 
đẳng, thì các Pháp cũng bình đẳng, các 
Pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng, 
đi khất thực như thế mới nên lãnh món 
ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nô si, 
cũng không chung cùng với nó, không 
hoại thân mà theo một hình tướng, không 
đứt sỉ ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ 
nghịch mà đặng giải thoát, không mở 
cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng 
không phải không đắc quả, không phải 
phàm phu cũng không phải rời phàm phu, 
không phải Thánh nhơn, không phải 
không Thánh nhơn, tuy làm nên tất cả các 
Pháp mà rời tướng các Pháp, thế mới nên 
lấy món ăn. Như Tu Bồ Để không thấy 
Phật, không nghe Pháp, bọn lục sư ngoại 
đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc 
Dà Lê Câu Xa Lê Tử, San Xà Dạ Tỳ La 
Chi Tử, A Kỳ Đa Xý Xá Khâm Ba La, 
Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiền 
Đà Nhã Đề Tử là thầy của ngài. Ngài 
theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, 
ngài cũng đọa theo, mới nên lấy món 


about meanings 


1103 


ăn—“Subhuti, If your mind set on eating 
1s in the same state as when confronting 
all (other) things, and 1f this uniformity as 
regards all things equally applies to (the 
act of) eating, you can then beg for food 
and eat 1t. Subhuti, 1Ý without cutting off 
carnality, anger and stupidity you can 
keep from these (three) evils: 1 you do 
not walt for the death of your body to 
achieve the oneness of all things; IÝ you 
do not wipe out sftupidity and love 1n your 
quest of enliphtenment and liberation; 1f 
you can look Into (the underlying nature 
of) the five deadly sins to win liberation, 
with at the same time no idea of either 
bondage or freedom; If you gIve rise fO 
neither the four noble truths nor their 
opposites; If you do not hold both the 
concept of winning and not winning the 
holy fruit; 1ƒ you do not regard yourself as 
a worldly or unworldly man, as a saint or 
not as a saint; 1Ÿ you perfect all Dharmas 
while keeping away from the concept of 
Dharmas, then can you receive and eat 
the food. Subhuti, If you neither see the 
Buddha nor hear the Dharma; 1Ý the six 
heterodox teachers, Purana-kasyapa, 
Maskari-gosaliputra, Yanjaya- 
vairatiputra, Ajita-kesakambala, Kakuda- 
katyayana and Nirgrantha-jnatputra are 
regarded Iimpartially as your own teachers 
and 1f, when they induce leavers of home 
into heterodoxy, you also fall with the 
latter; then you can take away the food 
and eat It. 

Tu Bồ Để! Nếu ngài vào nơi tà kiến, 
không đến bờ giác, ở nơi tám nạn, đồng 
với phiển não, lìa Pháp thanh tịnh, ngài 
được vô tránh tam muội, tất cả chúng 
sanh cũng được tam muội ấy, những 
người thí cho ngài chẳng gọi phước điền, 
những kẻ cúng dường cho ngàiđọa vào ba 
đường ác, ngài cùng với ma nắm tay nhau 


làm bạn lữ, ngài cùng với các ma và các 
trần lao như nhau không khác, đối với tất 
cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh 
báng Phật, chê bai Pháp, không vào số 
chúng Tăng, hoàn toàn không được diệt 
độ, nếu ngài được như thế mới nên lấy 
món ăn—ÏIf you are (unprejudiced about) 
falling into heresy and regard yourself as 
reaching the (of 
enlightenmen†); 1ƒ you (are unprejudiced 
about) the eight sad conditions and regard 
yourself as not free from them; 1f you (are 
unprejudiced about) defilements 
relinquish the concept of pure living; 1ƒ 
when you realize samadhi in which there 
1s absence of debate or disputation, all 
living beings also achieve 1If; IŸ your 
donors of food are not regarded (with 
partiality) as (cultivating) the field of 
blessedness; 1f those making offerings to 
you (are partially looked on as also) 
falling mmto the three evil realms of 
existence; If you (immpartially regard 
demons as your companions 
differentiating between them as well as 
between other forms of defilement; 1f you 
are discontented with all living beinss, 
defame the Buddha, break the law 
(Dharma), do not attain the holy rank, and 
fail to win liberation; then you can take 
away the food and eat 1t. 


not other shore 


and 


without 


(HIDNhững lời Phật dạy về Khất Thực trong 


Ù 


2) 


Kinh Pháp Cú —The Buddha”s teachings 
on “Begging” in the Dharmapada Sutra: 
Chỉ mang bình khất thực, đâu phải là Tỳ 
kheo! Chỉ làm nghi thức tôn giáo, cũng 
chẳắng Tỳ Kheo vậy!—A man who only 
asks others for alms Is not a mendicant! 
Not even If he has professed the whole 
Law (Dharmapada 266). 

Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh 
tịnh, lấy “biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ 
Kheo—A man who has transcended both 


1104 


good and evil; who follows the whole code 
of morality; who lives with undersftanding 
in this world, ¡s indeed called a bhikshu 
(Dharmapada 267). 
Khất Thực Bình Đẳng: The impartiality of 
alms-begging—See Khất Thực (B). 
Khất Thực Quá Duyên: Along the way to 
beg for food to create opportunifties fo convert 
the people. 
Khất Thực Tứ Phân: Bốn phần khất thực: 
cho bạn đồng tu, cho kẻ nghèo nàn, cho ma 
đói, và cho mình The four division of the 
dole: to provide for fellow 
religlonists, the poor, the hungry spirits and 
self. 
Khật Khùng: Rather mad—Silly—Foolosh. 
Khấu Đầu: To bow down to the ground. 
Khấu Giảm: To diminish—To deduct. 
Khấu Tạ: To bow one”s thanks to someone. 
Khẩu: Mukkha (p)—-Mukha (sk)Q—Mouth 
(the Organ of speech). 
Khẩu Ân: The mouth siøn. 
Khẩu Đầu Thiền: Đây là phương pháp 
buông xả hơn là thiền, hành giả tùy thuộc vào 
sự hướng dẫn của người khác chứ không có 
khả năng tự vào thiển—Mouth meditation ¡s a 
mode of relaxation rather than meditation, In 
which cultivator depends on the leading of 
others, Inability 
medifation. 


mendicant”s 


(O enter ¡into personal 
Khẩu Hòa: Harmony of mouths or volces—— 
Unanimous approval. 

Khẩu Khí: Manner of speaking. 

Khẩu Luân: The wheel of the mouth—Bánh 
xe chánh pháp hay những lời giáo huấn của 
Đức Phật truyền đi khắp nơi phá tan phiển 
não—The wheel of true teaching. Buddha”s 
teaching rolling on everywhere, like a charlot- 
wheel, destroying mIsery. 

Khẩu Mật: Khẩu mật là một trong tam mật 
(thân, khẩu, ý) The mystc of the mouth 


(secret or magical words), one of the three 
mysftics. The other fwo are the mystic of the 
body and the mystic of the mind. 

Khẩu Nghiệp: Vaca-kamman (p)—Vaca- 

karman (sk—An act performed by speech— 

Khẩu nghiệp là một trong tam nghiệp. Hai 

nghiệp còn lại là thân nghiệp và ý nghiệp— 

Karma of the mouth 1s one of the three karmas. 

The other two are karma of the body and of 

the mind. 

(A) Nghĩa của khẩu nghiệp—The meanings of 
Karma of the mouth: Nghiệp nơi miệng, 
một trong ba nghiệp. Hai nghiệp kia là 
thân nghiệp và ý nghiệp. Theo lời Phật 
dạy thì cái quả báo của khẩu nghiệp còn 
nhiều hơn quả báo của thân nghiệp và ý 
nghiệp, vì ý đã khởi lên nhưng chưa bày 
ra ngoài, chứ còn lời vừa buông ra thì liền 
được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác 
còn có khi bị ngăn cản, chỉ sợ cái miệng 
mở ra buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, 
thân chưa hành động trợ ác, mà miệng đã 
thốt ngay ra lời hung ác rồi. Cái thân chưa 
giết hại người mà miệng đã thốt ra lời 
hăm dọa. Ý vừa muốn chưởi rủa hay hủy 
báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử 
chỉ hung hăng thì cái miệng đã thốt ra lời 
nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng chính là 
cửa ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi 
chốn a tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn đốt 
cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế 
mà cổ nhân thường khuyên đời rằng: 
“Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu 
xuất,” hay bệnh cũng từ nơi cửa miệng mà 
họa cũng từ nơi cửa miệng. Nói lời ác, ắt 
sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ được 
thiện báo. Nếu bạn nói tốt người,bạn sẽ 
được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ 
ly người, bạn sẽ bị người phỉ báng mạ ly, 
đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. 
Chúng ta phải luôn nhớ rằng “nhân quả 
báo ứng không sai,” mà từ đó can đảm 
nhận trách nhiệm sữa sai những việc 


1105 


mình làm bằng cách tu tập hầu từ từ tiêu 
trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách trời 
oán người —The work of the mouth— 
Karma of the mouth (talk, speech)—One 
of the three karma. The others are karma 
of the body (thân nghiệp) and karma of 
thought (ý nghiệp). According to the 
Buddha's teachinss, the karmic 
consequences of speech karma are much 
greater than the karmic consequences of 
the mind and the body karma because 
when thougphts arise, they are not yet 
apparent to everyone; however, as SOOn aS 
words are spoken, they wIll be heard 
1mmediately. sing the body to commit 
evil can sometimes be impeded. The thing 
that should be feared 1s false words that 
come out of a mouth. Âs soon as a wicked 
thought arises, the body has not supported 
the evil thought, but the speech had 
already blurted out vicious slanders. The 
body hasn't time to KkIH, but the mind 
already made the threats, the mind Just 
insult, belittle, 
someone, the body has not carried out any 
drastic actions, but the speech 1s already 
rampant in Its malicious verbal abuse, efc. 
The mouth ¡1s the gate and door to all 
hated and revenge; It is the karmic 
retribution of of the Avichi Hell; ít is also 
the great burning oven destroying all of 
ones virtues and merits. Therefore, 
always people: 
are from the mouth, and 
calamitles are also from the mouth.” If 


wanted to or ridicule 


ancIents reminded 


“Diseases 


wickedness 1s spoken, then one wIll suffer 
unwholesome ll§ 
øoodness 1s spoken, then one will reap the 
wholesome karmic retributions. lf you 
pratse others, you shall be praised. If you 
insult others, you shall be ¡insulted. Its 
natural that what you sow 1s what you 
reap. We should always remember that 


karmic  retributions; 


(B) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


the “theory of karmic retributlons” 1s 
flawless, and then courageously take 
responsibilty by cultivating so karmic 
transøressions be 
gradually, and never blame Heaven nor 
blaming others. 

Cổ đức và Thánh nhân có dạy về chín loại 
nghiệp báo của khẩu nghiệp như sau— 
Ancients and Saintly beings have taught 
about nine kinds of karma of the mouth as 


wil eliminated 


follows: 

Miệng niệm hồng danh chư Phật cũng như 
nhả ra châu ngọc, sẽ quả báo sanh về cõi 
Trời hay cõi Tịnh Độ của chư Phật: Mouth 
chanting Buddha Recitation or any Buddha 
IS like excrefting preclous Jjewels and 
øemsfones and will have the consequence 
of being born in Heaven or the Buddhas” 
Purelands. 

Miệng nói ra lời lành cũng như phun ra 
mùi hương thơm, ắt sẽ được quả báo mình 
cũng được người nói tốt lành như vậy: 
Mouth speaking good and wholesomely 1s 
like praying exquisite fraprances and one 
will attain all that was said to people. 
Miệng nói ra lời giáo hóa đúng theo 
chánh pháp, cũng như phóng ra hào quang 
ánh sáng phá trừ được cái mê tối cho 
người và cho mình: Mouth encouraging, 
teaching, and aiding people like 
emifting beautiful lights, destroying the 
false and 1gnorant speech and dark minds 
for others and for self. 

Miệng nói ra lời thành thật cũng như cấp 
cho người lạnh lụa tốt cho họ được ấm áp 
thoải mái: Mouth speaking truths and 
honesty 1s like using valuable velvets to 
øIve warmth to those who are cold. 

Miệng nói ra lời vô ích cũng như nhai 
nhai mạt cưa, phí sức chứ không ích lợi gì 
cho mình cho người. Nói cách khác, cát gì 
không hay không tốt cho người, tốt hơn là 
đừng nói: Mouth speaking without benefits 


1S 


6) 


7) 


8) 


9) 


(C) 


]) 


1106 


for self or others 1s like chewing on 
sawdust; it is like so much better to be 
quiet and save enerøgy. In other words, If 
you don”t have anything nice fO Say, 1t 1S 
best not to say anything at all. 

Miệng nói ra lời dối trá, cũng như lấy giấy 
che miệng giếng, ắt sẽ làm hại người đi 
đường, bước lầm mà té xuống: Mouth 
lying to ridicule others 1s like using paper 
as a cover for a well, killing travelers who 
fall Iinto the well because they were not 
aWare, or seffing traps to hurt and murder 
others. 

Miệng nói ra các lời trêu cợt bất nhã, 
cũng như cầm gươm đao quơ múa loạn xã 
nơi kẻ chợ, thế nào cũng có người bị quơ 
trúng: Mouth joking and poking fun 1s like 
using words and dagsers fo wave in the 
market place, someone 1s bound to get 
hurt or die as a result. 

Miệng nói ra lời độc ác cũng như phun ra 
hơi thúi, ắt sẽ bị quả báo mình cũng sẽ bị 
xấu ác y như các điều mà mình đã thốt ra 
để làm tổn hại người vậy: Mouth speaking 
wickedness, Immorality, and evil 1s like 
spiting foul odors and must endure evil 
consequences equal to what was said. 
Miệng nói ra các lời dơ dáy bẩn thỉu cũng 
như phun ra dòi tửa, ắt sẽ bị quả báo chịu 
khổ nơi hai đường ác đạo là địa ngục và 
sanh Mouth speaking vulgarly, 
crudely, and uncleanly 1s like spifting out 
worms and maggots and will face the 
consequences of hell and animail life. 

Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ và phát 
triển tâm biết sợ và gìn giữ khẩu nghiệp 
mình—SIncere Buddhists should 
always remember to develop the mind to 
be fripghtened and then try to guard our 
speech-karma: 

Cùng một lời nói mà khiến cho người trọn 
đời yêu mến mình; cũng cùng một lời nói 
mà khiến cho người ghét hận, oán thù 


súc 


2 
cua 


2) 


3) 


mình trọn kiếp: A saying can lead people 
to love and respect you for the rest oŸ your 
life; also a saying can lead people to hate, 
despite, and become an enemy for an 
entire life. 

Cùng một lời nói mà khiến cho nên nhà 
nên cửa; cũng cùng một lời nói mà khiến 
cho tán gia bại sản: A saying can lead to a 
prosperous and successful life; also a 
saying can lead to the loss of all wealth 
and possessions. 

Cùng một lời nói mà khiến cho nên giang 
sơn sự nghiệp; cũng cùng một lời nói mà 
khiến cho quốc phá gia vong: A saying 
can lead to a greatly enduring nation; also 
a sayinng can lead to the loss and 
devasftation of a nation. 


(D) Theo Long Thơ Tịnh Độ, cư sĩ Long Thơ 


5 


nó —Accordng to the XLung-Shus 
Pureland Buddhsm Commentary, lay 
follower Lung Shu said: 

Thiện khẩu nghiệp—Wholesome speech- 
karma: 

Miệng niệm Phật, như nhả châu ngọc; sẽ 
được cái quả báo sanh về cõi trời hay 
nước Phật (khẩu tụng Phật danh, như thổ 
châu ngọc; Thiên đường, Phật quốc chi 
báo). Các bậc Thánh Hiển xưa, lời nói ra 
như phun châu nhả ngọc, để tiếng thơm 
muôn đời. Còn chúng ta ngày nay, nếu 
như không nói ra được các lời tốt đẹp ấy, 
thà là làm thinh, quyết không nói những 
lời ác độc và vô bổ: Mouth chanting 
Buddha like excreting 
precious Jewels and gemsfones and will 
have the consequence of being born in 
Heavens or the Buddhas' Purelands. The 
spoken words of  saIns, 
enlightened beings of the past were like 
øems and Jewels, leaving behind mụuch 
love, esteem, and respect from countless 
people for thousands of years Into the 
future. As for us nowadays, If we cannot 


Recitaion 1s 


sages, and 


b) 


c) 


q) 


2) 


a) 


b) 


1107 


speak words like Jewels and gems, then 1t 
1S best fo remain quiet, be determined not 
fO foss out words that are wicked and 
useless. 

Miệng nói ra việc lành như phun ra mùi 
hương thơm; sẽ được cùng tốt y như điều 
mình khen nói cho người vậy (khẩu thuyết 
thiện sự, như phún thanh hương: xứng 
nhơn trường đồng): Mouth speaking good 
and wholesomely is like spraying 
exquisite fragrances and one will attain all 
that was said to people. 

Miệng thốt ra lời giáo hóa, dạy dỗ cho 
người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá 
trừ hết ngu si, tăm tối của tà ma ngoại đạo 
(khẩu tuyên lưu giáo hóa, như phóng 
quang minh, phá nhơn mê ngữ): Mouth 
encouraging, teaching, and aiding people 
1s like emitting beautiful lights, destroying 
the false and Ignorant speech and dark 
minds of the devil and false cultIvators. 
Miệng thốt ra lời thành thật, như lấy vải 
lụa quý mà trải ra; bố thí cho người dùng 
qua cơn lạnh lẽo thiếu thốn (khẩu ngữ 
thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn 
dụng): Mouth speaking of truths and 
honesty 1s like using valuable velvets to 
give warmth to those who are cold. 

Bất thiện khẩu nghiệp—Unwholesome 
speech-karma: 

Miệng nói ra điều không đâu vô ích cho 
mình và cho người, như nhai mạc cưa, cây 
gỗ; chi bằng làm thinh để tỉnh dưỡng tỉnh 
thần; nghĩa là khi không có điều hay lẽ 
thật để nói, thì cách tốt nhất là đừng nên 
nói gì cả (khẩu đàm vô ích, như tước mộc 
tiết; bất như mặc dỉ dưỡng khí): Mouth 
speaking without benefits for self or others 
1s like chewing on sawdust; It Is so mụch 
better to be quiet and save energy. Ït Is to 
say 1ƒ you don”t have anything nice fo say, 
1t 1s best not to say anything at all. 

Miệng nói lời dối trá, khinh người, như lấy 


giấy đậy trên miệng giếng; hại kể đi 
đường không thấy té xuống chết. Điều 
nầy cũng giống như giăng bẫy giết người 
vậy (khẩu ngôn khi trá, như mông hảm 
tỉnh; hành tắc ngộ nhơn): Mouth lying to 
ridicule others is like using paper as a 
cover for a well, killing travelers who fall 
into the well because they were not 
aware. Ït 1s similar to setfting traps to hurt 
and murder others. 

c) Miệng nói lời trêu ghẹo, trửng giởn, như 
múa đao kiếm nơi kẻ chợ, thế nào cũng cò 
người bị thương hay chết (khẩu háo hí 
ngược, như trạo đao kiếm; hữu thời thương 
nhơn): Mouth joking and poking fun 1s like 
using swords and daggers to wave In the 
market place, someone 1s bound to get 
hurt or die as the result. 

d) Miệng nói lời ác độc, vô luân, như phun 
hơi thúi; sẽ chịu quả báo xấu ngang bằng 
với lời mình đã nói cho người: Mouth 
speaking of wickedness, Iimmoralify, and 
evil is like spitting foul odors and must 
endure evil consequences equal to what 
was Said. 

e) Miệng nói lời dơ dáy, bẩn thỉu, như phun 
ra đòi tửa; sẽ bị quả báo nơi tam đổ ác 
đạo từ địa ngục, ngạ quỷ, đến súc sanh 
(khẩu đạo uế ngữ, như lưu thơ trùng; địa 
ngục súc sanh chi đạo): Mouth speaking 
vulgarly, foully, uncleanly 1s like spifting 
out worms and maggotfs and will face the 
consequences of the three evil paths from 
hells, hungry ghosfs to animals. 

Khẩu Nhẫn: Patence of the mouth— 

Uttering 

persecution—Một trong tam nhẫn. Hai nhẫn 

kia là thân nhẫn và ý nhẫn—One of the three 
patlences. The other two are patience of the 

body (thân nhẫn) and patience of the mind (ý 

nhẫn). 

Khẩu Phật Tâm Xà: Miệng thì nói lời của 

Phật mà tâm lại là tâm của loài rắn độc—A 


no rebuke under Insult or 


1108 


Buddhaˆs mouth, but a serpent”s hear—Good 

words but wicked heart. 

Khẩu Tâm Như Nhứt: Sincere. 

Khẩu Thị Tâm Phi: Insincerce. 

Khẩu Truyền: Oral transmission. 

Khẩu Tứ: The four evils of the mouth (lying, 

double tongue, 1l words and exagseration). 

Khẩu Xà Tâm Phật: Barking dogs seldom 

bite. 

Khẩu Xưng: Invocation. 

Khẩu Xưng Tam Muội: Tam muội với tâm 

an tỉnh niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà hay 

bất cứ vị Phật nào—The samadhi in which a 

quIet heart the 1ndividual repeats the name of 

Amitabha or any Buddha—Samadhi attained 

by repetition of the name ofa Buddha. 

Khe Khắt: Austere—Severe—Strict 

Khen: To congratulate—To compliment—To 

praIse. 

Khen Chê: Praise and Blame—Điều tự nhiên 

là ta hãnh diện khi được khen và buồn phiền 

khi bị chê—It is natural to be happy when 
praised and to be depressed when blamed. 

()_ Ý nghĩa của Khen và Chê—The meanings 
of Praise and Blame: 

1) Khen—Praise: 

a) Khen nếu đáng giá thì nghe rất bùi tai. 
Nếu không đáng giá, như trường hợp nịnh 
bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa bịp. 
Tuy nhiên, chúng chỉ là những vang vọng, 
không tạo ảnh hưởng øì nếu chúng không 
đến tai chúng ta:Praise, if worthy, ¡is 
pleasing to the ears. If unworthy, as In the 
case of flattery, though pleasing, It IS 
deceptive. However, they all are sounds 
which wIll produce no effect 1f they do not 
reach our ears. 

e Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể 
đem lại đặc ân đặc lợi hay đặc quyển: 
From a worldly standpoint, a word of 
pralse may bring forth speclal grace, 





Stern 


b) 


2) 


a) 


b) 


C) 


special benefit, or special authorIty. 

Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần 
đến nịnh bợ, và cũng không mong muốn 
được người khác nịnh bợ. Cái gì đáng 
khen, họ khen, không đố ky. Cái gì đáng 
trách, họ trách không khinh thường mà vì 
muốn sửa đổi người: The wise man do not 
resort to flattery; nor do they wish to be 
flattered by others. The praiseworthy, they 
pralse without being envious. The 
blameworthy, they not 
contemptuously but out of compassion 
with the obJect of reforming others. 

Tóm lại, những gì đáng tán tụng nên tán 
tụng một nghiêm chỉnh—lIn 
summary, the praiseworthy, one should 
Dralse seriousnessly. 

Chê —Blame: 

Đa phần phàm phu chỉ chực ầm cái xấu 
mà không bao giờ tầm cái tốt và cái đẹp 
của người khác: Most of ordinary people 
are prone to seek the ugliness in others but 
not the good and beautiful. 

Đức Phật dạy: “Người nói nhiều bị chê, 
người nói ít bị chê, người Im lặng cũng bị 
chê. Trong thế giới nầy không ai là người 
không bị chê.” Trên thế gian nầy, trừ Đức 
Phật ra, không có ai hoàn toàn tốt, mà 
cũng không ai hoàn toàn xấu The 
Buddha says: ““PThose who speak much are 
blamed, speak_ litde 
blamed, and those who are silent are also 
blamed. In this world there 1s none who 1s 
In this world, except the 
Buddha, nobody ¡is perfectly good and 
nobody 1s tofally bad. 

Chê dường như là một di sản của con 
người, vì con người ta có thể phục vụ và 
tận tình giúp đở người khác bằng tất cả 
tấm lòng; tuy nhiên những người được 
giúp đổ chẳng những lại quay sang tìm lỗi 
của người đã từng mang công lãnh nợ để 
cứu giúp mình, mà còn vui mừng trước sự 


blame 


cách 


those  who are 


not blamed.” 


1109 


suy sụp của người ấy. Một lần Đức Phật 
được một vị Bà La Môn mời đến nhà để 
cúng dường. Khi Đức Phật đến, thay vì 
làm cho Ngài vui, hắn đã thóa mạ Đức 
Phật bằng những lời hết sức thô tục. Đức 
Phật hỏi: “Này ông Bà La Môn, có phải 
khách đến thăm nhà ông không?” Người 
Bà La Môn trả lời: “Phải.” Đức Phật nói: 
“Ông làm gì khi khách đến?” Người Bà La 
Môn nói: “Ô! Tôi sửa soạn một bữa tiệc 
thịnh soạn.” Đức Phật lại hỏi: “Nhưng nếu 
khách không ăn được thì ông phải làm sao 
với những thực vật ấy? Người Bà La 
Môn đáp: “Thì chúng tôi phải vui vẻ chia 
nhau ăn.” Đức Phật nói: “Tốt! Này ông 
bạn Bà La Môn, ông mời ta đến đây để 
cúng dường mà ông lại đối xử với ta bằng 
những lời thóa mạ. Ta không nhận chút 
nào cả. Lầm ơn nhận lại.” Qua câu 
chuyện trên, chúng ta thấy Đức Phật từ bị, 
không trả thù trả oán. Ngài khuyến khích: 
“Hận thù không thể chấm dứt được hận 
thù mà chỉ có tình thương mới chấm dứt 
được hận thù. —Blame seems to be a 
universal legacy of people, for one may 
serve and help others to the best of one”s 
ability; however latter, those very persons 
whom one has helped will not only find 
fault with him who once incurred debts or 
sold property to save them; but they will 
also rejolce In his downfall. On one 
occasion, the Budha was invied by a 
brahmin to his house for alms. When the 
Buddha arrived at his house, instead of 
entertainng the Buddha, he poured a 
torrent of abuse with the filthiest words. 
The Buddha politely inquired, “Do visitors 
come to your house, good Brahmin?” The 
brahmin said: “Yes.” The Buddha asked: 
“What do you do when the visitors come?” 
The brahmin replied: “Oh, we prepare a 
sumptuous feast.” If they don”t eat the 
food you serve, then what would you do?” 


đ) 


The brahmin said: “We gladly partake of 
1t” The Buddha then said: “Well, good 
Brahmn, you have ¡invited me for alms 
and you have entertained me with abuse. I 
accept nothing. Please take 1t back.” 
Throuph this story, we see that the Buddha 
did not retaliate. The Buddha exhorts: 
“Hatreds do not cease through hatreds but 
throuph love alone they cease.” 

Trong lịch sử, không có một vị đạo sư nào 
được hết sức khen ngợi mà cũng bị kịch 
liệt công kích, chửi rủa và chê trách như 
Đức Phật. Khi Đức Phật đến một xóm Bà 
La Môn để hóa duyên khất thực, Ngài đã 
bị buộc tội giết một phụ nữ với sự giúp đở 
của các đệ tử của Ngài. Những người 
không phải là Phật tử tố cáo và công kích 
Ngài đến nỗi ngài A Nan phải thưa với 
Phật là nên dời đi làng khác. Nhân đó, 
Đức Phật bảo A Nan: “Này A Nan! Nếu 
những người dân làng ấy cũng ngược đãi 
chúng ta thì sao?” Ông A Nan đáp: “Thưa 
Thế Tôn, thì chúng ta lại di chuyển tới 
một làng khác nữa.” Đức Phật bèn nhắc 
ngài A Nan: “Này A Nan! Nếu cứ làm như 
vậy thì tất cả xứ Ấn Độ này cũng không 
có chỗ cho chúng ta dung thân. Hãy kiên 
nhẫn. Những ngược đãi, chửi mắng đó sẽ 
tự động chấm dứt.”—In history, there was 
no teacher so highly praised as the Buddha 
and so severely criticized, reviled and 
blamed as the Buddha. When the Buddha 
arrived at a Brahman village to beg for 
alms, non-Buddhists accused the Buddha 
and his disciples of murdering a woman, 
and they criticized the Buddha to such an 
extent that the Venerable 
appealed to the Buddha to leave for 
another village. The Buddha said: “How, 

Ananda, If those villagers also abuse us?” 
Ananda replied: “Well then, Lord, we will 
proceed to another village.” The Buddha 
then reminded Ananda: “Then, Ananda, 


Ananda 


1110 


the whole of India wIll have no place for 
Be patent  These 
automatically cease.” 

Đức Phật dạy: “Người tự giữ được im lặng 
trước những lời tấn công chửi bới và lạm 
dụng, người đó đang ở ngay tại Niết Bàn 
dù rằng chưa đạt đượt Niết Bàn thực 
sư —The Buddha says: “He who can 
keep when attacked, 
insulted and abused, he 1s In the presence 
of Nirvana although he has not yet 
affained Nirvana.” 

Khen Ngợi: See Khen. 

Khen Tịnh Yếm Thiền: Khen Tịnh Độ chê 
Thiền tông (đây là thái độ của người chấp vào 
chỉ một pháp môn)—To praise the Pure Land, 
but degenerate Zen (this Is the attitude of 
someone who 1s so atfached to one dharma- 
door or method). 

Khéo: Skilful—Skilled. 

Khéo Léo: See Khéo. 

Khéo Nói: Good talker. 

Khếp: To close. 


usS. abuses will 


©) 


silent himself 


Khếp Tội: To charge someone with a crime. 
Khế: Khế ước hay sự đồng ý—To agree with. 
Khế Hội: To meet—To rally to—To unite in 
the ripht or middle path, and not in either 
extreme. 

Khế Kinh: Kinh văn khế hợp với căn cơ của 
con người, với cái lý của pháp (các khế kinh 
mà Phật thuyết hợp với căn cơ của mọi hạng 
người, được ngài A Nan nhớ và trùng tuyên lại 
trong lần kết tập kinh điển đầu tiên)—The 
suftras, because they tally with the mind of 
men and the laws Of nature. 

Khế Ngộ: Spiritual connection—Trạng thái tu 
hành cao trong đó hành giả cảm ứng đạo giao 
với chư Phật và chư Bồ Tát và ngộ được chơn 
tâm của mình—A high state of cultivation ¡in 
which a cultivator 1s able to establish a special 
connection with the Buddhas and Bodhisattvas, 


and to realize own True Nature (which 1s the 
Buddha Natưre all sentient beings possess). 
Khế Phạm: The covenants and rules, or 
standard contracts., i.e. the sutras—See Khế 
Kinh. 

Khế Tuyến: See Khế Kinh. 

Khê Nệ: To struggle with a heavy thing. 

Khi Cõi Hư Không Hết Thì Nguyện Tôi 
Hết: Đây là lời nguyện của Phổ Hiển Bồ 
Tát—Samantabhadra Bodhisattva 
“When the realm of empty space 1s exhausted, 
my vow wIll be exhausted.” 


Vowcd: 


Khi Dễ: To despIte (scorn) someone. 
Khi Mạn: To 
desptte. 

Khi Sướng Lúc Khổ: Happiness and 
siffering. 

Khi Vui Lúc Buôn: Joy and sadness. 

Khí: Khí cụ—A vessel—Utensil—Tool. 

Khí Giới: 


scorn—To contemn—To 


lI) Vũ Khí: Weapon. 
2) Thế giới: 


e Quốc độ là khí vật thế gian chứa đựng 
chúng sanh—The world as 
confaining countries and peoples. 

e _ Thế giới vật chất—The material world. 

e - Vạn hữu giới—A realm of things. 

Khí Giới Thuyết: Như Lai dùng thân lực bất 

khả tư nghì có thể thuyết pháp cho ngay cả thế 

giới của loài cây cỏ nghe được diệu pháp (cây 

Bồ Để làm Phật sự quan biểu tượng giác 

ngộ)—The supernatural power of the Buddha 

to make the material realm (trees and the like) 
proclaim his truth (Bodhi-tree has been doing 

Buddha work by showing to all beings as a 

symbol of enlightenment). 

Khí Lượng: Khả 

CapacIty. 

Khí Thế Gian: See Khí Giới (2). 

Khí Thế Giới: See Khí Giới (2). 

Khía Cạnh: Aspect. 


a vessel 


năng chứa đựng— 


1III 


Khía Cạnh Quan Trọng: Important aspects. 
Khích: Kẻ nứt—A crack. 

Khích Bác: To find fault with-—To criticize. 
Khích Du Trần: Còn gọi là Nhật Quang 
Trần, hay là bụi trần bay trong không trung, 
mắt trần có thể nhìn thấy được khi có tia nắng 
chiếu vào —Motes in a sunbeam—A minute 
particle, visible to the physical eyes under the 
sunlight. 

Khích Khí La: Khakkhara (sk)—Cây tích 
trượng của nhà sư—A mendicants staff; a 
monk”s sfaff. 

Khích Lệ: To encourage—To stimulate—To 
1ncIte——To excIte. 

Khiêm Cung: Modest and Respectful. 
Khiêm Nhã: Humble and courteous. 

Khiêm Tốn: Humble—Modest— 
Unpresumptuous—Humility—Khiêm 
một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại 
giác, vì nhờ đó mà những cao ngạo cũng như 
các tật xấu khác đều biến mất—Humility is 
one of the most Iimportant entrances to the 
great enliehtenment; for with it, haughtiness 
and all other vicious 1ll will disappear. 

Khiếm: 

1) Thiếu nợ: To owe. 

2) Nợ: Debt. 

Khiếm Diện: Absent. 

Khiếm Khuyết: Insufficient—deficient. 
Khiếm Nhã:  Uncivi—Discourteous— 
Rude——Impolite—Ilmmodest. 

Khiên: 

I_ Ảnh hưởng: To influence——To implicate. 
2) Kéo đi —To drag—To haul. 

Khiên Dẫn Nhân: Sarvatraga-hetu (skt)— 
Nhân ảnh hưởng tất cả mọi hành động, như tà 
kiến-Omnipresent causes, like false views 
which affect every act. 

KhiỂn: Điều khiển hay sai khiển—To send, or 
to drive away. 


tốn là 


Khiển Hoán: Vẫy chào (Đức Phật A Di Đà 
vẫy chào Đức Thích Ca Mâu Ni khi ngài từ cõi 
Ta Bà cỡi thuyển nguyện đi đến cõi Cực 
Lạc) —To send and to call (talk of Amitabha 
Buddha*s welcome of Sakyamuni Buddha in 
the Pure Land). 

Khiển Trách: To blame—To reproach—To 
reprimand—To scold—To rebuke 

Khiếp Nhược: Cowardice. 

Khiếp Sợ: To be frightened—To be afraid. 
Khiết: Tinh khiết —Pure—Clean. 

Khiết Trai: Thanh tịnh bằng cách dứt bỏ ruợu 
thị —To pur1fy a monastery——To cleanse away 
all Iimmortalfy and Improprilefy—A pure 
establishment. 

Khiêu Khích: To provoke 

Khiếu: To call —To cry. 

Khiếu Hoán: Raurava (skt). 


l1) La khóc: To cry—To wall. 
2) Khiếu Hoán Địa ngục: Lâm Cát—Đề 


Khốc Khiếu Hoán—Địa ngục thứ tư và 
thứ năm (đại khiếu hoán) trong bát nhiệt 
địa ngục, nơi tội nhơn bị cực khổ không 
chịu được nên kêu gào khóc lóc—The 
walling hells, the fourth and the fifth of the 
eipht hot hells, where the Inmates cry 
aloud on account of pain. 

Khiếu Nại: To complain. 

Khinh: 

1) Khinh rẻ: To disdain—To 
despite—To slight. 

2) Nhẹ: Lipht. 

Khinh An: Prasrabdhi-bodhyanga (skt). 

]) 


scorn—To 


Khinh an là một trong những cửa ngõ quan 
trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà hành 
vi của chúng ta dễ dàng được kiểm soát — 
NÑot oppressed—At ease—Entrustment 1s 
one of the most Important entrances to 
the great 1, 
conduct 1s at ease already managed. 

Một trong thất giác chi hay thất bổ để 


enlightenment; for with 


2) 


1112 


phần: One of the seven limbs of 
enlightenment, or bodhi-shares—For more 
information, please see Thất Bồ Đề Phần 
(B) 4n Vietnamese-English Section. 
Khinh Bạc: Thoughtless—Careless. 
Khinh Bỉ: To despite—To disdain—To scorn. 
Khinh Chê: To disdain—To 
slander——To deprecate. 
Khinh Khiỉnh: Disdainful—Scornful 
Khinh Lờn: Disrespect and over-familiarity. 
Khinh Mạn: Xem rẻ người nào—To slipht— 
To look down—The pride of thinking lightly of 
others. 
Khinh Mao: Các vị Bồ Tát ở trong Thập Địa 
được ví nhẹ như chiếc lông. Các vị nầy trong 
Phật đạo lên xuống trong các đường cứu độ 
chúng sanh không cố định—As light as a haïr, 
as unstable as a feather (talk of Bodhisattvas). 
Khinh Miệt: To scorne—-To disdain—To 
despIte—To slipht. 
Khinh Suất: 
Unthinking. 
Khinh Thân: 
Levitation. 
Khinh Thường: To feel contempt for— 
Contemptuous of something. 
Khinh Trọng: Nhẹ và nặng—Lipht and 
heavy. 
Khó: Difficult. 


Khó Bảo: Disobedient 


scorn—To 


Unattentive——Thoughtless—— 


Khả năng bay bỗng— 


Khó Chịu: Unendurable——Intolerable 
(conduct)—Insufferable (person)-- 
Uncomfortable. 

Khó Coi: Shaking. 

Khó Dạy: Disobedien—Undisciplined— 


Unmanageable. 
Khó Hiểu: Incomprehensible—DIfficult to 
understand. 

Khó Khăn: Difficultes. 
Khó Khăn Trong 


Cuộc Đời: Life's 


problems. 

Khó Lắm: Very difficult. 

Khó Lòng: See Khó. 

Khó Nghe: Difficult to hear. 

Khó Nhọc: Hard—Laborious. 

Khó Tả Nên Lời: It is difficult to express in 

words. 

Khó Tánh: Hard to please. 

Khó Thể Nhập: Dup-pativijjho 

Difficult to penetrate. 

Khó Tin: Difficult to believe. 

Khó Xử: To be in a dilemma. 

Khoa: 

1) Bước 
Bestride——To pass Over. 


(p)— 


ngang qua: To straddle—To 


2) Khoa thi: An examination. 
3) Khoa trương: To boast about. 
4) Lớp học, bài học, hay cuộc thi—A class, a 


lesson. 
Khoa Đại: Khoa trương—To brag—To boast 
about oneself——To show off. 
Khoa Nghỉ: Phép tắc của văn kinh (kinh văn 
được sắp đặt theo một thể loại nào đó cho dễ 
đọc và dễ thâm nhập)—The rule of the lesson 
t(O make 1t easier for the readers (tO 
understand). 
Khoa Tiết: Danh mục do tông Thiên Thai 
thành lập, căn cứ theo ý của Kinh Pháp Hoa 
mà định các ý trong các kinh khác —To 
Inferpret one sutra by another a T”ien-T”ai 
term, e.g. Interpreting all other sutras In the 
liph of the Lofus sutra. 
Khoa Văn: Phân chia một quyển sách hay 
một bài học thành đoạn (Ngài Đạo An đời Tần 
đã áp dụng sự phân chia nầy vào kinh điển)— 
A set portion of a book, a lesson (started from 
Tao-An). 
Khoác Lác: To brag——To boast about. 
Khoái: 
1) Vui sướng: Glad—Joyful. 
2) Nhanh chóng: Quick. 


1113 


Khoái Cảm: Pleasant feeling. 
Khoái Khẩu: Pleasant to taste. 
Khoái Lạc: 
Joyful. 

Khoái Lạc Nhục Dục: Sensual delight 
Khoái Lạc Vương: Sudhira, the quick-eyed 
king, highly intelligent, who could see through 
a wall 40 miles away, yet who took out his 
eyes fo øIve alms. 

Khoái Mục Vương: Sudhira (sk)—VỊ vua 
có cặp mắt lanh lợi, thật thông minh, có thể 
nhìn thấu tường cách xa 40 dậm dù đã móc 
mắt ra bố thí —The quick-eyed king, or highly 
1ntelligent, who could see through a wall of 40 
miles away, yet who took out his eyes fo gIive 
as alms. 

Khoái Tâm: Pleased—Content. 

Khoái Ý: Satisfied. 

Khoan Dung: To tolerate—Tolerance (n) 
Khoan Thai: Slowly. 

Khoản Đãi: To entertain. 

Khoáng: 

I1) Khoáng chất: Minerals. 


Pleasure—Delight—Glad 





2) Khoáng dã: Wilderness—WIld—Pratrie. 

3) Khoáng đãng: Vast—lmmense— 
Spacious—ExtensIve. 

4)_ Lâu xa hay rất dài: Far—Long——Wide. 


Khoáng Dã: See Khoáng (2). 

Khoáng Đãng: See Khoáng (3). 

Khoáng Kiếp: Nhấn mạnh về độ dài của một 
kiếp lâu xa về quá khứ (nhấn mạnh về độ dài 
của một kiếp lâu xa về tương lai thì gọi là 
“vĩnh kiếp”)—A past kalpa; the part of a kalpa 
that 1s past. 

Khoảnh Khắc Của Sự Sống: An instance 
of life—Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka 
kể lại lời của Visuddhi-Magga như sau: “Các 
thực thể chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn để 
sống, ngang với thời gian của một tia chớp. 
Khi thời gian đó kết thúc thì thực thể ấy tiêu 
tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, 


không còn đang sống và cũng không sống lại 
được trong hiện tại hay tương lai. Thực thể 
trong hiện tại không sống trong quá khứ, nó 
đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng 
cũng không sống trong tương lai không sống 
trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau 
nây. Một thực thể trong tương lai—A German 
monk named  Nyanatiloka, the 
momentariness of existence from Asuddhi- 
Magga as follows: “All beings have only a 
very short Iinstant to live, only so long as a 
moment of a slash of a lipghtning. When this 1s 
extinguished, the being 1s also extinguished. 
The beings of the last moment Is now no 
longer living, and does not live now or wilÏ not 
live again later. The being of the present 
momernt did not live previously, lives Just now, 
but later will not live any more. The being of 
the future has not lived yet in the past, does 
not yet lived now, and will only live later.” 
Khoát: 

1) Mởra: To open. 

2) Phóng khoáng (người): Well-off—LIberal. 
3) Rộng rãi: Broad—Wide——Spacious. 

4) Thông minh: Intelligent. 

Khoát Tất Đa: Khusta (skQ—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Khoát Tất 
Đa là một khu vực thuộc vương quốc cổ 
Tukhara, có lẽ bây giờ là miền nam của 
Talikhan. Tuy nhiên, Khoát Tất Đa cũng có 
thể là vùng Khost ở A Phú Hãn, thuộc tây nam 
Peshawar—Accordng to Eiel ¡in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Khusta, a district of anclent Tukhara, probably 
the region south of Talikhan. However, 1t may 
be Khost In Afphanistan, south-west of 
Peshawar. 

Khóc: To shed tears—To weep. 

Khóc Than: Weeping and lamenting. 

Khóc Thầm: To cry in silence 

Khoe Danh: To brag of one”s honor 

Khoe Tài: To brag of one”s ability—To show 


reiterated 


1114 


off one”s ability 

Khỏe Mạnh: Healthy 

Khởi: Utpada (sk0. 

1) Khởi hành: Bắt đầu—To start—To begin. 
2) Khởi lên: To rise—Uprising. 

Khởi Chỉ Xứ: Nơi đại tiểu tiện—A latrine— 
Cesspool. 

Khởi Dậy: To rise. 

Khởi Diệt: Rise and extincion—Birth and 
death—Begimning and end. 

Khởi Giả: Người khởi lên suy nghĩ rằng tự 
mình khởi lên tội phúc (đây là một trong 
những ngã kiến)—One who begins, or starts; 
one who thinks he creates his own welfare or 
otherwIse. 

Khởi Hành: Bắt đầu cuộc sống sắp tới (nghĩa 
là bắt đầu tu tập tạo thiện nghiệp cho đời 
sau)—To sfart out for the life to come. 

Khởi Lên: 

e - Khởi lên: Samutthahati (p)—T0 rise up. 

se - Sự khởi lên: Samutthanam (p)—Rising. 
Khởi Niệm Tà Kiến: To develop a perverse 
thought. 

Khởi Tận: Bắt đầu và chấm dứt—Beginning 
and end. 

Khởi Thi Quỷ: Quỷ nhập tràng, tên một loài 
quỷ khi đọc chú Tỳ Đà La có khả năng dựng 
dậy thây ma mới chết để làm hại hay giết chết 
người khác—To corpse by 
demonical influence and cause 1t to KHI 
another person—To aise the newly dead to 
slay an enemy. 

Khởi Thỉnh: Thể sự thật, hay đánh thức 
Thần Thánh hay Tam Bảo về chứng giám cho 
lời nói chân thực của mình (tuy nhiên khởi 
thỉnh ở đây có nghĩa là “thề nguyễn” bị cấm 
ky trong đạo Phật)—To call on the gods or the 
Buddhas (as witness to the truth of one”s 
Statemenfs). 

Khởi Tín: Khởi lên niềm tin—The uprise or 
awakening of faith. 


T€SUurrecf_ a 


Khởi Tín Luận: Sraddhhopada-Sastra 
(sk)——Tên gọi tắt của sách Đại Thừa Khởi Tín 
Luận do ngài Mã Minh Bồ Tát biên soạn. Có 
hai bản dịch sang Hoa ngữ, thứ nhất là bản 
dịch của ngài Chân Đế vào năm 554 sau Tây 
Lịch, bản thứ hai do ngài Thực Xoa Nan Đà 
dịch vào năm 700 sau Tây Lịch. Bản thứ nhất 
có lẽ được đại chúng chấp nhận hơn vì Đại sư 
Trí Giả, vị tổ thứ tư của tông Thiên Thai cũng 
là vị thơ ký cho ngài Chân Đế, và sau được 
ngài Pháp Tạng biên soạn lời bình giải tiêu 
chuẩn, mặc dầu sau nầy chính ông đã giúp cho 
ngài Thực Xoa Nan Đà dịch bản thứ nhì. Đại 
Thừa Khởi Tín Luận là tác phẩm nói về cực lý 
của Đại Thừa, giúp cho người đọc nghe khởi 
lên trong lòng niềm tin chân chính đối với giáo 
pháp Đại Thừa. Bộ sách nầy đã được ngài 
Teitaro Suzuki dịch sang Anh ngữ vào năm 
1900—Awakening of Faith, one of the earliest 
remaining Mahayana texts and Is attributed to 
Asvaghosa. Two translations have been made, 
one by Paramartha in 554 A.D., another by 
Siksananda, around 700 A.D. The first text 1s 
more generally accepted, as Chih-[, the fourth 
patiatch of Tien-T°ai 
amanuensis, and Fa”Tsang made the standard 
commenfary on 1t, though he had assisted 
Siksananda 1n his translation. It gives the 
fundamental principles of Mahayana, and was 
translated into English by Teitaro Suzuki In 
1900, also by T. Richard. 

Khởi Tín Luận Nghĩa Ký: Những bài luận 
do ngài Pháp tạng tuyển chọn từ bộ Đại Thừa 
Khởi Tín Luận vào khoảng năm 700 sau Tây 
Lịch—Selections of essays on The Awakening 
of Faith, composed by Fa-Tsang, around 700 
A.D. 

Khởi Tín Nhị Môn: Bộ Đại Thừa Khởi Tín 

Luận thuyết minh cái tâm của chúng sanh thì 

chia ra “tâm chân như môn” và “tâm sinh diệt 


was Paramarth”s 


^ Z⁄ C À bá ⁄1* À ^ 
môn.” Thuyết minh về bản thể nói về tâm 
chân như, thuyết minh về sinh diệt nói về hiện 


1115 


tượng của tâm chúng sanh —Two 
characteristics of mind In the Sraddhopada- 
Sastra, as eternal and phenomena. 

Khởi Tử Nhân: See Khởi Thi Quỷ. 

Khô: Decay—Wither. 
Khô Mộc: 

l) Cây khô: Wihered 
dried-up trees. 

Ám chỉ một số nhà tu khổ hạnh Phật giáo, 
chỉ ngồi thiển, chớ không bao giờ nằm, 
nên người ta gọi là “thạch sương khô mộc 
chúng ”—Applied to a class of ascetic 
Buddhists, who sat in meditation, never 
lyng down, like petrfled rocks 
withered stumps. 

Khô Mộc Đường: Phòng thiền của những 
nhà sư chẳng bao giờ nằm—The hall in which 
“never-lying down” ascetic Buddhists sat in 
medifation. 

Khô Mộc Thiền: See Khô Mộc (2). 

Khố: Kho—Treasury——Storehouse. 

Khố Luân: Khố Luân là một trung tâm Lạt 
Ma Giáo tại Mông Cổ, một thành phố thiêng 
liêng (cách Trường Thành chừng 600 dậm về 
phía bắc bên bờ sông Thổ Lạp. Dân cư tại đây 
khoảng 30.000 mà hơn phân nửa là tín đồ của 
Lạt Ma Giáo. Tại đây có một tòa Phật Đường 
rất nguy nga tráng lệ. Vùng nầy được xếp 
hàng thứ nhì sau Lahsa ở Tây Tạng)—K'urun, 
Urga, the Lamaistic centre in Mongolia, the 
Sacred city. 

Khổ: Duhkha (sk)—Đậu Khư—Nạp Khư— 
Nhạ Khư— Trạng thái khổ não bức bách thân 
tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm 
thấy vui, duyên vào đối tượng không vừa ý thì 
cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong 
nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời 
gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chỉ 
phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp 
nơi nơi——Bitterness—Unhappiness— 
Suffering——Pain—DIstress——MIsery—— 
Diffiiculty. The Buddha teaches that suffering 


timber, decayed, 


2) 


and 








1s everywhere, suffering 1s already enclosed in 
the cause, suffering from the effect, suffering 
throughout time, suffering pervades space, and 
suffering governs both philistine and saint. 

1) Khổ nằm trong nhân—Suffering is already 
enclosed ¡in the cause: Bổ Tát sợ nhân 
chúng sanh sợ quả, nghĩa là chúng sanh vì 
mê mờ nên chỉ khi nào quả khổ tới mới lo 
sợ, khi đang gây nhân khổ thì lại không 
nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như 
không, nhiều khi lại cho là vui sướng—It 
1s said that the Bodhisattva fears the cause 
while the philistine fears the effect. In 
fact, human beings do not care about the 
cause when doing what they want. They 
only fear when they have to suffer from 
their wrong-doIngs. 

Khổ nằm trong quả—Suffering from the 
effect: Gây nhân nào gặt quả nấy, đó là 
định luật tự nhiên, thế nhưng trên đời có ít 
người công nhận như vậy, ngược lại còn 
than trời trách đất cho những bất hạnh của 
họ—We always reap what we have sown. 
This 1s a natural law, but some people do 
not know 1t; instead they blame God or 
deitiles for their misforfune. 

Khổ bao trùm cả thời gian—Suffering 
throughout time: Từ vô thỉ đến nay, cái 
khổ của chúng sanh chưa bao giờ dứt, đây 
là một phần của định luật nhân quả luân 
hồi (cứ nhân tạo quả, rồi trong quả có 
nhân, cứ thế mãi không bao giờ ngừng 
nghỉ —-Humankind has suffered from 
tll⁄ now, because 
suffering never ceases; 1( is part of the law 
Of causality. 

Khổ bao trùm cả không gian—Suffering 
throughout space: Ở đâu có vô minhthì ở 
đó có khổ. Vô minh khônh những chỉ bao 
trùm trong thế giới nầy mà nó còn trùm 
khắp vô lượng thế giới —Suffering goes 
together with ignorance. Since Ignorance 
1S everywhere, In this world as well as In 


3) 


time  Immemorial 


4) 


1116 


the ¡nnumerable other worlds, sufering 
also follows It. 

Khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh— 
Suffering governs both philistne and saint: 
Chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
A tu la phải khổ sở vô cùng. Loài người bị 
tham sân si chi phối cũng bị lặn ngụp 
trong biển khổ. Chư Thiên cũng không 
tránh được khổ vì ngũ suy tướng hiện. Cho 
đến các hàng Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm, Thanh Văn, Duyên 
Giác, vân vân, vì còn mê pháp, nên không 
tránh khỏi nỗi khổ biến dịch sinh tử. Xem 
thế nỗi khổ lớn lao vô cùng. Riêng chỉ các 
vị Bồ Tát nhờ lòng đại bi, thường ra vào 
sinh tử, lấy pháp lục độ để cứu độ chúng 
sanh, mà vẫn ở trong Niết Bàn tự tại— 


5) 


Those people who are damned in Hell, in 
the realm of the starved ghosts, the 
animals, and Asura undergo all kinds of 
suffering. Human beings driven by greed, 
anger, and ignorance are condemned to 
suffer. Deities, when their bliss Is OV€r, 
suffer from their decay body. All saints of 
Hinayana school, except the Arhats, 
including the Stream Enterer, the Once- 
Returner, the Non-Returner who are still 
Infatuated with their so-called attainment, 
are subject to the suffering from the cycle 
of birth and death. Only the Bodhisattvas 
are exempt from suffering since they 
volunftarily engage themselves In the cycle 
in order to save people with theIr six 
Noble Paramita Saving Devices (see Lục 
Độ Ba La Mậ0. 

For more Information, please see Nhị Khổ, 
Tam Khổ, Tứ Khổ, Ngũ Khổ và Bát Khổ. 
Khổ Ách: The obstruction caused by païn, or 
suffering. 

Khổ Ẩm: Khổ Uẩn— Thân tâm của chúng 
hữu tình là sự tập hợp của ngũ uẩn—The body 
with Its five skandhas. 


+ 


Khổ Bổn: Tham dục là gốc rễ của khổ đau— 

The root of misery, 1.e. desire. 

Khổ Bảnh: Miserable situation. 

Khổ Căn: See Khổ Bổn. 

Khổ Chủ: Vicim—Sufferer. 

Khổ Công: To take great pains—Hard work. 

Khổ Cực: Hardship—Miserable. 

Khổ Dư: Một trong tam dư. Người theo nhị 

thừa, đã ra khỏi sanh tử trong ba cõi, nhưng 

còn nỗi khổ sinh tử biến dịch—The remains of 

suffering awatting the Hinayana disciple who 

escapes suffering in this world, but still meet 1t 

in succeeding world, one of the three affer- 

death remainders. 

** For more Information, please see Tam Dư. 

Khổ Đạo: Từ khổ đạo phiền não khởi lên, từ 

phiền não nghiệp khởi lên, từ nghiệp khởi lên 

đau khổ, cứ thế chuyển vần trong vòng xấu 

xa—The resultant path of suffering—The path 

of suffering; from illusion arises karma, from 

karma suffering, from suffering illusion, In a 

Vicious circle. 

Khổ Đau: Duhkha—Sufferng  (n)— 

Unhappy—Wretched—MI¡serable—Hardship 

(n)—Sorrow. 

Khổ Đau Không Chịu Nổi: Unbearable 

suffering 

Khổ Đau Không Dứt: Incessant suffering. 

Khổ Đau Mãi Mãi: Eternal damnation 

Khổ Đế: The truth of suffering. 

** For more Information, please see Tứ Diệu 
Đế (1) and Tứ Thánh Đế (1). 

Khổ Hà: Nỗi khổ sở sâu như sông—Misery 

deep as a rIVer. 

Khổ Hải: Biển khổ vô biên—The ocean of 

misery, or sea of troubles, Its limitlessness. 

Great sea of suffering—The great bifter 

sea—Bifter sea of mortalIty. 

Khổ Hành: 

I1) Undergoing difficultes. 

2) Asceticism——To lead an austere life. 


1117 


Khổ Hạnh: Duskara-carya (skt). 

() Nghĩa của Khổ Hạnh —The meanings of 
Duskara-carya: Chịu đựng những khổ 
hạnh hay hành xác (ngoại đạo tu khổ hạnh 
để cầu sanh Thiên, đạo Phật gọi khổ hạnh 


là “Đầu Đà”)—Ascetic practices— 
Undergong diffiiculdes, hardships, or 


sufferings, 1.e. burning, tormenting; hence 

relipIous ausferIty, mortification. 

Lời Phật dạy về Khổ Hạnh trong Kinh 

Pháp Cú The Buddha's teachings on 

Ascetic practices ¡In the Dharmapada 

Suftra: 

e _ Chẳng phải đi chân không, chẳng phải để 
tóc xù (bờm), chẳng phải xoa tro đất vào 
mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng nằm 
trên đất, chẳng phải để thân mình nhớp 
nhúa, cũng chẳng phải ngồi xổm mà người 
ta có thể trở nên thanh tịnh, nếu không dứt 
trừ nghi hoặc—Netther walking bare 
footed, nor matted locks, nor dirt, nor 
fasting, nor lying on the bare ground, nor 
dust, nor squatting on the heels, can purIfy 
a mortal who has not overcome his doubts 
(Dharmapada 141). 

Khổ Hạnh Lâm: Uruvilva (sk)—Rừng khổ 

hạnh, nơi Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni cùng các 

người khác thực hành khổ hạnh trước khi Phật 
thành chánh giác, vì vậy rừng nầy có tên là Ưu 

Lâu Tần Loa Ca Diếp—Papaya forest—The 

place near Gaya where Kasyapa, Sakyamuni 

and others practised their ausferities before the 
latter's enliphtenment, hence the former 1s 
styled Uruvilva Kasyapa. 

Khổ Khổ: Duhkha-duhkhata (skt)—Một trong 

tam khổ, nỗi khổ sinh ra nơi thân tâm chúng 

sanh do đói khát, bệnh tật, mưa gió, và những 
hạnh hạ khác The pain or painfulness of 
pain—Pain produced by misery or paln— 

Suffering arising from external circumstances 

(famine, storm, sickness, torture), one of the 

three kinds of sufferinss. 


qI) 


** For more information, please see Tam Khổ. 
Khổ Không: Hai trong Tứ Hành Tướng— 
Misery and unreality, or pain and emptiness, 
two of the four disciplinary processes—See Tứ 
Hành Tướng (1) (2). 

Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã: 
Suffering, Emptiness, Impermanence, No-self. 

Khổ Lạc: Khổ đau và Hạnh phúc—Bình 
thường chúng ta chào đón hạnh phúc, nhưng 
không vui vẻ với sự khổ đau phiển não— 
Usualy we welcome happiness, but not sorrow. 
1) Khổ—Sorrow: Dukha (skQ—Cái gì mang 
lại khó khăn là đau khổ. Khổ đau hay 
phiền não đến trong nhiều lốt vỏ khác 
nhau—What 1s difficult to bear 1s SOTrOW. 
Sorrow or suffering comes 1n different 
guises—See Bát Khổ. 

Lạc Happiness: Sukkha (skÙ Cái gì 
mang lại thoải mái là hạnh phúc——What 
can be borne with ease 1s happiness—See 
Hạnh Phúc. 

Khổ Loại Trí: Duhkhe-nvaya-J]nanam (skt—— 
Một trong tám trí, vô lậu trí hay chân trí sáng 
suốt do quán “khổ đế” mà đắc được (thoát 
khỏi khổ đau phiên não trong luân hồi sanh tử) 
trong các cõi (dục, sắc và vô sắc)—The 
wisdom which releases from suffering ¡n all 
worlds, of£ the ceiphí( forms of 
understanding. 

Khổ Loại Trí Nhẫn: Một trong tám loại 
nhẫn khởi lên từ “khổ loại trí” quán. Khổ loại 
trí nhẫn là nhân, khổ loại trí là quả—One of 
the eight forms of endurance arising out of 
contemplation of “duhkhe-nvaya-jnanam.” The 
wisdom of endurance 1s the cause, 
Duhkhe-nvaya-jnanam 1s the fruIt. 

** For more Information, please see Bát Trí. 

Khổ Luân: Khổ quả sanh tử luân chuyển 
không ngừng, quay mãi như bánh xe—The 
wheel of suffering, 1.e. reincarnation. 

Khổ Mệnh: Unhappy destiny. 

Khổ Nạn: Calamity. 


2) 


One 


and 


1118 


Khổ Não: Misery and trouble——DIstress. 

Khổ Nghiệp: Nghiệp khổ đau—The karma of 
suffering. 

Khổ Ngôn: Lời khiển trách—Bitter words— 
Words of rebuke. 

Khổ Nhân: The cause of suffering, or pain. 
Khổ Nhọc Đắng Cay: Suffering and 
vagarles of HIÍe. 

Khổ Nhục: Severe bodily pain. 

Khổ Pháp Trí: Một trong Bát Trí, do quán 
khổ đế ở cõi dục giới mà phát sanh trí huệ 
sáng suốt, chặt đứt mê hoặc—The knowledge 
of the law of suffering and the way of release, 
one of the eight forms of understanding. 

** For more Information, please see Bát Trí. 
Khổ Phược: Hệ lụy của khổ đau—The bond 
Of suffering. 

Khổ Quả: Quả báo do ác nghiệp sinh ra làm 
cho thân tâm khổ (chủ yếu là do tiền kiếp để 
lạ) —The physical and mental suffering 
resulting from evil conduct (chiefly In previous 
©xIstences). 

Khổ Sai: Hard labored. 

Khổ Sở: Miserable—Affliction 

Khổ Tâm: Broken-hearted. 

Khổ Tân: Bến khổ cần phải vượt qua để đến 
bên bờ giác ngộ—The deep ford or flood of 
misery which must be crossed In order to reach 
enliphtenment. 

Khổ Tập: Samudaya (skt)—Huân tập khổ 
đau, đế thứ nhì trong Tứ Diệu Đế. Khổ đế 
càng tăng khi ham muốn dục vọng tăng, đây lá 
nguyên nhân của luân hổi sanh tử—Arising, 
coming together, collection, multtude. The 
second of the that of 
“accumulation,” that misery 1s Intensified by 
craving or desire and the passions, which are 
the cause of reincarnation. 


four axioms 


** For more Information, please see Tứ Thánh 
Đế. 
Khổ Tập Diệt Đạo: Bốn chân lý, khổ đế, 


tập đế, diệt đế, và đạo đế—The four axioms 
of truths, suffering or pain: duhkha, 
accumulaton of suffering: samudaya, The 
extinguishng of suffering (pain) 
reincarnation: nirodha, Extinction of suffering: 
marga. 


1© 


and 


** For more Information, please see Tứ Thánh 
Đế. 

Khổ Tế: Dukkhssant (skt)— Giới hạn cuối 

cùng của khổ là cửa vào Niết Bàn—The limit 

Of suffering, 1.e. entrance fo nirvana. 

Khổ Thánh Đế: Duhkha-arya-satyam (skt)—— 

Cái khổ chỉ có các bậc Thánh mới liễu tri nên 

gọi là Thánh Đế, một trong Tứ Thánh Đế— 

The dogma of suffering, the first of the four 

dogmas. 

** For more Information, please see Tứ Diệu 
Đế (1) and Tứ Thánh Đế (1). 

Khổ Thay: What a great pity ! 

Khổ Tính: Theo Câu Xá Luận có ba tánh 

khổ——According to the Kosa Sastra, there are 

three kinds of nature of misery, or sorrowful 


SDITIf: 

I) Khổ Khổ Tánh: Dukkha as ordinary 
sufferinøs. 

2) Hành Khổ: Dukha as conditioned states. 

3) Hoại Khổ: Dukkha as produced by 
change. 


** For more information, please see Tam Khổ. 

Khổ Trí: Một trong mười trí, cái trí hiểu biết 

được cái lý của khổ đế—The knowledge or 

undersfanding of the axiom of suffering, one of 

the ten forms of understanding. 

** For more Information, please see Thập Trí. 

Khổ Uẩn: Ngũ ấm thạnh suy khổ—The 

bundle of suffering, 1.e. the body as composed 

of the five skandhas. 

** For more information, please see Bát Khổ 
(8). 

Khổ Về Tinh Thân: Mentaal suffering. 

Khổ Võng: Lưới khổ—The net of suffering. 

Khổ Vui: Suffering (bitter) and fortunate. 


1119 


Khổ Vực: Thế giới khổ, cõi Ta bà hay bất cứ 
cõi nào còn luân hồi sanh tử là còn đầy dẫy 
khổ đau—The region of misery (every realm 
Of reincarnation). 

Khốc: Tragic—Terrible. 8) 
Khốc Hại: Calamitous——Disastrous. 

Khốc Liệt: Fieree—Violen—Raging. 

Khôi: 

I1) Cừ khôi —Gigantic—Monsfrous. 

2) Nửa người nửa quỷ: Part man part devil. 
Khôi Hài: 

1) Humorous—Comrc. 

2) To joke——To Jest. 

Khôi Lỗi Tử: Thằng bù nhìn—A puppet. 
Khôi Ngô: Handsome——Good-looking. 

Khôi Phục: To reconquer——To restore. 





Khốn: Poor and miserable. 

Khốn Cùng: Extremely poor. 

Khốn Cực: Utterly miserable. 

Khốn Đốn: To be in a very bad situation. 

Khốn Khổ: See Khốn cực. 

Khốn Nạn: Miserable. 

Khốn Nỗi: Unfortunately. 

Không: 

a) Không dùng trong nghĩa phủ định: 
Makhada (p)—Do not—Not. 

b) Không có nghĩa là “Bất” hay “Phi,” thí dụ 
như Bất nhị, Phi không, vân vân: A (p & 
skÙ—Non, I.e., non-duality, non-empty, 
cfc. 

c) Không có nghĩa là “Hư” hay “Vô,” thí dụ 
như Hư vân, Vô úy, vân vân: Ñ¡s, Nih, 
Nữr, or Ni (skt)——lm——Less, I.e., cloudless, 
fearless, etc. 

d)_ Không có thật: Non-existent. 

e) Trống không: Sunyata or Sunya (skÙ— 
Bare—Bald—Naked—Empty——Void 
(absolute non-existence)—Hollow. 

f? Không có thể tánh: Tất cả các sự vật trong 
tam giới đều không phải là thật—Devoid 





of physical substance—The empty stafte 
(the state in which reality 1s as 1t 1s)—The 
1mmaterial which ¡is emptfy, or devoid of 
physical substance (opposed to matter). 

Sự trống rỗng không có gì. Phật Giáo Đại 
Thừa thường được đông nhất hóa với triết 
học “Không Tánh,” điều nầy đúng về mặt 
nó phủ nhận cái lý thuyết về bản thể mà 
các trường phái duy thực của Phật giáo 
chủ trương, nhưng chúng ta phải nhớ rằng 
Đại Thừa có cái khía cạnh tích cực của nó 
luôn luôn kèm theo với học thuyết Không 
Tánh của nó. Khía cạnh tích cực nầy gọi 
là học thuyết như như hay như thị. Kinh 
Lăng Già luôn cẩn thận làm cân bằng 
Tánh Không với Như Như, hay cẩn thận 
nhấn mạnh rằng khi thế giới được nhìn 
như là “không,” thì nó được người ta nắm 
bắt về cái như như của nó. Dĩ nhiên một 
học thuyết như thế nầy vượt qua cái nhìn 
luận lý được đặt căn bản trên sự nhận biết 
suy diễn vì nó thuộc phạm vi của trực giác 
mà theo thuật ngữ của Kinh Lăng Già, nó 
là sự thể chứng cái trí tuệ tối thượng trong 
tâm thức—Emptiness, void. Mahayana 
Buddhism ¡is popularly identified with 
Sunyata philosophy: that 1s right as far as 
1t concerns the denial of substance theory 
as held by 
Buddhism, but we must remember that the 
Mahayana has 1s posiive side which 


the realistic schools of 


always goes along with Its doctrine of 
Emptiness. The positive side 1s known as 
the doctrine of Suchness or Thusness 
(Tathata). The Lankavatara Sutra Is 
always careful to balance Sunyata and 
Tathata, or to 1nsist that when the world 1s 
viewed as “sunya,” or empty, 1f 1s ørasped 
1n 1{s suchness. Naturally, such a doctrine 

as this goes beyond the logical survey 
based on our discursive understanding as If 
belongs to the realm of Intuition, which 1s, 
(O use the Lanka terminology, the 


h) 


1120 


realizaton of supreme wisdom 1m the 
1nmOoSf COnscIousness. 

Theo Tam Luận Tông trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo của Giáo Sư Junjiro 
Takakusu—According to Prof. Junjiro 
Takakusu In the Essentials of Buddhist 
Philosophy: 

Không hiểu theo Tam Luận Tông— 
Sunyata in San-Lun Tsung: Về mặt tiêu 
cực, “Sunya' có nghĩa là “Không,` nhưng 
về mặt tích cực nó có nghĩa là 'Duyên 
Sinh, hay viễn ly thực tại tự hữu, hay viễn 
ly tự tánh như thế “Sunyata” là vô thể 
đồng thời là duyên sinh, nghĩa là pháp chỉ 
có duyên khởi. Hình như quan niệm về 
duyên khởi nầy được truyền bá rất mạnh 
ở Trung Quán Ấn Độ. Về phía Trung Hoa, 
Tam Luận Tông cũng vậy, chữ “Duyên 
hội' là đồng nghĩa với “Trung đạo,” 'vô tự 
tánh' “pháp tự tánh' và “Không.' Duyên 
khởi cũng được gọi là “tánh không." Danh 
từ “Không" không hoàn toàn thích hợp và 
thường bị lầm lẫn, nhưng nếu chúng ta tìm 
một danh từ khác, thì lại không có chữ nào 
đúng hơn. Rốt cuộc, không một ý niệm 
nào được thiết lập bằng biện chứng pháp. 
Nó vô danh và vô tướng. Đó chỉ là sự phủ 
định một thực tại tự hữu hay phủ định cá 
tính đặc hữu. Ngoài sự phủ định, không có 
gì khác. Hệ thống Tam Luận Tông do đó 
là một phủ định luận, lý thuyết về sự tiêu 
cực. Vạn hữu đều không có thực tại tính tự 
hữu, nghĩa là chúng chỉ hiện hữu tương 
quan, hay tương quan tính theo nghĩa bất 
thực trên cứu cánh, nhưng lại thực ở hiện 
tượng—“Sunya” negatively means “Void,` 
but posiively means 
“devoid of independent reality,` or “devoid 
Of specific character.` Thus “Sunyata” 1s 
non-entty and at the same time 
“relativity,` I.e., the entify only as in causal 
relation. The Idea of relativity seems to be 
stronely presented ¡in the 


“Relative, Le., 


Indian * 


Madhyamka School. In the Chinese 
Madhyamika School, too, they have the 
term 'causal union” as a synonym of the 
Middle Path, absence of nature (svabhava- 
abhava), (dharma- 
svabhava) and void. It ¡is well known that 
the causal origination 1s called “Sunyata.` 
The word “void” 1s not entirely fitting and 
1s offen misleading, yet, IÝ we look for 
another word, there will be none better. lt 
1s, affer all, an Idea dialectically 
established. It is nameless (akhyati) and 
characterless (alaksana). lt is simply the 
negaton of an ¡independent realiy or 
negation of specIfic character. Besides the 
negation nothng else. The 
Madhyamika system 1s on that account a 
negativism, the theory of negation. All 
things are devoid of independent reality, 
that 1s, they are only of relafive existence, 
or relativiy 1m the sense of what 1s 
ultimately unreal but phenomenally real. 
Không hiểu theo Hữu Bộ—Sunyata ¡in 
Sarvastivadins: Học thuyết Không không 
phải không tán thành lý duyên khởi vì 
hiện hữu ở tục đế thuộc tổ hợp nhân quả, 
và nó cũng không loại bỏ nguyên lý luân 
hồi, vì cần phải có nó để giải thích trạng 
thái biến hành sinh động. Chúng ta thấy 
rằng Hữu Bộ công nhận cả ba giới hệ của 
thời gian đều thực hữu và tất cả các pháp 
cũng thực hữu trong mọi khoảnh khắc— 
The doctrine of Void does not disavow the 
theory of the Chain of Causation, for our 
worldly existence 1s of 
combination,  nor reject the 
pñnciple of the stream of life (samsara), 
for If 1s necessary to explain the state of 
dynamic becoming. We have 
already that the Realistic School assumes 
that the three worlds of time are real and 
so are all dharmas at any Instant. 

Không hiểu theo Thành Thật Tông— 


dharma nafure 


there 1s 


causal 
does 1t 


Sseen 


1121 


Sunyata in Satyasiddhi school: Chống lại 
chủ trương nầy, Thành Thật luận chủ 
trương hư vô, thừa nhận chỉ có hiện tại là 
thực hữu còn quá khứ và vị lai thì vô thể. 
Như tất cả các tông phái Đại Thừa khác, 
tông nầy thứa nhận cái Không của tất cả 
các pháp (sarva-dharma-sunyata), kể cả 
ngã không (pudgala-sunyata). Thêm nữa, 
nó thừa nhận có hai chân lý: chân đế và 
tục đế. Đây là lý do chính yếu khiến 
Thành Thật tông trong một thời gian dài 
được xem là thuộc Đại Thừa ở Trung Hoa. 
(for more information, please see Tam 
Chấp Thủ, and Tứ Cú, and Tam Học)— 
Against this assertion, the nïhilisctic 
Satyasddhi School contends that the 
present only 1s real while the past and the 
future have no entity. The school asserts, 
as all the other Mahayanistic schools do, 
the Void of all elements (sarva-dharma- 
sunyata) as well as the Void of self 
(pudgala-sunyata). In addiion, 1t 
recog1zes the two-fold truth, the supreme 
truth and worldly truth. These are chiefly 
the reasons for which this school had long 
been treated as Mahayana In China. 

Theo Hán văn, “Sunyata' cố nghĩa là 
“Không,` nó bao hàm tất cả những giai 
đoạn thiết yếu của ý nghĩa—The Chinese 
equivalent of “Sunyata" 1s “K”ung,` which 
connotes all the necessary phases of 
meamnng: 

Đản không hay thiên không: Void ¡in the 
sense of antithesis of being. 

Vô tự tánh, tự tánh không, hay vô tự 
tướng: Svabhava-sunyata (skÐ—Void In 
the state of beign devoid of specific 
character. 

Không trong ý nghĩa cao nhứt hay “không” 
siêu việt: Paramartha-sunyata (skt——Void 
in the hiphest sense, or transcendental 
void, I.e., all oppositions synthesized. 
Thắng nghĩa “Không”: Atyanta-sunyata 


(sk)— Đệ nhứt nghĩa đế “không —The 

absolute void. 
Không Ai Muốn: Undesirable. 
Không Ăn Sái Thời: Vikala-bhojanad 
(viratI)—Not to eat out of regulation hours. 
Không Ăn Thịt: Vikalabhojana—Not to eat 
meat (flesh)—Part of the sixth of the ten 
commandmenfs against eating flesh. 
Không Bào Chữa Được: Not justifiable 
Không Bắt Kịp: Not to keep abreast of 
Không Bền Lâu: Impermanent (a) 
——Ìmpermanence (n) 
Không Biến Xứ: See Không Nhứt Thiết Xứ. 
Không Cầu Phước Báo Nhân Thiên Mà 
Chỉ Cầu Làm Phật: Not to seek human or 
deva bless, but to seek to become a Buddha. 
Không Chấp: See Không Hữu Nhị Chấp. 
Không Chấp Nhận: To fail to take account 
Không Chịu Đựng Được: Unbearable— 
Unendurable. 
Không Chóng Thì Chây: Sooner or later . 
Không Có Quyển: To have no righ—We 
have no right to take what 1s not given: Chúng 
ta không có quyên lấy cái không được cho. 
Không Có Tạo Tác: Uncreated. 
Không Cư Thiên: Antarisavasina (sk)—Chư 
Thiên cư ngụ tầng trời trên không—Devas 
dwell im space—The heavenly reglons— 
Heavens In space, 1e. the devalokas and 
rupalokas. 
Không Diễn Tả Quá Mức: Without 
T€COULTS€ tO ©eXaøgeration 
Không Dứt: Endless—Ceaseless—Never- 
ending. 
Không Đại: Space—Hư không, một trong 
ngũ đại (đất, nước, lửa, gió, hư không)---One 
of the five elements (earth, water, fire, wind, 
space). 
Không Đáng: Unworthy. 
Không Đâu: Not at all. 


1122 


Không Đế: Một trong ba đế mà tông Thiên 
Thai lập ra. Tất cả pháp thế gian, bất luận là 
hữu tình hay vô tình, đều do nhân duyên sinh 
ra, tự thể không thực—The doctrine of 
1mmateriality, one of the thre dogmas of T”Ien- 
Tai, that all things animate and Iinanimate, 
seeing that they result from previous causes 
and are without reality in themselves, are 
therefore or not material, but spiritual. 
Không Điểm: Điểm nằm trên chữ 
“n” trong Phạn ngữ, biểu hiệu cho vạn vật 
trống không hay không thật; được tông Chân 
Ngôn dùng với nhiều nghĩa—The dot over the 
“m” or “n” m Sanskri, symbolizing that all 
thngs are empty or unreal; used by the 
Shingon sect with varlous meaninøs. 

Không Điểu: Một loại chim kêu “không- 
không,” ám chỉ người không biết điệu pháp mà 
lại nói huyên thuyên về pháp—The bird that 
cries “kung-kung,” the cuckoo, I.e. one who, 
while not knowing the wonderful law of true 
1mmateriality or spirituality, yet prates about 1t. 
Không Định: Sunnatasamadhi (p)— 
Sunyata-samadhi (sk)— Thiền định quán 
không tướng—Emptiness-samadhi—The 
medifaton which dwells on the Void or the 


“6 a?? 


m” và 


Immaterial. 

l) Không Định Nội Đạo: See Tam Tam 
Muội. 

Không Định Ngoại Đạo: Giới hạn trong tứ 
không định—Limited to the four dhyanas, 
except the i1llusion that things have a 
reality In themselves, as Individuals—See 
Tứ Vô Sắc Định. 

Không Đo Lường Được: Unmeasurable 
Không Động: Nis-cale (sk)—Motionless— 
Immovable. 

Không Đủ Sức: Incompetent. 

Không Đủ Tài: See Không Đủ Sức. 

Không Được Người Tin: To be disbelieved. 
Không Giả Trung: Ba đế mà tông Thiên 


2) 


Thai đã dựng lên Hệ thống “Tam Quán” nầy 
dựa trên triết lý của ngài Long Thọ, người đã 
sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai— 
Three prongs established by the T”ien-T”ai 
sect. The system of threefold observation 1s 
based on the philosophy of Nagarjuna, who 
lived In south-eastern India about the second 
century A.D. 

I1) Không: Không dĩ pháp nhất thiết pháp 
(không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là 
phá tất cả các pháp quán sát cái tâm 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở 
giữa, tức là không có thật). “Không” còn là 
sự phá bỏở ảo tưởng của cảm quan và sự 
kiến tạo tri thức tối thượng (prajna)— 
Unreality, that things do not exist 1n 
reality. Sunya (universality) annihilates 
all relatives. The “Empty” mode destroys 
the illusion of sensuous perception and 
construcfs supreme knowledge (prajna). 
Giả: Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng 
để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả 


2) 


các pháp quán sát thấy cái tâm đó có đủ 
các pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức 
là giả tạm, không bến, vô thường). “Giả” 
là sự chấm dứt những lậu hoặc của trần 
thế và giải thoát khỏi các điều xấu— 
Reality, things exist though In “derived” 
“borowed” form, consisting of 
which are permanent. 
Partcularty establishes all relativities. 
The “Hypothetical" mode does away with 
the of the 
establishes salvation from all evils. 

Trung: Trung dĩ diệu nhất thiết pháp 
(Trung để phá cái hoặc vô minh và thấy 
được sự huyền diệu tất cả các pháp, quán 
sát thấy cái tâm chẳng phải không không, 
cũng chẳng phải giả tạm, vừa là không 

vừa là giả, tức là trung Đạo). “Trung' là sự 
phá bỏ ảo giác do vô minh mà ra và có 
được một đầu óc giác ngộ—The “middle” 
doctrine of the Madhyamaka School, 


OFr 
elements 


defilement world —“ and 


3) 


1123 


which denies both positions In the Interests 
of he transcendental, or absolute. The 
middle path transcends and unites all 
relativities. The “Medial" mode destroys 
hallucinaton arising from Ignorance 
(avidya) and establishes the enlightened 
mind. 
Không Giải: Sự giải thích về tánh không— 
The ¡nterpretaton or doctrine of ultimate 
reality. 
Không Giải Thoát Môn: Một trong ba giải 
thoát. Quán hết thảy các pháp đều do nhơn 
duyên hòa hợp mà sanh ra, không có tự tính 
(nếu thành đạt như vậy là mình đang bước vào 
cổng giải thoát —The gate of salvation or 
by the of the 
Iimmaterial, I.e. that the ego and things are 
formed of elements and have no reality In 
themselves; one of the three deliverances. 
** For more information, please see Tam Giải 
Thoát. 
Không Giáo: Tông phái cho rằng vạn hữu vi 
không. Pháp Tướng Tông lập ra ba thời giáo—— 
The teaching that all 1s unreal—Teaching of 
unreality. The Dharmalaksana School divided 
Buddha”s teaching Into three perIods: 
I1) Pháp Hữu Giáo: Thời kỳ thuyết pháp đầu 
tiên của Đức Phật, coi tất cả Tiểu Thừa là 
thuyết pháp Hữu Giáo —The fñirst period 
of the Buddha's teaching; the Hinayana 
period, teaching that things are real. 
Pháp Không Giáo: Thời kỳ thuyết pháp 
thứ nhì của Đức Phật; các bộ kinh Bát 
Nhã là thuyết pháp Không giáo—The 
second period of the Buddha”s teaching, 
the PraJna period, that things are unreal. 
Trung Đạo Giáo: Thời kỳ thuyết pháp thứ 
ba của Đức Phật, các kinh như Hoa 
Nghiêm và Pháp Hoa huyết pháp Trung 
Đạo—The third period of the Buddha”s 
teaching, the Hua-Yen and Lotus period of 
the middle or transcendental doctrine. 


deliverance realization 


2) 


3) 


Không Giết Hại: Not to kil—Abstaining 
from killing. 

Không Giới: Cõi hư không bao trùm mọi vật, 
một trong sáu giới (đất, nướ, lửa, gió, hư không 
và thức)—The realm of space—One of the sIx 
realms (earth, water, fire, wind, space and 
knowledge). 

Không Giới Sắc: Hư không có thể nhìn thấy 
được qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý—The 
visible realm of space, the sky, beyond which 
1s real space. 

Không Gò Bó: Spontaneously. 

Không Hải: 

I1) Hư không và biển cả—Space and ocean— 
Sky and sea. 

Kukai (jap)—Một vị đại sư nổi tiếng 
người Nhật, vị khai tổ tông Chân Ngôn 
Nhật Bản, cùng thời nhà Đường bên 
Trung Quốc. Không một tu sĩ nào được 
biết đến nhiều hoặc được tôn kính nhiều 
qua các thời đại ở Nhật Bản bằng Không 
Hải. Ông còn nổi tiếng hơn nữa trong số 
những “Hoằng Pháp Đại Sư.” Là một tu sĩ 
Chân Ngôn tông, ông đã hệ thống hóa chủ 
thuyết của tông phái nầy trong cuốn Thập 
Trụ Tâm Luận, nói về mười bậc trên 


2) 


đường học đạo; và cuốn luận khác nói về 
sự khác biệt giữa Phật giáo Mật tông và 
các tông phái khác. Ngoài ra, sự đóng góp 
của ông cho nền văn hóa Nhật Bản trong 
các lãnh vực nghệ thuật, giáo dục, và an 
sinh xã hội cũng thật là đáng kể: A 
famous Japanese monk, the founder of the 
Japanese Shingon Sect, at the same time 
with the Tang dynasty in China. No other 
monk has been more popular than Kukai 
among the Japanese nor regarded with 
Øreater respect throughout the ages. He 1s 

even more famous among a group of 

people known as the “Kobo DalIshIi.” As a 
monk of the Shingon sect he systematized 
the doctrine of his sect by wriing a 


1124 


treatise on the ten stages of the mind, a 

treatise on the distinction between Tantric 

Besides, his 
contribution to Japanese culture In the 
field of the arts, education, and social 
welfare was considerable. 

Không Hành: Thực hành phép quán không, 

ngã không và pháp không, để đoạn tận phiền 

não—The discipline or pracice of the 

Immaterial or Infinite, thus overcoming the 

1lusion that the ego and all phenomena are 

realitles. 

Không Hoa: Khapuspa (skt). 

l1) Hoa trong hư không: Flowers In space (the 

sky). 

Hoa đốm trước mắt hay trong hư không: 

Muscoe volitantes (I}—Spots before the 

eyes, compared with flowers In the sky. 

Ảo tưởng: IIlusion. 

Hoa Không Ngoại Đạo: Sunyapuspa 

(sk)—Đệ tử của ảo tưởng—Sky-flower 

heretics, or followers of illusion. 

Tiểu Thừa Ấn Độ tự xưng là Đại Thừa: 

The Indian Hinayanists style Mahayanists. 

Không Hoàn Toàn: Incompleteness 

Không Hoạt Động Được: Inability to 

function 

Không Hối Tiếc: Without regret 

Không Huệ: Wisdom which beholds spiritual 

truth. 

Không Hư: Nothingness. 

Không Hư Dối: Nirmythia (skt)——Unfalse. 

Không Hữu: 

l1) Không thật và thật: Unreal and real. 


Buddhism and other sects. 


2) 


3) 
4) 


5) 


2) Không hiện hữu và hiện hữu: Non- 
©xistent and existent. 

3) Trừu tượng và cụ thể: Abstract and 
concrete. 

4) Phủ nhận và thừa nhận: negative and 
pOSIfIve. 

5) Tà kiến của kẻ không thừa nhận lý nghiệp 


quả và niết bàn: See Không Kiến. 


Không Hữu Nhị Chấp: Mê tình của phàm 

phu chấp không chấp có——The two false tenets 

OT VIWS. 

I) Chấp Không: Chấp rằng nghiệp và niết 
bàn là không thực—Beholding that karma 
and nirvana are not real. 





2) Chấp Hữu: Chấp rằng có thực ngã và thực 
pháp—-Bcholding that the ego and 
phenomena are real—See Nhị Chấp. 

Lo 


Những tà chấp nầy có thể khắc phục được 

bằng cách quán tánh không thực của ngã 

và pháp, cũng như quán thực tánh của 

nghiệp và niết bàn—These wrong views 

are overcome by the medifating on the 

unreality of the ego and phenomena, and 

the realiy of karma and nivana (see 

Không Hữu Nhị Quán). 

Không Hữu Nhị Quán: Để khai phá hai tà 

chấp không hữu nên quán tánh không thực của 

“ngã” và “pháp.” Đông thời quán thực tánh 

của nghiệp và niết bàn —Meditating on the 

unreality of the ego and phenomena, and the 

reality of karma and nirvana, which 1s used to 

practice to overcome the false ftenets or views 

of real and unreal. 

Không Hữu Nhị Tông: Hai tông “Không” 

và “Hữu ”—The two schools of “Unreal” and 

“Real.” 

(A) Tiểu Thừa Không Hữu—The two schols in 
Hinayana: 

I) Tiểu Thừa Không Tông: Thành Thực 
Tông—Satyasiddhi Sect. 

2) Tiểu Thừa Hữu Tông: Câu Xá Tông— 
Kosa Sect. 

(B) Đại Thừa Không Hữu—The two schools 
1n Mahayana: 

l1) Đại Thừa Không Tông: Tam Luận Tông— 

Madhyamika School. 


2) Đại Thừa Hữu Tông: Pháp Tướng 
Tông—Dharmalaksana School. 

Không Hý Luận: Avikarsa (skÙ—Not 

talking vainly or idly. 


1125 


Không Kể Siết: Incalculable. 
Không Khi Nào: Never. 
Không Khởi: 
Tising. 

Không Khổ Không Lạc: The tone of 
1ndifference. 

Không Không: Khi tất cả được xem như ảo 
tưởng hay không thật, ý tưởng trừu tượng của 
không thật tự nó bị triệt tiêu —Unreality of 
unreality. When all has been regarded as 
1llusion, or unreal, the abstract 
unreality 1tself must be destroyed. 
Không Không Tịch Tịch: Mọi vật trong vũ 
trụ, sắc hay vô sắc, là không thật—Void and 
silent (everything In the universe, with form or 
form, 1s to be 
considered as real. 
Không Kiên 
Impatience. 
Không Kiến: Tà kiến của kẻ không thừa 
nhận lý nghiệp quả (nhân quả, tội phúc, luân 
hổi), và niết bàn—The heterodox view that 


Anabhinirvritti  (skt)—Not 


Idea of 


without unreal and not 


Nhẫn: Akshani (skU— 


karma and nirvana are not real. 

Không Kiếp: Không kiếp, một trong bốn 
kiếp The empty kalpa, one of the four 
kalpas. 

** For more information, please see Tứ Kiếp. 
Không Kinh: Kinh nói về tánh không, như 
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa—The sutras of 
unreality 1mmaterialIty, the 
Prajnaparamita. 

Không Lời: Avaca (sk)—Wordless. 

Không Lợi Ích Thiết Thực: Wih no 
practical benefit. 

Không Lộ Thiền Sư: Zen Master Không Lộ 
(2-1119) Thiền sư Việt Nam, quê ở Hải 
Thanh, Bắc Việt. Ngài xuất gia làm đệ tử của 
Thiển sư Hà Trạch. Ngài là pháp tử đời thứ 9 
dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm 
11I9—A Vietnamese Zen master from Hải 
Thanh, North Vietnam. He left home and 


OFr 1©. 





became a disciple of Zen master Hà Trạch. He 
was the dharma heir of the ninth generation of 
the Wu-Yun-Tung Zen Sect. He passed away 
1n 1119. 


Không Luân: 


1) Không Đại: Một trong ngũ đại (đất, nước, 
lửa, gió, hư không)—Space, one of the 
five great elemen(s (earth, water, fire, 
wind, space). 

2) Bánh xe hư không: The wheel of space. 

3) Cõi hư không thấp nhất của thế giới nầy— 


The wheel of space below the water and 
wind wheels of a world. The element 
space 1s called the wheel of space. 
Không Lý: Lý không của ngã và pháp —The 
sunya principle or law—The doctrine of 
Emptiness (the unrealty of the ego and 
phenomena). 
Không Lý Luận Xét Đoán: Avitakko (p)— 
Non reasoning and Judgmeit. 
Không Ma: Tà kiến ma chướng khởi lên từ 
tâm cho rằng nghiệp quả không có thật —The 
demons who arouse In the heart the false 
belief that karma 1s not real. 
Không Mê Lòa: Clear-sighted. 
Không Môn: 
l) Sunyata school—Pháp môn không tướng 
hay trường phái dạy về tánh không thực 
của vạn pháp, phá bỏ kiến chấp thường 
hữu, ngã không, pháp không, hữu vi 
không, vô vi không, một trong bốn tông 
phái Thiên Thai—The teaching which 
regards everything 
Iunmaterial, which also denies that there 
can be any sfatic existence, one of the four 
divisions made by T”1en-T”ai. 
Cửa vào Niết Bàn: The door to nirvana. 
Tên gọi chung cho Phật Giáo: A general 
name for Buddhism. 
Không Môn TỬ: Vị Tăng—Buddhist monks. 
Không Nằm Giường Cao Rộng: 
Anuccasayanamaha-sayana—Not to sit on a 


as unreal or 


2) 
3) 


1126 


hiph, broad, large bed. 

Không Nên Câu Chấp: 

1) Should not be inflexible. 

2) Should not be attached to anything. 
Không Nghi Ngờ Gì Cả: Undoubtedly 
Không Nghi Ngờ Là Con Vật Bị Giết Để 
Làm Đồ Ăn Cho Mình: Not in doubt that 
the creature has been killed to feed us. 

Không Ngoảnh Mặt Dửứng Dưng Với 
Chúng Sanh: Be never indifferent toward 
senfient beings. 

Không Ngờ: Accisdental. 

Không Ngớt: See Không ngừng nghỉ. 
Không Ngôn Thuyết: Anabhilapya (sk)— 
To be inexpressible. 
Không Ngừng 
Continuously. 
Không Nhàn Đàm Hý Luận: To refrain 
from gossipIng. 

Không Nhàn Xứ: Aranya (sk)—A Lan 
Nhã—Một khu rừng hay một nơi an cư cách 
nhà dân từ 300 đến 600 bước, thích hợp cho 
chư Tăng Ni tu hành—A forest or a retired 
place, 300 to 600 steps away from human 
habitation suitable for the religIous practices Of 
monks and nuns. 

Không Nhẫn: Nhẫn đạt được khi xem những 
khổ đau phiển não là không thật—Patience 
affained by regarding suffering as unreal. 
Không Nhúc Nhích: To stand still. 

Không Như Lai Tạng: Như Lai Tạng là 
anh của chân như. Thể tính của chân như là 
không tịch và thanh tịnh (như trong chiếc 
gương sáng, không có một thực chất nào nên 
gọi là không, chứ không phải gọi cái thể của 
chân như là không)—The Bhutatathata In Its 
purIty—Absoluteness. 

Không Nhứt Thiết Xứ: Không Biến Xứ— 
Biến nhất thiết xứ định hay là một loại thiền 
định có thể loại bỏ tất cả những giới hạn trong 
hư không—The samadhi which removes all 


Nghỉ. Endlessly— 


limfatons of space—Universal emptiness— 
Space. 
Không Nói: Avakha (skt)—Speechless. 
Không Nói Chuyện Tạp Vô Ích: To 
refrain from useless chatfing. 
Không Nói Dối: Mrsavadaviratih (sk)——Not 
to lie—No lying—Not to lie because 1ƒ we le, 
nobody would believe——Not to lie will help us 
become truthful and trustful—See Bất Vọng 
Ngữ. 
Không Phai: Unfaded. 
Không Pháp: 
l) Theo Kinh Bát Nhã, Không Pháp là quán 
về lý không của các pháp như ngã không, 
pháp không, hữu vi không, vô vi không, 
vân vân—According to the Prajna Sutra, 
Dharma of void which regards everything 
(things, ego, dynamics) as unreal. 
Theo Kinh Pháp Hoa, Phẩm Thí Dụ, với 
Tiểu Thừa Không Pháp có nghĩa là Niết 
Bàn—According the Sutra, 
Chapter Parable, Dharma of Void means 
the nirvana of Hinayana. 
Không Phân Biệt: Avikalpa (skÙ—The 
1ndivisible—Non-discriminatine—The middle 
way (Trung đạo). 
Không Phân Biệt Trí: See Vô Phân Biệt 
Trí. 
Không Quả: Quả giải thoát khỏi tất cả phiền 
não vì chấp vào pháp và ngã—Empty fruit— 
Fruit of freedom from all illusions that things 
and the ego are real. 
Không Quán: Sunnatanupassana (p)— 
Contemplation of emptiness—Giả quán hay 
quán sát mọi vật đều không—Contemplation 
of all thngs as void or Immaterial—The 
meditation on the void, in comparison with 
the meditation on the relative truth (giả quán) 
with the Idea of 1llusory existence. 
** For more Information, please see Không 
Hữu Nhị Chấp. 


2) 


tO Lotus 


1127 


Không Quen: Unaccustomed to. 

Không Quyển: Riktamusti (sk)—Quả đấm 
vào hư không, như gạt một đứa trẻ với một 
nắm tay không, đây không phải là những gì 
Phật dạy——Empty fist, I.e. deceiving a child by 
pretending to have something for it in the 
closed hand; not the Budha”s method. 

Không Quyết Định: To be undetermined. 
Không Rung Động: Alola (skÒ— 
Unagitated. 

Không Sanh: 

1) Tu Bồ Đề: Subhuti (skt)——Một trong mười 
đại đệ tử của Phật, người có biệt tài 
thuyết giảng về tánh không—One of the 
ten great pupils of the Buddha—One who 
expounded vaculty or 1Immaterlality— 
Who was (to be foremost 
understanding of Sunyata. 

Trạng thái giống như sự trống rỗng: 
Sunyata  (skt)—The that 
emptiness—Born emptiness. 
Không Sát Sanh: Pranatipataviratih (skÙ— 
Pranatipatad-vatramani (p)—Không sát sanh 
là không giết hại vì lòng từ bi mẫn chúng. Đây 
là giới luật đầu tiên dành cho cả xuất gia lẫn 
tại gia, không sát sanh bao gồm không giết, 
không bảo người giết, không hoan hỷ khi thấy 
giết, không nghĩ đến giết hại bất cứ lúc nào, 
không tự vận, không tán thán sự giết hay sự 
chết bằng cách nói: “Ông/bà thà chết đi còn 
sướng hơn sống.” Không sát sanh cũng bao 
gồm không giết hại thú vật. Không sát sanh 
cũng bao gồm không giết thú làm thịt, vì làm 
như vậy, chúng ta chẳng những cắt ngắn đời 
sống mà còn gây đau đớn và khổ sở cho chúng 
nữa (ba lý do trọng yếu để ngăn chặn sát sanh: 
a) Nghiệp báo nhơn quả: sát nghiệp bị sát báo, 
tức là giết người sẽ bị người giết lại. Đức Phật 
dạy: “Tất cả các loài hữu tình chúng sanh loài 
nào cũng quý trọng thân mạng, đều tham sống 
sợ chết. Tất cả già trẻ đều lo tiếc giữ thân 
mạng, thậm chí đến lúc già gần chết đến nơi 


said 1n 
2) 


state 1S like 


vẫn còn sợ chết. Vì quý trọng sự sống, nên khi 
bị gia hại là họ căm thù trọn kiếp. Lúc gần 
chết lại oán ghét nhau, lấy oán để trả oán, oán 
không bao giờ chấm dứt.” b) Sát sanh cùng với 
tâm cứu hộ trái nhau. c) Bồi dưỡng thân tâm: 
Phật giáo cấm Phật tử đích thân giết hại, cố ý 
giết hại, nhơn giết, duyên giết; không cho 
phép Phật tử chế tạo và bán các dụng cụ sát 
sanh như cung tên, đao gươm, súng đạn, vân 
vân)—Not to kill—No killing—Not to kil out 
of the pity of others—Not to kill will help us 
become kind and full of pity. This 1s the first 
Buddhist precept, binding upon clergy and 
laity, not to kill and this includes not to kilI, not 
to ask other people to kHI, not to be joyful 
seeing killing, not to thíink of killing at any 
time, not to kill oneself (commit suicide), not 
to praise killing or death by saying “it s better 
death for someone than life.” Not to ki 1s 
also including not to slaughtering animals for 
food because by doiïng this, you do not only cut 
short the lives of other beings, but you also 
cause pain and suffering for them—See Bất 
Sát sanh. 
Không Sắc: 
I1) Không dục lạc thế gian: Ni-raga (skÙ— 
Free from worldly pleasure. 
2) Không sắc và sắc: Formless and with 
form. 
3) Lý và sự: Noumena and phenomena. 
Không Sợ Hãi: Nïr-bhaya (skt——Fearless— 
See Vô Úy. 
Không Tà Dâm: Kamamithyacaradviratih 
(sk)——Không tà hạnh vì chúng ta không muốn 
làm người xấu trong xã hội. Không tà dâm 
giúp cho thân tâm chúng ta thanh bạch và 
lương thiện (Giới nầy chia làm hai loại, tại gia 
và xuất gia. Không tà dâm chỉ dành cho 
người tại gia thọ trì năm giới cấm, nghĩa là vợ 
chồng không chính thức cưới hỏi, phi thời, phi 
xứ, đều thuộc tà dâm. Giới cấm nầy chẳng 
những giúp ta tránh được quả báo, mà còn đặc 


1128 


biệt gìn giữ và trưởng dưỡng thân tâm không 
cho chạy theo tình dục phi thời phi pháp. Về 
phần Tăng chúng xuất gia, với ý chí cầu phạm 
hạnh, giới nầy đòi hỏi Tăng chúng đoạn tuyệt 
với tất cả mọi hành vi dâm dục, cho đến khởi 
tâm động niệm đều là phạm giới)—Not to 
have adultery—No adultery—Not to have 
unchaste because we don”t want to be a bad 
person 1n the soclety. Not to have unchaste 
will help us become pure and good—See Bất 
Dâm Dục. 
Không Tả Nổi: Inexpressible. 
Không Tách Rời Được: Inseparable—lIn 
Buddhism, moral precepts and ¡ntellectual 
enliphtenment are Inseparable: Trong đạo 
Phật, trì giới và tinh thân giác ngộ không bao 
giờ tách rời nhau được. 
Không Tam Muội: Asakrt samadhi (skt)— 
Phép Tam Muội Không hay quán tưởng lẽ 
không, một trong ba phép Tam Muội (thấy ngũ 
uẩn không có ta, không có cái của ta)—The 
samadhi which regards the ego and things as 
unreal, one of the three samadhis. 
** For more Information, please see Tam Tam 
Muội. 
Không Tạng Bồ Tát: Akasagarbha 
Bodhisattva—Empty Store Bodhisattva. 
Không Tánh: Sunyata (sk)—The nature of 
the Void or immaterial——The Bhutatathata. 
Không Tâm: Acitta (skt)——No-mind—Not an 
obJect of thought—lInconceivable— 
Unnoticed—Tâm quán không hay tâm không 
còn vướng víu vào nhân quả—An empty mind 
or heart—A mind meditating on the void or 
Infinite—A mind not enfangled in cause and 
effec€—A mind detached from the 
phenomenal. 
Không Tận Hữu Vị Không Trụ Vô Vị: 
Not exhausting the mundane state—Theo Kinh 
Duy Ma Cật, phẩm mười một, Bồ Tát Hạnh, 
Phật bảo các Bồ Tát rằng: “Có pháp môn 
“Tận, Vô Tận Giải Thoát các ông nên học. 


Sao gọi là Tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi 
là Vô Tận? Nghĩa là pháp vô vi. Như Bồ Tát 
thời không tận hữu vi, cũng không trụ vô vi.” 
Lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi; vì 
đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi; vĩ đại từ bi 
mà không trụ vô vi; vì mãn bổn nguyện mà 
không tận hữu vi; vì nhóm thuốc pháp mà 
không tận hữu vi; vì tùy bệnh cho thuốc mà 
không tận hữu vi; vì biết bệnh chúng sanh mà 
không trụ vô vi; vì dứt trừ bệnh chúng sanh mà 
không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập 
pháp nầy thời không tận hữu vi, không trụ vô 
vi, đó gọi là pháp môn Tận, Vô Tận Giải 
Thoát mà các ông cần phải học——According to 
the Vimalakrri Sutra, chapter eleven, the 
Bodhisattva Conduct, the Buddha said to the 
Bodhisattvas: “There are the exhaustible and 
the Iinexhaustible Dharmas which you should 
study. What 1s the exhaustible? It 1s the actIve 
(yu wei or mundane) Dharma. What Is the 
inexhaustible? It is the non-active (wu Wel or 
supramundane) Dharma. As Bodhisattvas, you 
should not exhaust (or put an end to) the 
mundane (state); nor should you stay in the 
supramundane (state). Further, to win merits, a 
Bodhisattva say the 
supramundane, and to realize wisdom he does 
not exhaust the mundane. Because of his øgreat 
kindness and compassion, he does not remain 
1n the supramundane, and ¡in order to fullfil all 
his vows, he does not exhaust the mundane. 
To gather the Dharma medicines he does not 
say In the supramundane, and to administer 
remedies he does not exhaust the mundane. 
Since he knows the illnesses of all living 
beings he does not stay In the supramundane, 
and since he wants to cure their illnesses, he 
does not exhaust the mundane. Virtuous Ônes, 
a Bodhisattva practicing this Dharma neither 

exhausts the mundane nor stays In the 
supramundane. This ¡is called the exhaustible 
and inexhaustble Dharma doors to liberation 
which you should study. 


does not 1n 


1129 


(A) Sao gọi là Không Tận Hữu Vi? Nghĩa là 


không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát 
tâm cầu nhứt thiết trí mà không khinh bỏ, 
giáo hóa chúng sanh quyết không nhàm 
chán; đối pháp tứ nhiếp thường nghĩ làm 
theo , giữ gìn chánh pháp không tiếc thân 
mạng, làm các việc lành không hề nhàm 
mỏi, chí thường để nơi phương tiện hồi 
hướng, cầu pháp không biếng trễ, nói 
pháp không lẫn tiếc, siêng cúng dường 
chư Phật, cố vào trong sanh tử mà không 
sợ sệt, đối việc vinh nhục lòng không lo 
không mừng, không khinh người chưa học, 
kỉnh người học như Phật, người bị phiền 
não làm cho phát niệm chánh, cái vui xa 
ha không cho là quý, không đắm việc vui 
của mình mà mừng việc vui của người, ở 
trong thiển định tưởng như địa ngục, ở 
trong sanh tử tưởng như vườn nhà, thấy 
người đến cầu pháp tưởng như thầy lành, 
bỏ tất cả vật sở hữu tưởng đủ nhứt thiết 
trí, thấy người phá giới tâm nghĩ cứu giúp, 
các pháp Ba La Mật tưởng là cha mẹ, các 
pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc, làm 
việc lành không có hạn lượng, đem các 
việc nghiêm sức ở các cõi Tịnh Độ trau 
dổi cõi Phật của mình, thực hành bố thí vô 
hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều xấu, 
trong sạch thân khẩu ý, nhiều số kiếp sanh 
tử mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các Đức 
Phật quyết chí không mỏi, dùng gươm trí 
tuệ phá giặc phiền não, ra khỏi ấm giới 
nhập, gánh vác chúng sanh để được hoàn 
toàn giải thoát, dùng sức đại tinh tấn phá 
dẹp ma quân, thường cầu vô niệm, thực 
tướng trí huệ, thực hành ít muốn biết đủ 
mà chẳng bỏ việc đời, không sái oai nghi 
mà thuận theo thế tục, khởi tuệ thần thông 
dẫn dắt chúng sanh, đặng niệm tổng trì đã 
nghe thời không quên, khéo biết căn cơ 
đứt lòng nghi của chúng sanh, dùng nhạo 
thuyết biện tài diễn nói pháp vô ngại, 
thanh tịnh mười nghiệp lành hưởng thọ 


phước trời người, tu bốn món vô lượng mở 
đường Phạm Thiên, khuyến thỉnh nói 
pháp. tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng 
tiếng tốt của Phật, thân khẩu ý trọn lành, 
đặng oai nghi của Phật, công phu tu tập 
pháp lành sâu dây càng tiến nhiễu lên, 
đem pháp Dặi thừa giáo hóa thành tựu Bồ 
Tát Tăng, lòng không buông lung, không 
mất các điểu lành. Làm các pháp như thế 
gọi là Bồ Tát không tận hữu vi—“*What is 
meant by not exhausting the mundane 
(state)? lí means not discarding great 
benevolence; not abandoninng great 
compassion; developing a profound mind 
set on the quest of all-knowledge 
(sarvajna) or Buddha knowledge) without 
relaxing for even an Instant; indefatigable 
teachng and converting living beings; 
consfant practice of the four Bodhisattva 
winnng methods; upholding the right 
Dharma even at the risk of one”s body and 
le; unwearied planting of all excellent 
roofs; unceasing application of expedient 
devices (upaya) and 
(parinamana); never-ending quest of the 
Dharma; unsparng preachng of 1t; 
dilipent worship of all Buddhas; hence 
fearlessness when entering the stream of 
birth and death; absence of Joy in honour 
and of sadness In disgrace; refraining from 
sliphing non-practisers of the Dharma; 
respecting practisers of Dharma as I1 they 
were Buddhas; helping those suffering 
from klesa to develop the right thoupht; 
keeping away from (desire and) pleasure 
wíh no Idea of prizing such a high 
conduct; no preference for one”s 
happiness but joy at that of others; 
regarding one”s experience 1n the sftate of 
samadhi as similar to that In a hell; 
considering one”s stay In samsara (i.e. 
state of birth and death) as similar to a 
sfroll in a park; giving rise to the thought 


dedication 


1130 


of being a good teacher of Dharma when 
meeting those seeking 1t; øiving away all 
pOssessons to realize all-knowledge 
(sarvajna); gIving rise to the thought of 
salvation when seeing those breaking the 
precepts; thinking of the (six) perfections 
(paramtas) as dear as one`s parents; 
thinkimg of the (thirty-seven) condifions 
confributory to enliphtenment as If they 
were one”s helpful relatives; planting all 
excellent roots without any restrICfiOnS; 
gathering the glorious adornments of all 
pure lands to set up one”s own Buddha 
land; unrestricted bestowal of Dharma to 
win all the excellent physical marks (of 
the Buddha); wiping out all evils to pur1fy 
one”s body, mouth and mind; developing 
undiminished bravery 
transmigrating  through 

countless aeons; untiring determination to 
listen to (an account of the Buddha”s 
countless merits; using the 
wisdom to destroy the bandit of klesa 
(temptation) to take living beings out of 
(he realm of the five) agpregates 
(skandhas) (twelve)  enfrances 
(ayatana) so as to liberate them for ever; 
using firm devotIon to destroy the army of 
demons; unceasing search for the thought- 
free wisdom of reality; content with few 
desires while not running away from the 
world In order to continue the Bodhisattva 
work of salvation; not infringing the rules 
of respect-inspiring deportmenf 
entering the world )(o deliver living 
beinss); use of the transcendental power 
derived from wisdom to guide and lead all 
living beings; controlling (dharani) the 
thinking process 1n order never to forget 
the Dharma; being aware of the roofs of 
all living beings In order to cut off their 
doubts suspIcions (about therr 
underlying nature); use of the power of 


while 


Ssamsara in 


sword of 


and 


while 


and 


(B 


` 


speech to preach the Dharma without 
Iimpediment; perfecing the ten good 
(deeds) to win the blessings of men and 
devas (in order to be reborn among them 
to spread the Dharma); practicing the four 
infinie minds (kindness, pify, Jjoy and 
indifference) teach the 
heavens; rejoicing at being Invited to 
expound and extol the Dharma In order to 
win the Buddha*s (skillful)Ạ method of 
preaching: realizing excellence of body, 
mouth and mind to win the Buddha”s 
respect-Iinspiing deportment; profound 
practice of good Dharma to make one”s 


tO Brahma 


deeds unsurpassed; practicing Mahayana 
to become a Bodhisatva monk; 
developing a never-receding mind in order 


and 


not to miss all excellent merits. 
“This the  Bodhisattva 
exhausting the mundane sfate. 
Sao gọi là không trụ vô vi? Nghĩa là tu 
học môn Không; không lấy không làm chỗ 
tu chứng; tu học môn vô tướng, vô tác, 
không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ tu 
chứng; tu học pháp Vô Sanh không lấy Vô 
Sanh làm chỗ tu chứng; quán Vô Thường 
mà không nhàm việc lành (lợi hành); quán 
Thế Gian Khổ mà không ghét sanh tử; 
quán Vô Ngã mà dạy dỗ người không 
nhàm mỏi; quán Tịch Diệt mà không tịch 
diệt hẳn; quán xa lìa (buông bỏ) mà thân 
tâm tu các pháp lành; quán Không Chỗ 
Về (không quy túc) mà vẫn về theo pháp 
lành; quán Vô Sanh mà dùng pháp sanh 
(nương theo hữu sanh) để gánh vác tất cả; 
quán Vô Lậu mà không đoạn các lậu; 
quán không chỗ làm (vô hành) mà dùng 
việc làm (hành động) để giáo hóa chúng 
sanh; quán Không Vô mà không bỏ đại 
bi; quán Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) mà 
không theo Tiểu thừa; quán các pháp hư 
vọng, không bền chắc, không nhân, không 
chủ, không tướng, bổn nguyện chưa mãn 


1S not 


1131 


mà không bỏ phước đức thiền định trí tuệ. 
Tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không 
trụ vô vi—“What ¡s the bodhisattva not 
SfayIng the  supra-mundane 
(mrvana)? l( means sfudying 
practicing the Immaterial but without 
abiding voildness; studying 
practicing formlessness and Inaction but 
without abiding in them; sfudying and 
practicing that which 1s beyond causes but 
without discarding the roots of good 
causation; looking Into suffering in the 
world without hating birth and death (I.e. 
samsara); looking into the absence of the 
ego while continuing to teach all living 
beings indefatigably; looking into nirvana 
wih no ¡intention of dwelling im 1t 
permanently; looking the 
relinguishment (of nirvana) while one”s 
body and mind are set on the practice of 
all good deeds; looking Into the (non- 
existinsg) destinations of all things while 
the mind 1s set on practicing excellent 
actions (as true destinations); looking Iinto 
the unborn (Ie. the uncreate) while 
abiding in (the 1llusion of) life to shoulder 
responsibilify (to save others); looking Into 
passilonlessness without cutting off the 
passlon-steam (ín order to stay 1n the 
world to liberate others); looking Into the 
state of non-action while carrying out the 
Dharma to teach and convert living 
beinsgs; looking into nothingness without 
forgetting about øgreat compassion; looking 
I1nfo the ripht position (of nirvana) without 
following the Hinayana habit (of staying in 
1Ð; looking Iinto the unrealfty of all 
phenomena which are neither firm nor 
have an ¡independent nature, and are 
egoless and formless, but since one”s own 
fundamenfal entirely 
fulflled, one should not regard merIts, 
serenity and wisdom as unreal and so 


in state 


and 


1n and 


1nto 


nOf 


VOWS_ AaF€ 


cease practicing them. 
“This 1s the Bodhisattva not staying In 
the non-actfive (wu wel) sfafe. 

Không Tế: Thực Tế—Vùng phi vật chất hay 
niết bàn— The region of immateriality, or 
nirvana. 
Không Tên: No name—Unonymous. 
Không Thánh: Vị Thánh hữu danh vô 
thực—A saint who bears the name without 
pOSSessing the character. 
Không Thấy E Ngại: Without paranoia 
Không Thấy Lỗi Người: Not to look for 
people”s mistakes. 
l) Phật dạy: “Khi nào chúng ta không còn 
thấy lỗi người hay chỉ thấy cái hay của 
chính mình, chừng đó chúng ta sẽ được 
các bậc trưởng lão nễ vì và hậu bối kính 
ngưỡng—The Buddha taught: “When we 
do not see others” mistakes or see only our 
own riphtness, we are naturally respected 
by seniors and admired by Jun1ors.” 
Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, Đức Phật 
dạy—According to the Dharmapada, 
sentence 50, the Buddha taught: “Chớ nên 
dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã 
làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại 
hành động của mình, thử đã làm được gì 
và chưa làm được gì —Let not one look on 
the faults of others, nor things left done 
and undone by others; but one's own 
deeds done and undone.” 
Không Thể Chê Trách Được: Blamelessly 
Không Thể Diễn Tả Đúng Được: Cannot 
be exactly described. 
Không Thể Nghĩ Bàn: Vượt ra ngoài sự 
hiểu biết, trí thông minh và trì huệ của con 
người —Unimaginable—Beyond the 
comprehensive level of human knowledge, 
1ntelligeence and wisdom. 
Không Thể Tránh Được: Inevitably. 
Không Thể Truyền Đạt Được: Cannot be 


2) 


1132 


communicated 

Không Thích 

Inappropriate. 

Không Thích Hợp: See Không thích đáng. 

Không Thích Nghỉ: To have no relevance 

to. 

Không Thích Thú: Unpleasant. 

Không Thủy Pháp: Đại Thừa Thủy Giáo. 

Giáo thứ hai trong năm giáo mà tông Hoa 

Nghiêm dựng lên. Thủy giáo Hoa Nghiêm 

chia làm hai phần là Không Thủy, thuyết minh 

về lý các pháp đều không như trong các kinh 

Bát Nhã và Tam Luận, vân vân. Tướng thủy 

giáo xây dựng mọi pháp trong kinh Thâm Mật 

và Du Già Luận—The Initial teaching of the 
undeveloped  Mahayana the 
second of the five perlods of Sakyamuni”s 
teaching as defined by the Hua-Yen School. 

His consisfs of two parts: The Initial doctrine of 

Sunya, the texts for which are the Prajna and 

the Madhyamika schools, etc; the 

doctrine of the essential nature as held by he 
esofterics, in the Yogacara fexfs. 

Không Thực Chất: Ephemera—See Vô 

Thường. 

Không Thực Chất Tính: Nihsvabhava- 

sunya (skt)—Non-substantiality. 

Không Thực Tế: Not practical. 

Không Tịch: Sunyta-sama (skt). 

e Không tịch: Emptiness of calmness or 
tranquility. 

e - Trạng thái không tịch, trạng thái của niết 
bàn—Immaterial—A condiion beyond 
disturbance, the condifion of nirvana. 

Không Tiền Khoáng Hậu: Unprecedent— 

Unique. 

Không Tỉnh Tấn: 

Effortless—Motonless. 

Không Tính: Sunyata (sk)_— Thuấn Nhã 

Đa—Tên khác của chân như, thoát ly chấp 

ngã và chấp pháp thì thực thể của chân như 


Irrelevant— 


Đáng: 


doctrines 1s 


Initial 


Aceshta  (skt— 


hiển hiện—The nature of void or immaterial— 
The Bhutatathata, the universal substance, 
which 1s not ego and things. But while not Void 
1s Of the Void-nature. 

Không Tông: Tông lấy lý không (ngã không 
và pháp không) làm tông chỉ (Tiểu Thừa 
Thành Thực tông, Đại Thừa Tam Luận tông)— 
The Sunya sect, 1e. those which make the 
unrealty of the ego thngs  therr 
fundamental tenet. 

Không Tránh Khỏi: Unavoidable. 

Không Trần: Không Kiến Trần—Sự quán 
không của phái ngoại đạo cho rằng phi vật 
chất là một thực thể, do đó cho rằng tâm thức 
hay ngã có thật—Sunya as sub-material, 
ghostly, or spiritual, as having diaphanous 
form, a non-Buddhist view of the Immaterial as 
an entity, hence the false view of a soul or eøo 
that 1s real. 

Không Trộm Cắp: Adinnadana-veramani 
(sk0. 

(A) Nghĩa của “Không Trộm Cắp”—The 
meanings of “Adninnadana-veraman: 
Không trộm cắp là giới thứ nhì trong ngũ 
giới. Chúng ta không có quyển lấy bất cứ 
thứ gì mà người ta không cho. Không trộm 
cắp giúp cho chúng ta trở nên lương thiện 
hơn (bất cứ vật gì của người không cho mà 
mình cố ý lấy, thì gọi là thâu đạo hay 
trộm cắp. Ý nghĩa ngăn cẩn trộm cắp là 
để diệt trừ nghiệp báo, nhơn quả ở ngoài, 
chủ yếu là trừ tâm niệm tham và diệt hẳn 
ngã chấp, ái dục mạnh thì khởi tâm tham 
cầu, tham cầu không được thì sanh ra trộm 
cắp. Một khi chấp ngã, nghĩa là chấp có 
ta, thì có của mình mà không có của 
người, chỉ nghĩ đến sở hữu của ta, không 
nghĩ đến sở hữu của người. Ngăn ngừa 
trộm cướp tức là chận đứng lòng tham và 
chấp ngã) —Not to steal—No stealing— 
The second of the ten commandmenfs— 
Not to steal because we have no ripht to 


and 


]) 


1133 


take what Is not given. Not to steal will 
help us becom honest. 

Kết quả của việc không trộm cắp—The 
consequences of “Not to steal” 


(B 


` 


se Tăng lòng quảng đại: To increase one”s 
Ø€n€roSIty. 

e - Tăng lòng thành tín nơi người: To Iincrease 
trust in other people. 

e Tăng lòng thành thật: To increase one”s 


honesty. 

e _ Không khốn khổ: Life without sufferings. 

e Không thất vọng Life without 
disappointment. 

Không Tụ: 

I1) Một nơi trống trải: An empty a bode or 
place. 


2) Thân nầy là sự hội tụ của ngũ uẩn, giả 
hợp và không có tự tánh —The body as 
composed of the six skandhas, which 1s a 
temporary assemblaøge without underlying 
reality. 

Không Tuệ: Trí tuệ quán chân lý hay lý 
không—The wisdom which beholds spiritual 
truth. 

Không Tư Duy Biện Luận: Avicara (p)— 
Non discursive thinking. 

Không Từ Bỏ: Unimpeded. 

Không Tự Dối Mình: No self-deception— 
Không tự dối mình là một trong những cửa ngõ 
đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không 
tự khen mình và chê người—No self-deception 
1S one of the most Importfant entrances to the 
great enlightenment; for with it, we do not 
pralse ourselves and blame others. 

Không Tự Tánh: Nihsvabhava (skÙ— 
Without self-nature. 

Không Tức Thị Sắc, Sắc Tức Thị Không: 
Sunyata is rupa—Không bất dị sắc, sắc bất dị 
không (không tức là sắc, sắc tức là không; 
không không khác sắc, sắc không khác 
không)—The the material 
(matter), and vice versa. 


Immaterial 1s 


Không Tướng: Animitta (skQ—Voidness— 
Idle fancies—Emptiness—Space——Formless— 
of appearances—Tướng 
trạng của các pháp đều là không, pháp do 
nhân duyên sanh ra không có tự tính. Tính 
không nây không thể nào được diễn tả bằng 
lời (chỉ có Đức Phật mới thấu triệt được cái 
không tướng) —The characteristic of all things 
1S unrealIty, they are composed of 
elements which disintegrate. Immaterial which 
cannot be expressed 1n the terms of material. 


No-form—Devoid 


1©. 


Không Tưởng: 
I1) Nghĩ tưởng viễn vông: Vainly thinking or 
desiring. 


2) Nghĩ tưởng về tánh phi vật chất (không): 
Thinking of Immateriality. 
Không Tưởng Tượng Nổi: Can scarcely 
1magine 
Không Tựu: See Không Tụ. 
Không Uống Chất Cay Độc: Not to drink 
1ntoxicated sunstances. 
Không Uống Rượu: Madyapanaviratih 
(sk)—Sura-maireya-madya (p)—Không uống 
rượu vì uống rượu sẽ làm cho tánh người 
cuồng loạn, rượu là cội gốc của buông lung 
(Rượu làm cho thân tâm sanh nhiều thứ bệnh, 
người uống rượu thường ưa đấu tranh, mất dần 
trí huệ, vì uống rượu mà dẫn đến tội ác. Khi 
uống rượu say rồi, người ấy có thể phạm các 
giới khác và làm các việc ác khác rất là dễ 
dàng. Đức Phật cấm không cho Phật tử uống 
rượu là vì muốn cho họ giữ gìn thân tâm thanh 
tịnh, và tăng trưởng đạo niệm)—Not to drink 
liquor. Not to drink liquor because 1t leads to 
carelessness and loss of all senses. Not to drink 
wIll help us to become careful with all clear 
senses—The fifth of the ten commandments 
agaInst alcohol. 
Không Vọng Ngữ: Musavada-veramani— 
The fourth commandment oŸ not to lie or not to 
speak false speaking—See Bất Vọng Ngữ. 
Không Vô: Tất cả sự vật đều không có tự 


1134 


tính —Unreality, or Iimmateriality, of things, 
which nothimg existing of 
1ndependent or self-confained nature. 
Không Vô Biên Xứ: Akasanantyayatana 
(sk)—Tầng trời thứ nhất của cõi vô sắc giới 
(chán các thân hình sắc, mong cái không vô 
biên)—The state or heaven of boundless 
(nfimte) space ¡In the formless realm—The 
abode of the Infinite space, the formless, or 
Iimmaterial world. The first of the Arupaloka 
heavens, one of the four Brahmalokas. 
Không Vô Biên Xứ Định: 
Aksanantyayatana-dhyana (skt—Thiển định 
liên hệ tới cõi không vô biên xứ. Khi phát định 
trong cõi nầy thì hành giả chỉ còn cảnh giới là 
không vô biên xứ, chứ không còn biết cũng 
không còn hiểu —The dhyana, or meditation 
connected with the abode of the infinite space 
(the formless or immaterial), in which all 
thought of form 1s suppressed. 
Không Vô Ngã: Không và vô ngã—Unreal 
and without ego. 
Không Vương: Bhismagarjitasvara raja (skt). 
I1) Tên gọi khác của Đức Phật —The king of 
Iimmaterialty—-Buddha-Lord of all 
things—King of MajJestic Voice. 


1s defined as 


2) Vị Phật đầu tiên hiện ra trong Không Kiếp 
trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa—The 
first Buddha to appear In the Kalpa of 
Emptiness In the Lotus Sutra. 

Không Vương Phật: 

Dharmagahanabhyudgata-raJa (skÐ——Theo 





Kinh Pháp Hoa thì Không Vương Phật là tên 
của một vị Phật ở thời quá khứ, ngài đã dạy về 
trí tuệ tánh không hay trí tuệ tuyệt đối— 
According to the Lotus Sutra, Buddha who 1s 
said to have taught absolute Intelligence, or 
knowledge of the absolute. 

Không Xâm Phạm Người Khác: Not to 
I1nfringe upon others. 

Không Xứ: Akasanantyayatana (sk—See 
Không Vô Biên Xứ. 


Khổng: 
1) Cái lổ: A hole. 
2) Họ của Đức Khổng Phu Tử: Surname of 
Confucius. 
3) Khổng lỗ: Great—Very. 
Khổng Đạo: Confucianism—Hệ thống luân 
lý đạo đức thoát thai từ giáo lý của Đức 
Khổng Phu Tử, nhấn mạnh về lòng hiếu, để, 
trung, lễ, tín, công bằng, liêm sĩ. Khổng Tử 
sanh vào khoảng năm 557-479 trước Tây lịch, 
người nước Lỗ. Ông sống vào thời luân lý và 
văn hóa của Nhà Châu đang suy vi, nên đã cố 
gắng tìm cách chấn hưng; ông dạy 3.000 đệ tử 
về thi, sử, lễ và nhạc. Ông là nhà giáo dục vĩ 
đại của Trung quốc và được người hiện đời gọi 
ông là “Vạn Thế Sư Biểu.” Tuy nhiên, đạo 
Khổng và đạo Phật hoàn toàn khác biệt nhau. 
Đạo Khổng chỉ nặng về gia đình và xã hội, 
con cái lớn lên lập gia đình, lấy vợ gả chồng, 
rồi sanh con đẻ cháu nối dõi tông đường, thờ 
vua giúp nước, vân vân. Ngược lại, đạo Phật 
thì chủ trương việc xuất gia, rời bổ gia đình 
cha mẹ, vợ con, và lục thân quyến thuộc mà đi 
tu. Cho nên lúc khởi đầu các học giả Khổng 
học, khi chưa hiểu thấu suốt về đạo Phật, cho 
rằng đạo Phật là tà giáo ngoại đạo, bỏ cha mẹ, 
vợ con, phá hoại nên tảng gia đình và xã hội, 
bất trung bất hiếu. Vì thế mà khi đạo Phật mới 
được đưa vào Trung Quốc đã bị các học giả 
Khổng giáo quyết liệt chống đối—The system 
of morality growing out of the teachings of the 
Chinese philosopher Confucius, which stressed 
on filiality, respect for the elderly, loyality, 
propriety, faith, justlce, decency and shame. 
Confucius (557-479) was born ¡in the state of 
Lu. He lived In the time when the moral and 
cult~ral tradiion of Chou were in rapid 
decline. In attempting to uphold the Chou 
culture, he taught poetry, history, ceremonies 
and music to about 3,000 diciples. He was the 
ñrst Chinese Great Educator that Chinese 
people still give him the title “Master of Ten 
Thousand Years.” However, Confucianism and 


1135 


Buddhism are totally different. Confucianism 
emphas1zes on the ideas of family and socIety. 
Confucianism emphasIzes on teaching children 
{O ørOW up, to øet married, to bear children and 
grandchildren, to continue the family line, to 
be a producive member in sociIety. In 
contrast, Buddhism ¡1s founded on the essence 
of “abandoning worldly ways,` to leave home, 
to detach from family, parents, wife, husband, 
children, relatives, friends, etc. Therefore, 
Confucian scholars considered Buddhism as 
wicked and false teachings. That was why 
when Buddhism was first introduced Into 
China, it was strongly opposed by Confucian 
scholars. 

Khổng Giáo: See Khổng Đạo. 

Khổng Mạnh: Confucius and Mencius 
Khổng Tử: Confucius. 

Khổng Tước: Mayura (skt——Peacocks. 
Khổng Tước Minh Vương: Phật Mẫu Đại 
Kim Diệu Khổng Tước Minh Vương—Tiển 
thân của Phật Thích Ca, khi còn là chim khổng 
tước, ngài đã từng nút lấy nước từ đá để làm 
thần dược trị bệnh; bây giờ là một đại minh 
vương Bồ Tát một đầu bốn tay, cưỡi chim 
khổng tước —-Peacock king—A 
1ncarnaton of Sakyamuni, when as a peacock 


former 


he sucked from a rock water of miraculous 
healing power; now one of the maharaja 
bodhisattva, with four arms, who rides on a 
peacock. 

Khổng Tước Thành: Mathura—Krsnapura 
(sk)——Một thành phố hay vương quốc cổ của 
Ấn Độ, nơi có rất nhiều tháp—An ancient city 
and kingdom of India, famous for Ifs stupas, 
reputed birthplace of Krisna. 

Khổng Tước Vương: Peacock king—See 
Khổng Tước Minh Vương. 

Khở: Stupid—Brainless—Unwise. 

Khởi: To begin—To start. 

Khởi Đầu: To commence—To start. 


Khởi Điểm: Initial point—Starting point. 
Khởi Hành: To start off——To start away. 
Khởi Sự: See Khởi Đầu. 

Khởi Tín Luận: Awakening of Faith. 

Khởi Xướng: To take the initiative. 

Khu: Đuổi—To drive out or away——To expel. 
Khu Long: Người đuổi độc long, từ dùng để 
chỉ vị a la hán có phẩm chất và năng lực cao, 
có thể trừ khử được loài độc long—Dragon- 
expeller, a term for an arhat of hiph character 
and powers, who can drive away evil nagas. 


Khu Ô: 


Đo h 
l) Đuối quạ— To drive away cTrOWS— 
SCar€crow. 


2) See Khu Ô Sa Di. 

Khu Ô Sa Di: Một tu sĩ trẻ, tuổi từ 13 đến 18, 
có người nói tuổi từ 7 đến 13, là tuổi còn nhỏ 
nhưng đủ lớn để đuổi quạ trong những khu đất 
quanh chùa—A novice monk who 1s from l3 to 
1Š years of age, some says from seven to 
thirteen, he being old enough to drive away 
CTOWS. 

Khù Khờ: Idio—Stupid. 

Khuất: 

1) Bị che khuất: Hidden. 

2) Cóp xuống: To bend. 

3) Khuất phục: Oppression. 

4) Sai lạc: Wrong. 

Khuất Chỉ: Kutche or Kutcha (skt)—Khuất 
Từ_-Khố Xa-Quy Tư—Khưu Tư—Một 
vương quốc cổ thuộc Turkestan, đông bắc 
Kashgar—An ancient kingdom and city In 
Turkestan, north-east of Kashgar. 

Khuất Đà Ca A Hàm: Khuddakagama 
(p)—Bộ thứ năm trong năm bộ A Hàm, chỉ hết 
thảy tạp kinh chưa kể trong tứ A Hàm kia như 
Kinh Pháp Cú, Bổn Sanh Kinh (Tiền Thân 
Đức Phật), Bổn Sự Kinh (những chuyện xấy 
ra trong quá khứ)—The fifth of the Agamas, 
confaining fifteen or fourteen works, including 
sụch as the Dharmapada, Itivrttaka, Jataka, 


1136 


Buddhavamsa, etc. 

** For more Information, please see 
Khuddaka-Nikaya In SanskrI/Pali- 
Vietnamese Section. 

Khuất Khuất Sá Ba Đà: Kukkutapadagiri 
(skÐ—Núi Chân Gà, ở xứ Ma Kiệt Đà, khoảng 
100 dậm về phía đông cây Bồ Đề. Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, núi nầy 
nằm cách Gaya khoảng 7 dậm về phía đông 
nam nơi ngài Ca Diếp nhập Niết Bàn—Cock”s 
foot, a mounftain said to be 100 miles east of 
the bodhi tree, and, by Eitel, in The Dictionary 
of Chinese-English Buddhist Terms, 1t 1s 7 
miles south-east of Gaya, where Kasyapa 
enfered Into nirvana. 
Khuất Khuất Sá A Lạm Ma: See Khuất 
Sá A Lạm Ma. 
Khuất Lãng Na: Kuran (sk)— Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo 
Sư Soothill, Khuất Lãng Na là tên của một 
vương quốc cổ thuộc Tokhara, bây giờ là 
Garana, nơi có nhiều mổ ngọc bích— 
According to Eitel im The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, this 1s an 
anclent kinedom 1n Tokhara, the modern 
Garana, with mines of lapis lazuli. 
Khuất Lộ Đa: 
I)_ Một vương quốc cổ nằm về phía bắc Ấn 
Độ, nổi tiếng vì có nhiều đển đài xây 
dựng bằng đá: Kuluta (sk—An ancient 
kingdom In north India, famous for 1ts rock 
temples. 
Một vùng nằm về phía bắc Kangra: A 
region north of Kangra. 
Khuất Ma La: Khuất Mãn La—Nụ sen hay 
búp sen chưa nở (trong các thứ hoa, hoa sen là 
đẹp nhất, búp sen chưa nở gọi là khuất-ma-la, 
khi sen nở xòe gọi là phân-đà-lợi hay 
pundarika, khi hoa sắp tàn gọi là ca-ma-la hay 
kamala)—A lotus bud. 

Khuất Phục: To yield—To give in. 

Khuất Sá A Lạm Ma: Kukkuta-arama 


2) 


(skÐ—Tịnh xá được vua A Dục xây trên núi 
Chân Gà (theo Tây Vực Ký, vua Vô Ưu tức A 
Dục Vương đã xây chùa Kê Viên trên núi 
Chân Gà, chùa cổ đã bị đỗ nát nhưng nền cũ 
vẫn còn)—A monastery built on the Cock's 
Foot Mountain by king Asoka. 

Khuất Sương Nhĩ Ca: Kashanian (sk)— 
Một vùng gần Kermina—A region near 
Kermina. 

Khuây Khỏa: To relieve the time. 

Khuấy Rối: To harass. 

Khúc: 

l1) Cong: Bent—Crooked. 

2) Gù lưng: Humpbacked. 

Khúc Lục: Ghế tựa trong nhà chùa (làm 
bằng cách đục gỗ mà thành)—A bent chair 
used In monasferIes. 

Khúc Nữ Thành: Thành của những người 
đàn bà lung gù. Người ta nói đây là thành 
Kanyakubja, một vương quốc thời cổ và là 
kinh đô của Trung Ấn. Theo truyền thuyết 
trong Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang thì vì 
từ chối không kết hôn với Mahavrksa mà 99 
nàng công chúa con vua Brahmadatta đều bị 
Mahavrksa làm cho gù lưng—The city of 
hunchback women, said to be KanyakubJa, an 
anclent kinedom and capital of central India. 
The legend in the Hsuan-Tsang”s Records of 
Western Lands is that ninety-nne of King 
Brahmadatta's dauphters were thus deformed 
by the rsi Mahavrksa whom they refused to 
TATTY. 

Khúc XỈ: Kutadanti or Malakutadanti (skÙ)— 
Tên của một loài La Sát Nữ —Name of a 
Raksasl. 

Khuê Phong Tông Mật: Kuei-Fong-Tsung- 
Mi—Một thiển sư uyên bác đời nhà Đường— 
A Zen master of great learning during the 
Tang dynasty. 

Khuể: Sân giận—Hate—Anger—Rage. 
Khuể Kết: Sự trói buộc của sân hận là một 





1137 


trong cửu kết trói buộc chúng sanh trong luân 
hồi sanh tử (chúng sanh do làm việc bất thiện 
sân hận thù oán, nên chuốc lấy cái khổ sống 
chết luân chuyển không ngừng, không sao 
thoát ra được ba cõi) —One of the nine bonds 
that bind men to morfality, the fetter of hatred 
binding to transmigration—See Cửu Kết. 
Khuể Nộ: Sân hận và phẫn nộ, một trong tam 
độc—One of the three poisons, hate and 
anger—See Tam Độc. 

Khum Lưng: To curve one”s back. 

Khúm Núm: To cower before someone. 
Khùng: Crazy—Cracked. 

Khủng Bố: Persecution. 

Khủng Khiếp: Dreadful. 

Khuôn Không: Culasunnatasuttam (sk)— 
Bài Kinh Tiểu Không trong hệ phái Nguyên 
Thủy. Kinh dạy về những nguyên tắc thiển 
quán căn bản The Lesser Discourse on 
Emptiness Sutra of Theravadan Buddhism, 
which teaches basic meditation principles. 
Khuôn Mẫu: Example—Model—Pattern 
Khuôn Phép: Discipline. 

Khuông Việt: Thiền Sư Khuông Việt (933- 
1011)—Zen Master Khuông Việt—Thiển sư 
Khuông Việt, đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông, 
quê ở Cát Lợi, quận Thường Lạc. Ông là một 
trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiền sư 
Vân Phong. Khi ông được 40 tuổi thì danh 
tiếng ông đã truyền đi khắp nơi. Vua Đinh 
Tiên Hoàng thường mời ông vào triều bàn 
việc chính trị và ngoại giao. Vua còn phong 
cho ông tước vị “Khuông Việt Đại Sư.” Về 
già, sư dời về núi Du Hý cất chùa Phật Đà để 
chấn hưng và hoằng dương Phật pháp; tuy 
nhiên, ngài vẫn tiếp tục phục vụ nhà Đinh cho 
đến khi thị tịch vào năm 1011, lúc ấy sư đã 79 
tuổ—Zen Master Khuông Việt, the fourth 
dharma heir lineage of the Wu-Yun-T”ung 
Sect, a Vietnamese Zen master from Cát Lợi, 
Thường Lạc district He was one of the most 


oufstanding disciples of Zen Master Vân 
Phong. When he was 40 years old, his 
reputation spread all over the place. King Định 
Tiên Hoàng always Invited him to the Royal 
Palace to discuss the national political and 
foreign affairs. King Định Tiên Hoàng 
honoured him with the title of “Khuông Việt 
Great Master.” When he was old, he moved to 
Mount Du Hý to build Phật Đà Temple and 
sfaycd there to revive and expand Buddhism; 
however, he continued to help the Định 
Dynasty unuil he died in 1011, at the age of 79. 
Khuy Cơ: Ksi-Ki—Một vị Tăng nổi tiếng vào 
thời nhà Đường, một đệ tử xuất sắc của Huyền 
Trang. Dường như ông là người độc nhất 
truyền thừa học thuyết Duy Thức. Pháp Tướng 
tông quả nhiên là do Khuy Cơ hệ thống hóa và 
chính yếu sáng lập nên. Hai sáng tác quan 
trọng của Khuy Cơ là Đại Thừa Pháp Uyển 
Nghĩa Lâm Chương, và Thành Duy Thức Luận 
Thuật Ký, nghĩa là căn bản của tông phái 
nầy——A noted monk during the T?ang Dynasty, 
an outstanding pupil of Hsuan-Tsang. Ksi-Ki 
seems to have monopolized the transmission of 
the Idealistic doctrine. The Fa-Hsiang School 
was actually systematized and founded chiefly 
by Ksi-KI. His two Iimportant works: Fa-Yuan- 
I-Lin-Chang and Wei-Shih-Shu-Chi, are the 
fundamenftal texts of this school. 

Khuyên Bảo: To counsel—To advise—To 
øIve advice——To recommend. 
Khuyên Can: To dissuade—To 
agaInst—To 
something. 


advise 


dissuade someone from 
Khuyên Giải: To console—To comfort. 
Khuyên Ngăn: To 
dissuade. 


advise  against—To 
Khuyến: Khuyến tấn—To persuade—To 
amonish—To exhort. 

Khuyến Cáo: To recommend 

Khuyến Chuyển: Lần chuyển Pháp Luân 
thứ nhì trong ba lần chuyển Pháp Luân của 


1138 


Phật trong vườn Lộc Uyển. Con người phải 
hiểu rõ nghĩa và nguyên nhân của khổ đau 
phiền não, phải đoạn tận khổ tập, và phải tu 
tập theo Bát Chánh Đạo để thành Chánh 
quả—The second, or exhorfation turn of the 
Buddha?s wheel in the Deer Park, one of the 
three turns of the law-wheel when the Buddha 
preached in the deer Park. Men must know the 
meaning and cause of suffering, cut off Its 
accumulaton, realze that 1t“ may be 
extinguished, and follow the eiphtfold noble 
path to attainment of enlightenment. 

Khuyến Dụ: To counsel—To admonish. 
Khuyến Giới: Dạy làm điểu thiện gọi là 
“khuyến,” ngăn cấm làm điều ác gọi là “giới.” 
Giáo pháp của Phật đầy đủ hai môn Khuyến 
Giới (như chư ác mạc tác thuộc về Giới Môn, 
còn chúng thiện phụng hành thuộc về Khuyến 
Môn)—Exhortation and prohibition; to exhort 
and admonish; exhort to be good and forbid the 
doïng of evIl. 

Khuyến Hóa: Khuyến tấn người chuyển 
hóa——To exhort to conversion, to convert. 
Khuyến Học: To encourage learning. 
Khuyến Khích: To 
stimulate——To hearten. 
Khuyến Lệ: See Khuyến khích. 

Khuyến Môn: Pháp môn khuyến tấn con 
người làm việc thiện, đối lại với “Giới Môn” 
(ngăn cấm con người làm việc ác) —The 
method of exhortation or persuation, 
conftrast with prohibition or command. 
Khuyến Phát: Khuyến tấn ai bắt đầu sống tu 
theo Phật —To exhort to start the the Buddhist 
Way. 

Khuyến Tán: To advise and to help. 
Khuyến Tấn: To advise and to push. 
Khuyến Thiện: To encourage someone in 
well-doing. 


encourage——To 


in 


Khuyến Tu: To encourage everyone to 
cultivate the Way. 


Khuyết: 

1) Bểra: Broken. 

2) Cửa ngách trong thành: A city gate. 

3) Khiếm khuyết: Không đủ ——Insufficient— 
Deficlen—Wantinge—Lacking. 

Khuyết Điểm: 

Deficient. 

Khuyết Lậu: Người tu giữ giới như bờ đê 

ngăn nước lũ. Không giữ giới gọi là khuyết; 

không giữ giới mà để sai sót lộ ra ngoài gọi là 

lậu—A breach and leakage, a breach of the 

discipline. 

Khuynh Đảo: To overthrow——To subvert— 

To topple. 

Khuynh Hướng: Tendency—Trend. 

Khuynh Hướng Xấu: Daushthulya (sk)— 

Evil tendency—Cái tâm thức phân biệt vốn đã 

bị khuynh hướng xấu hay tập khí vốn có trong 

mê lầm lấn phá từ thời vô th—The 

discriminatng consclousness that is found 

infested since beginningless time by the evil 

tendency or habit-energyinherent the 

delusion. 


Defective—Imperfect— 


in 


Khứ: To go away—To depart—To leave—To 

remove——To dismiss. 

Khứ Lai: Đi và đến—Go and Come. 

Khứ Lai Kim: Quá khứ, vị lai và hiện tại— 

Past, future, present. 

Khứ Lai Thực Hữu Tông: Một trong mười 

sáu tông phái ngoại đạo chấp rằng quá khứ vị 

lai và hiện đều là thực hữu—One of the 
sixteen heretical sects, which believed In the 
reality of past and future as well as present. 

Khứ Thức Xoa Ca La Ni: Siksakarani 

(sk)—Đột Kiết La. 

1)_ Một vị Bà La Môn trẻ còn đang tòng học: 
A young brahman studying with his 
preceptor. 

2) Một chương trong Luật Tạng gọi là “Ihức 
Xoa” gồm 100 điều luật cho người mới 
xuất gia tu học: A section of the Vinaya 


1139 


called Siksakaran consising of 100 

regulations with reference to the conduct 

Of novices. 
Khử Độc: To decontaminate. 
Khử Trừ: To eliminate. 
Khước: Khước từ —To reJec—To đecline. 
Khước Nhập Sanh Tử: Từ bỏ cuộc sống đi 
trong sanh tử luân hồi của một vị Bồ Tát —To 
leave his perfect life to enter Into the round of 
births and deaths as a Bodhisattva does. 
Khưởng: Cây gừng——Ginger. 
Khương Kiết La: Kankara (sk)—Con số 
lớn—A high number. 
Khương Tăng Hội: 
Sanghapala (skt). 
1) Khương Tăng Hội là tên của một nhà sư 
người Thiên Trúc, dòng dõi Tây Tạng, 
nhưng lại có một vị sư khác cũng tên 
Khương Tăng Hội, người đã dịch bộ Kinh 
Vô Lượng Thọ tại thành Lạc Dương vào 
năm 252 sau Tây Lịch—An Indian monk 
supposed to be of Tibetan descent; but 
Sanghapala 1s described as the eldest son 
of the prime minister of Soghdiana, and 1s 
porbably a different 
Sanghavarman the 
conducted translation of The Indefinite 
Life Sutra in Lo-Yang In 252 A.D. 
Khương Tăng Hội, người nước Khương 
Cư, cha mẹ sang đất Giao Châu làm ăn 
buôn bán kiếm sống. Ngài mô côi cha từ 
lúc mới lên mười. Sau đó ngài xuất gia và 
trở thành một nhà sư nổi tiếng thời bấy 
giờ. Ngài thông hiểu Tam Tạng kinh điển. 
Ngài sang Đông Ngô (bây giờ là miễn 
Trung nước Tàu) để hoằng dương Phật 
Pháp. Ngài dịch nhiều kinh điển từ chữ 
Phạn ra chữ Hán như Kinh Vô Lượng Thọ 
và Kinh An Ban Thủ Ý, vân vân. Ngài thị 
tịch khoảng năm 280 sau Tây Lịch— 
Sanghapala, a native of Sogdiane, now 
belongs to China. His parents came to 


Sanghavarman or 


person. 


WaS one who 


2) 


North Vietnam to do business to earn a 
living. His father passed away when he 
was only ten years old. After that he left 
home and became a very famous monk at 
that time. He thoroughly understood the 
Tripitaka. He went to Tung-Wu (now 
Central China) to expand the Buddha 
Dharma. He also translated many sutras 
from Sanskrit Into Chinese such as the 
Infimte Life Sutra, the Anapanasati Sutra, 
etc. He passed away In around 280 A.D. 
Khưu: 
I)_ Gò đất: A mound—A plot. 
2) Tên riêng của Đức Khổng Phu Tử: 
Personal name of Confucius. 
Khưu Tĩnh: Một cái giếng khô trên đỉnh đôi, 
biểu trưng cho tuổi già—A_ dry well on a hill 
top, symbolical of old age. 
Kleang: Tên một ngôi chùa tọa lạc trong thị 
xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Nam Việt Nam. 
Chùa được xây cất từ năm 1533 và được trùng 
tu nhiều lần. Ngôi chánh điện được trùng tu 
cách đây 80 năm. Đây là một trong những 
ngôi chùa cổ nổi tiếng của thị xã Sóc Trăng— 
NÑame of a temple, located in Sóc Trăng town, 
Sóc Trăng province, South Vietnam. The 
temple was built in 1533 and has been restored 
many times. The main hall was restored 80 
years ago. This ¡is one of the most ancient 
famous temples of Soc Trăng town. 


L 


La: 
I1) Lưới bắt chim: A net for catching birds. 
2) Sắp xếp theo thứ tự: To arrange in order. 


1140 


a) Nam La: Lara, Lata, or Lada (skt)—in 
Gularat. 

b)_ Bắc La: Lara or Valabhi (skt)——On the 
western coast of GuJarat. 

3) Chủng tử “Vô Úy Thí”: The seed of giving 
of “fearlessness.” 

4)_ Bàn chuyện: To chatter. 


La Bà: Lava (skt) Lạp Phược La Dự—Một 
khoảng thời gian ngắn (60 sát na bằng một hơi 
thở, 10 hơi thở bằng một la bà)—A division of 
time, an Instant (60 ksanas are equivalent to a 
breath, 10 breaths are equal to one lava). 

** For more Information, please see Sát Na. 
La Bà Na: Ravana (skt—Vua của xứ Tích 
Lan trước đây, cai trị loài la sát, sau bị 
Ramacandra chế ngự —King of Ceylon and 





rler of the Raksasas, overcome by 
Ramacandra. 
La BỊ Na: Ravana (sk)—Đòồi hỏồi— 


Demanding—Clamorous. 

La Cà: To loiter—To loaf. 

La Cầu: Laghu (sk)—Ánh sáng—Light. 

La Dạ Na: Maudgalyayana (sk)—See Ma 
Ha Mục Kiễn Liên. 

La Duyệt: Rajagrha (sk)—La Việt—La 
Duyệt Kỳ Ca La—La Duyệt Yết Lê Hê—La 
Nha Ngật Bí Tư—Kinh đô Vương Xá của xứ 
Ma Kiệt Đà, nơi tổ chức Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển đầu tiên—The capital of Magadha, 
at the foot of the Grdhrakuta mountain, first 
mefropolis of Buddhism and seat of the fñirst 
synod. 

** For more Information, please see Vương Xá 


La Duyệt Kỳ Ca La: Rajagrha (sk)—See 
La Duyệt and Vương Xá. 

La Duyệt Yết Hê: Rajagrha (sk)—See La 
Duyệt and Vương Xá. 

La Đà Na: Ratna (skÐ—Bảo vật Anything 
Drecious, a gem. 

La Hán: Arhan, arhat (sk)—A La Hán, quả 


cao nhất của Tiểu Thừa—Worthy, 
worshipful, an arhat, the saint, or perfect man 
of Hinayana. 

** For more Information, please see Arhat. 

La Hán Đường: Arhats Hall. 

La Hầu (sao): Rahu (sk)—La Hộ—La Hỗ 
Tên của một ngôi sao che lấp mặt trời mặt 
trăng gây nên nhật thực và nguyệt thực— 
Name of a star, or a spirit (demon) that 1s 
Supposed to seIze the sun and moon and thus 
causes eclIpses. 

La Hầu A Tu La: Rahu-asura (skt)—La Hầu 
La A Tu La—Một loại A Tu La Vương hay 
đánh nhau với Trời Đế Thích để tranh giành 
và che lấp ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, 
gây ra cảnh nhật thực và nguyệt thực—The 
asura who in fiphting with Indra can se1ze sun 


vị 





an moon, i.e. cause eclIpses. 

La Hầu La: Rahula (sk)—Còn gọi là La 
Vân, La Hống La, La Hầu, Hạt La Đỗ La, Hà 
La Hỗ La, hay La Hỗ La— Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
La Hầu La là đứa con duy nhất của Đức Phật 
và công chúa Da Du Đà La. Người ta nói La 
Hầu La ở trong thai mẹ đến 6 năm, và được hạ 
sanh trong đêm Đức Phật thành đạo (ngày 8 
tháng chạp âm lịch). Cha của ngài không thấy 
mặt ngài cho đến khi ngài được 6 tuổi. Lúc 
mới xuất gia ngài theo Tiểu Thừa, nhưng sau 
khi nghe Đức Phật thuyết tối thượng thừa pháp 
trong pháp hội Pháp Hoa, ngài đã theo Đại 
Thừa. Ngài luôn tái sanh làm con lớn của các 
vị Phật. Có chỗ cho rằng La Hầu La sanh ra 
trước khi Đức Phật xuất gia và sau nầy trở 
thành một trong mười đại đệ tử của Đức 
Phật —According to Professor Soothill in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Rahula was the only son of Sakyamuni and 

Yasodhara. He is supposed to have been In 

the womb for six years and born when his 
father attained Buddhahood; also said to have 
been born during an eclipse, and thus acquired 


1141 


his name, though it 1s defined In other ways; 

his father did not see him till he Was siX years 

old. He became a disciple of the Hinayana, but 
1s said to have become a Mahayanist when his 

father preached this final perfect doctrine, a 

statement gainsaid by his being recognized as 

founder of the Vaibhasika school. He 1s to be 
reborn as the eldest son of every Buddha, 
hence 1s sometimes called the son of Ananda. 

Another source said that Rahula was born 

before the Buddha”s renunciation of the world. 

Later he became one of the ten great discIples 

of the Buddha. 

** For more Information, please see Rahula In 
English-Vietnamese Section, Rahula in 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section, and Xuất 
Gia in Vietnamese-English Section. 

La Hầu La A Tu La: Rahu-asura (sk)—See 
La Hầu A Tu La. 
La Hầu La Đa: Rahulata (skt)—La Hầu La 
Đa của thành Kapila, là vị tổ thứ 15, người đã 
tự di chuyển một cách kỳ diệu đến vương quốc 
Sravasti, nơi đó ngài đã thấy bóng năm vị Phật 
trên đỉnh Hiranyavati—Rahulata of Kapila, the 
sixteenth patrliarch, who miraculously 
transported himself to the kingdom of Sravasti, 
where he saw on the Hiranyavati the shadow 
of five Buddhas. 

La Hỗ: Rahu (sk)Q—See La Hầu. 

La Hộ: Rahu (skt)—See La Hầu. 

La Hống La: Rahula (skt)—See La Hầu La. 

La Khất Sái: See La Ngật Sái. 

La Ma: Rama (skt). 

I)_ Hỷ hay hỷ lạc: Delightful—Joyful. 

2) Tên của một loài cây nhỏ: Name of a 

ØT0ve. 


La Ma Ấn Độ: Sông La Ma phát nguồn từ A 
Phú TIsing 
Afghanistan. 

La Ma Già: Nhập pháp giới (phẩm Nhập 
Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm)—Entering 
the realm of the law. 

La Mắng: To rebuke—To scold. 

La Môn: See Brahmana ¡in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section. 

La Ngạ: Raga (skt— Tham dục—Desire— 
Coveftousness. 

La Ngật Sái: Laksana (skt Tướng trạng 
của sự vật—A distinguishing mark, sign, or 
characteristic. 

La Nha Ngật Bí Tư: Rajagrha (skt)—See La 
Duyệt and Vương Xá. 

La Nhã: Raja (sk)—Quốc vương—A king. 
La Ó: To Jeer—To boo. 

La Quí: Trưởng lão La Quí (852-936)— 
Senior Venerable La Quí (852-936) —Trưởng 
lão La Quí sanh năm 852 tại An Chân, Bắc 
Việt, pháp tử đời thứ mười dòng Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi. Sư quê ở An Châu. Thuở nhỏ sư đi du 
phương tìm thầy học thiền. Sau sư gặp Thiền 
Sư Thông Thiện và trở thành một trong những 
đệ tử nổi tiếng của thiển sư Thông Thiện tại 
chùa Thiền Chúng. Sau khi Thầy thị tịch, sư 
đời về chùa Song Lâm ở Thiên Đức tiếp tục 
hoằng hóa đến khi thị tịch vào năm 936 sau 
Tây Lịch—Senior Venerable La Quí was born 
in 852 in An Chân, North Vietnam, the the 
Dharma herr of the tenth lineage of the 
Vinitaruci Sect, a Vietnamese monk from An 
Chân. He wandered to seek good and famous 
zen masters since he was young. Later he met 
Zen master Thông Thiện at Thiền Chúng 
Temple and became one of his 
ouftstanding disciples. After his master passed 


Hãn—-Helmend, a  river in 


ImOSE 


1142 


away, he moved to sfay at Song Lâm Temple 
in Phù Ninh, Thiên Đức to expand Buddhism 
until he died in 936 A.D. 

La Sát: Rakshas or Raksasa (skt). 

1) Ma quỷ trông khiếp đảm, có thân hình đen 
ngòm, tóc đỏ, mắt xanh. La sát nổi tiếng 
sát hại sát hại con người —A terrifying 
ghost or demon with black body, red harr, 
and green eyes. Rakshas are reputed to be 
devoured of humans. 

Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển—-According to 
Professor Soothill in The Dictonary of 
Chinese-English Buddhist Terms: 

La Sát là tên chỉ chung các loài ác quỷ 
hung bạo; có lúc kém hơn Dạ Xoa, có lúc 
tương tự —Raksasa means harm, Injury, 
maglinant spirits, demons; 
considered ¡nferior to Yaksas, sometimes 


2) 


a) 


sometimes 


similar. 

La Sát là tên của một dân tộc man rợ thời 
cổ ở Ấn Độ: A barbarian race of ancient 
India. 

La Sát La: Aksara (skt—Chữ—A syllable, 
word, letter. 

La Sát Nữ: Raksasi (skt)—La Sát Tư—La 
Xoa Tư—Loại nữ quỷ. Đảo Tích Lan trước kia 
là nơi trú ngụ của 500 La Sát Nữ—Female 
demons. Lanka in Ceylon was the abode of 
500 female demons. 

La Sát Quốc: Một hòn đảo trong Ấn Độ 
Dương, người ta nói là đảo Tích Lan—An 
1sland im the Indian Ocean, supposed to be 
Ceylon. 

La Sát Ta: La Sát Nam—A male deomn— 
See La Sát. 

La Sát Thiên: Vị Trời kiểm soát hết thắy các 
La Sát, trấn giữ góc tây nam— The deva 


b) 


confrolling these demons, who has his abode In 
the southwest corner of the heaven. 


La Sát Tư: See La Sát and La Sát Nữ. 
La Thập: See Kumarajiva in SanskriUPali- 


Vietnamese Section. 

La Thệ: Rajni (sk)—Hoàng hâu00Ạ queen—— 
A princess—See La Nhã. 

La Vân: Rahula (sk)——See La Hầu La. 


La Việt: Rajagrha (skÒ—See La Duyệt and 
Vương Xá. 

La Xa: Raja (sk)——Quốc vương—Kïng. 

La Y: Tiết La Y—Y phục của người tu khổ 
hạnh nơi rừng núi —Coarse øgarments worn by 
asScetics. 

Lá Sen: Lotus leaf. 

Lả Tả: Incoherent. 

Lạ Kỳ: Strange——Unusual—Extraordinary 
Lạc: 

1) Dadhi (skQ)—Chất tinh chế ra từ sữa bò 
(Thanh Văn ví như sữa, Duyên Giác ví 
như Lạc)—A thick, sour milk which 1s 
hiphly esteemed as a food and as a 
remedy or prevenfive. 
Vui vẻ: Joy—Joyful 


2) Glad—ReJoice. 





3) Âm nhạc tạo niềm vui: Music that causes 
JOY. 

4) Rụng: Falling—To fal—ETo drop—To 
descend. 

53) Sukha (p): Happiness—Theo A Tỳ Đạt 





Ma Luận (Vi Diệu Pháp), lạc là một yếu 
tố thiển na có nghĩa là an lạc hay hạnh 
phúc yên tĩnh. “Sukha” đồng nghĩa với 
“Somanassa.” Đây là trạng thái thích thú 
không liên quan đến lạc thú vật chất. 
“Sukha” nầy chính là hậu quả của sự từ bỏ 
thú vui vật chất. Dù nghĩa của “Phỉ” và 
“Lạc” liên hệ mật thiết với nhau, chúng 
vẫn khác biệt nhau, “phỶ” thuộc về hành 
uẩn (tạo cho hành giả trạng thái cảm nghe 
hứng thú trong để mục), còn “Lạc” là 

cảm giác giúp cho hành giả thỏa thích 

hưởng thọ để mục. Phỉ được so sánh với 
một khách lữ hành đi trong sa mạc mệt 
mỗi thấy xa xa có một ốc đảo (trạng thái 
vui mừng trước khi thật sự thọ hưởng). Khi 


114 


đến tận ốc đảo tắm rửa và uống nước thỏa 
thích là “Lạc.” Lạc giúp ta đối đầu với 
những triển cái trạo cử và lo âu trong 
thiển na—According to the Abhidharma, 
“Sukha” 1s a jhana meaning 
pleasant menfal feeling. It is identical with 
“Joy” or “bliss.” Sukha 1s Identical with 
Somanassa, Joy, and not with the sukha of 
pleasant bodily feeling that accompanies 
wholesome-resultant body-consciousness. 
This “Sukha” rendered as bliss, 1s born 
detachment from sensual pleausres; It 1s 
therefoe explaned as unworldly or 
spritual happiness  (niramisasukha). 
Though “Pii” and “Sukha” are closely 
connected, they are distinguished 1n that 
“PIH” 1s a conative factor belonging to the 
apsgregate of mental formatlons, while 
“Sukha” 1s a feeling belong to the 
aggregate of feeling. “Piti” 1s compared to 
the delipht a weary traveler would 
experience when coming across an oasSIS, 
“Sukha” to his pleasure after bathing and 
drinking. “Sukha” helps us encountering 
the hindrances of restlessness and WOrry. 

Lạc Âm: The sound of music. 

Lạc Âm Thụ: Những cây trên cõi nước Cực 

Lạc của Đức Phật A Di Đà, trổi nhạc trong cơn 

gió thoảng—The trees in Amitabha”s paradise 

which give forth music to the breeze. 

Lạc Ba La Mật: Một trong bốn đức trong 

Phật giáo. Lạc Ba La Mật là niềm vui vĩnh 

hằng nơi niết bàn tịnh tịch, niềm vui không trụ 

vào nơi tướng của thân tâm—One of the four 

nirvana virtues in Buddhism. The paramita of 

Joy 1s an eternal Joy of the nirvana. 

** For more Information, please see Tứ Đức. 

Lạc Bang: 

I)_ Đất nước yên vui: The Joyful country. 

2) Thế giới Tây Phương Cực Lạc: The 
paradise of the West. 

Lạc Biến Hóa Thiên: 


factor 


Sunirmita or 


nirmanarati (skt—Tu Niết Mật Đà—Diệu Lạc 
Hóa Thiên—-Hóa Tự Tại Thiên—Lạc Hóa 
Thiên—Cõi trời thứ năm trong sáu cõi trời dục 
giới, nơi các vị trời bằng thần thông tự tại biến 
ra những niềm vui tuyệt diệu và vui thích với 
những niềm vui ấy—The fifth of the six desire 
heavens, where every form of joy 1s attainable 
at WIll. 

Lạc Ca: Naraka (sk—Tên gọi bằng tiếng 
Phạn của Địa Ngục—See Địa Ngục. 

Lạc Càn Thát Bà: Gandharvas (skt)— 
Indras musicians—See Gandharva 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Lạc Cảnh: Paradise. 

Lạc Căn: Những căn của lạc thú—The 
Organs of pleasure (eyes, ears, nose, tongue, 
body)—See Ngũ Căn. 

Lạc Dục: Ham muốn dục lạc trần thế— 
Desire for the pleasant or pleasure. 

Lạc Dương: Đế đô của Trung Quốc—Lo- 
'Yang, the ancIent capital of China. 

Lạc Độ: Quốc độ vui vẻ—A happy land. 

Lạc Đường: To lose one's way—To go 
astray——TOo stray. 

Lạc Hậu: Old fashioned. 

Lạc Lồng: Stray—Lost. 

Lạc Lối: To go astray——To stray. 


1n 


Lạc Nghiệp: To enjoy oneˆs work. 

Lạc Pháp: Sự an lạc của Phật pháp—Delight 
1n Buddha-truth or the religion. 

Lạc Phát: Cắt tóc xuất gia tu hành —To 
shave or cut off the hair of the head, and 
become a monk. 

Lạc Phát Nhiễm Y: Cắt tóc nhuộm áo để 
trở thành nhà tu (nhuộm xám màu trắng mà 
người Ấn thường mặc như quần áo bình 

thường)—To shave the head and dye the 


1144 


clothing, I.e. to dye grey the normal white 
Indian garmentfs; to become a monk. 

Lạc Quả: Quả an lạc của Niết Bàn, xa ha 
mọi sinh diệt—]oyful fruit—NIrvana. 

Lạc Quan: Optimism. 

Lạc Quyền: To subscribe—Offertory— 
Subscripion——Collection. 

Lạc Thanh Tịnh Tâm: Blissful pure mind. 
Lạc Thần: Deva musicians—See Lạc Càn 
Thát Bà in Vietnamese-English Section, and 


Gandharva 1n sanskriV/Pali-Vietnamese 

Section. 

Lạc Thí: 

1) Người bố thí với tràn đầy niềm vui: Joyful 
ĐIVeT. 

2) Tên Trưởng Giả Tu Đạt hay Cấp Cô Độc: 
JoyfUl giver, name of Sudata or 
Anathapindika. 


Lạc Thiền: Deva musicians—See Lạc Càn 

Thát Bà. 

Lạc Thọ: Khi nhận lãnh cảnh thuận tình thì 

thân tâm vui vẻ—The sensation or perception 

of pleasure. 

Lạc Thú: Pleasures. 

Lạc Thuyết: Vui vẻ thuyết pháp không biết 

chán, thuyết một cách vô ngại đúng nghĩa 

đúng chữ, là một trong tứ vô ngại—Pleasure In 

speaking—Pleasant speech—]oy In preaching 

or telling the way of salvation; Joy 1n that 

which 1s preached. It is also called Pratibhana, 

bold and iluminating discourse, or freedom 1n 

expounding the truth with correct meaning and 

approprlate  words, of the 

pratisamvids. 

** For more Information, please see Tứ Vô 
Ngại. 

Lạc Thuyết Biện Tài: See Lạc Thuyết and 

Tứ Vô Ngại. 

Lạc Trám: Kẻ lừa đảo được ví như loài sâu 

bọ——A humbug——Trickster——Impostor—— 

DeceIver. 


one four 


Lạc Trú Tứ Thiền: Pleasant abiding in the 

four jhanas—See Tứ Thiền. 

Lạc Trước: Tham đắm chấp trước vào dục 

lạc của cuộc sống hiện tượng —The bind of 

pleasure binding to the phenomenal life. 

Lạc Vào Tà Kiến Và Không Hiểu Ý 

Kinh: To go astray and to miss the intent of 

the sutras. 

Lạc VỊ: VỊ bơ chua, một trong năm vị của sữa 

và phó sản của nó. Tông Thiên Thai so sánh 

nó với thời kỳ thứ hai của giáo thuyết Tiểu 

Thừa—Sour, one of the five tastes. T”ien-T”ai 

compared the second period of the Hinayana 

with this. 

**EFor more Information, please see Thiên 
Thai Ngũ Thời Bát Giáo. 

Lạc Xoa: Laksa (skt—Lạc Sa—Mười vạn— 

One hundred thousand. 

Lai: Agama (skt). 

I)_ Đến: Coming. 

2) Tương Lai: Future. 

Lai Nghênh: Những người tin và hành trì 

theo Phật, khi lâm chung sẽ được chư Phật và 

chư Bồ Tát từ cõi Cực lạc đến đón về Tịnh 

Độ The coming of Buddhas to meet the 

dying believer and bid welcome to the Pure 

Land. 

Lai Nghênh Tam Phật: Có ba vị Phật lai 

nghênh—The three special welcomers: 

1)  A Di Đà: Amitabha. 

2) Quán Âm: Avalokitesvara. 

3) Thế Chí: Mahasthamaprapta. 

Lai Nghềnh Tam Tôn: See Lai Nghênh 

Tam Phật. 

Lai Quả: Quả báo và điều kiện trong kiếp lai 

sanh được xem như là hậu quả của hiện tại— 

The fruit or condition of the next rebirrth, 

regarded as the result of the present. 

Lai Sanh: Kiếp tái sanh hay kiếp sau— 

Future rebirth—The future life. 

Lai Thế: Kiếp tái sanh trong tương lai— 


1145 


Future world or rebirth. 

Lai Ứng: Đến theo lời câu nguyện—To come 
1n response fo an Invifatlon——To answer prayer 
by a miracle. 

Lai Vãng: Coming and going. 

Lại: Ỷ lại —To rely upon——To depend upon—— 
To throw the burden on. 

Lại Da: Alaya (skQ—See A Lại Da Thức ¡in 
'Vietnamese-English Section. 

Lại Tra Hòa La: Rastrapala (skt). 

I1) Vị vua bảo vệ vương quốc: Protector of a 
kingdom,a king. 

Tên của một vị Tăng nổi tiếng được Phật 
nói đến trong Kinh A Hàm (ngài xuất gia 
theo Phật, sau đó trở về thuyết pháp cứu 
độ mẹ cha): Name ofa noted monk whom 
the Buddha mentioned In the Agama Sutra 
(he left home to follow the Buddha, then 
went back to preach to save his parenfs) 
Lam: 

I1) Dư thừa—Excess—Overflowing. 

2) Màu lam: Màu chàm—Blue——lIndigo. 

3) Sương núi: Mountain mist or vapOuI. 

Lam Ba: Lampaka (skt)—Quận Lam Ba, ở về 
phía bắc Ấn Độ ——The district of Lamghan, 
northern India. 

Lam Bà: Tên của một loài La Sát Nữ—Name 
Of a raksasI. 

Lam Bột La: Lambura or Lambhara (skt)— 
Ngọn núi nằm về phía bắc Kabul—A 
mountain north of Kabul. 

Lam Ma: Rama or Ramagrama (skt—Một 
vương quốc và thành phố cổ nằm về phía bắc 
Ấn Độ, giữa thành Ca Tỳ La Vệ và Câu Thị 
NÑa—An anclent kingdom and city Northern 
India between Kapilavastu and Kusinagara. 
Lam Phong: Vairambhavata (skt)—Cơn bão 
dữ—A hostile or fierce storm. 

Lam Tỳ Ñi: See Lâm Tỳ Ni. 

Lam Vũ: Sangharama  (sk—Chùa— 
Monastery—Monastery-buildings. 


2) 


Làm: To do. 

l1) Lầm Ác: To do evil. 

2) Làm Ẩu: To do something ¡in a careless 
Way. 


3) Làm Bạn: To make friends. 

4) Làm Bậy: To do silly things. 

5) Làm Bế Tắc: To obstruct-To block. 

6) Làm Biếng: To idle—To loaf—To be 
lazy. 

7) Làm Bộ: To pretend—To assume—To 
feign to do something. 

8) Làm Bớt Đau: Soothinge—To make less 


pammful. 

9) Làm Bớt Sợ: To still someone”s fear. 

10) Lầm Cần: To do without thought of the 
possible results. 

11) Làm Cao: To get on one”s high horse. 

12) Làm Cho Ai Can Đảm: To help give 
COurage to someone. 

13) Làm Chung: To collaborate—To work 
together with someone. 

14) Làm Chứng: To witness—To be the 
Wlfness. 

15) Làm Duyên: To give oneself airs and 
graces. 

16) Làm Đẹp: To beautify. 

17) Lầm Gan: To throw off one”s shyness. 

18) Làm Giàu: To enrich oneself. 

19) Làm Giùm: To render——To do someone a 
S€TVIC€. 

20) Làm Giúp: To give someone a hand. 

21) Làm Gương: To set an example for. 

22) Làm Hại: To harm. 

23) Làm Khó: To make difficulties. 

24) Làm Khổ: To torture. 

25) Làm Khôn: To act as a wise man. 

26) Làm Không: To work for nothing return. 

27) Làm Lành: 

a) To make It up with someone. 

b) To perform good (wholesome) deeds. 


1146 


28) Làm Lấy Có: To do something as a 
matter of form (for form”s sake). 

29) Làm Lén: To do something on the sỈy. 

30)Lầm LỄ: 
ceremony. 


To celebrate—To startL a 
31) Làm Lơ: To pretend not to know or see. 
32) Làm Luật: To make laws. 

33) Làm Mai: To arrange marriage. 

34) Làm Mất: To lose. 

35) Làm Mê: To bewitch—To fascinate. 

36) Làm Mích Lòng: To hurt someone”s 
feeling. 

37) Làm Một Mình: To do by oneself. 

38)Làm Ngã Lòng: To discourage—To 
dishearten. 

39) Làm Nghiêm: To keep a straight face. 

40) Làm Ngơ: To take no notice of one”s 
wrong doing. 

41) Làm Ngược: To do things in the wrong 
order——TOo sftart at the wrong end. 

42) Làm Người: To behave like a human 
being——To be a man. 

43)Làm Người Chính Đáng: To be a 
righteous person. 

44) Làm Người Tốt: To be a good person. 

45) Làm Nhẹ Đi: To alleviate. 

46) Làm Nhục: To ¡insult—To affront—To 
humiliate. 

47) Làm Nhục Ai: To humiliate someone— 
To cause someone to feel ashamed or look 
foolish in front of other people. 

48) Làm Ô Danh: To besmirch one°s name. 

49) Làm Ô Nhiễm: To pollute. 

50) Làm Ôn: To make noise. 

51) Làm Phách: To on airs. 

52) Làm Phải: To do right. 

53) Làm Phiềển: To disturb—To trouble—To 
annoy. 

54) Làm Quen: To make acquaintance with 
Someone. 


55) Làm Rộn: To đisturb—To trouble. 


5)Làầm Tan: To dispel—To cause to 
disappear. 

57),Làm Tắc Nghẽn: To obstruc—To 
block. 


58) Làm Thăng Bằng: To stabilize. 

59) Lầm Thất Kinh: To terrify. 

60) Làm Theo: To emulate. 

61) Lầm Thịnh: To hold one”s tongue—To 
keep silent—To be silent. 

62) Làm Thịt: To kill animals for food. 

63) Làm Tiền: To blackmail. 

64)Làm Tỉnh: To keep a straight face 
(prevent oneself from laughing). 

65) Làm Trở Ngại: To obstruct—To hinder. 

66)Làm Trung Gian: To mediate—To 
1ntermediate. 

67)Làm Việc Xây Dựng: To perform 
constructive works (good deeds). 

68) Lầm Vội: To something ïn a hurry. 

Làm Chảy Máu Thân Phật: To shed a 

Buddha”s blood (one of the five grave sins). 

Làm Chủ Tâm Mình: To gain control of 

one”s own mind. 

Làm Công Đức: To perform merit. 

Làm Đường: To make or build a road—Trì 

Địa Bồ Tát (Road-Building Bodhisattva). 

Làm Không Cầu Phước: Deeds of no 

merI(. 

Làm Lành Lánh Dữ: To perform good 

deeds and avoid bad deeds (transgressions). 

Làm Phật: To become a Buddha. 

Làm Phật Sự: To perform Buddhist or 

dharma works. 

Làm Phúc: To do good—To give alms—To 

gIve charIty. 

Làm Thị Giả: Làm người hầu hạ và giúp đở 

công việc hằng ngày cho một vị Tăng—To 

become an atfendant to a monk and help him 

with his daIly chores. 


1147 


Làm Việc Phước Thiện: To practice 

charity. 

Làm Vô Biền Phật Sự: To accomplish 

counfless Buddha deeds. 

Lm Nhắm: To mumble. 

Lãm: 

I1) Nhìn: Thưởng lãm——To view——To look at. 

2) Ôm vào lòng: To hold in the arms—To 
embrace. 

Lạm Dụng: To abuse—Abused: Bị lạm dụng. 

Lan: 

l1) Hàng rào—A ratll—Handrail. 

2) Hoa Lan: The epidendrum—Orchid— 
Scented—Refined. 

Lan Bồn Hội: Ullambana, or Lambana, or 

(sk)—See Vu Lan Bồn 

Vietnamese-English Section, and Ullambana 

1n Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 


Avalamba in 


Lan Cúc: 

1l) Hoa lan và hoa cúc Orchid and 
chrysanthemum. 

2) Lan mùa Xuân và cúc mùa Thu (thứ nào 
mùa ấy) Orchd ¡n spring and 


chrysanthemum in autumn. 

Tượng trưng cho sự đẹp đẽ: Emblems of 
beauty. 

Lan Hương: Orchid fragrance. 

Lan Nhã: Tên tắt của A Lan Nhã hay Viện tu 
khổ hạnh (chỗ vắng vẻ, thanh tịnh, an nhàn, và 
tĩnh mịch)—Hermitage—Monastery. 

Lan Xa: Một đặc ngữ của Mông Cổ hay Thổ 
Nhĩ Kỳ ám chỉ sự tán thán—A Mongol or 
Turkish word implying praIse. 

Lẫn: Lười 
Disinclined. 
Lãấn Đọa: See Lãn. 

Lạn: Lấp-lánh —Glittering. 

Lạn Ngư: 

1) Cá có màu lấp lánh—Iridescent fish. 
2) Cá hư, mềm nhũn: Rotten and soft fish. 
Lang: 


3) 


biếng—Lazy——Negligent— 


1) Chó sói—A wolf. 

2) Dữ dần: Fierce. 

Lang Tích Sơn: Tên khác của Kê Túc Sơn 

(nơi Ngài Ma Ha Ca Diếp nhập định)—Wolf 

track hill, another name for Cock-Leg HIII. 

Lắng Tránh: To evade. 

Lãng Mạn: Romantic. 

Lãng Phí: To fritter away 

Lãng Tai: The ears have lost their acuity. 

Lanh Lợi: Clever. 

Lanh Trí: 

Lánh Mặt: To hide away from someone 

Lánh Nạn: To shun danger. 

Lánh Xa: To shun—To keep away. 

Lành: 

l1) To heal up a wound——Intac—Unbroken—— 
Untor. 

2) Good—Wholesome. 

Lành Dữ: Good and bad. 

Lành Lạnh: A litle chilly. 

Lành Mạnh: Healthy—Sound 

Lành Thay!: Good deed! 

Lãnh: Lạnh —Cold. 

Lãnh Đạm: 

Chilliness. 

Lãnh Đạo: To guide——To conduct—To lead. 

Lãnh Giải: To understand clearly. 

Lãnh Giáo: To receive instructions. 

Lãnh Hà: Sita (skt)——The cold river. 

Lãnh Hội: To 

comprehend——To digest. 

Lãnh Noãn: Lạnh và ấm——Cold and warm 

Lãnh Noãn Tự Tri: Ấm lạnh tự biết (thiên 

định tự biết chứ không ai biết dùm)—Only you 

yourself know cold and warm, I.e. only you 

know the progress of medifation. 

Lãnh Quang Thần: Sitamarici—The spirits 

with cool rays. 

Lãnh Thọ: To receive——To accept. 


Quick mind—Quick wits. 


Indifferent 





Cold—Apathy 


understand—To 


1148 


Lãnh Vực: Domain. 

Lạnh Lùng: Chilly—Cold. 

Lạnh Như Cắt: Very cold. 

Lao: Lao nhọc——Toil—Labour. 

Lao Đao: Unsteady——Unstable. 

Lao Kết: Trần lao và kiết sử đều là những 

tên khác của phiển não—The troublers, or 

passlons, those which hold one in bondase. 

Lao Khổ: Hard and miserable. 

Lao Lữ: Người đồng hành gây nhiều trở ngại, 

ý nói dục vọng (lúc nào cũng ở bên mình và 

gây trở ngại cho chính mình)—Troublesome 

companions, e.ø. the passions. 

Lao Oán: Nỗi oán hận của lao nhọc, hay lao 

nhọc và oán hận đều là những tên khác của 

phiển não The annoyance or hatred of 
labour, or trouble, or the passlons, or demons. 

Lao Sầu: Sorrowful—Dismal—Sad. 

Láo Lếu: Careless—Impertinent. 

Láo Xược: Insolen—Impertinent 

Lo Đảo: To stagger——To totter. 

Lão: Jara (skÒ—Old—Aging—Old age— 

Decay. 

Lão Âu: Old and yOUng. 

Lão Bà: 

1) Một bà già: An old woman. 

2) Lão Phu Nhân: My wffe. 

Lão Bịnh: Sickness of old age. 

Lão Cổ Truy: Lão Cổ Chùy. 

l1) Con cú già —An old owl. 

2) Thiển sư có kinh nghiệm giảng đạo sắc 
bén (một từ tôn xưng): An experienced 
and Incisive teacher. 

Lão Giáo: Đạo Lão Trung quốc, được Lão Tử 

sáng lập vài ngàn năm trước đây. Tôn giáo 

nầy dựa vào Đạo hay con đường thiên nhiên. 

Những người theo Lão giáo dụng công tu hành 

bất tử trường sinh, mà theo những thí dụ cổ 

điển Phật giáo là loại trừ những luyến ái uế 
trược trong thân tâm—Taoism—Chinese 





religion founded by Lao Tzu several thousand 
years ago. This religion based on Tao or way 
of nature. Taolst practiioners traditionally 
strive for Immortality, which in Buddhism 1s a 
classic example of deluded attachment to the 
body and the mind. 

** For more information, please see Lão Tử. 
Lão Hồ: Tên người bình dân gọi Đức Phật— 
Old Hun, a nickname for the Buddha. 


Lão Tử: 

l) Jaramarana (skt)—Decreptitude and 
death. 

2) Một trong thập nhị nhơn duyên, là một 


giáo lý quan trọng trong Phật giáo, lão tử 
là sản phẩm tất nhiên của sự thành thục 
(chín mùi) của ngũ uẩn: One of the twelve 
nidanas, a primary dogma of Buddhism 
that decreptitude and death are the natural 
products of the maturty of the five 
skandhas. 

Lao-Tzu—Mặc dù người ta thường xem 
Lão Tử là một hiển triết vĩ đại nhất của 
Trung Quốc, song ít ai biết về cuộc đời 





3) 


Lão Tử. Người ta nói rằng ông sanh vào 
khoảng năm 604 trước Tây Lịch và là tác 
giả của bộ Đạo Đức Kinh, tức là Thánh 
Kinh của Đạo Giáo, tôn giáo phát xuất từ 
bộ sách nói trên. Đạo được định nghĩa như 
là nên tảng của toàn bộ cuộc sinh tổn, hay 
là năng lực của vũ trụ—Though Lao-Tzu 
1S commonly regarded as one of China ”s 
øreatest sages, litle 1s known about his 
actual life. He 1s said to have been born In 
about 604 B.C. and to be the author of the 
Tao-Teh-Ching (The way and Its Power), 
which 1s the bible of Taoism, as the 
relipIion which grew up around the above 
mentioned book. The Tao has been 
defined as the ground of all existence, or 
as the power of the unIverse. 

** For more Information, please see 

Lão Giáo. 


1149 


Lạp: 

1) Thịt khô: Dried flesh. 

2) Sáp: Wax. 

3) Cuối mùa an cư kiết hạ hằng năm: The 
end of the annual summer retreat. 

4)_ Cuối năm: The end of the year 

5)_ Săn bắn: To hunt. 

6) Tháng I2 (chạp) của năm âm lịch —The 
twelfth lunar month of the year. 

7)_ Tuổi hạ của Tăng Ni: A monastic year for 
monks and nuns. 

** For more Information, please see Hạ Lạp, 
and Pháp Lạp in Vietnamese-English 
Section. 

Lạp Ẩn: 

I1) Dán hay niêm lại bằng sáp: To seal with 
wWaxX. 


2) Dấu ấn bằng sáp: A wax seal. 

Lạp Bát: Ngày hội thành đạo, ngày mông 
tám tháng chạp, ngày Phật Thích Ca thành 
đạo—The cản day of the last month (twelfth 
month) the day of the Buddha”s 
enlightenmernt. 

Lạp Phạ: Lava (skÙ—Một khoảng thời gian 
ngắn, một phần 900 của ngày và đêm hay một 
phút 36 giây—A brief time; the 900” part of a 
day and night, or one minute thirfy-siX seconds. 
Lạp Phạt Ni: See Lâm Tỳ Ni in Vietnamese- 
English Section, and Lumbimi in SanskrI/Pali- 
Vietnamese Section. 

Lạp Phật: Ngày rằm tháng bảy làm lễ cúng 
Phật vào cuối khóa hạ, cũng là ngày lễ Vu 
Lan Bồn—The offerings to Buddha after the 
summer retreat, maintained on the 15” day of 
the seventh month; also All-Souls Day. 

Lạp Sư: Người thợ săn, được ví với người giả 
trang, lại cũng được ví với nhà sư mặc áo Tăng 
mà phá giới (tuy bể ngoài mặc áo cà sa, mà 
trong lòng sát sanh hại vật như người thợ săn 
vậy)—A hunter, Ie. a disguised person, a 
monk who wears the robe but breaks the 
commandmehns. 


Lạp Thứ: Thứ tự tuổi hay Pháp Lạp của chư 
Tăng Ni—lIn order of years of ordination of 
monks and nuns. 

Lao: Lao ngục—A gaol—Pen—Secure. 

Lạt Lồng: Moved—Touched. 

Lạt Ma: Lama (skt—See DalaiLama ¡in 
SanskriV/Pali-Vietnamese Section. 

Lạt Ma Giáo: Lama (tub)—Lạt Ma Giáo 
phần lớn tìm thấy ở Tây Tạng, Mông Cổ, và 
một vài nước nhỏ ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Tại 
Tây Tạng có hai trường phát, cựu phái mặc áo 
đỏ, và tân phái mặc áo vàng do ngài Tông 
Khách Ba sáng lập vào thế kỷ thứ 15. Những 
vị lãnh tụ hai tông phái nầy là Đạt Lai Lạt Ma 
và Ban Thiển Lạt Ma—The Lamaistic form of 
Buddhism found chiefly ¡mm Tibet, 
Mongolia, and the smaller Himalayan States. 
In Tibet it is divided Into two schools, the older 
one wearing red robes, the later, which was 
founded by Tson-Kha-Pa In the fifteenth 
century, wearing yellow; 1ís chiefs are the 
Dalal the Lama, 
respectively—See Dalai-lama in SanskriV/Pali- 
Vietnamese Section. 


and 


Lama ˆ and Panchen 


Láu Cá: Cunning—sharp. 

Lạy: To bow down (prostate—kowtow) 
before someone. 

Lạy Phật: To pray to Buddha. 

Lạy Trời: To pray to god. 

Lặc: Sức mạnh—A force. 

Lặc Đàm Văn Chuẩn: See Văn Chuẩn Lặc 
Đàm. 

Lặc Na Ma Đề: Ratnamati (sk)—Còn gọi là 
Lặc Na Bà Để, dịch là Bảo Y, một vị Tăng 
người miền trung nước Thiên Trúc, vào 
khoảng năm 500 sau Tây Lịch, người đã dịch 
ba bộ kinh—A monk from Central India, 
around 500 A.D., who translated three works. 
Lặc Sa: Laksa (sk) Màu đỏ thẳm—A 
reddish colour. 

Lặc Sa Bà: Rsabha (skt—Được diễn tả như 


1150 


một trong ba vị tiên ngoại đạo trong xứ Thiên 
Trúc, trước thời Phật Thích Ca. Lặc Sa Bà dịch 
nghĩa là lõa thể khổ hạnh Ni Kiền Tử— 
Described as one of the three famous rsi, 
the days of sakyamuni, of the 
Nirgrantha type of naked ascetIcs 

Lắm Khi: Many tỉmes. 

Lắm Môm: Talkative. 

Lắm Phen: See Lắm khi. 

Lắm Tiền: To have a great deal of money. 
Lăn Đùng Ra: To 
suddenly. 

Lăn Lốc: To experience the hard way 
(hardships). 

Lặn Lội: To go through a lot of trouble—To 
go up hill and down hilI. 

Lặn Ngụp Trong Biển Đời Sanh Tử: To 
be sinking In the ocean of life and death 
(sufferings). 


before 


collapse—To  fall 


Lăng: Lăng miếu hay lăng tẩm—A mound— 

A tomb. 

Lăng Già: Lanka (skÐ. 

1) Một đỉnh núi nằm về phía đông nam đảo 
Tích Lan, bây giờ gọi là đỉnh A Đam ( về 
phía đông nam Sư Tử quốc có một ngọn 
núi tên Lăng Già, hang núi hiểm trở, quỷ 
thần thường đến chơi, Đức Phật xưa đã 
từng đến đây giảng kinh Lăng Già): A 
mountain In the south-east part of Ceylon, 
now called Adam's Peak. 

2) Đảo Tích Lan: The ¡island of Ceylon. 

Lăng Già Kinh: Lankavatara sutra (skÙ— 

See Kinh Lăng Già. 

Lăng Nghiêm Kinh: Lankavatara Sutra 

(skÐ—See Kinh Lăng Nghiêm in Vietnamese- 

English Section. 

Lăng Nhục: To insult. 

Lắng Lặng: To keep silent. 

Lắng LLở: Of immoral character. 

Lặng Im: To keep quiet. 


Lặng Lê: Samin (skt)—TrandquIl. 
Lặng Ngắt: Dead silence. 
Lắp Bắp: To mumble. 


Lâm: 

I) Đến hay tới gần: To approach—To be 
about to. 

2) Khurừng—A wood or grove. 


3) Tưới nước: To drip—To sprinkle—To 

soak. 

Lâm Bệnh: To falI ¡II. 

Lâm Biến: Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sắc 

cây trong rừng Ta La biến thành màu trắng— 

The trees of the wood turned white when the 

Buddha died. 

Lâm Chung: Sắp chết—To be about to die— 

In the hour of death—Approach the end— 

Dying. 

Lâm Đăng: Thức ăn của người kiếp sơ 

(không có thứ gì khác ngoài loại cây trong 

rừng “Lâm Đằng”)—Vegetable food, used by 

men at the beginning of a kalpa. 

Lâm Hãn: 

1) Đổ mồ hôi: Dripping sweat. 

2) Đổ nước lên mình để rửa sạch mô hôi: To 
sprinkle or pour water on the body to 
cleanse sweat. 

Lâm Ly: Moving. 

Lâm Mạng Chung Thời: To approach the 

end of life. 

Lâm Nạn: To fall into calamity. 

Lâm Nguy: To be in danger. 

Lâm Sự: On the point of doïing something. 

Lâm Táng: Tống táng bằng cách bỏ xác 

trong rừng, hay nơi hoang dã, một trong bốn 

loại tống táng—Buried in the forest, or burial 
by abandoning the corpse in the wilds, one of 

the four forms of burial—See Tứ Táng (4). 

Lâm Tế: 

I) Trường phái Lâm Tế: Lin-Chi or Rinzai 
(Zen) school. Một trong những trường phái 
Thiển nổi tiếng của trung Quốc được 


1151 


Thiền sư Lâm Tế sáng lập. Lâm Tế là đại 
đệ tử của Hoàng Bá. Vào thời kỳ mà Phật 
giáo bị ngược đãi ở Trung Quốc khoảng từ 
năm 842 đến năm 845 thì thiển sư Lâm Tế 
sáng lập ra phái thiển Lâm Tế, mang tên 
ông. Trong những thế kỷ kế tiếp, tông 
Lâm Tế chẳng những nổi bậc về Thiên, 
mà còn là một tông phái thiết yếu cho 
Phật giáo Trung Hoa thời bấy giờ. Tông 
Lâm Tế mang đến cho Thiển tông một 
yếu tố mới: công án. Phái Thiển Lâm Tế 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự 
“Đốn Ngộ” và dùng những phương tiện 
bất bình thường như một tiếng hét, một cái 
tát, hay những cọng án khác. Phái Lâm Tế 
tu tập theo các công án có hệ thống đã 
được các bậc thây sưu tập, và xem nhẹ 
việc đọc tụng kinh điển cũng như thờ 
phượng tượng Phật, tìm về Phật Tánh trực 
tiếp bằng những công án và tu tập sống 
thực—One of the most famous Chinese 
Chan founded by Ch°*an Master Lin-Chi, a 
disciple of Huang-Po. At the time of the 
great persecuton of Buddhists in China 
from 842 to 845, Lin-Chi founded the 
school named after him. The Lin-Chi 
school of Ch'an. During the next centuries, 
this was to be not only the most Influential 
school of Chan, but also the most vital 
school of Buddhism im China. Lin-Chi 
brought the new element to Zen: the koan. 
The Lin-Chi School the 
1importance of “Sudden Enlightenmenf” 


Sfr€SS€S 


and advocates unusual means of achieving 
1t, suụch as shouts, slaps, and the uses of 
koans. The Lin-Chi uses collecions of 
koans systematically In 1s temples and 
downplays the reading of sutras and 
veneration of Buddha Iimages 1n favor of 
seekimng the Buddha Nature directly 
throuph the use of koans and practical 
living. 

2) Tên một tự viện trong Trấn Định Phủ, xây 


dưới thời nhà Đường, nơi Sư Nghĩa Huyền 
đã sáng lập ra phái Lâm Tế: Name of a 
monastery during the Tang dynasty ¡in 
Chên-TI”?ing-Fu, from which 
founded the Lin-Chi school. 
** For more information, please see Lâm Tế 
Nghĩa Huyễn. 
Lâm Tế Nghĩa Huyễn: Lin-Chi-I-Hsuan— 
Lâm Tế là môn đệ của Hoàng Bá. Ông là một 
trong những thiển sư Trung Hoa nổi tiếng vào 
đời nhà Đường. Không ai biết ông sanh vào 
năm nào. Một tông phái Thiển đặc biệt đã 
được đặt dưới tên ông. Ông nổi tiếng vì các 
phương pháp mạnh bạo và lối nói chuyện sống 
động với môn sinh. Ngài không tán thành lối 
nói pháp quanh co, sở trường của các pháp sư 
thiếu nhiệt huyết. Có lẽ do sư thừa hưởng 
phép Thiên trực chỉ ấy từ sư phụ Hoàng Bá, 
trước kia đánh sư ba lần khi ba lần sư đến tham 
vấn về yếu chỉ của Phật pháp. Lâm Tế được 
coi như là người đầu tiên chủ xướng tiếng hét, 
nhưng trước đó đã có Mã Tổ là vị cao Tăng 
(see Mã Tổ) đã mở một kỷ nguyên mới cho 
Thiền sử, đã hét to khi Bách Trượng đến tái 
vấn Thiên, tiếng hét ấy chát chúa đến nỗi 
Bách Trượng phải bị điếc tai đến ba ngày. 
Nhưng chính do Lâm Tế mà tiếng hét được 
đắc dụng và có hiệu năng nhất, và sau nầy 
biến thành một ngón tuyệt kỹ của Lâm Tế 
Tông. Thật sự, về sau nầy các đệ tử của ngài 
quá lạm dụng về tiếng hét đến nỗi ngài phải 
thốt ra: “Tôi nghe quí ông toàn học hét. Thử 
hỏi quí ông ví như mái tây có người ra, mái 
đông có người ra, cả hai người cùng hét. Các 
ông có phân biệt được tiếng hét nào là khách, 
còn tiếng hét nào là chủ không? Nếu các ông 
không phân biệt được, từ đây cấm học tiếng 
hét của lão Tăng.” —Lin-Chi was a disciple 
of Huang-Po. He was one of the famed 
chinese Zen masters during the Tang dynasty. 
His year of bírth is unknown. In China a 
special Zen sect was named after him “Lin- 
Chi” 


I-Hsuan 


of which doctrine was based on his 


1152 


teachings. He was famous for his vivid speech 
and forceful pedagogical methods, as well as 
direct treatment of his disciples. He never 
lked those roundabout dealngs which 
generally characterized the methods of a 
lukewarm master. He must have got this 
directness from his own mastewr Huang-Po, by 
whom he was struck three times for asking the 
fundamenrtal principle of Buddhism. Lin-Chi 1s 
regarded as the author of “Kwats!” even 
though Ma-Tsu was an epoch-maker In the 
history of Zen, uttered “Kwats!” to his disciple, 
Pai-Chang, when the latter came up to the 
master for a second time to be Instructed in 
Zen. This “Kwats!” 1s said to have deafened 
Pai-Chang”s ear for three days. But It was 
pñncipally due to Lin-Chi that this particular 
cry was most effectively and systematically 
made use of and later came to be one of the 
speclal features of the Lin-Chi school In 
distinction to the other schools. In fact, the cry 
came to be so abused by his followers that he 
had to make the following remark: “You are so 
given up to learning my cry, but Ï want to ask 
you this: “Suppose one man comes out from 
the eastern hall and another from the western 
hall, and suppose both give out the cry 
simultaneously; and yet I say to you that 
subJect and predicate are clearly discernible in 
this. But how will you discern them?” If you 
are unable to discern them, you are forbidden 
hereafter to Imitate my cry.” 

e Trước nhất sư đến hội Hoàng Bá. Ở đây 
sư oai nghi nghiêm chỉnh đức hạnh chu 
toàn. Thủ Tọa (Trần Tôn Túc) thấy khen 
rằng: “Tuy là hậu sanh cùng chúng chẳng 
giống.” Thủ Tọa bèn hỏi: “Thượng Tọa ở 
đây được bao lâu?” Sư thưa: “Ba năm.” 
Thủ Tọa hỏi: “Từng tham vấn chưa?” Sư 
thưa: “Chưa từng tham vấn, cũng chẳng 
biết tham vấn cái gì?” Thủ Tọa bảo: “Sao 
không đến hỏi Hòa Thượng Đường Đầu, 
thế nào là đại ý Phật Pháp?” Sư liền đến 


hỏi, chưa dứt lời. Hoàng Bá liền đánh. Sư 
trở xuống. Thủ Tọa hỏi: “Hỏi thế nào?” 
Sư thưa: “Tôi hỏi lời chưa dứt, Hòa 
Thượng liền đánh, tôi chẳng biết.” Thủ 
Tọa nói: “Nên đi hỏi nữa.” Sư lại đến hỏi. 
Hoàng Bá lại đánh. Như thế ba phen hỏi, 
bị đánh ba lân. Sư đến bạch Thủ Tọa: 
“Nhờ lòng từ bi của thầy dạy tôi đến thưa 
hỏi Hòa Thượng, ba phen hỏi bị ba lần 
đánh, tôi tự buồn chướng duyên che đậy 
không lãnh hội được thâm chỉ. Nay xin từ 
giã ra đi. Thủ Tọa lại bảo: “Khi thầy đi 
nên đến giã từ Hòa Thượng rồi sẽ đi.” Sư 
lễ bái xong trở về phòng. Thủ Tọa đến 
thất Hòa Thượng trước, thưa: “Người đến 
thưa hỏi ấy, thật là đúng pháp, khi người 
ấy đến từ giã, xin Hòa Thượng phương 
tiện tiếp y, về sau đục đẽo sẽ thành một 
gốc đại thọ che mát trong thiên hạ.” Sư 
đến từ giã. Hoàng Bá bảo: “Chẳng nên đi 
chỗ nào khác, ngươi đi thẳng đến Cao An 
chỗ Thiền Sư Đại Ngu, ông ấy sẽ vì ngươi 
nói tốt”—From the beginning of his 
Huang-Bo, Lin-Chi's 
performance of his duties was examplary. 
At that me, Mu-Chou T”ao-Ming served 
as head monk. Mu-Chou asked Lin-Chi: 
“How long have you been practicing 
here?” Lin-Chi said: “Three years.” Mu- 
Chou said: “Have you gone for an 
1nterview with the master or not?” Lin-Chi 
said: “I haven't done so. I don” know what 
to ask him.” Mu-Chou said: “Why not ask 
him, “What is the essential meaning of 
Buddhism?'” So Lin-Chỉ went to see 
Huang-Bo, but before he could finish his 
queston Huang-Bo struck him. Lin-Chi 
went out, and Mu-Chou asked him: “What 
happened when you asked him?” Lin-Chi 

said: “Before I could get the words out he 
hit me. I don”t undersfand.” Mu-Chou said: 
“Go ask him again” So Lin-Chi asked 
Huang-Bo again, and Huang-Bo once 


residence at 


1153 


again hit him. Lin-Chi asked a third time, 
and Huang-Bo hit him again. Lin-Chi 
revealed this to Mu-Chou, saying: “Before 
you urgeme to ask about the Dharma, but 
all I got was a beating. Because of evil 
karmic hindrances  Im not able to 
comprehend the essential mystery. So, 
today lÏm goiïng to leave here.” Mu-Chou 
said: “Tf you”re going to leave, you must 
say good-bye to the master.” Lin-Chi 
bowed and went off. Mu-Chou then went 
to Huang-Bo and said: “That monk who 
asked you the questions—although he”s 
young he”s very extraordinary. If he come 
to say gøood-bye to you, please give him 
appropriate Instruction. Later he”ll become 
a preat tree under which everyone on 
earth wIll find refreshing shade.” The next 
day when Lin-Chi came to say good-bye 
to Huang-Bo, Huang-Bo said: “You don't 
need to go somewhere else. Just øo oVer 
to the Kao" Monastery and practice with 
Ta-Wu. He'll explain to you.” 

Sư đến chỗ Đại Ngu. Đại Ngu hỏi: “Ở chỗ 
nào đến?” Sư thưa: “Ở Hoàng Bá đến.” 
Đại Ngu hỏi: “Hoàng Bá có dạy gì 
không?” Sư thưa: “Con ba phen hỏi đại ý 
Phật pháp, ba lần bị đánh. Chẳng biết con 
có lỗi hay không lỗi?” Đại Ngu nói: “Bà 
già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tột khổ, 
lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi?” 
Ngay câu nói ấy, sư đại ngộ, thưa: “Xưa 
nay Phật pháp của Hoàng Bá không 
nhiều.” Đại Ngu nắm đứng lại, bảo: “Con 
quỷ đái dưới sàng, vừa nói có lỗi không 
lỗi, giờ lại nói Phật pháp của Hoàng Bá 
không nhiều. Ngươi thấy đạo lý gì, nói 
mau! Nói mau!” Sư liền cho vào hông Đại 
Ngu ba thoi. Đại Ngu buông ra, nói: “Thầy 
của ngươi là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì 
việc của ta.” Sư từ tạ Đại Ngu trở về 
Hoàng Bá—When Lin-Chi reached T”a- 
Wu, T”a-Wu said: “Where have you come 


from?” Lin-Chi said: “From Huang-Bo.” 
Ta-Wu said: “What did Huang-Bo say?” 
Lin-ChIi said: “Ihree times I asked him 
about the essential doctrine and three 
times I got hít. I don”t know 1f I made 
some error or not.” T”a-Wu said: “Huang- 
Bo has old grandmotherly affection and 
endures all the difficulty for your sake— 
and here you are asking whether you”ve 
made some error or not!” Ủpon hearing 
these words Lin-Chi was awakened. Lin- 
Chỉ then said: “Actually, Huang-Bo's 
Dharma 1s not so great.” T”a-WUu grabbed 
him and said: “Why you little bed-wetter! 
You just came and said: you dont 
understand. But now you say there”s not 
so mụch to Huang-Bo”s teaching. What do 
you see? Speak! Speak!” Lin-Chi then hit 
Ta-Wu on his side three times. T”a-WUu 
let go of him, saying: “Your teacher 1s 
Huang-Bo. Ïve got nothing to do with 1.” 
Lin-Chi then left T”a-Wu and returned to 
Huang-Bo. 

Hoàng Bá thấy sư về, liền bảo: “Kẻ nầy 
đến đến đi đi, biết bao giờ liễu ngộ.” Sư 
thưa: “Chỉ vì tâm lão bà quá thiết tha, nên 
nhơn sự đã xong, đứng hầu.” Hoàng Bá 
hỏi: “Đến đâu về?” Sư thưa: “Hôm trước 
vâng lời dạy của Hòa Thượng đến tham 
vấn Đại Ngu trở về.” Hoàng Bá hỏi: “Đại 
Ngu có lời dạy gì?” Sư liễn thuật lại việc 
trước. Hoàng Bá bảo: “Lão Đại Ngu nầy 
đã buông lời, đợi đến đây ta cho ăn đòn.” 
Sư tiếp: “Nói gì đợi đến, ngay bây giờ cho 
ăn.” Sư liền bước tới sau lưng Hoàng Bá 
tát một tát. Hoàng Bá bảo: “Gã phong 
điên nầy lại đến trong ấy nhổ râu cọp.” Sư 
liên hét. Hoàng Bá gọi: “Thị giả! Dẫn gã 
phong điên nầy lại nhà Thiển.”—Huang- 
Bo saw him and said: “This fellow who”s 
coming and going. How can he ever stop?” 
Lin-Chi said: “Only through 
grandmotherly concern” Lin-Chi then 


1154 


bowed and sfood in front of Huang-Bo. 
Huang-Bo said: “Who has gone and 
returned?” Lin-Chi said: “Yesterday Ï 
received the masters  compassionafte 
I1nstruction. Today I went and practiced at 
Ta-Wus” Huang-Bo said: “What did 
Ta-Wu say?” Lin-Chi then recounted his 
meetng with T”a-Wu. Huang-Bo said: 
“That old fellow T”a-Wu talks too much! 
Next time I see him [lI give him a 
pamfuls whip!” Lin-Chi said: “Why walIt 
until later, here”s a swat right now!” Lin- 
Chi then hit Huang-Bo. Huang-Bo yelled: 
“[his crazy fellow has come here and 
grabbed the tigers whiskers!l" Lin-Chi 
shouted. Huang-Bo then yelled to his 
attendant: “Iake this crazy man to the 
practice hall!” 

Một hôm sư ngồi trước trong Tăng đường, 
thấy Hoàng Bá đến, liền nhắm mắt lại. 
Hoàng Bá lấy tích trượng nện xuống sàn. 
Lâm Tế ngẵng đầu lên, thấy Hoàng Bá 
đứng đó, Lâm Tế bèn tiếp tục gục đầu 
xuống ngủ tiếp. Hoàng Bá làm thể sợ, liền 
trở về phương trượng. Sư theo đến phương 
trượng lễ tạ. Thủ Tọa đứng hầu ở đó, 
Hoàng Bá bảo: “Vị Tăng đây tuy là hậu 
sanh lại biết có việc này.” Thủ Tọa thưa: 
“Hòa Thượng già dưới gót chơn chẳng 
dính đất, lại chứng cứ kẻ hậu sanh.” 
Hoàng Bá liền vả trên miệng một cái. Thủ 
Tọa thưa: “Biết là được.”—One day, Lin- 
Chi was sleeping ¡in the monk's hall. 
Huang-Bo came 1n and, seeing Lin-Chi 
lIying there, struck the floor with his staff. 
Lin-Chi woke up and lifed his head. 
Seeing Huang-Bo standing there, he then 
put his head down and went back to sleep. 
Huang-Bo struck the floor again and 
walked to the upper section of the hall. 
Huang-Bo saw the head monk, who was 
siting 1m meditaton. Huang-Bo said: 
“[here's someone down below who 1s 


siftting in meditation. What do you Imagine 
youre doing?” The head monk said: 
“Whats going on with this fellow ?” 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: 
“Trên đống thịt đồ lòm có một vô vị chân 
nhân thường ra vô theo lối cửa mở trên 
mặt các ngươi. Thây nào sơ tâm chưa 
chứng cứ được thì nhìn đây.” Có một thầy 
bước ra hỏi: “Vô vị chân nhân ấy là cái 
øì?” Lâm Tế vụt bước xuống thiển sàng, 
nắm cứng vị sư hét lớn, “Nói đi! Nói đi!” 
Vị sư đang lính quýnh thì Tổ buông ra, trễ 
môi nói: “Vô vị chân nhân, ổ chỉ là một 
cục phân khô.” Nói xong ngài đi thẳng 
vào phương trượng—One day, Lin-Chi 
entered the hall to preach, saying: “Over a 
mass of reddish flesh there sits a true man 
who has no tifle; he 1s all the time coming 
in and out from your sense-organs. ÏIf you 
have not yet testified to the fact, look, 
look!” A monk came forward and asked: 
“Who 1s this true man of no title?” Lin-Chi 
came right down from his straw chair and 
taking hold of the monk exclaimed: 
“Speakl Speak!” The monk remained 
Irresolute, not knowing what to say, 
whereupon the master, leting him go, 
remarked, “What worthless stuff Is this 
true man of no tile!” Lin-'Ch the went 
straight back to his room. 

Một hôm, Định Thượng Tọa hỏi Lâm Tế: 
“Thế nào là đại ý của pháp Phật?” Lâm 
Tế bước xuống tòa, nắm lấy Thượng Tọc, 
xán cho một bạt tai, rồi xô ra. Định 
Thượng Tọa đứng khựng. Ông Tăng đứng 
bên nhắc: “Định Thượng Tọa, sao không 
lạy Hòa Thượng đi!” Định Thượng Tọa 
toan lạy thì ngay lúc ấy hốt nhiên đại 
ngộ—One day, Venerable Ting asked 

Lin-CHI: “What 1s the ultimate principle of 
Buddhism?” He came right down from his 
seat, took hold of the monk, slapped him 
wih his hand, and pushed him away. 


1155 


Venerable Ting stood stupified. A 
bystander monk suggested: “Why don”t 
you make a bow?” Obeying the order, 
Venerable Ting was about to bow, when 
he abruptly awoke to the truth of Zen. 

e Vào năm 867 khi sắp mất, Lâm Tế ngồi 
ngay thẳng, nói: “Sau khi ta tịch chẳng 
được diệt mất Chánh Pháp Nhãn Tạng của 
ta.” Tam Thánh thưa: Đâu dám diệt mất 
Chánh Pháp Nhãn Tạng của Hòa 
Thượng.” Lâm Tế bảo: “Về sau có người 
hỏi, ngươi đáp thế nào?” Tam Thánh liền 
hét! Sư bảo: “Ai biết Chánh Pháp Nhãn 
Tạng của ta đến bên con lừa mù diệt 
mất.” Nói xong sư ngồi thẳng thị tịch—In 
867 A.D. when Lin-Chi wa about to die he 
sat upright and said: “After Ïm gone, my 
Treasury of the True Dharma Eye cannot 
be destroyed.” Lin-Chỉs disciple, San- 
Sheng, said: “How could we dare destroy 
the Master”s Treasury of the True Dharma 
Eye?” LinChi said: “In the future If 
someone ask about my teaching, what will 
you say to them?” San-Sheng shoutedl! 
Lin-Chi said: “Who would have thought 
that my Treasury of the true Dharma Eye 
would be destroyed by this blind ass!” 
Upon saying these words Lin-Chi passed 
away, sitting uprIght. 

Lâm Tế Tông: Lin-Chi School—Một trong 

năm tông phái Thiển Phật Giáo của Trung 

Quốc được xiển dương bởi ngài Lâm Tế, pháp 

tử của Lục Tổ Huệ Năng—One of the fñive 

sects of Zen Buddhism ¡in China, which was 
propagated by Lin-Chi, a Dharma heir of the 

Sixth Zen Patriarch Hui-Neng—See Lâm Tế. 

Lâm Tế Tứ Hát: Bốn thứ tiếng hét của Lâm 

Tế-—Four kinds of Lin-Chi”s cry—Theo Thiển 

sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, Lâm 

Tế phân biệt có bốn cách hét, tùy tiện mà 

dùng, gọi là “[ứ Hát ”—According to Zen 

master D.T. Suzuki ímm the Essays In Zen 

Buddhism, Book I, Lin-Chi distinguishes four 


kinds of "cry.” 

I1) Tiếng hét thứ nhất như gươm báu vua Kim 
Cang: The first cry 1s like the sacred sword 
of VajraraJa. 

Tiếng hét thứ nhì như bốn vó sư tử vàng 
trụ bộ trên mặt đất: The second cry is like 
the golden-haired lion squatting on the 
øround. 

Tiếng hét thứ ba như cần câu quơ bóng cỏ: 
The thiưrd cry 1s like the sounding rod or 
the grass used as a decoy. 

Tiếng hét thứ tư không có tác dụng của 
tiếng hét: The fourth cry is the one that 
does not at all function as a “cry.” 


2) 


3) 


4) 


Lâm TỶ: Gần giờ ngọ—Approaching the 
midday, or near noon. 

Lâm Thời: Provisional. 

Lâm Tì Ni: Tên một hoa viên, gần kinh đô 
của thành Ca Tỳ La Vệ, nơi đản sanh của Thái 
Tử Tất Đạt Đa, cách nay hơn 2.600 năm về 
trước, người đã thành Phật. VỊ trí bây giờ là 
Rummindei thuộc Nepal, khoảng 15 dậm về 
phía đông của thành Ca Tỳ La Vệ, gần biên 
giới Nepal và Ấn Độ. Vua A Dục của Ấn Độ 
(khoảng 273-232 trước Tây Lịch), đã đến 
viếng nơi nầy và cho dựng lên một trụ đá ghi 
lại kỷ niệm chuyến hành hương chiêm bái của 
ngài. Lâm Tỳ Ni là một trong tứ động tâm hay 
Phật tích trong lịch sử Phật giáo. Ba Phật tích 
kia là Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, và 
thành Câu Thi Na—Lumbini, name of a park, 
which 1s the Birthplace of Siddartha Gautama, 
who became the Buddha, over 2,600 years 
ago. It was near the capital of Kapilavastu of 
the Sakya tribe. The site 1s now known as 
Nepal, I5  miles of 
Kapilavastu, near the border of Nepal and 
India. Asoka, king of anclent India (273-232 
BC) came here on a pilgrimage in 250 B.C. 
He pHIar 
commemoration of his visit. Lumbini 1s one of 
the four Holy Places of Buddhism history. The 


Rummindel ¡in east 


ereced  a  stone here in 


1156 


three other sacred places are Buddha Gaya, 

Sarnath, and Kusinara. 

** EFor more Information, please see Lumbini 

1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Lâm Tuyển: Forest and stream. 

Lâm Tỳ Ni: See Lumbini in Sanskri/Pali- 

Vietnamese Section, and Lâm Tì Ni ¡n 

Vietnamese-English Section. 

Lấm La Lấm Lét: To glance furtively. 

Lâm: To be mistaken—To be wWrong——To 

confuse. 

LÂm Chấp Có: Errouneous attachment to the 

reality. 

Lâm Chấp Tánh Không: Erroneous 

attachment to the emptiness. 

Lm Lâm L3 Lầ: To look severe. 

Lâm Lẫn: See Lầm. 

LÂm Lỡ: To be at fault 

Lm Than: To be miserable—Wretched. 

Lân: 

1) Láng giểng: Neighbor—Neighbouring. 

2) Lân cận: Adjacent—Near. 

3) Con Lân: A female unicorn. 

Lân Cận: Near—Next to—Neighboring— 

Approaching—AdjoIining—Approximate. 

Lân Đơn: Các vị sư chùa lân cận, ngồi bên 

phải hay bên trái thầy trụ trì mỗi khi có lễ_— 

Oneˆs neighbouring monks, who seat In the 

ripht and left seats during a ceremony. 

Lân Giác: 

1) Độc giác lân: Lân một sừng—The unicorn 
with Ifs single horn. 

2) Độc Giác Phật: Pratyeka-buddha. 

Lân Hư: 

I1) Gần giống như hư không: Next to nothing. 

2) Phần nhỏ nhất của vi trần hay nguyên tử: 
The minutest particle or an atom. 

Lân La: To get (come) near. 

Lân Lý: Hamlet and village. 


Lân Mẫn: See Liên Mẫn. 

Lân Trân: Hạt minh châu của nhà láng giềng 
không giúp ích gì được ta—A neighbour”s 
pearl which 1s no aid to me. 

Lân Trí: Gần giống như trí huệ của Phật — 
Similar to the last entry or the Buddha”s 
wisdom. 

Lân Viên: Gần đến chỗ toàn giác, giai đoạn 
trước giai đoạn toàn giác —Near to perfect 
enlightenmernt, the stage before 1t. 

Lấn: To trespass——To eneroach. 

LÂn: Time. 

Lần Chuỗi Hạt: To tell one's beads—To 
finger the rosary. 

Lân Hồi: Little by litle—Gradually—Day to 
day. 

Lân Lữa: To delay—To linger—To drag. 
Lần Lữa Chờ Khi Lớn Tuổi: To drag 
one”s feet until old aøe. 

Lân Lượt: By turn—In turn. 

Lân Mò: To feel one's way 

Lân Theo: See Lần Mò. 

Lẩn Lút: To conceal oneself. 

Lẩn Mặt: To keep out of sight. 

Lẩn Mất: To disappear. 

Lần Trốn: To slip away. 

Lẫn Lộn: Confused—Mixed up 

Lận Đận: Unsuccessful 

Lấp Ló: To appear and disappear alternately. 
Lập: 

1) Đứng dậy: To stand up. 

2) Thiết lập: To set up—To establish. 

Lập Bá: Repa or Repha (skÙ—A “low” 
garment or a “loin” cloth—Đổ lót của chư 
Tăng NI. 

Lập Chí: To make up oneˆs mind. 





Lập Công: To accomplish a merit. 
Lập Danh: To win fame. 
Lập Đề: To set a subject or state a 


1157 


proposition. 

Lập Đông: Winter begins. 

Lập Gia Đình: To get married——To marry. 
Lập Giáo: Thành lập một tông phái (căn cứ 
trên những lời giáo thuyết của Đức Phật)—To 
establish a school or a sect. 

Lập Giáo Khai Tông: Thiết lập một trường 
phái và bắt đầu một tông môn—To set up a 
school and sftart a sect. 

Lập Hạ: Summer begins. 

Lập Hiến: To establish a constitution. 

Lập Hội: To found a society. 

Lập Kỷ Lục: To make (achieve) a record. 
Lập Lệ: To establish a custom. 

Lập Luận: To reason—To argue. 

Lập Lượng: Lập tỷ lệ so sánh của ba chi 
tông, nhân, dụ —To state a syllogism with the 
proposition, reason, and example of the cult or 
Sect. 

Lập Mưu: To draw up a scheme 

Lập Nghiệp: To found (establish) a business. 
Lập Phá: Năng lập năng phá—To state and 
confute a proposition. 

Lập Pháp: To make a law or rule—To set up 
Or state a proposition. 

Lập Tăng Thủ Tọa: Vị Tăng với kiến thức 
uyên thâm, thường có vị thế quan trọng trong 
tự viện trong việc dân giáo Tăng thân—The 
learned monk who usually occupies the chief 
seat to edIfy the body of monks. 

Lập Tâm: To make up one”s mind 

Lập Thành: To establish——To constitute. 
Lập Thân: To establish oneself in life. 

Lập Thệ: To make (take) an oath—To swear. 
Lập Trường: Standpoin—Point of view— 
View poInt—Opinion—Positlon 
VI€WpOInI. 

Lập Trường Vững Chắc Và Sáng Suốt: 
Clear and solid position and viewpOoInt. 

Lập Tự: To appoint one”s heir. 


and 


Lập Tức: 

awWay. 

Lật: Hạt dẻ——Chestnut. 

Lật Đà: Hrd or Hrdaya (skt)—Quả tim—The 

heart. 

Lật Đật: Pressed—Hurried—lIn a hurry. 

Lâu: 

l) Thời gian dài: A long time—For a long 
stretch (span) of tme—Long. 


Immediately—At  once—Right 


2) Nhà lâu: Storied building——Upper storey. 

3) Một trong l8 địa ngục: One of the 
eiphteen hells. 

4) Xương sọ (cô lâu): Kapala (skÙ—A skull. 


Lâu Chí Phật: Rucika (skt—Lô Chí Phật — 
Lư Chí Phật—Lâu Do Phật—Vị Phật cuối 
cùng trong 1.000 vị Phật hiện kiếp —The last 
of the 1,000 Buddhas of the present kalpa. 
Lâu Đài: Durable—Enduring—Lasting. 

Lâu Di Cắng La Phật: Lokesvararaja 
(sk)—Thế Tự Tại Vương Phật hay Phật Nhiêu 
Thế là vị cổ Phật tiếp nối Định Quang Phật— 
An ancient Buddha, successor to Ting-Kuang 
Buddha. 

Lâu Do: See Lâu Chí Phật. 

Lâu Đà La: Rudra (skt)——Thần gió bão—The 
howler, or øod of tempests. 

Lâu Đời: A long time ago. 

Lâu Khôi: Một cây cột than cháy, ví thế giới 
nầy như một đám cháy lớn vậy——A tower or a 
pe of charcoal e.g. the of 
conflagration. 

Lâu Khôi Kinh: Kinh nói về thế giới Ta Bà, 
đang bốc cháy thành tro than của chúng ta— 
The sutra mentioned about the Saha world, the 
world of conflagration. 

Lâu Lê: Lưu Iy—Lapis lazuli. 

Lâu Man: Chuỗi đầu lâu được những người 
Lâu Man xâu lại và đội trên đầu—A chaplet 
or wreath of skulls, worn by Kapalikas, a 
SIvaitic sect; kapali 1s an epithet of Sivaas the 
skull-wearer. 


world 


1158 


Lậu: Asrava (skÐ). 
(A) Nghĩa của Lậu —The meanings of Asrava: 


1) Dột: Chỗ dột trên nóc nhà làm cho nước 
mưa chảy vào—Leakage—An opening on 
the roof allows raimn water to descend 
through 1—Flowing—Running— 
Discharge. 

2) Phiển não: Distress—Pain—Affliction. 

(B) Phân loại Lậu —Categories of Asrava: 

1) Tam Lậu: Three taints or affluences—See 


Tam Lậu in Vietnamese-English Section. 
Lậu Giới: Bỏ bê không giữ gìn giới luật hay 
phá giới—To leak the 
commandments, 1.e. beak them. 

Lậu Hoặc: Asava (p)—Asrava (skt). 

(A) Theo Phật giáo Đại Thừa, Lậu Hoặc có 
những nghĩa sau đây—According to the 
Mahayana Buddhism, Asrava has the 
following meaninss: 

e - Điều ôuế: Taint. 

e - Sự đổi bại: Corruption. 

e - Ham mê: Mania. 

e - Sự mê đắm: Anfatuation. 

e Nghiện (rượu và thuốc): Addiction (to 
alcohol or drugs). 

e - Nhơbẩn: Defilement. 

(B) Theo Thanh Tịnh Đạo, lậu hoặc là từ để 
chỉ dục tham, hữu tham, tà kiến và vô 
minh, vì những cấu uế nây tiết lậu từ các 
căn môn không được phòng hộ, như nước 
rỉ từ bình chảy, hoặc vì chúng phát sanh 
những khổ sanh tử—Cankers, a term for 
greed sense-desire, sreed 
becoming, wrong view, and Ignorance, 

of the exudingof 
defilements from unguarded sense-doors 
like water from cracks 1n a pot in the sense 
of constant trickling, or because of their 
producing the suffering of the round of 
rebirths. 

Bộc lưu: Cần quét, lùa vào biển hữu, khó 

vượt qua—The floods are so called in the 


make  a in 


` 


for for 


because these 


5 


Sense of sweeping away Into the ocean of 
becomnng, and in the sense of being hard 
{O CTOSS. 

Hệ Phược: Không cho phép gỡ ra khỏi 
một đối tượng, và không gỡ khỏi khổ: The 
bonds are so called because they do not 
allow disengagement from an object and 
disengagement suffering. Both 
“Floods” and “bonds” are terms for the 
“Cankers” already mentioned. 


2) 


from 


Lậu Nghiệp: Nghiệp của phàm nhân trong 
dòng sinh tử luân hồi—Karma of ordinary 
rebirth—The deeds of the sinner In the steam 
Of transmieration, which produces his karma. 
Lậu Tận: Asravaksaya (skt—Chấm dứt dục 
vọng phiền não, hay là cạn dòng sinh tử luân 
hồi—The end of the passions or the exhaustion 
of the stream of transmisration. 
Lậu Tận Chứng Minh: Chứng lý Niết Bàn 
hay chứng thực sự chấm dứt của dòng luân hồi 
sanh tử và đạt được đạo quả Niết bàn—The 
assurance or realization that the stream of 
transmisration 1s ended and nirvana attained. 
Lậu Tận Minh: Thực chứng lướt thắng dục 
vọng cám dỗ và sự chấm dứt dòng luân hồi 
sanh tử—The realization that the stream of 
transmisration 1s ended——Nrrvana 1nsight Into 
present mortal sufferings so as to overcome all 
passlons or temptatlons—The deliverance of 
mind from passions. 
Lậu Tận Thông: Một trong lục thông, thần 
thông hiểu thấu sự chấm dứt dòng luân hồi 
sanh tử— The supernatural insight into the 
ending of the stream of transmigration, one of 
the six abhljnas. 
** For more Information, please see Lục 
Thông. 
Lậu Tận Trí: Trí huệ của bậc A La Hán (đã 
dứt bỏ hết phiền não)—The wisdom of the 
arhat (all passions and afflictions ended). 
Lậu Tận Tỳ Khưu: Vị Tỳ Kheo đã dứt được 
dòng luân hồi sanh tử, tức đã chứng quả A La 


1159 


Hán—The monk who has ended the stream of 
transmigration—The arhat. 

Lậu Tận Ý Giải: Khi dứt bỏ hết phiển não 
là tâm ý giải thoát, đó là quả vị A La Hán của 
Tiểu Thừa—The passions ended and the mind 
freed—The state of the arhat. 

Lậu Vĩnh Tân Vô Sở Úy: Tin tưởng tuyệt 
đối nơi Phật là dòng luân hổi sẽ vĩnh viễn 
chấm dứt —Absolute confidence of Buddha 
that transmigration would cease forever. 

Lậu Vô Lậu: Hữu lậu pháp và vô lậu pháp 
hay chư pháp trong tam giới và Thánh đạo 
trong Tam thừa và Niết Bàn—Transmigration 
and nirvana. 

Lây Lất: To live from day to day. 

Lấy: Grasping. 

Lấy Bỏ: Grasping and rejecting. 

Lấy Có: For form's sake. 

Lấy Của Người Làm Của Mình: To take 
property of others for one”s own. 

Lấy Đi: To take away. 

Lấy Khổ Làm Vui: To be mistaken 
suffering for happIness. 

Lấy Lại: To take back—To retake. 

Lấy Lên: To take secretly. 

Lấy Lệ: For form's sake—As a matter of 
form. 

Lấy Lồng: To try to please someone. 

Lấy Lộn: To take wrongly—To take by 
mistake. 

Lấy Mất: To take away. 

Lấy Nhau: To be married. 

Lấy Ra: To take out—To pull out. 

Lấy Sức Lại: To regain strength. 

Lấy Thiện Đối Ác: Nếu chúng ta muốn hết 
kẻ thù, chúng ta nên giết chết sân hận là kẻ 
thù lớn nhất ngay trong chính ta. Nếu chúng ta 
có thể làm điều nầy tức là chúng ta có thể lấy 
thiện đối ác—Returning good for evil—If we 
want fo get rid of our enemies, we should first 


kHI our anger which 1s the greatest enemy 
within us. If we can do this, we then can return 
good for evIl. 

Lấy Thiện Trả Ác: To requite evil with 
good—See Lấy Thiện đối ác. 

Lặn Lội: To go through a lot of troubles (a lot 
of ups and downs In life). 

Lăng Nhục: Làm nhục—To insult. 

Lăng Xăng: To jump about. 

Lắng Lặng: To keep silence. 

Lặng Im: Silent—Quiet. 

Lặng Ngắt: Dead silence. 

Lễ Loi Cô Quạnh: Lonely and isolated. 

Lễ Tễ: Scattered. 

L£: Reason. 

L⁄£ Dĩ Nhiên: Of course—Naturally. 

L⁄£ Loi: Lonely. 

L£ Phải: Reason. 

L£ Sống: Ideal of life. 

L£ Thường: Common sense. 

L£ Tự Nhiên: See Lẽ Dĩ Nhiên. 


Len lỏi: To batle ones way through 
difficulties. 
Lên: Secretly—Stealthily——Furtively—— 


Surreptiious——To be afraid to be seen. 

Lên Đi: To sneak away. 

Lên Lút: See Lén. 

Lên Vào: To sneak in. 

Leo Lêo: Very limpid. 

Leo Lết: To burn unsteadily. 

Lo Đếo: To follow someone closely. 

Lê: Trái lê—Pear. 

Lê Chúng: Common people. 

Lê Da: Arya (skt)—Bậc Thánh —The sage— 
SaInfs. 

Lê Dân: See Lê chúng. 

Lê Thê: Very long. 

Lê Xa: Licchavi (skt——Còn gọi là Ly Xa, một 
vương quốc cổ của Vaisali, dân ở đây là những 


1160 


đệ tử sớm nhất của Phật The ancient 
republic of Vaisali, whose people were among 
the earliest followers of SakyamunI. 

Lễ Thói: Custom—Habit. 

Lễ: Nghi lễ —Ceremony——Feast. 

LỄ An Vị Phật: Consecration of the Buddha 
sfatue. 

LỄ Bái: Vandana or Namas-kara (sk)—Ban 
Đàm—Hòa Nam—Ý tôn kính (Phật, Pháp, 
Tăng) biểu hiện ra ở thân tướng (nghi thức 
cung kính nầy gồm chín điểm: đưa lời thăm 
hỏi, cúi đầu tỏ ý cung kính, giơ tay lên cao để 
vái, chắp tay để ngang mặt, cúi gập đầu gối, 
quỳ, tay chân chạm đất, toàn thân cúi gập, đầu 
tay lễ chạm xuống đất —To 
worshIip—To pay reverence——To salute to the 
Triratna (Buddha—Dharma——Sangha)—To 
1nvoke the name of the object of worship 

Lễ Bái Đường: Temple—Ceremonial Hall. 
Lễ Bái Nhật: Sunday. 

Lễ Bái Phật: Worshipping the Buddhas. 

Lễ Bàn Giao: Ceremony of transfer. 


và chân 


Lễ Cầu Siêu: Requiem. 

Lễ Chào Cờ: Flag-rising ceremony. 

Lễ Điểm Đạo Truyền Giới: Iniiation 
Ceremony. 

Lễ Độ: Politeness—Courtesy. 

Lễ Đường: Place of worship. 

Lễ Giáng Phước: Benediction. 

Lễ Giáo: Ceremony and education. 

Lễ Hạ Điền: Vào ngày nây, Vua và ấu 
Hoàng thái tử, mẹ nuôi và triều thần xuống 
cày ruộng—Ploughing Festival —On this day, 
the King and the Baby Prince and his nurse 
and many other members of the Royal family 
went to the field to plough. 

Lễ Hội: Religious observances 

Lễ Khai Mạc: Opening ceremony. 

Lễ Khánh Thành Chùa: Inauguraton 
ceremony (of a new temple)—Dedication 


ceremony. 

LỄ Kính: To worship—To pay respect— 
Reverence. 

Lễ Kính Phật: To prostrate respectfuly to 
Buddhas—See Lễ Kỉnh Chư Phật, and Phổ 
Hiền Hạnh Nguyện. 

Lễ KỉỈnh Chư Phật Worshiping and 
respecting all Buddhas (prostrate and worship 
the Buddhas)—Đây là hạnh nguyện đầu tiên 
trong Phổ Hiền Thập Hạnh Nguyện. Lễ kỉnh 
chư Phật là luôn tín tâm tin và hiểu chư Phật in 
như các Ngài đang hiện diện trước mắt ta, là 
tam nghiệp thân, khẩu, ý hằng thanh tịnh. Hư 
không vô tận thì lễ kỉnh cũng vô cùng; chúng 
sanh vô lượng, phiển não vô tân thì lễ kỉnh 
cũng vô cùng vô tận không dứt —This is the 
ñrst of the ten conducts and vows of 
Samantabhadra Bodhisattva (Universal Worthy 
Bodhisattva), means to have a mind of deep 
faith and understanding of all Buddhas as 1ƒ 
they were before our eyes, and to keep our 
body, mouth and mind karma completely. The 
realm of space 1s Inexhausted, our worshiping 
and respecting all Buddhas never end; the 
realm of living beings 1s inexhausted and the 
afflictions of living beings are Iinexhaustible, 
our worshiping and respecting all Buddhas 
never end—See Phổ Hiền Hạnh Nguyện, and 
Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiển Hạnh 
Nguyện in Appendix A. 

LỄ Kỷ Niệm: 
Commemorafive ceremony. 
LỄ Lạc Thành: See Lễ khánh thành. 
Lễ Lạy: To prostrate. 


Commemoration— 


Lễ Mạo: Courtesy——Politeness. 

Lễ Nghỉ: Rites—Rituals—Ceremonies 

Lễ Nghĩa: Politeness and reason. 

LỄ Phật Đảẳn: Vesak (wesak)—Buddha's 
birthday anniversary (15” of the fourth month, 


Birthday, Enlightenment, and Nirvana of the 
Buddha)—See Phật and Phật Đản. 


111 


Lễ Phật Sám Hối: Practce of repentance 

and bowing to the Buddhas. 

Lễ Phép: Politeness—Courtesy. 

Lễ Phóng Sanh: Set-Life-Free Ceremony (to 

set life free). 

LỄ Phục: Formal dress—Formal uniform 

Lễ Rửa Tội: Ngoại đạo cho rằng dù họ có 

làm gì đi nữa, tội lỗi của họ sẽ được hoàn toàn 

rữa sạch bởi cái gọi là rữa tội —Externalists 

believe that no matter what they do, the1r sins 

will be completely washed by a so-called 

Baptism. 

Lễ Sám: Lễ bái Tam Bảo và sám hối những 

tội lỗi mà mình đã gây tạo—Worship and 

repenfance, penifential offering. 

**For more information, please see Sám Hối 
1n Vietnamese-English Section. 

Lễ Siêu Độ: Absolution. 

Lễ Tế: offerings. 

LỄ Thất 49 Ngày: Fory-Nine-Day 

Ceremony—LễỄ mà gia đình người chết cử 

hành vào ngày cuối của thời kỳ “Thân Trung 

Ấm ”—A memorial ceremony performed on 

behalf of a deceased on what 1s believed by 

Buddhists to be the final day of the Bardo 

Period (n the ¡intermediate state between 

death and rebirth). 

Lễ Trung Thu: Mid-Autumn Festival. 

Lễ Truyền Giới: Ordination Ceremony. 

Lễ Tục: Ceremony and custom. 

Lễ Tuyên Thệ: Sworn Ceremony 

Lễ Vật: Offering——Gift—Present. 

Lễ Vu Lan: 

Ullambana. 

Lễ Xá Tội Vong Nhân: Absolution of the 

dead—See Ullambana. 

Lệ: 

1) Mỹ lệ: Beautiful. 

2) Nước mắt: Tears. 

3) Thông lệ: Custom. 


Filialty Ceremony—See 


Lệ Làng: Village customs 

Lệ Luật: Custom and law. 

Lệ Tạng: Kinh Tạng của Triểu Tiên—A 
Korean Tripitaka. 

Lệ Tháp: An elegant pagoda. 

Lệ Thuộc: Dependent—Subordinate. 

Lệ Trụy: Rơi lệ—Falling tears. 

Lệ Trụy Tôn Giả: Tôn giả hay rơi lệ (sau 
khi Đức Phật diệt độ có vị tôn giả có lòng đại 
bị, thường thương xót chúng sanh lăn trôi chịu 
khổ trong ba đường nên hay khóc lóc)— 
“Falling-Tears” Honourable One (saint, sage, 
or arhat). 

Lếch Thếch: Untidy. 

Lệch: Crooked. 

Lệch Hướng: To be side-tracked 

Lên Bổng Xuống Trầm: To go up and 
down. 

Lên Đường: To set out—To start on one”s 
way——T0O start of 

Lên Giọng: To raise one”s voice. 

Lên Lão: To reach the age of seventy. 

Lên Mặt: To assume a high-and-mighty 
manner. 

Lên Ngôi: To throne. 

Lên Thác Xuống Ghênh: To go up hill and 
down dale 

Lên Tiếng: To raise ones voice 

Lên Xe Xuống Ngựa: To live in luxury. 
Lenh Đênh: Drifting—Floating. 

Lênh Láng: Watery. 

Lnh Bềnh: Drifting. 

Lểễnh Nghềnh: Many—A lot—A great deal. 
Lêu Lồng: To vegabondize—To go gaping 
about the streefs. 

Li Bà Đa: Revata. 

Lỉ Tỉ: Very small. 

Lí Nhí: To speak indistinctly 

Lia Lịa: Rapidly and continuously. 


116 


Lìa Bồ: Detachment—Leaving. 

Lìa Bỏ Dục Lạc: Detachment from pleasure. 
Lầa Trần: To pass away—To die. 

Lìa Tướng: To detach from forms. 

Lịch: 

1) Calendar—Astronomical calculations. 

2) Trải Qua: To pass throuph (over or to). 
Lịch Bịch: To tread heavily. 

Lịch Duyên Đối Cảnh: Những hoàn cảnh 
kinh qua hằng ngày (những cảnh mà các giác 
quan phải kinh qua)—Passing circumstances 
and the obJjects of the senses. 

Lịch Duyệt: Experienced. 

Lịch Kiếp: 

I1) Trải qua một kiếp: To pass through a 
kalpa. 

Thời hạn thành hoại của một kiếp: In the 
course forming and destructing of a kalpa. 
Lịch Nhiên: Tình trạng phân biệt rõ ràng— 
Separately. 

Lịch Sử: History. 
Lịch Sự: 
Gallant—Elegant. 
Lịch Thiệp: Gentleness. 


2) 


Polite——C1vil—Courteous—— 


Liếc: To glance——To look askance. 

Liếc Trộm: To glance furtively. 

Liêm: Câu liêm (lưỡi hái)—A sickle. 

Liêm Chính: Honest and just. 

Liêm Khiết: Upright—Honest—Uncorrupted. 

Liêm Sĩ: Sense of shame. 

Liêm Trực: Honest and righteous. 

Liềm TỬ: See Liêm. 

Liên: 

1) Bông sen: Pundarika (skÐ—The lotus— 
See Liên Hoa. 


2) Liên hệ: To connect. 
3) Liên tục: To continue. 
4) Thương Xót: Pity—Sympathize—— 


Comiserate—Charitable. 
Liên Ái: To pity—To love——To care for. 


Liên Bang: Một tên khác của cõi Cực Lạc 

của Đức Phật A Di Đà (người ở cõi nầy lấy 

hoa sen làm nơi ở nên gọi là Liên Bang)—The 

Lotus Land—Another name for the Pure Land 

of Amitabha. 

Liên Can: Involved—Connected. 

Liên Cung: Padmavimana (skÒ—Lotus 

palace—The Pure Land of Sambhogakaya—— 

The eighf-leaved lotus of the heart. 

Liên Du: Đứng trên Pháp Tòa Sen và bay đi 

khắp mười phương ——To stand on the dharma 

lotus flower and fly in all ten directions. 

Liên Đài: Buddha's throne. 

Liên Đoàn: Syndicate—League. 

Liên Đới: Jointly responsible——Liable. 

Liên Hà: Naïranjana (skt)—Sông Ni Liên 

Thiển— The Nairanjana River—See Ni Liên 

Thiên. 

Liên Hệ: To be connected with —Family ties. 

Liên Hiệp: Tu unite—To ally. 

Liên Hoa: Bông sen, có bốn loại—Lotus 

flower, there are four kinds: 

I1) Ưu Bát La Hoa: Utpala (sk)—Sen xanh— 
The blue lotus. 


2) Câu Vật Đầu Hoa: Kumuda (skt—Sen 
vàng——Yellow lotus. 

3) Ba Đầu Ma Hoa: Padma (skt—Sen 
hồng——Red lotus. 

4) Phân Đà Lợi Hoa: Pundarika (skÐ—Sen 


trắng—White lotus. 
Liên Hoa Đài: Liên đài để hình tượng Phật 
hay Bồ Tát—-Lotus throne for images of 
Buddhas or Bodhisattvas. 
Liên Hoa Nhãn: Thanh Liên Hoa Nhãn hay 
mật hiệu của Đức Quán Thế Âm (nhãn tướng 
của Đức Quán Thế Âm có hình hoa sen xanh 
từ bi)—The blue-lotus eyes of Kuan-Yin. 
Liên Hoa Quốc: Cõi Tịnh Độ của mỗi vị 
Phật, cõi cực lạc miên viễn—The pure land of 
every Buddha, the land of his eternal 
enJjoymert. 


1163 


Liên Hoa Sắc: Lotus Flower Color. 
Liên Hoa Tạng Thế Giới: Cõi Tịnh Độ báo 
thân của mỗi vị Phật do hoa sen báu tạo thành 
(của Đức Phật A Di Đà là Tây Phương Tịnh 
Độ, của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là Mật 
Nghiêm Quốc)—The Lotus world or universe 
of each Buddha for his sambhogakaya. 
Liên Hoa Thủ Bồ Tát: Padmapani (sk)— 
Tên khác của Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm 
bông sen—Another name for Kuan-Yin or 
Avalokitesvara Bodhisattva who 1s holding a 
lotus flower. 
Liên Hoa Tọa: Padmasana (skt). 
1) Ngồi kiểu Kiết Già: To sit with crossed 
legs. 
Đài Hoa Sen (chư Phật thường lấy hoa sen 
làm chỗ ngồi): A lotus throne (on which 
Buddhas always take as a seat). 
Liên Hoa Trí: Liên Hoa hay mật trí của Phật 
A Di Đà, một trong ngũ trí The lotus or 
mystc wisdom of Amitabha, one of the five 
wWwIsdoms. 
#* For more Information, please see 

Ngũ Trí. 
Liên Hoa Tứ Chúng: Four kinds of lotus 
flower—See Liên Hoa. 
Liên Hoa Tử: Đệ tử của Liên Hoa Bộ— 
Disciples or followers shown 1n the mandalas. 
Liên Hoa Vương: Kumuda-pati—Lotus lord. 
Liên Hoa Y: Liên Hoa Phục—Áo cà sa của 
chư Tăng Ni, lấy nghĩa hoa sen thanh tịnh để 
gọi tên—The lotus garment, or robe of purIty, 
the robe of the monk or nun. 
Liên Hoàn: Linked together. 
Liên Hựu: Hộ niệm viên trong Liên Hoa 
Tông—Mutual protectors or helpers of the 
Lotus sect, 1.e. members. 
Liên Kết Với: To be associated with 
Liên Kinh: The Lotus Sutra—See Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. 


Liên Lạc: To communicate—Connected— 


2) 


Linked. 

Liên Lý: Mật giáo về niềm tin vãng sanh 
Liên Hoa—The mystic doctrine of the Lotus 
faith. 


Liên Mẫn: Thương xót—-To pity—To 
COmIserate. 
Liên Miền: Continuous—Unbroken— 
Unceasing. 


Liên Môn: The Lotus sec—See Liên Tông. 
Liên Nhãn: 

I1) Mắt của liên hoa xanh —The eye of the 
blue lotus. 

Diệu Nhãn của Phật: The wonderful eye 
of Buddha. 

Liên Niệm: Sympathetic thoughts. 

Liên Phái Tự: Tên của một ngôi chùa cổ tọa 
lạc trong quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội, Bắc Việt Nam. Chùa thuộc phái Lâm Tế 
do vị Lâm Giác Thượng Sĩ sáng lập vào năm 
1726, dưới triều vua Lê Dụ Tông. Lâm Giác 
Thượng Sĩ tên là Trịnh Thập, con trai Tần 
Quang Vương, cháu nội Trịnh Căn, lấy con gái 
thứ tư vua Lê Hy Tông. Khi sai người đào gò ở 
sau nhà để xây bể cạn thì tìm thấy trong lòng 
đất cái ngó sen. Phò mã cho mình có duyên 
với đạo Phật nên đi tu, trở thành vị Tổ đầu tiên 
của chùa Liên Tông. Đến đời Tự Đức, chùa 
được đổi thành Liên Phái để tránh ky húy. 
Tháp Diệu Quang ở bên sau cổng chùa, hình 
lục lăng cao 10 tầng, xây vào khoảng thế kỷ 
thứ 19, trong đó đặt hài cốt tổ Diệu Quang 
cùng 5 vị sư khác—Name of an ancient 
temple, located in Hai Bà Trưng district, Hanoi 
City, North Vietnam. The temple belonged to 
the Lin-Chi sect, was founded by Master Lâm 
Giác Thượng Sĩ ¡in 1726, under Emperor Lê 
Dụ Tông. Master Lâm Giác, so-called Trịnh 
Thập, ¡is tần Quang Vương 's son and Lord 
Trịnh Cán”s grandson (1682-1709). He married 
to the fourth daughter of King Lê Hy Tông. 
When he had the ground of the heap dug to 
make a pond ¡n the back yard of his house, he 


2) 


116 


saw a lotus shoot underground. The prince 
consort thoupht that he had a fate with 
Buddhism, so he decided to enter the 
monkhood and later became the first patriarch 
of the temple named Liên Tông. During the 
Emperor Tự Đức, the name of the temple was 
changed ¡nto Liên Phái to taboo the royal 
family°s name. In the backyard stands Diệu 
Quang stupa, an octagonal ten-storeyed one 
built in the nineteenth century. There stored 
the relics of Patrlarch Diệu Quang and five 
other masfers. 
Liên Quan: Interrelated. 
Liên Quan Đến: To refer to 
Liên Quan Thế Tục: Worldly concerns 
Liên Sát: Cõi Tịnh Độ Tây Phương lấy hoa 
ký thác vãng sanh—Lotus 
land—-The paradise of 


sen làm nơi 
ksetra—Lotus 
Amitabha. 
Liên Thai: Người nào tin vào niệm Phật vãng 
sanh nơi cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà 
đều sanh ra từ trong hoa sen, giống như trong 
thai mẹ —The Lotuswomb ¡in whiích the 
believers of Amitabha are born into his 
paradise. It is also described as the bellever”s 
heart In embryo. 

Liên Thắng Vương: King of Successive 
VicforIes. 


Liên Tiếp: Consecutive—Successive— 
Continuous. 
Liên Tọa: 
1) Đài sen hay tòa sen để đặt tượng Phật— 


The lotus throne on which are seated the 
Images of the Buddha. 
2) Tòa Phật: Buddha-throne. 
Liên Tông: Liên Hoa Tông được ngài Huệ 
Viễn khai sáng vào khoảng năm 300 sau Tây 
Lịch tại tự viện Bạch Liên Trì của ngài. Tông 
phái nầy không có liên hệ gì đến Bạch Liên 
Mật Xã khởi lên thời nhà Nguyên Mông. Ngài 
Huệ Viễn thời Đông Tấn nhân đọc (có sách 
nói ngài nghe pháp sư Di Thiên giảng) kinh 


Bát Nhã mà bỗng nhiên đại ngộ. Sau đó ngài 
chú tâm vào việc niệm Phật để được cứu độ. 
Tông phái của ngài trở thành Tịnh Độ Tông, 
mà những năm về sau nầy lan truyền rộng rãi 
khắp vùng viễn đông——The Lotus sect founded 
by Hui-Yuan around 300 AD. at his monastery, 
in which was a white lotus pond. It has no 
connection with the White Lily Secret Society 
which arose during the Mongol or Yuan 
dynasty. The Lotus sect is traced to the 
awakening of Hui-Yuan by the reading of the 
Prajnaparamta Sutra. He then turned his 
aftention to calling on the name of Buddha to 
obtain salvation direct to his Pure Land. Th 
school became that of the Amitabha or Pure 
Land sect, which In later year developed Into 
the principal Buddhist cult in the Far-East. 
Liên Trì: Lotus pond. 

Liên Trì Hải Hội: Liên trì hải hội tiêu biểu 
cho sự tập hợp của Phật A Di Đà, chư Bồ tát, 
các bậc thức giả, Thánh chúng, cùng các 
thượng thiện nhân câu hội nơi Tây Phương 
Cực Lạc. Gọi là Liên trì Hải Hội vì số người 
tham dự là vô số, trải dài ra như đại dương 


trong pháp giớ—OceanWide Lotus 
Assembly—Lotus assembly represents the 
gaterng of Buddha Amitabha, the 


Bodhisattvas, the sages and saints and all other 
superior beings In the Land of Ulũmate Bliss. 
This Assembly 1s called Ocean-Wide as the 
parfIcipanfs infinite in number, spreading as far 
and wide as the multitude of oceans In the 
Dharma Realm. 

Liên Tục: See Liên Tiếp. 

Liền TỬ: Lotus seeds. 

Liên Tưởng: To hover over. 

Liên Xã: Bạch Liên Tông—The White Lotus 
Sect—See Liên Tông. 

Liến Thoắng: Very fast. 

Liền Tiền: Successive—Continuous. 

Liệt: 

I)_ Đốt nóng: Burning. 


1165 


2) Hạ liệt: Inferior—Vicious. 

3) Xé rách: To rip—To spli—To crack. 

Liệt Cường: The great powers. 

Liệt Kê: To enumerate. 

Liệt Phụ: Woman of virtue. 

Liệt Sĩ Trì: Tyagiharada or Jivakahrada 
(skÙ)—Hồ của bậc đại sĩ, gần Mrgadava—The 
lake of the renouncer, or of the hero, near to 
the Mrgadava. 

Liệt Thường: Chiếc áo cà sa rách, truyện 
vua Tân Bà Sa La nằm mộng thấy chiếc áo cà 
sa bị xé làm 18 mảnh, điềm cho rằng sau khi 
Phật nhập diệt, Tiểu Thừa sẽ phân làm 1§ 
phát —The torn robe, 1e. King Bimbisara”s 
dream of Buddhism split into eighteen pieces, 
like the Hinayana sects. 

Liệt Trí: Trí tuệ thấp kém—Inferior mind— 
Harmful wisdom. 
Liệt Vị: Gentlemen. 
Liêu: Phòng—A hut 
Liều Chủ: Liêu Nguyên—Liêu Trưởng—Vị 
sư trụ trì tự viện—The head, or manager of a 
monastery. 

Liều Nguyên: See Liêu Chủ. 

Liêu Tịch: Distant and deserted. 

Liêu Trưởng: See Liêu Chủ. 

Liều: To risk—To venture. 

Liều Chết: To risk one's life. 

Liều Lĩnh: Venturesome——Foolishly bold. 
Liều Mạng: To risk one's life. 





A study——A room. 


Liễu: 

I) Cây liễu: A willow. 

2) Kết thúc: To end. 

3) Liễu tri: Parjanat (p)—Parjna (skÙ— 
Hiểu rõ hay biết chắc chắn—To 
ascertain—To comprehend—To know 
exactly—To p©rceIve clearly——To 
recognize—To understand thorougphly or 
completely. 


Liễu Biệt: Understanding and discrimination. 


Liễu Chỉ: Nhành dương liễu, dùng để rãi 
nước cam lộ trong các nghi lễ trừ ma quỷ— 
Willow branches put in clean water to keep 
aWay ©€viÏ SpITIfS. 

Liễu Đạt: Clear understanding—Thorough 
peneftration. 

Liễu Đạt Thiệt Thành: Thiền Sư Liễu Đạt 
Thiệt Thành (2-1823)—VỊ sư Việt Nam vào 
thế kỷ thứ 19. Quê quán của ngài không rõ ở 
đâu. Ngài là Pháp tử đời thứ 35 dòng Thiển 
Lâm Tế, là đệ tử của Hòa Thượng Minh Vật 
Nhất Tri. Từ năm 1744 đến năm 1821, ngài trụ 
tại chùa Từ Ân. Năm I8§16, vua Gia Long gửi 
sắc chỉ triệu hổi ngài về kinh đô Huế để 
thuyết pháp cho nhà vua và hoàng gia. Ngài 
trở về Nam năm 1823 và thị tịch trong cùng 
ấy—A_ Vietnamese the 
nineteenth century. His origin was unknown. 
He was the dharma heir of the thirty-fifth 
generaton of the Linn-Chỉh Zen Sect, a 
đisciple of Most Venerable Minh Vật Nhất Tri. 
From 1744 to 1821, he stayed at Từ Ân 
Temple. In 1816, King Gia Long sent an 
Imperial Order to summon him to Huế Capital 
to preach to the king anf the royal family. He 
went back to the South in 1823 and passed 
away ¡n the same year. 

Liễu Giải: To understand clearly. 

Liễu Giáo: Tên của một đệ tử Phật nổi tiếng 
là Ajnata-Kaundinya, là thái tử của xứ Ma 
Kiệt Đà, và là cậu của Phật Thích Ca Mau Ni. 
Ông cũng tái sanh thành Phật dưới tên 
Samanta-Prabhasa—A famous disciple named 





năm monk in 


Ajnata-Kaundinya, a prince of Magadha, a 
maternal uncle of Sakyamuni. He 1s to be 
reborn as Buddha under the name of Samanta- 
Prabhasa. 

Liễu Kết: Kết liễu—To end—To finish. 

Liễu Kiến: Toàn kiến đạt được khi thân 
hoàn toàn yên nghĩ and tâm giải thoát khỏi 
mọi phiển toái hay quấy nhiễu hiện tượng 
nữa—Complete vision obtained when the body 


1166 


1s In complete rest and the mind freed from 

phenomenal disturbance. 

Liễu Nghĩa: 

meaning or truth—Complete understanding. 

Liễu Nghĩa Giáo: Teaching of the whole 

truth. 

Liễu Nghĩa Kinh: The sutras containing the 

whole truth. 

Liễu Ngộ: Anna (p)—Ajna or Ajnati (skÐ. 

e© Hiễu rõ: To apprehend, perceive or 
understand clearly. 

e Sự hiểu rõ: Thorough enlightenment— 
Clear apprehension—Clear knowledge or 
understanding——Perfect knowledge— 
Complete enlightenment. 

Liễu Nhân: A revealing cause. 

Liễu Nhân Phật Tánh: Tánh thứ nhì trong 

tam Phật tánh, hai tánh kia là Chánh nhân Phật 

tánh và Duyên nhân Phật tánh—The second of 
the three Buddha-nature (the revealing or 
lightening causes, associated with the Buddha- 
wisdom). The other two are: Chánh nhân Phật 
tánh (The direct cause of attaining the perfect 

Buddha-nature) and Duyên nhân Phật tánh 

(the environing cause, his øgoodness or merIfs 

which result in deliverance or salvation). 

Liễu Quán: Thiền Sư Liễu Quán (2-1743)— 

Zen Master Liễu Quán—Thiển sư Việt Nam, 

quê ở Song Cầu, Phú Yên. He was born ¡n 

Song Cầu town, Phú Yên province. He moved 

to Thuận Hóa vào cuối thế kỷ thứ 17. Vào lúc 

sáu tuổi ngài đã mồ côi mẹ, cha ngài đem ngài 
đến chùa Hội Tôn làm đệ tử của Hòa Thượng 

Tế Viên. Bảy năm sau, Hòa Thượng Tế Viên 

thị tịch, ngài đến chùa Bảo Quốc xin làm đệ tử 

Hòa Thượng Giác Phong Lão Tổ. Vào năm 

1691, ngài trở về nhà để phụng dưỡng cha già. 

Năm 1695, ngài đi Thuận Hóa thọ giới Sa DI 

với Thiền Sư Thạch Liêm. Năm 1697, ngài thọ 

giới cụ túc với Hòa Thượng Từ Lâm tại chùa 

Từ Lâm. Năm 1699 ngài học thiển với Thiển 

sư Tử Dung. Ngài là Pháp tử đời thứ 35 dòng 


Revelation of the whole 


Thiển Lâm Tế. Chúa Nguyễn rất mến trọng 
đạo đức của ngài nên thường thỉnh ngài vào 
cung giảng đạo. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài 
đã chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại 
Trung Việt. Ngài là vị khai sơn chùa Bảo Tịnh 
tại Phú Yên vào cuối thế kỷ thứ 17. Sau lần 
trở lại Huế lần thứ hai để cầu đạo, ngài đã 
khai sơn chùa Viên Thông vào khoảng năm 
1697. Năm 1741, ngài đã mở đại giới đàn tại 
chùa Viên Thông. Ngài thị tịch năm 17443. 
Trước khi thị tịch, ngài để lại một bài kệ 
truyền thừa cho các đệ tử về sau nầy kế tiếp 
tuần tự theo đó mà đặt tên Pháp. 

Thật tế đại đạo, tánh hải thanh trừng 

Tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn từ phong 

Giới định phước huệ, thể dụng viên thông 

Vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công 

Truyền kỳ diệu lý, diễn sướng chánh tông 

Hạnh giải tương ưng, đạt ngộ chơn không. 
A Vietnamese Zen Master from Song Cầu, 
Phú Yên. He was born in Song Cầu town, Phú 
Yên province. His family moved to Thuận Hóa 
province 1n the late seventeenth century. 
When he lost his mother at the age of six, his 
father brought him to Hội Tôn Temple to 
become a đisciple of Most Venerable Tế Viên. 
Seven years later, Tế Viên passed away. He 
went to Bảo Quốc Temple to study with Most 
Venerable Giác Phong Lão Tổ. In 1691 he 
returned home to take care of his old father. In 
1695, he went to Thuận Hóa to receIve 
Samanera's precep(s with Most Venerable 
Thạch Liêm. In 1697, he receive complete 
precepts with Most Venerable Từ Lâm at Từ 
Lâm Temple. In 1699, he studied meditation 
with Most Venerable Tử Dung. He was the 
Dharma heir of the thirty-fifth generation of 
the Linn-Chih Zen Sect. Lord Nguyễn Vương 
greatly appreclated his virtues and ofen 
invied him to preach Dharma ¡n the Royal 
Palace. He spent most of his life to revive and 
expand Buddhism In Central Vietnam. He was 
the founder of Bảo Tịnh Temple ¡in Phú Yên in 


1167 


the late seventeenth century. During the time 
when he came to Huế for the second time to 
seek the truth, he built Viên Thông temple in 
1697. In 1741, he held a Vinaya-affirming 
ceremony at Viên Thông temple. He passed 
away In 1743. Before his death, he left a 
versified text to his Dharma offsprings to ø1ve 
the first word of the religious name. 

Liễu Sanh Thoát Tử: To end the cycle of 
birth and death. 
Liễu Trì: 
knowledge. 
Liễu Vi Thiền Định: The mastery of 
abstract contemplation. 

Liệu: 

1) Trị liệu —To heal—To cure. 

2) Trù liệu: To measure——To calculate. 

3) Vật liệu: Materials. 

Liệu Bệnh: See Liệu. 

Liệu Cách: To manage—To find a means to 
do something. 

Liệu Chước: To find a means. 

Liệu Giản: 


Parijna (skÐ——Thorough 


I) Giải thích hay giảng giải nghĩa lý: To 
expound, explain, comment upopn. 
2) Tông Thiên Thai dùng từ nầy để chỉ vấn 


đáp trong nhà thiển: T'ien-T?ai used the 
term for question and answer. 
Liệu Hồn: Be careful! 
Liệu Lời: To weigh one”s words. 
Liệu Sức: To estimate one”s strength. 
Liệu Thế: See Liệu Cách. 
Liệu Trước: To take precautions against 
something. 
Lim Dim: Half-closed eyes. 
Linh: Spirit—Spiritual—Clever. 
Linh Chỉ: Một loại cây tượng trưng cho điểm 
lành và trường thọ—The auspicious plant, 
emblem of good luck and long life. 
Linh Cúng: Cúng vong linh người chết trong 


vòng 49 ngày (bảy thất đầu) —Offerings to the 

spirifs who are about the dead during the forty- 

nine days of masses. 

Linh Cu: Coffin. 

Linh Diệu: Mysterious——Abstruse—Clever. 

Linh Dược: Effective drug 

Linh Đình: Magnificient (of banquet). 

Linh Đoan Hoa: Hoa Ưu đàm, một loài hoa 

ba ngàn năm mới nở một lần, là một biểu 

tượng của Đức Phật —Udumbara flower, which 
appears but once In 3,000 years, a symbol of 

Buddha. 

** For more information, please see Ưu Đàm 

Ba La Hoa. 

Linh Đơn: Medicine of fairy 

Linh Động: Lively—Lifelike—Full of life 

Linh Giới: The realm of departed spirits. 

Linh Hoạt: Lively—Vivid. 

Linh Hồn: Soul—See Thần Thức. 

Linh Mục: Catholic priest. 

Linh Quang Tự: 

1) Tên của một ngôi chùa cổ, tọa lạc trong 
phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 
Bắc Việt Nam. Chùa được xây vào thời 
nhà Lý (1010-1224). Đến đời nhà Lê, 
tương truyền Chúa Trịnh cho đào đất đắp 
thành Thăng Long, thấy một pho tượng 
người nữ bằng đá, mới đem vào trước 
chùa để thờ. Tượng đá rất thiêng, vì thế 
mới đặt tên là chùa Bà Đá. Tượng nầy 
hiện nay không còn nữa. Đây là Tổ Đình 
của Thiển phái Lâm Tế miền Bắc—Name 
of an ancient temple, located in Hoàn 
Kiếm quarter, Hanoi City, North Vietnam. 
The temple was built in the Lý dynasty 
(1010-1224). It was said that in the Lê 
dynasty, when Lord trịnh had the ground 
dug to build Thăng Long citadel, a stone 
statue was discovered. He then decided to 
place the statue In the front yard of the 
temple for worshipping. The stone statue 


2) 


1168 


1S very sacred, thats why the temple 1s 
called Bà Đá Temple, or Lady Stone. The 
stone sfatue was lost. The temple Is the 
Patriarch House of the North Lin-Chi Sect. 
Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung 
Việt. Chùa Linh Quang là do hợp nhất hai 
chùa Linh Giác và Viên Quang. Chùa 
Viên Quang vốn được thiết lập tại địa 
điểm nầy vào năm 1841 do Hòa Thượng 
Liễu Triệt Từ Minh khai sơn. Chùa được 
xây dựng bằng vật liệu đơn giản, nên sau 
năm 1882, Hòa Thượng viên tịch, chùa trở 
thành hoang phế. Năm 1885, để đốc Tôn 
Thất Đính cùng một vài tín chủ khác đã 
quyên tiên để trùng tu chùa, nhưng cuộc 
binh biến tại kinh thành nên công trình 
dang dở. Trong khi chùa Linh Giác được 
quan Chưởng Vệ Hồ Công Thập cùng một 
số quan lại xây dựng có lẽ cũng cùng thời 
với chùa Viên Quang. Đầu đời vua Thành 
Thái, Thái Hoàng Thái Hậu Trang Ý 
Thuận Hiếu đã ban ý chỉ cho trùng tu hợp 
nhất hai ngôi chùa nầy. Bà lại sắc chỉ tháo 
sở cột kèo chùa Linh Giác đem về chùa 
Viên Quang tái thiết; phía trước là Linh 
Giác quán, phía sau là Viên Quang đường, 
gọi tên là chùa Linh Quang. Dưới thời 
Hòa Thượng Mật Nguyện, năm 1962, 
chùa được tái thiết kiên cố, gồm một tòa 
nhà vuông mỗi bể 20 mét, có tiền đường 
chính cao rộng, thoáng đãng. Phía ngoài 
vẫn giữ nguyên đường nết kiến trúc cổ 
kính. Phía sau cách 8 mét là nhà Tổ, vẫn 
còn mang bảng “Viên Quang Đường. Vào 
năm 1975, tại mặt tiền chánh điện đã thiết 
trí tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đồng 
cao hơn 2 mét, được chuyển từ chùa Quán 
Thế Âm sang—Name of an ancient 
temple ¡in Huế, Central Vietnam. The 
temple Is a combinaton of the two 
temples of Linh Giác and Viên Quang. 
Viên Quang temple was built in 1841 by 
Most Venerable Liễu Triệt Từ Minh. The 


temple was built with rudimentary 
construction materials. Therefore, after 
the headmonk° death in 1882, 1t began to 
fall apart. In 1885, Admiral Tôn Thất Đính 
along with some other lay Buddhists, 
raised funds for reconstruction. Therr plan, 
however, was Incomplete because of the 
crisis in the same year in Huế. While Linh 
Giác temple was built by Head of Eunuchs 
Hồ Công Thập and a number of other 
courtiers, probably at the same time with 
Viên Quang temple. After Hỗ Công 
Thập's death, the temple deteriorated. 
Durinng the early years of king Thành 
Tháts reign, the king's grandmother, 
Trang Ý Thuận Hiếu, gave order for 
reconstucion of the two temples, 
combined two temples Into one with the 
name Linh Quang. She ordered Admiral 
Tôn Thất Đính to take apart the support 
frame of Linh Giác and moved to Viên 
Quang for a new combined temple, with 
Linh Giác Pavilion in front and Viên 
Quang qorship house in the back. During 
the Venerable Mật Nguyện's presidency, 
in 1962, the temple was solidly rebuIlt, 
with a square house of the style “two 
houses on a floor.` With ifs side 20 meters 
long, the house consists of a hiph and 
spaclous main hall and antechambre. The 
oufside shape still retaining 1fs ancient 
architectural form. The back house located 
8 meters back from the front, ¡is dedicated 
to the temple”s founder. It still keeps the 
panel with the name “Viên Quang Đường.” 
In 1975, a bronze two-meter-high sfatue of 
Avalokitesvara Bodhisatva which was 
transferred fro Quán Thế Âm Tự, was 
1nstalled in front of the main hall. 


Linh Sơn: 
l) Linh Thứu Sơn: Grdhrakuta (skt—See 


Thứu Sơn in Vietnamese-English Section, 
and  Grdhrakuta in SanskrI/Pali- 


2) 


3) 


1169 


Vietnamese Section. 

Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở quận 
nhất, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. 
Chùa được xây từ năm 1840, kiến trúc 
hiện nay là do đợt trùng tu năm 1968. 
Ngày 26 tháng 8 năm 1931, Hội Nam Kỳ 
Nghiên Cứu Phật Học ra đời đặt trụ sở tại 
chùa. Đầu năm 1932, hội bắt đầu ra tạp 
chí Từ Bi Âm. Hiện nay bộ sưu tập tạp chí 
nầy vẫn còn được lưu giữ trong chùa. 
Trong Chánh điện có tượng Bồ Tát Quán 
Âm nghìn tay nghìn mắt, được tạc vào 
năm I963—Name of a famous ancient 
pagoda, located ¡in the first district, Saigon 
City, South Vietnam. The pagoda was 
builtin 1840, and the present structure was 
from the rebuilding in 1960. On August 26, 
1931, the South Vietnam Associaton of 
Buddhist Studies was established and the 
pagoda was served as 1s office. Since the 
beginning of 1932, the Từ Bi Âm 
Masazine had been ¡ssued by the 
association. Presently, the magazine 
collection has still been conserved 1n the 
pagoda. In the Main Hall stands the statue 
of  One-Thousand-Arm One- 
Thousand-Eye Avalokitesvara 
Bodhisattva, cast in 1963. 

Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng trong 
thành phố Vũng Tàu. Theo viện Bảo tàng 
Bà Rịa thì chùa được xây vào hậu bán thế 
kỷ thứ 19. Trong chùa có một pho tượng 
Phật Thích Ca bằng đá cũng được tạc vào 
thời nầy để lễ bái. Chùa được trùng tu 
năm I959 —Name of a famous ancient 
pagoda located in Vũng Tàu City, South 
Vietnam. According to the 
conserved by Bà Rịa Museum, Vũng Tàu 
province, the pagoda was built in the 
second half of the nineteenth century. 
Since that time, the 
Sakyamuni Buddha has been worshipped 
1n the pagoda. Ít was rebuilt in 1959. 


and 


records 


sdone statue of 


Linh Sơn Tiên Thạch: Tên của một ngôi 
chùa cổ nổi tiếng, trên độ cao cách chân núi 
chừng 600 mét, trên núi Bà Đen, chùa cách thị 
xã Tây Ninh chừng 7 dậm. Đây là ngôi chùa 
do Tổ Thiện Hiếu, dòng Lâm tế thứ 38, đã 
dựng lên vào thế kỷ thứ 18. Theo sách Gia 
Định Thành Thông Chí, “Núi Bà Đen cao 
rộng, có cây cối xanh tươi, có suối nước ngọt, 
trên có chùa Linh Sơn, dưới có ao hồ, cảnh trí 
thật là u nhã.” Chùa được trùng tu năm 1960—— 
Name of a famous ancient pagoda located on 
Mount Bà Đen, 600 meters from the fot of the 
mounfain, about 7 miles from Tây Ninh town. 
The old pagoda was established 
eighteenth century by Patriarch Thiện Hiếu 
who belonged to the thirty-eighth line of the 
Lin-Chi Sect. According to “Gia Định Thành 
Thông Chí” Mount Bà hiph, 
surrounded by fresh øgreen trees and fresh ater 
springs. Ôn the top of the mountain stands Linh 
Sơn Pagoda. At the bottom lie ponds and lakes. 
The scenery 1s really peaceful and quiet.” The 
pagoda was rebuilt in 1960 and 1s a beautiful 
landscape of Tây Ninh. 
Linh Thao: Ling-T'ao—Một Thiển sư nổi 
tiếng, đệ tử của Lặc Đàm Hoài Trừng Tổ Sư— 
A noted monk, a disciple of Le-T”an-Huai- 
Têng—Một hôm tổ hỏi ông hiểu sao về Tổ 
Đạt Ma đến từ phương Tây, chỉ thẳng tâm 
người, thấy tánh thành Phật. Linh Thao bày tổ 
rằng không hiểu. Lặc Đàm nói: Trước khi xuất 
gia ông làm gì?” Linh Thao trả lời: “Chăn 
trâu.” Lặc Đàm hỏi: “Chăn như thế nào?” Linh 
Thao đáp: “Sáng sớm cưỡi đi, chiều tối cưỡi 
về.” Tổ nhận xét: “Ông thiệt ngu sỉ quá đỗi.” 
Nhờ đó mà sư đại ngộ, và bày giải như sau: 

“Phóng khước ngưu thằng tiện xuất gia 

Thế trừ tu phát trước ca sa 

Hữu nhân vấn ngã Tây lai ý 

Trụ trượng hoành khiêu la lí la 

(Vứt bỏ giây chăn rồi xuất gia 

Cạo râu cạo tóc khóaa Ca sa 

Có ai hỏi ý từ Tây đến 


in the 


Đen 1s 


1170 


Vác gậy quơ ngang la lí la). 
When the master asked him what was the Idea 
of the Patriarch, who, coming from the West, Is 
said to have transmitted one single mind-seal, 
which, pointing directly to the human nature, 
makes one attain Buddhahood. Ling-T”ao 
confessed ignorance. Le-T”an said: “What 
were you before you became a monk?” Ling- 
T”ao said: “I used to be a cowherd.” Le-T”an 
asked: “How do you look after the cattle?” 
Ling-T?ao said: “I go out with them early In 
the morning and come home when 1t ørows 
dark.” Le-lan “Splendid 1s your 
Ipnorance.” This remark at once brought Ling- 
T”ao”s mind to a state of enlightenment which 
was expressed thus: 

“Throwing up the tether Ï am a homeless 

monk, 

The head is shaved, so 1s the face, and the 

body wrapped In the kasaya. 

If someone asks, “What 1s the Patriarch”s 

1dea of coming from the West? 

Carrying the staff crosswise Ï sing out, La 

li la!” 
Linh Thần: The spiri—Soul. 
Linh Thiêng: To have supernatural power. 
Linh Thứu Hội: Vulture Peak Assembly. 
Linh Thứu Sắc Tứ Tự: Tên của một ngôi 
chùa tọa lạc gần chợ Xoài Một trong huyện 
Châu Thành tỉnh Long An, Nam Việt Nam. 
Trong Đại Nam Nhất Thống Chí chùa Linh 
Thứu được diễn tả như sau: “Chùa nằm trong 
địa phận xã Thạnh Phú, huyện Kiến Hưng, 
chùa nầy là một ngôi già lam tối cổ mà lại còn 
có nhiều danh lam thắng cảnh. Năm Gia Long 
thứ 10 tức năm 1811, chùa được đổi tên là 
Long Tuyển Tự. Năm Thiệu Trị nguyên niên, 
chùa lại được đổi lại là Linh Thứu Tự.” Đến 
khoảng giữa thế kỷ thứ 18, Hòa Thượng 
Nguyệt Hiện trụ trì đã xây lại ngôi chùa tôn 
nghiêm, chùa được trùng tu nhiều lần, đáng kể 
nhất là vào thời Hòa Thượng Chánh Hậu trụ 


said: 


trì từ năm 1880 đến năm 1897, và các thời Sư 
Bà Thích Nữ Như Nghĩa, Thông Huệ, và Chơn 
Như trụ trì từ năm 1945 đến nay—Name of a 
pagoda located near Xoài Một market in Châu 
Thành distric, Mỹ Tho province, South 
Vietnam. Linh Thứu Pagoda was described In 
Đại Nam Nhất Thống Chí as follows: “The 
temple located In the area of Thạnh Phú 
village, Kiến Hưng district, the pagoda is very 
old; however, It has many beautiful sceneries. 
In the tenth Gia Long year (I8lI), it was 
renamed Long Tuyển. In the first Thiệu trị 
year (1841), it was renamed Linh Thứu. In the 
middle of the middle of the eiphteenth century, 
Most Veneable Nguyệt Hiện, Head of the 
pagoda, had it rebuilt solemnly. Since then, 1t 
has ben reconstructed many times, especially 
in the periods of heading of Most Venerable 
Chánh Hậu from 1880 to 1897, and Most 
Venerable Bikkhuni Như Nghĩa, Thông Huệ 
and Như Chơn from 1945 up to now. In the 
Man Hall, there ¡is a sfatue of Amitabha 
Buddha, made of marble, I meter 6 hiph. The 
lotus pedesfal 1s 0.6 meter high. 
Linh Thứu Sơn: Grdhrakuta (skt— 
Gijjhakuta (p)—Núi Linh Thứu, gần thành 
Vương Xá ở miễn Đông Bắc Ấn Độ, là nơi 
dùng làm an cư kiết hạ cho Phật và tăng già— 
Vulture Peak—A hill near RaJagriha in north 
east India which was one of the many Retreats 
ø1ven to the Buddha for the use of the Sangha. 
** For more Information, please see Thứu Sơn 
in Vietnamese-English Section, and 
Grdhrakuta in Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 
Linh Thứu Tự: See Linh Thứu Sắc Tứ Tự. 
Linh Tỉnh: Miscellaneous. 
Linh Tượng: Tượng Phật—Spiri-image, 
that of a Buddha. 
Linh Ứng: Efficacious. 
Lỉnh Nghỉnh: A great deal—Many. 
Lĩnh: 


1171 


1) Bâu áo: Collar. 


2) Cổ: Neck. 
3) Dẫn dắt: To lead——To direct. 
4) Nhận lĩnh: To receive. 


Lĩnh Giải: Thâu nhận vả giải thích—To 
receIve and Inferpret. 

Lĩnh Nạp: Chấp nhận—To receive—To 
accept. 

Lịnh: 

l1) Command—Order. 

2) Your. 

Lịnh Ái: Your daughter. 

Lịnh Đệ: Your younger brother. 

Lịnh Đường: Your mother. 

Lịnh Huynh: Your elder brother. 

Lịnh Lang: Your son. 

Lịnh Muội: Your younger sister. 

Lịnh Nghiêm: Your father. 

Lịnh Nhạc: Your father-in-law. 

Lịnh Nhạc Mẫu: Your mother-in-law. 

Lịnh Tỷ: Your older sister. 

Lấu Quíu: Embarrassed. 

Lo Âu: 

1) (a): To be disturbed—Worried. 

2) (n): Disturbance—WOorry. 

Lo Lắng: Anxious—Worried. 

Lo Liệu: To make arrangements. 

Lo Lốt: Bribery. 

Lo Ngại Cho Ai: To be concerned about 
Someone. 

Lo Nghĩ: To worry. 

Lo Sợ Quá Đáng: Unduly worrying 

Lo Xa: Worry about the future. 

Lò Thiêu: Lồ hỏa táng——Crematorium. 

Loa: 

I)_ Con ốc: A snail—A conch—Spiral. 

2) Đinh ốc: Screw. 

Loa Kế: Búi tóc hình xoắn ốc trên đầu của 
Phạm Thiên vương—Tuft of hair on Brahma”s 


head resembling a conch. 
Loa Kế Phạm Chí: Tên của Phạm Vương và 
của Đức Phật—A name for Brahma, and for 
the Buddha—See Loa Kế Tiên Nhân. 
Loa Kế Tiên Nhân: Trong tiền kiếp, Đức 
Phật là một vị Loa Kế Tiên Nhân tên là 
Thượng Xà Lê, trong khi ngài thiển định dài 
hạn, chim đã đến làm tổ trên búi tóc của 
ngài—A former incarnation of the Buddha, 
when a bird built its nest In his hair during his 
prolonged meditation. 
Loa Phát: Tóc xoắn trên đỉnh đầu của Đức 
Phật, một trong 32 tướng hảo—The curly hair 
of the Buddha, one of the 32 good marks or 
characteristics. 
** For more Information, please see Tam Thập 
Nhị Hảo Tướng Của Phật. 
Lõa: Trần truồng—Naked. 
Lõa Hình Ngoại Đạo: Nirgrantha (skÙ— 
Một trong 20 phái ngoại đạo ở Thiên Trúc 
trong thời Phật còn tại thế, khổ hạnh trần 
truồng—Naked ascetics, one of the twenty 
heretic (non-Buddhist) sects in India at the 
time of the Buddha. 
Loài Người: Humanity—Mankind—The 
human beings——The human race. 
Loài Vật Đáng Thưởng: Poor animals. 
Loại: Class—Species—To classify. 
Loại Bỏ: To get rid of —To disqualify—To 
eliminate. 
Loại Suy: Upamana (skt—Upamanam (p)— 
Giải thích bằng cách so sánh sự giống nhau 
giữa vật nây với vật khác Analogy or 
resemblance. 
Loại Trí: Trí tuệ quán xét Tứ Đế của Dục 
giới gọi là Pháp Trí, ví với trí tục hay loại trí 
quán xét tứ đế của hai giới cao hơn là Sắc 
giới và Vô sắc giới—Knowledge which is of 
the same order, e.g. the four fundamenfal 
dogmas applicable on earth which are also 
extended to the higher realms of form and non- 


1172 


form. 

Loạn: To be ¡in disorder—To disturb— 
Perturb—Confusion—Rebelion. 

Loạn Dâm: Incestuous. 

Loạn Động: Pamada—Loạn động trái ngược 
VỚI chánh niệm——Heedlessness— 
Disturbance—DIstraction—Mental  sloth 
opposte of ripht mindfulness—Fllth of the 
precepts 1n which Intoxicating drinks are 
prescribed as tending to lead to pamada. 

Loạn Hạnh: Disorderly conduct. 

Loạn Lạc: Troubled times. 

Loạn Luân: See Loạn dâm. 

Loạn Tăng: A disorderly monk. 

Loạn Tâm: Tâm niệm tán loạn, không trụ 
một nơi—A perturbed or confused mind—To 
disturb or unsettle the mind. 


aS 


Loạn Thiện: Chúng sanh trong cối dục giới 
đem tâm tán loạn làm thiện căn lễ Phật, tụng 
kinh—To disturrb the good—The confused 
goodness of those who worship, etc., with 
divided mind. 


Loạn Thuyết: Foolish talk. 


Loạn Trí: To be deranged—Derangement of 
mind—To be mad. 

Loạn Tưởng: Tư tưởng rối loạn, không định 
fnh—To think confusedly or improperly. 
Loáng Thoáng: Vaguely. 

Loạng Choạng: To stagser—TO totter. 
Loằng Ngoằng: In zigzags 

Loanh Quanh: To go around—To be 
undecided. 

Loay Quay: To be busy with something. 
Loăng Quăng: See Loanh quanh. 

Lọc Lừa: To choose carefully. 

Lõi Đời: Experienced in life. 

Lm Bốm: To know very litte. 

Lọm Khom: Worn out with old aøe. 

Long: Naga (skt). 

1) Loài rồng, loài bán chư Thiên, có thân dài 


không có chân, thuộc loài rắn dài, là một 
trong tám bộ chúng, có thần lực biến hóa 
mây mưa. Loài rồng nầy vào mùa xuân thì 
bay lên cõi trời, và về mùa đông thì ẩn 
sâu dưới đất—Dragons, a beneficent half- 
divinne being, dragon-like, which means 
snake, serpent, one of the eight øgroups of 
demons with supernatural powers which 
can create clouds and rains. In the spring 
the Naga climbs Into heaven and in winter 
lives deep In the earth—See Na Già and 
Thiên Long Bát Bộ. 
Long hay Đại Long thường được dùng 
đồng nghĩa với Phật hay những vị Thánh 
đã vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử—Naga 
or Maha-naga 1s often used as a synonym 
for the Buddha or for the sages who have 
matured beyond rebirth. 
Theo nhiều truyền thống Phật giáo, rồng 
là chư Thiên hộ trì kinh pháp từ những 
cung điện nơi biển cả, như Kinh Hoa 
Nghiêm chẳng hạn, đã được chư Long 
Thần hộ trì vì lúc ấy thời cơ chưa chín 
muổi cho chúng sanh thu nhiếp lý kinh— 
In many Buddhist traditions the nagas are 
water deities who In their sea palaces 
guard Buddhist scriptures, the Avatamsaka 
Sutra, for example, has been placed In 
their care because humanrity, at the time, 
has not yet ripe for their reception. 
Long Bát: Bát khất thực của một vị Tăng sĩ, 
để nhận nước mưa (loài rồng giáng vào cái bát 
ấy)—A begging-bowl formerly used by a 
certain monk for obtaining rain, the dragon 
descending Into his bowl. 
Long Châu: Loại ngọc dưới hàm rổng— 
Dragon pearls; pearls below the dragon”s Jaws; 
the sun or moon associated with the dragon 
and spring. 
Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật: 
I) Long Chủng Thượng Như Lai: Theo Trí 
Độ Luận, đây là Long Chúng Trí Tôn 


2) 


3) 


1173 


Vương Phật —According to the Maha- 
Prajna-Sastra, this 1s the Buddha of the 
race of honourable dragon kinss. 

Danh hiệu của Ngài Văn Thù Sư Lợi: A 
tile of Manjusri. 

Long Chương: Long Thư hay kinh điển, được 
gọi như vậy vì chữ Phạn giống với chữ Hán 
như hình thù của loài rắn hay rồng—Dragon 
books, I.e. the sutras, so called because the 
Sanskrit wriing seemed to the Chinese to 
resemble the forms of snakes and dragons. 
Long Cung: 

1) Cung điện của Long Vương ở đáy biển (do 
thân lực của Long Vương biến hóa ra): 
The dragon palace; palaces of the dragon 
kings. 

Long cung nơi Ngài Long Thọ Bồ Tát viết 
Kính Hoa Nghiêm: The dragon palace In 
which Nagarjuna recied the Hua-Yen 
Ching. 

Long Cung Bảo Tạng: Tàng kinh các nơi 
Long Cung của ngài Long Thọ Bồ Tát—A 
library of the sutras In the Dragon palace In the 
Nagarjunaˆs palace. 

Long Hà: Tên khác của sông Ni Liên 
Thiển—Another the 
Narranjana. 

Long Hoa: The Dragon and the Flower. 
Long Hoa Hội: Chúng hội của Đức Bồ Tát 
Di Lặc trong nội viện của cõi trời Đâu Suất 
(trong năm mươi sáu ức bảy nghìn vạn năm 
Đức Di Lặc sẽ ra đời ở cõi nây). Ngài Di Lặc 
sẽ ngồi dưới gốc cây Long Thọ, nơi vười Hoa 
Lâm mà mở Pháp Hội để phổ độ cho cõi trời 
và cõi người. Vào ngày mồng tám tháng tư 
các tự viện hay thiết trai lấy nước ngũ hương 
tắm Phật, tổ chức hội Long Hoa, tượng trưng 
cho việc Đức Di Lặc hạ sanh —The assembly 
of Mattreya to whom he preached the Buddha- 
truth. The eiphth of the fourth moon, an 
Occasion when the images are washed with 
fragrant water, In connection with the expected 


2) 


2) 


name for TIVeT 


Messiah. 

Long Hoa Tăng chủ: The Dragon and the 
Flower Chief Monk. 

Long Hoa Thụ: Naga-puspa or puspanaga 
(sk)—Bôn Già Na—Loại cây bông rồng, là 
cây Bồ Đề mà Ngài Di Lặc ngồi dưới gốc khi 
thành đạo —The dragon-flower tree, which 
will be the bodhitree of Maitreya, the 
Buddhist Messiah, when he comes to earth. 
Long Hòa: Tên của một ngôi chùa cổ nổi 
tiếng, tọa lạc trong ấp An Thạnh, xã An Ngãi, 
huyện Long Đất, Vũng Tàu Bà Rịa, Nam Việt 
Nam. Theo tài liệu của chùa thì chùa được xây 
dựng vào năm 1797, cùng thời với đình Thần 
Long Thạnh. Chùa đã trải qua các đời truyền 
thừa: Tổ Tâm Thông Huệ Liễu, tổ Hải Hội 
Chánh Niệm (1834-1905), tổ Thanh Kế Huệ 
Đăng (1873-1953). Chùa được tổ Huệ Đăng 
trùng tu vào năm 1929. Sau đó các vị trụ trì 
thuộc phái Lâm Tế——Name of a famous 
ancient pagoda located in An Thạnh hamlet, 
An Ngãi village, Long Đất district, Bà Rịa 
Vũng Tàu, South Vietnam. According to the 
documents of the pagoda, 1t was bullt in 1797, 
at the same time with the communal house of 
Long Thạnh village. lí through 
generations: Patriarch Tâm Thông Huệ Liễu, 
Patriarch Hải Hội Chánh Niệm (1834-1905), 
Patriarch Thanh Kế Huệ Đăng (1873-1953). It 
was rebullt by Patriarch Huệ Đăng in 1929, 
then headed by the successive patriarchs of the 
Lin-Chi Sect. 

Long Hồ: Dragon and tiger. 


came 


Long Hưê: Tên của một ngôi chùa cổ, tọa lạc 
trong quận Gò Vấp, thành phố Sài gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa được xây từ thế kỷ thứ 18 bởi 
Tổ Nguyên Quán (pháp hiệu Đạo Thông, 
người xã Đại Hội, tỉnh Quảng Nam). Lúc đầu 

chùa chỉ là một cái am nhổ làm nơi ở và tu 

hành cho tổ. Chùa được vua Gia Long ban tặng 
bản “Sắc Tứ Long Huê Tự.” Chùa còn có 
nhiều tên hiệu khác như “Sắc Tứ Huệ Long 


1174 


Tự,” và “Ngự Tứ Quan Long Tự.” Dưới triều 
vua Thành Thái, chùa được trùng tu lại khang 
trang rộng rãi. Kiến trúc chùa hiện nay là mô 
hình trùng tu năm 1966. Hiện chùa vẫn còn giữ 
bản “Sắc Tứ Long Huê Tự” đời Gia Long và 
một dấu triện bằng ngà voi có khắc chữ “Tự 

Đức năm thứ 24” 

pagoda, located in Gò Vấp district, Saigon 

City, South Vietnam. The pagoda was buIllt in 

the eighteenth century by Patriarch Nguyên 

Quán (his Dharma name 1s Đạo Thông; he was 

from Đại Hội village, Quảng Nam province). 

At first, the pagoda was only a small temple 

where the Patriarch stayed and worshipped the 

Buddha. It was offered the “Royal Recognized 

Long Huê Pagoda” Board by King Gia Long. 

líts other name are “Royal Recognized Huệ 

Long Tự,” and “Ngự Tứ Quan Long Tự.” 

Under King Thành Thái s reign, Long Huê 

Pagoda was rebuilt spaclously. The present 

structure results from the rebuilding in 1966. lt 

stull has conserved the “Royal Recognized 

Long Huê Pagoda” Board and an Ivory sealon 

which are carved the words ”I“enty-fourth 

year of King Tự Đức's reign.” 

Long Hưng: 

I1) Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở vùng 
Sông Bé, chùa tọa lạc trong xã Hòa Định, 
huyện Bến Cát, Nam Việt Nam. Chùa 
được Hòa Thượng Đạo Trung Thiện Hiếu 
dựng lên vào thế kỷ thứ 18. Hồi xưa chùa 
chỉ là một cái am tranh nhỏ. Đến năm 
1794 được nhân dân địa phương xây thành 
ngôi chùa lớn, thường gọi là Chùa Tổ. Tổ 
Thiện Hiếu còn được gọi là “Tổ Đỉa.” 
Theo lời truyền thì sư trị được đỉa trong 
vùng “Bưng Đỉa” để dân địa phương 
xuống bưng làm ruộng, biến vùng đất bỏ 





Name of an ancient 


hoang thành ruộng lúa trù phú —Name of s 


a famous ancient pagoda, located in Hòa 
Định village, Bến Cát district, South 
Vietnam. Long Hưng pagoda was founded 
by Patriarch Đạo Trung Thiện Hiếu ¡in the 


eiphteenth century. Formerly it was a 
thatched temple then turned Into a bịg 
pagoda by the local people in 1794. At 
that time people called 1t Patriarch 
Pagoda, and gave Patriarch Thiện Hiếu a 
nickname that 1s “Patriarch Leech.” lt was 
said that Patriarch knew how to treat the 
leeches from the leech swamp in order to 
help the local people go to the leech 
swamp for tilling. The uncultivated land, 
therefore, was changed into the fetile rice 
fñields. 

Tên của một ngôi chùa tọa lạc trong xã 
Long Sơn, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, 
chùa cách thị xã Long Xuyên chừng 5+ 
dậm. Chùa còn có tên là chùa Giỗng 
Thành. Chùa được Hòa Thượng Minh Lý 
xây dựng vào năm 1875 và đã được trùng 
tu nhiều lân để thành ngôi chùa khang 
trang rộng lớn như hôm nay. Chùa được 
xây theo chữ “Song Hỷ” gồm 3 gian: 
Chánh Điện, Giảng Đường và Hậu Tổ— 
Name of a temple, located in Long Sơn 
vilage, Phú Tân district, An Giang 
province, about 54 miles from Long 
Xuyên town. It is also called Giổng Thành 
Temple. It was first bult by Most 
Venerable Minh Lý In 1875 and has been 
rebuilt many times before 1t became a 
magnificient and splendid one 
nowadays. The temple has Ifs structure In 
“Song Hỷ” style, comprising three 
buildings: the Main Haill, the Auditorrum 
or Lecture Hall, and the Patriarch Hall. 
Long Mãnh: See Nagarjuna. 

Long Môn Thanh Viễn: Thiển sư Long 
Môn Thanh Viễn Phật Nhãn (?-1120)—Zen 
master Lung-Men-Ch”ing-Yuan-Fo-Yen. 

Thiển sư Trung Hoa, trước theo học luật; 
về sau, nhân đọc kinh Pháp Hoa đến đoạn 
“Thị pháp phi tư lương phân biệt chi sở 
năng giải (pháp nầy vượt ngoài lãnh vực 
của tư duy và phân biệt).” Điều nầy gây 


2) 


Sseen 


1175 


xúc động ở sư, nên sư kiếm giảng sư của 
mình và hỏi pháp siêu việt tri thức đó là 
gì. Giảng sư không soi sáng nổi cho sư, sư 
mới thấy rằng nghĩa học và danh tướng 
không phải là duyên cớ để giải quyết việc 
lớn sinh tử—Chinese Zen master who was 
first a student of Vinaya; later, when 
reading the Lotus Sutra, he came across 
the passage, “This Dharma 1s something 
that goes beyond the realm of thought and 
discrimination.” This Impressed him, so he 
came to his teacher and asked what was 
ths Dharma transcending ¡ntellipence. 
The teacher failed to enlighten him, who 
then saw that mere learnng and 
scholarship could not solve the ultimate 
problem of this existence subJect to birth 
and death. 

Rồi sau đó Phật Nhãn du hành sang Nam 
để tham kiến Pháp Diễn (see Pháp Diễn 
Thiển Sư). Nhân khi đi xin ăn ngang qua 
xứ Lư Châu, trợt chân té nhào xuống. 
Trong cơn đau đớn, thoảng nghe hai người 
chỡi lộn nhau, người đứng can bảo, “Vậy 
là tôi thấy hai ông vẫn còn ôm ấp những 
phiền não.” Tức thì sư tỉnh ngộ. Nhưng hễ 
khi sư có điều gì muốn hỏi Pháp Diễn thì 
Pháp Diễn cứ trả lời: “Ta không thể hơn 
ngươi; cứ tự mình mà hiểu lấy.” Có khi 
Pháp Diễn bảo: “Ta không hiểu; Ta không 
thể hơn ngươi.” Lối nhận xét ấy càng 
khiến cho Thanh Viễn muốn biết về 
Thiển. Sư nhất định nhờ Nguyên LỄ thủ 
tòa giải quyết vấn để, nhưng Nguyên Lễ 
kéo tai sư vừa đi quanh lò lửa vừa báo “tốt 
hơn hết là ông cứ tự hiểu lấy.` Thanh 
Viễn gằng giọng: “Nếu thật có Thiển sao 
không khui bí mật ra cho tôi? Thế mà ông 
lại lấy làm trò đùa sao?” Tuy nhiên, Lễ 
bảo sư: “Mai sau ông sẽ tỏ ngộ mới hay 
cái quanh co nầy” —Fo-Yen now 
travelled south in order to see Fa-Yen of 
Tai-Png. While begging through the 


country of Lu, he stumbled and fell on the 
ground While suffering pain, he 
overheard two men railing at each other, 
when a thưd one who ¡nterceded 
remarked, “So I see the pasions stil 
cherished b both of you.` He then had a 
kind of enlightenment. But to whatever 
questons he asked Fa-Yen, the answer 
was, “Ï cannot surpass you; the thing 1s to 
understand all by yourself.” Sometimes 
Fa-Yen said, “I do not understand myself, 
and I cannot surpass you.` This kind of 
remark Incited Ch'ing-Yuans desire all 
the more to know about Zen. He decided 
get the matter settled by his senior monk 
Yuan-LI, but Li pulled him by the ear and 
going around the fire place kept on sayIng, 
“The best thing 1s to understand all by 
yourself.` Ch'ing-Yuan Iinsisted: “If there 
1s really such a a thing as Zen, why not 
uncover the secret for me? Otherwise, I 
shall say It 1s all a trick.” Li, however, told 
him: “Some day you will come to realize 
all that has been going on today between 
you and me." 

Khi Pháp Diễn rời khỏi Thái Bình, Thanh 
Viễn từ giả ngài, và trải qua mùa kiết hạ 
ở Tương Sơn, ở đây sư kết bạn thâm giao 
với Linh Nguyên Thiền Sư. Bấy giờ 
Thanh Viễn xin chỉ giáo rằng: “Gần đây, 
tôi có biết một vị tôn túc ở đô thành, 
những lời của ngài hình như hợp với tri 
thức của tôi rất nhiều” Nhưng Linh 
Nguyên khuyên sư hãy đến với Pháp 
Diễn, ngài vốn là vị tôn sư bậc nhất trong 
thiên hạ, và nói thêm rằng những ai mà 
lời nói nghe ra như dễ hiểu, họ chỉ là ông 
thầy tri giải chớ không phải là những 
Thiển sư thật sự—When Fa-Yen moved 

away from T”ai-Ping, Ch'ing-Yuan left 
him, and spent the summer at Ching-Shan, 
where he got very well acquainted with 
Ling-Yuan. Ching-Yuan now asked his 


1176 


advice, saying, “Lately, I have come to 
know of a master In the city whose sayInøs 
seem fo suit my ¡intelligence mụuch better.” 
But Ling-Yuan persuaded him to go to Fa- 
Yen who was the best of Zen masters of 
the day, adding that those whose words he 
seemed to understand best were merely 
teachers of philosophy and not real Zen 
maSf€TS. 
Thanh Viễn theo lời khuyên của bạn, trở 
về với thầy cũ. Vào một đêm lạnh, sư 
ngồi một mình và cố khêu sáng đống tro 
trong lò lửa thử xem có còn lại một chút 
than đỏ nào không, sư thấy tận dưới đống 
tro có một cục than nhỏ xíu bằng hạt đậu. 
Sư tự nhủ rằng lý của Thiền cũng tự khơi 
mở y như đào sâu xuống tẳng đá của tâm 
thức. Sư đặt quyển sử Thiển gọi là Truyền 
Đăng Lục trên bàn, mở mắt nhìn vào tiểu 
sử của Phá Táo Đọa, bỗng dưng tâm trí 
khai thông mà được chứng ngộ—Ching- 
Yuan followed his friend”s advice, and 
came back to 1s former master. One cold 
nipht he was siting alone and tried to 
clear away the ashes ¡in the fire-place to 
see Ifƒ there were any plece of live 
charcoal left. One tiny piece as large as a 
pea happened to be discovered way down 
1n the ashes. He then reflected the truth of 
Zen would also reveal 1ftself as one dug 
down the rock-bed of consciousness. He 
took up the history of Zen known as the 
Transmission of the Lamp from his desk, 
and his eye fell upon the story of the P”o- 
Tsao-To (broken range), which 
unexpectedly opened his mind to a sfate of 
enliphtenment. 
Sau khi đại ngộ, sư làm một bài kệ như 
Sau—After this great enliphtenment, he 
composed the below verse: 

Chim rừng hót líu lo 

Khoát áo ngồi đêm thâu 

Khơi lửa, bình sinh tổ 


Quần trí thành bếp đổ. 
Việc sáng nhưng người mù 
Khúc nhạc ai hòa ca 
Nghĩ đến khăng khăng nhớ 
Cửa mở, ít người qua. 
(Điêu điêu lâm điểu để 
Phi y chung dạ tọa 
Bát hỏa ngộ bình sinh 
Sự hạo nhân tự mê 
Khúc đạm tùy năng họa 
Niệm chi vĩnh bất vong 
Môn khai thiểu nhân quá). 
The birds are too-fooing 1n the woods, 
with the garment covered up 
I sit alone all nipht. 
A tiny pIece of live charcoal deeply 
buried in the ashes tells the secret of lIfe: 
The cooking range 1s broken to pIeces 
when the spirit khows where fo return. 
Revealed everywhere shines the truth, 
but men see Iït not, confused 1s the mind; 
Simple though the melody 1s, 
who can apprecIafe 1t? 
Thinking öÝ 1t, 
long wIll 1s memory abide with me; 
Wide open 1s the øate, 
but how lonely the scene! 
Sư thị tịch năm I120—He passed away In 
1120. 
Long Nhiễu: Tên một ngôi chùa tọa lạc trong 
thị trấn Thủ Đức, huyện Thủ Đức, thành phố 
Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được khai sơn 
từ cuối thế kỷ thứ 19, là một trong những ngôi 
chùa cổ nổi tiếng của thành phố Sài Gòn. Kiến 
trúc chùa hiện nay là được xây vào năm 1968. 
Trong chùa có nhiều tượng cổ, trong đó có 
tượng Hộ Pháp cao l mét 7—Name of a 
temple located ¡in Thủ Đức town, Thủ Đức 
district, Sài Gòn City, South Vietnam. Long 
Nhiễu Pagoda was founded ¡in the late 
nineteenth century. It 1s one of the famous 
ancient pagoda of Saigon City. It has still kept 
a lot of old statues. The present architecture 


1177 


results from the construction In 1968. There 
are many old statues, including the statue of 
Dharma Guardian, 1.7 meters high. 

Long Nữ: Nagakanya (skÙ—Người con gái 
của Long Vương Sa Kiệt La dưới đáy biển; 
Long Nữ được Đức Phật nói đến trong Kinh 
Pháp Hoa, dù là nữ và mới có 8 tuổi, nàng đã 
thành Phật —-Dragon-maid—A naga maiden, 
daughter of sagar-nagaraja, the dragon king at 
the bottom of the ocean; she 1s presented In the 
Lotus sutra, thouph a female and only eipht 
years old, as Instantly becoming a Buddha, 
under the tuition of ManJjusrI. 

Long Nữ Thành Phật: A Naga maiden 
becomes a Buddha—See Long Nữ. 

Long Phấn Tấn Tam Muội: Phép tam 
muội long phấn tấn. Sức của tam muội nầy 
mau lẹ, dũng mãnh như sức mạnh của loài 
rồng, hiện ra uy lực rất dũng mãnh—A 
samadhi powerful like the dragon; abstract 
meditation which results 1n great spiritual 
pOWKT. 

Long Phương: The dragon-quarter. 

Long Quân: See Nagasena in SanskriUPali- 
Vietnamese Section. 

Long Tạng: Long Tạng Các (thư viện), trước 
kia ở chùa Long Hưng tại Trường An, Trung 
Quốc The Dragon treasuy or library, 
formerly ¡in the Lung-Hsing monastery at 
Ch'ang-An, China. 

Long Tế Thiệu Tu Thiền Sư: Zen master 
Long-Ji-Shao-Xiu—See Thiệu Tu Long Tế 
Thiển Sư. 

Long Thang: Hoàng Long Thang—Súp 
rồng, một vị thuốc chế ra từ phân và nước tiểu 
của người và gia súc, dùng cho cả Tăng lẫn 
tục—Dragon soup, a purgative concocted of 
human and animal urine and excremeIt. 





Long Thạnh: Tên của một ngôi chùa cổ tọa 
lạc tại quận Bình Chánh, thành phố Sài Gòn, 
Nam Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng Trí 
Nghiêm xây vào thế kỷ thứ 18. Trước năm 


1945, chùa bị hoàn toàn sụp đổ. Đến năm 
1959, Hòa Thượng Bửu Ý xây cất lại trên một 
khuôn viên nhỏ hơn. Trong Chánh điện có 
tượng Phật A Di Đà bằng gỗ mít, cao một 
thước ba, tòa sen cao 33 phân. Trong chùa còn 
có đại hổng chung cao một thước, đường kính 
nửa thước, được đúc dưới thời Tổ Từ 
Nhượng—Name of an ancient pagoda located 
in Bình Chánh district, Saigon City, South 
Vietnam. Ït was esfablished in the eiphteenth 
century by Most Venerable Trí Tâm. It was 
completely destroyed by 1945. In 1959, Most 
Venerable Bửu Ý rebuilt in a small scale. In 
the Main Hall, there 1s a statue of Amitabha 
Buddha, made of jacktree wood, I.3 meters 
hiph, the lotus pedestal 1s .33 meter high. 
There 1s also a great bell, I meter high, 0.5 
meter in diameter, cast in the Patriarch Từ 
Nhượng”s period. 
Long Thần: Long chúng, một trong tám bộ 
chúng—A dragon-god or spirit—Dragon Detty, 
one of the eight groups of demons. 
** For more Information, please see Thiên 
Long Bát Bộ. 
Long Thiên: 


1) Rồng và Trời hay Long chúng và Thiên 
chúng: Dragon king and Devas—See 
Thiên Long Bát Bộ. 

2) Long Thọ Bồ Tát: Nagarjuna Bodhisattva. 

3) Thiên Thân Bồ Tát Vasubandhu 
Bodhisattva. 


Long Thiên Bát Bộ: See Thiên Long Bát 
Bộ. 

Long Thiền: Tên một ngôi cổ tự, tọa lạc bên 
bờ sông Đồng Nai, thuộc ấp Tân Bình, phường 
Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Nam Việt 
Nam. Chùa được dựng lên từ năm 1664. Theo 
bộ “Thiển Sư Việt Nam” của Hòa Thượng 

Thiển Sư Thích Thanh Từ, chùa được xây 

dựng vào cuối thế kỷ thứ 17, do Hòa Thượng 
Thành Nhạc Ấn Sơn (đời thứ 34 phái Lâm Tế). 
Hiện tại vị trụ trì là Hòa Thượng Thích Huệ 


1178 


Thành, nguyên là Tăng Thống Phật Giáo 

Truyền Thống Việt Nam——Name of a famous 

ancient pagoda, located on the bank of Đồng 

Nai River, in Bửu Hòa quarter, Biên Hòa City, 

South Vietnam. The pagoda was bullt in 1664. 

According to “Thiền Sư Việt Nam” composed 

by Ch'an Master Thích Thanh Từ, the pagoda 

was built in the late I7 century by disciple of 

Most Venerable Thành Nhạc Ấn Sơn (from the 

34” generation of the Lin-Chi Sect). Presently 

Most Venerable Thích Huệ Thành ¡s Head of 

Long Thiền Pagoda. He was the Chairman of 

Vietnamese Traditional Buddhism. 

Long Thọ: Nagarjuna (skÐ. 

l1) Cây Long Thọ: The dragon-arJuna tree. 

2) Long Thọ Bổ Tát: Theo truyền thuyết thì 
vào thế kỷ thứ ba, ngài Long Thọ du hành 
xuống Long cung để chép kinh Hoa 
Nghiêm. Theo một truyền thuyết khác thì 
Ngài đã tìm thấy kinh nầy trong một tu 
viện bỏ hoang. Ngài là tổ thứ 14 của dòng 
Thiên Ấn Độ, là sơ tổ của phái Trung 
Quán hay Tam Luận và Tịnh Độ tông— 
According to one legend, in the 3” 
century, Nagarjuna travelled to the sea 
dragon'*s palace beneath the ocean to 
retrileve the Avafamsaka Sutra. According 
to another legend, he discovered the sutra 
in an abandoned monastcry. Nagarjuna 
was the fourteenth patriarch of Indian Zen. 
He was the founder and first patriarch of 
the Madhyamika (Middle Way) school, 
also the founder of the Pure Land Sect 
(Salvaton School)—See Nagarjuna, and 
Bát Bất Trung Đạo. 

Long Thọ Bồ Tát: Bodhisattva Nagarjuna— 

See Nagarjuna. 

Long Thơ Tịnh Độ: Lung-Shu Jing-Tu— 

Long Thơ Tịnh Độ (được viết bởi Vương Nhật 

Hưu) khuyên dạy về phép tu Niệm Phật. Đây 

là một trong những quyển sách quan trọng 

nhất về hoằng dương Tịnh Độ —Pureland 


Dragon Poetry (writen by Wang-]ih-Hsiu) 
which taught and advised others the cultivated 
pathof Buddha Recitation. This Buddhist text 
was one of the most Important 
propagating Pureland Buddhism—See Vương 
Nhật Hưu. 


Long Trọng: Solemnly. 

Long Tượng: Naga (sk0. 

I1) Loài rồng và loài voi: Để chỉ sự dũng 
mãnh và đại lực của các vị đại Thánh, chư 
Bồ Tát hay chư Phật —Dragon-elephant, 
or dragon and elephant, I1.e. øgreat saInts, 
Buddhas, Bodhisattvas. 

Loài voi to lớn: A large elephant 1s called 
a dragon elephant. 

Sự kính trọng dành cho một vị Tăng: A 
respect applied to a monk. 

Long Vương: Nagaraja (sk)—Vị vua rồng, 
ngự trị nơi sông, hồ, biển cả—Dragon king, a 
tile for the tutelary deity of a lake, river, sea, 
and other places—See Long. 

Lng Cống: Trembling. 

Lóng Lánh: To glint (in the water). 

Lóng Ngóng: To be waiting for something. 
Lóng Xuống: To settle down. 

Lòng: Heart—Mind—Soul. 

Lòng Bàn Chân: Soles of the feet. 

Lòng Can Đảm: Courage. 

Lòng Chân Thật: Frankness. 

Lòng Dạ: Heart. 

Lòng Dục: Lusts of the flesh. 

Lòng Ghen: Jealousy. 

Lòng Ham Muốn: Desire—Wish. 

Lòng Hăng Hái: Enthusiasm. 

Lòng Hiếu Thảo: piety. 

Lòng Hy Sỉnh: Self-sacrifice. 

Lòng Ích Kỷ Tham Dục: Selfish-craving. 
Lòng Mê Muội Đảo Điên: Topsyturvy. 
Lòng Mộ Đạo: Devotion. 

Lòng Nhân: Charity. 


books 1n 


2) 


3) 


1179 


Lòng Nhân Từ: HumanityCompassion. 
Lòng Nhẫn Nại: Patience. 

Lòng Rộng Rãi: Generosity. 

Lòng Tham Vi Tế: Deep-seated (subtle or 
profound) greed. 

Lòng Thành: Sincerity—Honesty. 

Lòng Thương Hại: Commiseration—Pity— 
Compassion. 

Lồng Tốt: Kindness—Kind heart. 

Lòng Trắc Ẩn: Compassion—Pity. 

Lòng Trung Thành: Loyalty—Faithfulness. 
Lòng Trung Tín: See Lòng trung thành. 
Lòng Từ: See Từ. 

Lòng Tự Ái: Pride—To hur( someone's 
pride—Chạm lòng tự ái của ai. 

Lòng Vàng: Heart of gold. 

Lòng Vị Tha: Altruism 

Lồng Bỏng: Watery. 

Lố Bịch: Ridiculous. 

Lỗ: Ngu khờ—Stupid—Vulgar. 

Lỗ Chỗ: Full of holes. 

Lỗ Đa: Ruta (sk)—Tiếng nói lớn—A loud 
sound, Or VOIce. 

Lỗ Đạt La: 

1) Rudra (skQ)—Lao Đạt La, hay Lỗ Nại La, 
nghĩa là bạo ác hay cực kỳ xấu ác— 
Terribly evil——Awful——Terrible. 

Tên khác của Tự Tại Thiên: Another 
name for Mahesvara. 

Lỗ La Bà: Raurava (sk)—Hiệu Kiếu Địa 
Ngục—See Địa Ngục (A) (a) (4). 

Lỗ Vốn: To sell at a loss. 

Lộ: 

l1) Đường xá: Road—Street—Way. 


2) 


2) Sương mai: Dew—Dewy. 
3) Tiết lộ: To disclose——To reveal. 
4) Tượng trưng cho sự ngắn ngủi vô thường: 


Symbol of transience. 
Lộ Ca: Loka (skt)—Còn gọi là Lộ Già—Thế 


gian—The world, a reglon or realm, a division 
of the universe. 

Lộ Ca Bị: Lokavit or Lokavid (skt)—Còn gọi 
là Lộ Già Bị, dịch là “Tri Thế Gian,” hay “Thế 
Gian Giải,” một trong mười danh hiệu của Đức 
Phật—He who knows, or Interprets the world, 
one of the ten titles of the Buddha. 

Lộ Ca Da Để Ca: Lokayatika (skt}—Cồòn gọi 
là Lô Kha Da Chi, Lộ Già Da, Lộ Già Da Đà, 
dịch là “Thuận Thế. Lăng Già Kinh, tứ quyển 
và thất quyển gọi là “Ác Luận” và “Thế 
Luận” hay là ngoại đạo, những kẻ không tin 
tưởng Phật giáo, những kẻ thuận theo thế tục, 
từ suy nghĩ, đến nói năng hành động—A 
materialist, follower of the Carvaka system, 
atheist, unbeliver; ¡interpreted as worldly, 
epIcurean, the soul perishes with the body, and 
the pleasures of the senses are the highest 
good. 

Lộ Ca Na Tha: Lokajyestha or Lokanatha 
(sk)—Dịch là Thế Tôn, danh hiệu của Phạm 
Thiên và của Đức Phật —Most excellent of the 
world, lord of the world, epithet of Brahma and 
of a Buddha. 

Lộ Chân Tướng: To show one's true 
characft€ristIcs. 

Lộ Diện: To show ones face. 

Lộ Địa: Sương trên đấ—Dewy ground—Like 
dew on the ground—Bare ground. 

Lộ Già Bị: Lokavit or Lokavid (skt)—See Lộ 
Ca BỊ. 

Lộ Già Đa: Lohita (skt)——Màu đỏ hay màu 
đồng—Red, copper-coloured. 

Lộ Già Kỳ Dạ: Lokageya (skÙ—Dịch là 
“trùng tụng,” hay tụng, là một trong 12 bộ kinh 
trong kinh điển Phật giáo Interpreted as 
repetition In verse, but also as signing also as 
sipning after common fashion. 

Lộ Hạ: Loha (skt——Kim loại, kể chung đồng 
vàng hay sắt—Copper, gold, or iron, etc. 

Lộ Hình: Trần truồng như nhóm ngoại đạo Ni 


1180 


Kiền Tử—To expose form (appearance), 
naked, I.e. the Nirgrantha ascetIcs. 

Lộ Liễu: Obvious—Conspicious. 

Lộ Mệnh: Cuộc sống ngắn ngủi như sương— 
Dew-like life. 

Lộ Ngưu: Theo Kinh Pháp Hoa, đại ngưu 
bạch xa được Phật dùng để ám chỉ Đại Thừa— 
According to the Lotus Sutra, the great white 
ox and ox-cart revealed In the open, I.e. the 
Mahayana. 

Lộ Tẩy: To show one' true character or 
I1ntention of something. 

Lộ Thân: To expose appearance. 

Lộ Vẻ Vui Mừng Hớn Hở: To show one”s 
face of radiant and beaming with joy. 

Lộc: 

1) Cái lọc nước: Filter. 

2) Con nai: Mrga (skÙ—A deer. 

3) Lọc nước: To strain. 

Lộc Dã Viên: Mrgadava (skt)—Còn gọi là 
Lộc Dã Uyển, Tiên Nhân Đoạn Xứ, Tiên 
Nhân Lộc Viên, Tiên Nhân Luận Xứ, Tiên 
Nhân Trụ Xư. Đây là nơi an cư kiết hạ nổi 
tiếng cũa Đức Phật, nơi mà Ngài đã thuyết bài 
pháp và thu nhận năm đệ tử đầu tiên. Tông 
Thiên Thai cho rằng đây là nơi mà trong 12 
năm đầu Đức Phật đã thuyết những bộ kinh A 
Hàm. Khu vực nầy bây giờ gọi là Sanarth, gần 
thành Ba La Nại—The park, abode, or retreat 
of wise men, whose resort It formed; a famous 
park north-east of Varanasi, a faVOUrif€ resort 
of Sakyamuni The modern Sarnath, or 
Saranganatha, near Benares. This 1s the place 
where the Buddha reputed to have his first 
sermon and converted his first five disciples. 
Tlen-T”ai also counfs 1t as the scene of the 
second perlod of his teaching, when during 
twelve years he delivered the Agama sutras— 
See Lộc Uyển. 

Lộc Giác: Sừng hươu —Antlers of a deer. 
Lộc Giới: Ngoại đạo tìm giải thoát bằng cách 


sống khổ hạnh như loài hươu—Deer morals, 
1©. {O Ïive, as some ascetics; heretics who 
sought salvation by living like deer. 
**EFor more Information, please see Cẩu Giới, 
and Ngưu GIới. 
Lộc Hình Thần: Mrganka—The spirit with 
marks or form like a deer. 
Lộc Nhung: Tender horn of a deer. 
Lộc Thủy Đái: Túi lọc nước của du tăng, 
dùng để lọc những sinh vật nhỏ li tỉ trong 
nước—A monk”s filtering bag to strain off 
living creatures. 
Lộc Thủy Nang: See Lộc Thủy Đái. 
Lộc Tiên: Phật Thích Ca cũng từng là một 
Hươu Vương. Ngài và Đề Bà Đạt Đa cả hai đã 
từng là “Lộc Tiên” trong tiền kiếp— 
Sakyamuni as royal stag. He and Devadatta 
had both been deer In a previous Incarnation. 
Lộc Uyển: Sarnath, or Mrgadava (skÐ— 
Migadaya (p)—Mrgadava có nghĩa là “Vườn 
Nai” hay Vườn Lộc Uyển, một trong bốn nơi 
thiêng liêng của đạo Phật, nơi Đức Phật thuyết 
thời pháp đầu tiên (Kinh Chuyển Pháp Luân) 
cho năm đệ tử đầu tiên của Ngài và cũng là 
nơi thành lập giáo đoàn Phật giáo đầu tiên, 
nằm bên ngoài thành Ba La Nại. Tên cũ là 
Rsipatana, tên mới là Sarnath, cách thành Ba 
La Nại chừng bảy dậm, trong tiểu bang Uttar 
Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Lộc Uyển là nơi 
đánh dấu sự ra đời của đạo Phật, do đó nơi 
đây trở thành một trung tâm lớn của các hoạt 
động Phật giáo trong suốt hơn một ngàn năm 
trăm năm sau ngày Phật nhập diệt. Đây cũng 
là nơi mà Đức Phật trải qua mùa an cư kiết hạ 
đầu tiên. Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, các dòng 
chữ khác trên các bia đá, gọi nơi nầy là “Tu 
Viện Sơ Chuyển Pháp 
(Saddharmacakra-pravartana vihara), đây là 
cái tên mà các nhà văn Phật giáo thời xưa vẫn 
thường xử dụng. Dù rằng người ta không được 
biết nhiều về lịch sử Lộc Uyển trong các thế 





Luân” 


1181 


kỷ đầu tiên của Phật giáo, nhưng địa danh nây 
đã trở nên nổi tiếng như các thánh địa Phật 
giáo khác kể từ thời vua A Dục. Ông vua 
thánh thiện nầy đã dựng lên một loạt tu viện, 
kể cả một trụ đá có ghi khắc một chỉ dụ cấm 
các Tăng Ni chia rẽ trong giáo hội. Các nhà 
hành hương Trung Quốc là Pháp Hiển và 
Huyễn Trang đã lần lượt đến chiêm bái nơi 
nầy vào thế kỷ thứ năm và thứ bảy sau Tây 
lịch, họ đã để lại cho chúng ta những chỉ tiết 
có giá trị về địa điểm quan trọng nầy. Các di 
tích của Lộc Uyển trải ra trên một diện tích 
rộng. Các nhà khảo cổ đã thực hiện nhiều 
cuộc khai quật tại đây và đã phơi bày ra ánh 
sáng một số công trình kiến trúc và điêu khắc 
tuyệt mỹ. Trên đường đến đây từ thành Ba La 
Nại (Banares), điểm đập vào mắt người ta 
trước tiên là một gò cao xây bằng gạch, tên 
địa phương là Chaukhandi, trên chóp có một 
ngọn tháp hình bát giác. Đây là di tích của một 
ngọn tháp đặt trên một bệ cao, dựng lên để ghi 
dấu nơi Đức Phật trên đường đi từ Gaya đến 
Isipatana, đã gặp lại năm người bạn đồng tu 
trước kia và những người nầy sau đó đã được 
Ngài hóa độ để theo Chánh Pháp. Cách nửa 
dặm về phía Bắc là cảnh vườn Lộc Uyển, nơi 
đã có nhiều công trình kiến trúc nguy nga 
trong những ngày cực thịnh xa xưa. Tất cả bây 
giờ chỉ là những phế tích đổ nát, ngoại trừ ngôi 
tháp biến dạng Dhamekh đang vươn cao đỉnh 
nhọn lên khỏi vùng xung quanh gần 45 mét. 
Các công trình kiến trúc nây được thực hiện 
vào các thời đại khác nhau, mà công trình sớm 
nhất có từ thời vua A Dục. Dù đã bị biến dạng 
nhưng tháp Dhamekh vẫn còn có độ cao 143 
bộ Anh tính từ đáy. Đây quả là một kiến trúc 
kiên cố, xây bằng những tảng đá lớn ở tầng 
dưới, và bằng gạch ở các tầng trên. Tháp có 
hình lăng trụ, ở phần dưới có tám chỗ lỗi ra, 
mỗi chỗ lỗi ra là một bệ thờ với một pho 
tượng bên trong. Ngoài những phế tích đổ nát 
và di tích của thời quá khứ ra, còn có một địa 
điểm đáng được chú ý ngày nay, đó là nơi 


được Hội Đại Bồ Đề xây dựng để trang bị cho 
tu viện Mulagandhakuti nhằm mục đích thờ 
các xá lợi Phật tìm thấy ở Taksasila— 
Mrgadava literally means Deer Park, one of 
the four Iimportant sacred places of Buddhism, 
the place where the Buddha preached his first 
sermon, Dharmacakrapravartana-Sutra or 
Setting in Motion of the Wheel of the Law. to 
his first five disciples and where foundation of 
Buddhist Order was laid, located outside of 
Benares. Its ancient name 1s Rsipatana (skt) or 
lsipatana (p), the modern name 1s sarnath, 
situated at a distance of about seven miles 
fom the presentday city of Benares or 
Varanasi, in the Uttar Pradesh state of northern 
India. Sarnath marks the birth of the religion of 
the Gautama Buddha. Hence it became a great 
center of Buddhist activitles and remained so 
for more than fifteen hundred years after the 
death of the Buddha. This is also the place 
where the Buddha spent his first rainy season 
retreat. According to Prof. P.V. Bapat in The 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, the 
1nscription on the stone pillars refer to the site 
as the “Monastery of the Turning of the Wheel 
of Righteousness” (Saddharmacakra- 
pravartana vihara) by which name this sacred 
place was known to ancient Buddhist writers. 
Though very little is known of the history of 
the Deer Park during the early centuries of 
Buddhism, the place acquires celebrity, like 
the other holy places of Buddhism, from the 
time of Asoka. This saintly monarch erected a 
S€TIeS induding a pillar 
inscribed with an edict warning the resident 
monks and nuns agaInst creating schisms In the 
temple. The Chinese pilgrims, Fa-Hsien and 
Hsuan-Tsang, visited the place in the fifth and 
seventh centuries A.D. respectively, and left 


of monuments 


us valuable Informaton regarding this 
1mportant site. The ruins of Sarnath cover an 
extensive area. The archaeologists have 


excavated at the site a number of Interesting 


1182 


monumenís and sculptures of exquisite beauty 
from Banares, the first landmark that attracts 
the eye 1s a loffty mound of brickwork, locally 
known as the Chaukhandi, surmounted by an 
octagonal tower at the top. The mound 
represents the ruins of a stupa on a terraced 
basement erected to mark the spot where the 
Buddha, on his way from Gaya to lspatana, 
first met his five former comrades who were 
soon to become coverts to his Faith. Half a 
mile to the north is the site of the Deer Park, 
which must have had imposing buildings 1n the 
days Of 1ts øloriness. All 1s now 1n ruins, except 
a batfered structure, the Dhamekh stupa, which 
rears 1s head to a height of nearly 150 feet 
the surrounding country. These 
constructions belong to different periods, the 
earlilest øoing back to the days of Asoka. 
Although the Dhamekh 1s battered by time, It 
sữll stands 143 feet hipgh from is original 
foundations. Indeed, 1t is a solid structure, built 
of massive blocks of stone at the lower staøe 
and of brick. It is of cylindrical shape and 1s 
the section by eipht 
proJecting bays, each with a large altar 
platform containing an Image. Besides the 
ruins and relics of the past, a place of modern 
Interest 1s furnished by the Mulagandhakuti 
Vihara, erected by the Mahabodhi Society 
where are enshrined certain Buddhist relics 
discovered at Taksasila, Nagarjunakonda and 
Mirpur-khas in Sindh. 

** For more Information, please see Lộc Dã 

Viên, and Tứ Động Tâm in Vietnamese- 
English Section. 


above 


relieved ¡n lower 


Lộc Xa: Lộc xa là một trong ba loại xe mà 
Kinh Pháp Hoa đã nói đến, ám chỉ “độc giác,” 
hay những vị một mình ẩn cư tu tập—Deer 
car(s, one of the three kinds of vehicles 
referred the Lotus Sutra, Implied 
pratyeka-buddhas, the medium kind—See 
Duyên Giác. 

Lôi: Garjita (sk)——Thunder—Thundering. 


fO 1n 


Lôi Cuốn: To attract 

Lôi Đình: To be ín a thundering rage. 

Lôi Thần: God of thunder. 

Lôi Thôi: Unddy——Careless. 

Lối: 

lI) _ Manner—Way—Method. 

2) About—Approximately. 

3) Proud—Haughty——To give oneself airs. 

4) Path—Way. 

Lối Sống: Way of life. 

Lối Sống Đạo Thật Sự: A real religious 

way Of living. 

Lối Sống Thế Tục: Worldly life. 

Lối Tu: 

l) Phương pháp tu: Manner (way or method) 
of cultivation. 

2) Pháp môn tu: Dharmar-door of cultivation. 

Lôi Lõm: Convex and Concave. 

Lỗi: Fault. 

Những lời Phật dạy về “Lỗi” trong kinh Pháp 

Cú —The Buddha's teachings on “Fault” in the 

Dharmapada Sutra: 

I1) Thấy lỗi nguời thì dễ, thấy lỗi mình mới 

khó. Lỗi người ta cố phanh tìm như tìm 

thóc trong gạo, còn lỗi mình ta cố che dấu 

như kẻ cờ gian bạc lận thu dấu quân bài— 

Ít 1s easy to see the faults of others, but it 

1S difficult to perceive our own faults. A 

man winnows his neiphbor”s faults like 

chaff, but hides his own, as a dishonest 

gambler conceals a  losing 

(Dharmapada 252). 

Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng 

giận mà phiền não tăng thêm, nếu bỏ đi 

thì phiền não cũng xa lánh—He who sees 

others” faults, Is easy to get 1rritable and 

1ncreases afflictions. If we abandon such 

a habit, afflicions will also be gone 

(Dharmapda 253). 

3) Lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết rằng 
không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường 


dice 


2) 


1183 


lành thấy chẳng xa—Those who perceive 
wrong as wrong and what 1s ripht as ripht, 
such men, embracing ripht views and øo to 
the blissful state (Dharmapada 319). 

Lỗi Đạo: To fail to complete one's filial duty 

toward parenfs. 

Lỗi Hẹn: To break an appointment. 

Lỗi Lạc: To be remarkably talented. 

Lỗi Lầm: Mistake—Error—Fault. 

Lỗi Nặng: Grave sins. 

Lỗi Nhẹ: Slight mistake. 

Lỗi Thời: Outmoded—Old fashioned. 

Lội Ngược Dòng Sinh Tử Đáo Bỉ Ngạn: 

To flow upwards against the 

transmigration to parInirvana. 


stream of 


Lộn: 
1) To mistake——To confuse. 
2) Wrong. 


Lộn Xộn: Confused—Chaotic—Disorder. 
Lông Rùa Sừng Thỏ: Tortoise (turtle's) 
hairs and rabbit horns (no such things really 
exisÐ). 

Lông Lộn: To be excited. 

Lông Lộng: Inmense—High and large. 

Lư Là: Negligent——Indifferent. 

Lơ Lửng: Hanging in mid air. 

Lơỡ Mơ: Vague. 

Lờ Khờ: Stupid. 

Lờ Mờ: Obscure and ambiguous. 

Lỡ Dịp: To lose (miss) an opportunity. 

Lỡ Lâm: To be at fault—To be mistaken. 

Lỡ Lời: To blurt out a word. 

Lỡ Tay: To be clumsy with one”s hands. 

Lỡ Thời: To have passed the marriageable 
age. 

Lời: Vaci (p)—Vaca (sk)—Ngôn từ—Word 
Speech. 

Lời An Ủi: Comforting words—Words of 
comfOrt. 





Lời Ăn Tiếng Nói: Spoken words— 
Language. 

Lời Cầu Nguyện Tốt: A wholesome prayer. 

Lời Dặn: Instructions. 

Lời Dịu Dàng: Faïr (sweet) words. 

Lời Đường Mật: Honeyed words. 

Lời Hấp Hối: Dying words. 

Lời Hứa: Promise. 

Lời Hứa Hão: Empty promise. 

Lời Khen: Compliment. 

Lời Khiển Trách: Words of reproach. 

Lời Khuyên: Advice. 

Lời Mời: Invitation. 

Lời Nguyễn Rửa: Curse. 

Lời Nguyện: A vow. 

Lời Nói: Words. 

Lời Nói Danh Dự: Words of honor. 

Lời Nói Đầu: Foreword—Preface. 

Lời Nói Thêu Dệt: Malicious gossip. 

Lời Phật Dạy: Lời của Phật là lời của một 
bậc Tĩnh Thức: “Chớ làm các điểu ác, nên làm 
những việc lành, giữ tâm ý thanh sạch.” Đó là 
lời chư Phật dạy. Lời Phật dạy dễ đến độ đứa 
trẻ lên ba cũng nói được, nhưng khó đến độ cụ 
già 80 cũng không thực hành nỗi—Teaching of 
the Buddha——Teaching of the Awakened One: 
“Not to commit any sin, to do good, fo pur1fy 








one”s mind.” Buddhaˆs teaching Is so easy fO 
speak about, but very difficult to put Into 
practice. The Buddha”s teaching 1s so easy that 
a child of three knows how to speak, but 1f 1s SO 
difficult that even an old man of eighty finds 1t 
difficult to practice. 

Lời Phê Bình: Comment. 

Lời Tha Thiết: Earnest words. 

Lời Thách Đố: Challenge. 
Lời Thể: Oath. 

Lời Thô Tục: Foul 
language—Bad language. 


language—Coarse 


1184 


Lời Tiên Tri: Prophecy. 

Lời Trối: Last words of a dead person. 

Lời Tục Tỉu: See Lời Thô tục. 

Lời Từ Giả: Farewell words. 

Lời Từ Huấn: Compassionate teachings. 

Lời Văn Phát Nguyện: Compositions of 








VOWS. 

Lợi: 

l) Patu or tiksna (skÐÙ—Clever—Sharp 
Keen. 

2) Hita (p & sktÐ——Gain—Profit—Benfit 


Advantage——Profitable—Beneficlal— 
Interest . 

Lợi Ba Ba: Revata or Raivata (skt—Li1 Ba 

Đa—Lê Bà Đa. 

I)_ Một vị ẩn sĩ Bà La Môn, là đệ tử của Đức 
Phật Thích Ca, về sau đắc thành Phổ Minh 
Như Lai: A Brahman hermit; one of the 
disciples of Sakyamumi, to be reborn as 
Samanta-prabhasa. 


2) Vị chủ trì Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần 
hai: President of the second synod, a 
native of Sankasya. 

3) Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 


Điển của Giáo Sư Soothill, Lợi Ba Ba là 
vị đương thời với vua A Dục, được nói đến 
trong lần kết tập kinh điển lần thứ ba: 
According to Eitel in the Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, 
composed by Professor Soothill, Revata, a 
contemporary of Asoka, mentioned in 
connection with the third synod. 
Lợi Biện: Sự biện biệt nhanh lẹ, một trong 
bẩy đặc tính của Bồ Tát —Sharp and keen 
discrimination, or rafiocination, one of the 
seven characteristics of the Bodhisattva. 
Lợi Căn: Sự sắc xảo lanh lợi của ngũ căn— 
Keen—Able——Sharpness-Cleverness—— 
Intelligence—Natural  power—Endowment— 
Possessed of powers of the panca-indryani or 
the five sense-organs. 


Lợi Căn Và Độn Căn: Keen faculties and 
dull faculties. 

Lợi Diệu: The wonder of Buddhaˆs blessing, 
in opening the minds of all to enter the 
Buddha-enlightenment. 

Lợi Dụng: To advantage of someone. 

Lợi Dưỡng: Lấy lợi để nuôi thân (lấy thức ăn 
thức uống mà nuôi thân hơn là lấy pháp để tu 
hành, hay những người xuất gia tu cốt được 
tiếng tăm, chứ không phải vì mục đích giải 
thoát—To nourish oneself by gain, not to 
cultivafe to attain emancipation. 

Lợi Dưỡng Phược: Phiển trược vì tham lam 
ích kỷ, một trong hai phiển trược, lợi và 
danh —The bond of selfish greed, one of the 
two bonds, gain and fame. 


Lợi Hại: 
1) Profit and  loss—Advantaøe and 
disadvantage. 


2) Dangerous. 

Lợi Hành Nhiếp: Sangraha-vastu (skt)— 
Nhiếp phục thân khẩu ý của chúng sanh, một 
trong tứ nhiếp pháp The drawing of all 
beings to Buddhism through blessing them by 
deeds, words and wIll; one of the four ways of 
leading human beings to emancipation or four 
means of integration. 

** Eor more information, please see Tứ Nhiếp 


Pháp. 
Lợi Ích: Advanta ge—Benefit—Aid—To 
bless. 


Lợi Ích Cá Nhân: Personal advantaøe 

Lợi Ích Về Tâm Lý: Psychological help. 
Lợi Kiếm: Lưỡi kiếm bén nhọn, dùng theo 
nghĩa bóng ám chỉ trí tuệ, sự tư duy, hay hàng 
ma lực của Đức Phật A Di Đà và Ngài Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát—A sharp sword, used 
figuratively for Amitabha and Manjusrl, 
indicatng wisdom, discrimination, or pOWeT 
Over evIl. 

Lợi Kỷ: To think too much of one°s own 


1185 


1nterests——Selfish. 
Lợi Lạc: Lợi ích và an lạc. Lợi ích của đời 
sau thì gọi là lợi; lợi ích của đời nay thì gọi là 
lạc (lợi và lạc tuy có khác nhau nhưng cùng 
một thể)—Blessing and joy—The blessing 
being for the future life, the Joy for the 
present, or aid for salvation and the Joy 0Ý 1t. 

Lợi Lạc Hữu Tình: Mang lại lợi ích cho 

chúng sanh, khiến họ được vui sướng an lạc. 

Đây là hạnh tu của một vị Bồ Tát—To bless 

and to give Joy to the living, or sentient, the 

work of a bodhisattva. 

Lợi Lộc: Gain—Profit. 

Lợi Nhân: Lầm lợi cho người —To beneffit or 

profit men. 

Lợi Nhuận: Profit. 

Lợi Sanh: Làm lợi lạc cho hết thảy chúng 

sanh, không giới hạn vào con người hay chúng 

sanh trên trần thế nầy mà thôi—To benefit all 
beings (all he living), which 1s not limited to 
men or this earth life. 

Lợi Sử: Thể tính sắc xảo lanh lợi hay kiến 

hoặc như “ngã kiến” cho rằng tự ngã và những 

Š tưởng là thật, đây là một trong ngũ lợi sử— 

The sharp or clever envoy, 1.e. the chief 

regarding the ego 

experiences and ideas as real, one of the five 
chief illusions. 

Lợi Tha: Parahita (skt)—Benefitting others. 

e - Làm lợi hay mang lại lợi ích cho tha nhân 
(người khác). Nghĩ đến hạnh phúc và lợi 
lạc của người khác: To benefit others—To 
think about the happiness and well-being 
Of others. 


1lusion of and 1s 


e - Để làm lợi lạc cho chúng sanh, chư vị Bồ 
Tát mang lấy nhiều hình tướng khác nhau: 
In order to benefit other people the 
Bodhisatvas assume various forms. 

Lợi Tha Nhứt Tâm: Tâm Phật là tâm 

chuyên nhứt làm lợi cho chúng sanh—With 

sinple mind to help others—The Buddha's 

mind. 


Lợi Thế: To be on the safe side. 

Lợi Tiện: Convenient—Comfortable. 

Lợi Trí: Patava (sk0—Keen intelligence or 

wisdom. 

Lợi Vật: See Lợi Sanh. 

Long Nữ: Dragon daughter. 

Long Thần Hộ Pháp: Dragon of 

Buddhism—Any Buddhist or protector or 

Buddhism. 

Long VỊ: Holy tablet. 

Long Vị Thờ Chư Tổ: The Holy Tablet of 

the Patriarchs. 

Lòng Bi Mẫn: Compassion. 

Lòng Biết Ơn: Gratitude. 

Lòng Từ: To be kind—To be compassionate. 

Lm Chởm: 

l1) Uneven—Rough. 

2) Brushy (moustache). 

Lớn: Large. 

Lớn Gan: Brave—Bold. 

Lờn: Disrespectful—Too familiar. 

Lờn Quá Hóa Khinh: Thân quá hóa lờn— 

Familiarity breeds contempt. 

Lớp Lang: In order—In proper order. 

Luu Mờ: To be on the decline——To eclipse. 

Lú: Dull-brained. 

Lũ Lượt: In crowds. 

Luân: Cakra (skt—Tra Yết La—Bánh xe— 

'Wheel——Disc—Rotation—To revolve (v). 

#* For more Information, please see Tam 
Luân, Ngũ Luân and Cửu Luân. 

Luân Bảo: Bánh xe báu của Chuyển Luân 

Thánh Vương, giúp ngài du hành các nơi để 

hàng phục chúng sanh. Có bốn loại bằng vàng, 

bạc, đồng và sắt—A Cakravatins wheel, 

either gold, silver, copper or iron, manifesting 

his rank and power: 

l) Kim Luân Vương: Cakravauins Gold 

Wheel. 
2) Ngân Luân Vương: Cakravatins Silver 


1186 


'Wheel. 

3) Đồng Luân Vương: Cakravatins Copper 
'Wheel. 

4) Thiết Luân Vương: Cakravatins Iron 


'Wheel. 
Luân Chuyển: 
l)_ Xoay vòng: To roftate. 


2) Luân Chuyển trong Ba Cõi Sáu Đường: 
Samsara (skt—The turnng of the 
wheel—Transmisraion in the three 
realms and six Ways. 

3) Bánh Xe Luân Hồi: The wheel of 
transmisration. 

4) Vòng sanh Tử: The round of existence. 

Luân Duyên: See Luân Mãn. 

Luân Đa Lợi Hoa: 


1) Một loại ngọc quí thanh tịnh: A precIous 
pearl that purifies. 

2) Một loại hoa Luân Đa Lợi có mùi thơm: A 
specially fragrant flower. 

Luân Đóa: Vành tai tròn đầy, một trong 

những tướng hảo của Phật —Ears round and 

full, a mark ofa Buddha. 

** For more Information, please see Tam 

Thập Nhị Hảo Tướng Của Phật. 

Luân Hoàn: To turn around. 

Luân Hồi: Samsara—To revolve—To turn 

around the wheel of life. 

Luân Hồi Là Niết Bàn, Niết Bàn Là 

Luân Hồi: Reincarnation. 

e_ Luân là bánh xe hay cái vòng, hồi là trở 
lại; luân hồi là cái vòng quanh quẩn cứ 
xoay vần: Reincarnaton means going 
around as the wheel turns around. 

e Thế giới nầy là Ta bà hay Niết bàn là 
hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. 
Nếu tâm giác ngộ thì thế giới nầy là Niết 
bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới 
nầy biến thành Ta Bà—Whether the 
world 1s Samsara or Nirvana depends 
entirely on our state of mind. If our mind 
1s enlightened, then this world 1s Nirvana; 


1 our mind ¡1s unenliphtened, then this 
world 1s Samsara. 

e _ Với những ai biết tu thì ta bà là Niết Bàn, 
và Niết Bàn là ta bà: For those who strive 
to cultivate, samsara 1s Nirvana, Nirvana 
1S Samsara. 

Luân Hồi Sanh Tử: Samsara (p & skÙ— 

The cycle of births and deaths (birth, deah, and 

rebirth)—Luân hổi sanh tử trong đó chúng 

sanh cứ lập đi lập lại sanh tử tử sanh tùy theo 
nghiệp lực mình—-The state of 
transmisratlon or where beings 
repeat cycles of birth and death according to 


2 
cua 
samsara, 


the law of karma. 

Luân Lưu: In turn—By turns. 

Luân Lý: Moral. 

Luân Lý Phật: The Buddha moral code 
Luân Mãn: Luân Duyên—Vành xe hay vỏ 
Xe—A felly or tire. 

Luân Phiên: In turn—By turns—Alternate— 
To take turns (a rotation of duties). 

Luân Phúc: Căm xe——Wheel-spokes. 

Luân Tạng: Luân Tạng được xây giữa tầng 
tháp lớn với một cái trụ mở ra tám mặt, treo 
tất cả các bộ kinh lên đó, và làm bánh xe xoay 
vòng xung quanh, mỗi vòng quay là có công 
đức như đọc kinh (đây là phát kiến của Phó 
Đại Sĩ đời Lương)—Revolving 
ScrIpfures—A revolving stand with eight faces, 
representng the sacred canon—A praying 
wheel, the revolving of which brings as much 
merit to the operator as If he had read the 
whole scrIptures. 


nhà 


Luân Tề: Trục hay trung tâm bánh xe—The 
navel or hub of a wheel. 

Luân Thường: Morals. 

Luân Tọa: Chỗ ngồi của vị Chuyển Luân 
Thánh Vương hay Phật—The throne of a 
Cakravatin or a Buddha. 

Luân Tướng: Vâng lọng trên đỉnh tháp, hoặc 
dưới chân của Chuyển Luân Thánh Vương hay 


1187 


Phật (vòng lộng thường có chín tầng gọi là cửu 
luân)—The wheel sign, on the top of a pagoda, 
or on the feet of a cakravartin or Buddha. 
** For more information, please see Cửu 
Luân. 
Luân Vi Sơn: Cakravala (skt)——Hai vòng núi 
đồng tâm tạo nên chu vi của thế giới—The 
double concentric circles of mounfains forming 
the periphery of a world. 
Luân Viên Cụ Túc: Mạn Đồ La như chiếc 
bánh xe (có đầy đủ vành, trục, nan hoa, tròn 
trịa đây đủ), nói về công đức viên mãn của 
chư Phật không một chút khiếm khuyết (tập 
trung tất cả công đức chư Phật vào Mạn Đồ La 
để cho chúng sanh bước vào Phổ Môn)—A 
complete Mandala showing the Buddhas and 
others, symbolizing their works—A  magic 
circle. 


Luân Vương: Cakravartin (skt). 

I1) Tiếng Phạn là Chước Ca La Đại Cức Để 
Hạt La Xà hay Giá Ca Việt La— 
C(h)akravartin (skt). 

Vị Chuyển Luân Vương vận chuyển luân 
bảo đi khắp nơi không trở ngại để hàng 
phục bốn phương—A ruler of the wheels 
of whose chariot roll everywhere without 
obsfruction. 

Vị quốc vương tối thượng cai trị thế giới— 
An emperor, a sovereign of the world, a 
supreme ruler. 

Đức Phật với giáo thuyết phổ cập và pháp 
giới của Ngài—A Buddha whose truth and 
realm are universal (Buddha as universal 
spIritual king). 

Dấu hiệu của Luân Vương là một cái dĩa 
gồm bốn thứ theo thứ tự—The symbol is 
the cakra or disc, which 1s of four kinds 
1ndicating the rank: 

e - Kim Luân Vương: Gold cakra. 

e - Ngân Luân Vương: Silver cakra. 

e _ Đồng Luân Vương: Copper cakra. 

e _ Thiết Luân Vương: Iron cakra. 


2) 


3) 


4) 


5) 


**For more information, please see Luân Bảo. 
Luận: 


1) (v)—To comment—To discuss—To 
discourse upon——To reason Over. 
2) (n)—Sastra (sk)—Abhidharma—— 


Upadesa——DIscourses——Treatises on 
dogma——Philosophy——DIscussions— 
Commentaries. 

Luận Tạng: See Luận A Tỳ Đạt Ma Câu 


Xá in Vietnamese-English Section, and 


3) 


Abhdharma in Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Secftion. 
Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: 
Abhidharmakosa-Bhasya-Sastra—Bộ Luận 





“Kho Tàng Pháp Bảo” được Ngài Thế Thân 
soạn vào thế kỷ thứ năm sau Tây lịch. Đây là 
bộ luận quan trọng nhất, giải thích đầy đủ về 
tông phái Nhất Thiết Hữu Bộ của Phật giáo 
Tiểu Thừa, được Ngài Huyền Trang dịch sang 
Hoa ngữ—The sastra of '“[reasure Chamber of 
the Abhidharma” composed by Vasubandhu In 
the fifth century AD. This 1s the most important 
compilation of the Sarvastivada (Hinayana) 
teaching. It was translated into Chinese by 
Hsuan-Tsang. 

Luận Án: Dissertation— Thesis. 

Luận Bàn: To discuss—To commeit. 

Luận Biện Trung Biên: Madhyantavibhaga 
Sastra—Bộ Luận được Ngài Thế Thân soạn 
về Đức Phật Di Lặc The sastra wWas 
composed by Vasubandhu on the Coming 
Buddha, Maitreya. 

Luận Câu Xá: Abhidharma Kosasastra. 
Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo tánh 


Luận: Ratnagotravibhagamahayanottara 
sastra—Bộ Luận Do Nặc Na Ma Đề soạn về 
Như Lai tạng trong Phật giáo Đại Thừa—The 
Sastra was composed by Ratnamati on the 
Tathagatagarbha in Mahayana Buddhism. 
Luận Du Già Sư Địa: Yogacarabhumi 
Sastra—Bộ Luận được Ngài Di Lặc thuyết 
giảng và Ngài Huyền Trang dịch, nói về giáo 


1188 


lý căn bản của phái Du Già hay Duy Thức— 
The sastra was expounded by Maitreya and 
translated Iinto Chinese by Hsuan-Tsang, about 
the doctrine of the Yogacara or Vijnanavada. 
Luận Duy Thức Nhị Thập: Vimsatika 
Sastra—Bộ Luận được Ngài Thế Thân soạn 
về Giáo Lý Duy Thức The sastra wWas 
composed by Vasubandhu on the General 
Teaching of ConscIousness. 

Luận Duy Thức Tam Thập Tụng: 
Trimsika Sasra—Bộ Luận được Ngài Thế 
Thân soạn về 30 câu kệ của giáo lý Duy 
Thức —The composed by 
Vasubandhu on the thirty sfanzas of the 
Teaching of ConscIousness. 

Luận Đại Thừa Khởi Tín Luận: 
Mahayana-Sraddhotpada-Sastra, được Bồ tát 
Mã Minh soạn về lý thuyết và thực hành tinh 
yếu trong trường phái Đại Thừa— The sastra 
was composed by Asvaghosa, basic doctrines 
and practices in Mahayana. 

Luận Đại Thừa tập Bồ tát Học: 
Siksasamuccaya Sastra—Bộ luận nói về giáo 
lý để tu tập Bồ Tát, được Ngài Pháp Xứng 
soạn The sasra was composed by 
Dharmakirti about the doctrine and practices 
for Bodhisattvas. 

Luận Đại Thừa Thành Nghiệp: 
Karmasiddhiprakarana sastra—Bộ Luận được 
Ngài Thế Thân soạn về những hành vi của 
nhân loạc—The sastra was composed by 
Vasubandhu on human beings” deeds. 

Luận Đại Thừa Trang Nghiêm: 
Mahayana-sutra-lamkara—Bộ được 
Ngài Vô Trước soạn về những câu kệ của 
Ngài DI Lặc—The sastra was composed by 
Asanga on Maitreya”s gatha (metrical hymn). 


Sastra WaS 


Luận 


Luận Đàm: To converse. 

Luận Điểm Phật Pháp: From the view 
pomnt (point of view) of the Dharma. 

Luận Gia: 
Philosophers. 


Sasfra-Writers——Ïn(€erprefers—— 


Luận Giải: To comment and explain. 

Luận Khởi Tín Đại Thừa: The treatise on 
the Awakening of Faith. 

Luận Kim Cang Châm: Vajrasuci Sastra— 
Luận được soạn bởi Ngài Pháp Xứng, phê 
phán nghiêm khắc kinh Vệ Đà và địa vị tối 
thượng của Phạm Thiên —The sastra was 
composed by DharmakirtI, seriously criticized 
about the Veda sutra and the supreme posifion 
of Braham In Hinduism. 

Luận Nghị: Upadesa (skt)——Luận về bộ kinh 
thứ 12 trong số 12 bộ kinh Phật—Dogmatic 
treatises, the twelve and the last section of the 
canon. 

Luận Nhiếp Đại Thừa: Mahayanasamsraha 
Sastra—Bộ Luận được Ngài Vô Trước soạn về 


Phật Giáo Đại Thừa The sastra was 
composed by Asanga on the Mahayana 
Buddhism. 


Luận Nhơn Minh Nhập Chánh Lý: 
Nyayapravesa Sastra—Bộ Luận được Ngài Do 
Thương Kiết La Chủ soạn, nói về Luận Lý 


học The sasra was composed by 
Sankarasvamin, writen on “Ilntroduction to 
Logic.” 


Luận Phật Địa Kinh: Buddhabhumisutra- 
sastra—Bộ Luận chú giải về Kinh Phật Địa, 
được Ngài Thân Quang Đẳng soạn và Ngài 
Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ—The sastra 
explained the Buddhabhumi Sutra, composed 
by Bandhuprabha. It 

Chinese by Hsuan-Tsang. 
Luận Sa Môn Bất Kính Vương Giả: 
Ordainned Buddhists do not have to honor 
royalty—Thời vua An Đế nhà Tấn, vua xa giá 
từ Giang Lăng đến Giang Tây, quan Trấn Nam 
là Hà Vô Ky yêu cầu Đại Sư Huệ Viễn đích 

thân xuống núi nghỉnh tiếp đức vua. Đại sư 
lấy cớ đau yếu, khước từ không bái yết. Đến 
năm Nguyên Hưng thứ hai, quan Phụ Chánh 
Hoàn Huyền lại gởi cho Đại sư Huệ Viễn một 
văn thơ, trong đó có nhiều lý luận bắt buộc 


was translated Into 


1189 


hàng Sa Môn phải lễ bái quốc vương. Đại sư 
soạn văn thư phúc đáp và quyển “Sa Môn Bất 
Kinh Vương Giả Luận” gồm 5 thiên được 
thành hình để hồi âm. Triều đình xem xong rất 
lấy làm nể trọng và phải chấp nhận quan điểm 
của ngài—During the time of Emperor An Đế, 
the emperor traveled from the Giang Lăng 
region to Jiang-Tsi; the Great General of the 
North named Hà-Vô-Ky requested the Great 
Master to descend the mountain to welcome 
the Emperor. The Great Master used the 
excuse he was Ill and weak to decline this 
request. Then the second year of Nguyên 
Hưng reign period, Magistrate Hoàn Huyễn 
once again sent the Greta Master another 
documen(. In it this magistraf€e gave many 
reasons why Buddhist Monks must bow and 
prostrate to the emperor. In response, the 
Great Master wrote a letter and the book with 
five volumes tiled “Ordained Buddhists Do 
Not Have To Honor Royalty.” After the 
Imperial court reviewed his writing, they 
highly repsected im and had no choice but to 
honor his views. 

**ƑFor more information, please see Huệ Viễn. 
Luận Sớ: Phần giảng giải và phê bình Luận 
Tạng —Sastras with commenfary. 

Luận Sư: See Luận Gia. 

Luận Tạng: Abhidharma-Pitaka (skQ—A Tỳ 
Đạt Ma Tạng—Ưu Bà Để Xá Tạng 
(Dpadesa)—Luận Tạng là một trong ba tạng 
kinh điển. Luận Tạng bao gồm phần giải thích 
và biện luận kinh điển hay những lời Phật dạy. 
Luận Tạng đầu tiên được mọi người công nhận 
là của ngài Đại Ca Diếp, một đệ tử của Phật 
biên soạn, nhưng mãi về sau nầy mới hoàn 
thành. Bộ Luận tạng Hoa Ngữ gồm ba phần— 
Thesaurus of discussions or discourses, one of 
the of the Tripitaka. It 
comprises the philosophical works. The first 
compilation 1s accredited to Maha-Kasyapa, 
disciple of Buddha, but the work 1s of a later 


three divisions 


period. The Chinese version 1s in three 
S€CfIONS: 


l) Đại Thừa Luận The Mahayana 
Philosophy. 

2) Tiểu Thừa Luận: The Hinayana 
Philosophy. 


3) Tống Nguyên Tục Nhập Tạng Chư Luận 
(960-1368 sau Tây Lịch): The Sung and 
Yuan Addenda (960-1368 AD). 

Luận Thành Duy Thức: 

ViJnaptimatratasddhi-sastra—Bộ do 

Ngài Hộ Pháp Đẳng soạn về Tông phái Du 

Gia và A Lại Da Thức The sastra was 

composed by Dharmapala on the explanation 

about Yogacara and Alaya Consciousness. 

Luận Thập trụ Tỳ Bà Sa: Dasabhumika- 

Vibhasa-Sasta—Bộ Luận bàn về Thập Địa 

Phẩm, một chương quan trọng nhất trong Kinh 

Hoa Nghiêm, nói về hai giai đoạn đầu của quả 

vị Bồ Tát, đã tạo ảnh hưởng rất lớn với sự phát 

triển của các trường phái Tịnh Độ Trung Hoa. 

Cưu Ma La Thập dịch sang Hoa ngữ—The 

Sastra was composed by Nagarjuna, discussed 

and explained the course of the development 

(ten stages) of a bodhisattva, one of the most 

1mportant chapter in Avatamsaka Sutra, was 

the doctrinal basic of the early Chinese Pure 

Land schools. It was translated Into Chinese 

by Kumarajiva. 


Luận 


Luận Thuyết: Argumentation. 

Luận Tông: Tông phái Tam Luận—The 
Madhyamaka of the San-Lun 
(Sanron)—The Abhidharma or sastra school. 
Luận Trí Độ: The Perfecion of Wisdom 
Treatise. 

Luận Trung Quán: Madhyamaka Sastra 
(skÐ— The Treatise on the Middle way or the 
Guide-Book of the School of the Middle 
Way—Bộ Trung Luận do Bồ Tát Long Thọ 
soạn, nhấn mạnh vào giáo lý Trung Đạo, giáo 
lý căn bản của trường phái Trung Quán của 
Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Theo Trung Quán, 


school 


1190 


nghĩa chân thật của Tánh Không là Phi Hữu 
hay không thực chất—The 
composed by Nagarjuna. It stressed on the 
teaching of the Middle Way, the basic teaching 
of the Madhyamika school of the Indian 
Mahayana Buddhism. According to the 
Madhyamaka Sastra, the true meaning of 
Emptiness (Sunyatfa) 1s non-existence, or the 
nonsubsfanftiveness. 

Luận Vãấng Sanh: Rebirh Treatise— 
Commenfary on the Longer Amitabha Sutra—— 
Treatise on the Pure Land. 


Sastra ˆ Was 


Luật: Vinaya or Uparaksa (sk)—Tiếng Phạn 
là Ưu Bà La Xoa hay Tỳ Ni, dịch là “luật” hay 
“giới luật.” Tên khác của Ba La Đề Mộc Xoa, 
tức là những quy luật của cuộc sống trong tự 
viện. Đây cũng là một trong ba tạng kinh điển. 
Người ta nói Ngài Ưu Ba Ly đã kết tập đầu 
tiên—Disciplines—Law—Rule—Other name 
for Pratimoksa, sila, and upalaksa. The 
discipline, or monastic rules; one of the three 
divisions of the Canon, or Tripiftaka, and said 
to have been compiled by Upal-—See 
Praimoksa, and Vinaya 1n SanskrIUPali- 
Vietnamese Section. 

Luật Biến Đổi: The law of transformation. 
Luật Hành: Sự thi hành giới luật —The 
discipline 1n practice, to act according to the 
rules. 

Luật Lệ: Rules and regulations. 

Luật Nghỉ: Luật pháp và quy tắc cho phép 
người Phật tử thuần thành hành động đúng 
trong mọi hoàn cảnh (pháp điều tiết thân tâm 
để ngăn ngừa cái ác gọi là luật, pháp giúp 
thích ứng với phép tác chân chính bên ngoài 
gọi là nghi —Rules and ceremonies, an 
intuifive apprehension of which, both written 
and unwritten, enables devotees to practice 
and act properly under all circumstances. 

Luật Nghỉ Giới: Phần đầu trong Tam Tụ 
Tịnh Giới —The first of the three collections of 
pure precepts—See Tam Tụ Tịnh Giới (1). 


Luật Nhơn Quả: Karma law—The law of 
causality——Law of Cause and Effect. 

Luật Nhân Quả Hiển Nhiên Không Thể 
Nghỉ Ngờ Hay Nghĩ Bàn: The truth of the 
law of Cause and Effect ¡is self-evident, 
beyond doubt and inconceivable. 

Luật Phái: Trường phái Luật tông —The 
discipline branch or school —See Luật Tông. 
Luật Pháp: The laws or methods of the 
discipline; rules and laws. 

Luật Sám: Phép sám hối mà giới luật đã 
trình bày ——Repentance and penance according 
to the rules. 

Luật Sư: Vị thầy giỏi giải thích về giới luật, 
nghĩa là biết được sự hành trì của luật, khéo 
giải thích khiến người nghe dễ hiểu và hành trì 
theo—Master and teacher of the rules of the 
discipline. 

Luật Tạng: Bộ tạng Luật, một phần trong ba 
bộ kinh điển—The Vinaya-pitaka, one of the 
three divisions of the Canon, or Tripitaka— 
See Vinaya Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section. 

Luật Thiền Nhiên: Natural Law. 

Luật Thiền: Hai tông phái Luật tông và 
Thiên tông—The two schools of Discipline and 
Intuition. 

Luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa: 
Samantapasadika-Vinaya—Bộ Luật nói về 
những giới luật cho các Tăng sĩ thuộc phái 
Thượng Tọa Bộ, được Ngài Tăng Già Bạt Đà 
La dịch ra Hán tự—The Vinaya-Pitaka 
stessed on moral codes for the monks and 


1n 


nuns in the Theravada. It was translated into 
Chinese by Samghabhadra. 

Luật Thừa: Cỗ xe giới luật, hay tông phái 
của giới luật. Giáo thuyết dạy về tu hành giải 
thoát bằng cách hành trì giới luật, hay nương 
theo tạng luật để tu hành giải thoát—The 
Vinaya-vehicle, the teaching which 
emphas1zes the discipline. 


1191 


Luật Tông: Vinayisme (sk) The Vinaya 
school—Luật Tông là một nhánh Phật Giáo 
thoát thai từ phái Hóa Địa Bộ (Mahishasaka) 
và trở thành một bộ phận lớn của nhóm 
Sthavira, được sư Dharmagupta, người Tích 
Lan thành lập. Tuy nhiên, có nhiều người cho 
rằng người đầu tiên sáng lập ra Luật Tông tại 
Ấn Độ chính là ngài Ưu Ba Ly, một trong 
mười đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài nổi tiếng 
với tác phẩm Luật Tứ Phần. Luật tông phát 
triển nhiều nhất ở miền nam Ấn Độ. Luật 
Tông là trường phái mà chủ thuyết dựa vào 
luật nghi tu hành của cuộc sống trong tự viện, 
một trường phái Phật giáo lớn của Trung Quốc 
và Nhật, nhấn mạnh đặc biệt việc tuân thủ 
nghiêm ngặt các qui tắc được Luật tạng đề ra. 
Tại Trung Quốc, Luật tông được ngài Đạo 
Tuyên sáng lập vào đời nhà Đường (theo tông 
nầy thì người ta chỉ cần tinh chuyên hành trì 
giới luật là được giải thoát, vì giữ giới trì luật 
mà sanh định, nhờ định mà sanh huệ). Văn bản 
chính yếu của phái nầy là “Tứ Phần Luật” — 
Vinaya school, or Discipline school, or 
Dhammaguttika literally means “protector of 
the teaching:” Buddhist school belonging to the 
larger grouping of Sthaviras. Developed out of 
the Mahishasaka school. It was founded by the 
Sinhalesề©e monk Dhammagupta and was 
prevalent  primarlly Southern  India. 
However, Buddhist scholars believe that the 
founder of the school was Upali, one of the ten 
great disciples of the Buddha. He 1s known as 
the author of the “The Discipline of Four 
Divisions.” Vinaya School emphasizes the 
monastc discipline, a major of 
Buddhism in China and Japan that primarily 
sfesses sfric( observance of the rules laid 
down ¡in the Vinaya-pitaka. 
founded in China by T”ao-Hsuan of the Tang 
dynasty. The main text of this school 1s the 
Four Parts of “Vinaya-Pitaka.”—See Luật Tứ 
Phần. 

Luật Tứ Phần: Dharmaguptaka-Vinaya—Bộ 


1n 


school 


The school was 


Luật Phật giáo, gồm 250 giới Tỳ Kheo và 348 
giới Tỳ Kheo NI. Bộ Luật được các Ngài Phật 
Da Xá và Trúc Phật Niệm dịch sang Hán tự— 
Buddhism vinaya contains 250rules for monks 
and 348 for nuns. l( was translated Into 
Chinese by Buddhayasas and Chu-Fo-Nien— 
See Luật Tông. 

Luật Tướng: Pháp tướng của giới luật—The 
discipline or 1s characferIstics. 

Luật Tỳ Kheo: Luật dành riêng cho Tỳ Kheo 
trong tịnh xá, riêng biệt cho chư Tăng và chư 
ÑI—Monastic disciplinary text included in the 
Vinaya and preserved In separate version for 
monks and nuns—For more ¡information, 
please see Pratimoksa 1n Pali/Sanskrit Section. 
Luật Tỳ Kheo Ni: See Praimoksa ¡in 
Pali/Sanskrit Section. 

Lúc: Moment—When. 

Lúc Ấy: At that momert (Juncture). 

Lúc Đầu: At the beginning. 

Lục: Sat or Sad (skt)——Sáu—Six. 

Lục Ái Thân: Tanha-kaya (p)—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu ái 
thân—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
ØTOups Of craving: 


1) Sắc Ái: Craving for sights. 

2) Thanh Ái: Craving for sounds. 

3) Hương Ái: Craving for smella. 

4) VIÁi: Craving for tastes. 

5) Xúc Ái: Craving for touches. 

6)_ Pháp Ái: Craving for mind-objects. 

Lục Ba: The six paramitas—See Lục Độ Ba 
La Mật. 


Lục Ba La Mật: The six paramitas—See 
Lục Độ Ba La Mật in Vietnamese-English 
Section. 

Lục Ban Thần Túc: Còn gọi là Lục Thoại 
(Thụy) hay sáu điềm lành xuất hiện khi Đức 
Phật thuyết Kinh Pháp Hoa, vì do thần cảnh 
thông của Phật xuất hiện ra nên gọi là thần 


1192 


túc The six supernatural signs—See Lục 
Thoại. 
Lục Báo: Six retributions—Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc 
nhở ngài A Nan về Lục Báo như sau: “Ông A 
Nan! Chúng sanh vì lục thức tạo nghiệp, bị 
chiêu lấy ác báo theo sáu căn ra.”—In the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the six retributions as 
follows: “Ananda! Living beings create karma 
with ther The evil 
retributions they call down upon themselves 
come from the six sense-organs.” 

I1) Kiến Báo—Retribution of Seeing: 

a) Kiến báo chiêu dẫn các nghiệp. Kiến 
nghiệp nầy giao kết thì lúc chết, trước hết 
thấy lửa đầy mười phương. Thần thức của 
người chết nương bay theo khói, sa vào 
địa ngục vô gián, phát hiện ra hai tướng— 
Retribution of seeing, which beckons one 
and leads one to evil ends. The karma of 
seeiIng Intermingles, so that at the time of 
death one first sees a raging conflaration 
which fills the The 
deceased one”s spiriual consciousness 
takes flipht, but then falls. Riding on a 
wIsp Of smoke, It enters the Intermiftenf 
hell. There, It 1s of 
appearances: 

e _ Một là thấy sáng thì có thể thấy khắp nơi 
các ác vật, sanh ra sợ hãi vô cùng—One 1s 
a perception of brightness in which can be 
seen all sorts of evil things, and It gives 
rise to boundless fear. 

e - Hai là thấy tối, lặng lẽ chẳng thấy gì cả, 
sinh ra sợ hãi vô cùng——The second one 1s 
a perception of darkness In which there 1s 
totadl stillness and no sipht and 1t 
experiences boundless terror. 

b)_ Như vậy thấy lửa đốC—When the fire that 
comes from seeIng burns: 

e _ Nơi thính căn, có thể làm những nước sôi 
trong chảo đồng: The sense of hearing. It 


SỈIX CONSCIOUSnesses. 


ten đdirections. 


aWware fWO 


2) 
a) 


b) 


becomes cauldrons of boiling water and 
molten copper. 

Đốt nơi tỷ căn, có thể làm khói đen, hơi 
lửa: When it burns the breath, it becomes 
black smoke and purple fumes. 

Đốt nơi tri vị căn, có thể làm những viên 
sắt nóng: When it burns the sense of taste, 
1t becomes the scorching hot pellets and 
molten 1ron gruel. 

Đốt nơi xúc căn, có thể làm cái lò tro than 
nóng: When 1t burns the sense of touch, 1t 
becomes white-hot ember and glowing 
coals. 

Đốt nơi tâm căn, có thể sanh ra đống lửa, 
tung ra bay cả không giới: When it burns 
the mind, it becomes stars of fire that 
shower everywhere and whip up and 
inflame the entire realm of space. 

Văn Báo—Retribution of Hearing: 

Văn báo chiêu dẫn ác quả. Văn nghiệp 
nầy giao kết, lúc chết thấy sóng chìm 
ngập trời đất, thần thức nương theo sóng 
trôi vào ngục vô gián. Phát hiện ra hai 
tướng—Retributon of hearing, which 
beckons one and leads one to evil ends. 
The karma of hearing intermingles, and 
thus at the time of death onr first sees 
gipantic waves that dorwn heaven and 
earth. The spiritual 
conscilousness falls Into the water 


deceased  one”s 
and 
rides the current ¡Into the unitermiftenf 
hell. There, 1t is aware of two sensations: 
Một là nghe rõ, nghe nhiễu tiếng ồn làm 
rối loạn tinh thần: One is open hearing, in 
which 1t hears all sorts of noise and Its 
essential spirit becomes confused. 

Hai là không nghe thấy øì, vắng lặng u 
trầm: The second ¡is closed hearing, in 
which there 
hearing, and 1ts soul sinks into oblivion. 
Sóng nghe như thế chảy vào cái nghe làm 
thành sự trách phạt, gạn hỏi. Chảy vào cái 
thấy làm thành sấm sét và các khí độc. 


IS total stillness and no 


3) 
a) 


1193 


Chảy vào hơi thở, làm thành mưa sương, 
tưới các trùng độc khắp thân thể. Chảy 
vào vị làm thành mủ huyết và những đồ 
uế tạp. Chảy vào xúc, làm thành súc sinh, 
ma quỷ và phân. Chảy vào ý, làm thành 
sét và mưa đá phá hoại tâm phách: When 
the waves from hearing flow Into the 
hearng, they become scolding 
interogaton. When they flow Into the 
seeiIng, they become thunder and roaring 
the evil poisonous vapors. When they flow 
1nto the breath, they become rain and fog 
that ¡1s  permeated with poisonous 
organisms that entirely fill up the body. 
When they flow into the sense of taste, 
they become pus and blood and every kind 
of filth. When they flow Into the sense of 
touch, they become animal and ghosts, 
and excrement and urine. When they flow 
into the mind, they become liphtning and 
hail which ravage the heart and soul. 

Khứu Báo——Retribution of Smelling: 

Khứu báo chiêu dẫn ác quả, khứu nghiệp 
nầy giao kết, lúc chết thấy độc khí đầy 
dẫy xa gần. Thần thức nương theo khí vào 
vô gián địa ngục. Phát hiện ra hai tướng— 
The retribution of smelling, which beckons 
one and leads one to evil ends. The karma 
of smelling Intermingles, and thus at the 
time of death one first sees a poisonous 
smoke that permeates the atmosphere 
near and far. The deceased one”s spiritual 
consciousness wells up out of the earth 
and enters the unintermittent hell. There, 
1í 1S aWar€ Of fWO S€nsations: 

Một là thông khứu, bị các độc khí nhiễu 


and 


loạn tâm thần: One ¡is unobstructed 
smelling, im whiích 1t 1s  thouroughly 


infused with the evil vapors and Ifs mind 
becomes distressed. 

Hai là tắc khứu, khí không thông, bức tức 
mà té xỉu xuống đất: The second is 
obstructed smelling, in which Its breath 1s 


b) 


Ẩ) 
a) 


cut off and there 1s no passage, and 1t lies 
stifled and suffocating on the ground. 

Khi ngửi như thế xông vào hơi thở, làm 
thành nghẹt và thông. Xông vào cái thấy 
làm thành lửa và đuốc. Xông vào cái nghe 
làm chìm, đắm, sôi, trào. Xông vào vị, 
làm thành vị ương vị thối. Xông vào xúc 
làm thành nát, rũ, thành núi đại nhục có 
trăm nghìn con mắt mà vô số trùng ăn. 
Xông vào cái nghĩ làm thành tro nóng, 
chướng khí và cát bay mà đập nát thân 
thể: When the vapor of smelling invades 
the breath, it becomes cross examination 
and bearing witness. When 1t invades the 
seeing, it becomes fire and torches. When 
1t Iinvades the hearing, It becomes sinking 
and drowning, and bubbling 
cauldrons. When 1t Iinvades the sense of 
taste, It becomes putrid or rancid foods. 
When it invades the sense of touch, It 
becomes ripping apart and beating to a 
pulp. It also becomes a huge mounfain of 
flesh which has a hundred thousand eyes 
and which 1s sucked and fed upon by 
numberless worms. When In Invades the 
mind, it becomes ashes, pestilent airs, and 
flying sand and gravel which cut the body 
tO rIbbons. 

Vị Báo——Retributon of Tasting: 

Vị báo chiêu dẫn ác quả. Vị nghiệp nầy 
giao kết, lúc chết thấy lưới sắt phát ra lửa 
dữ, cháy rực khắp thế giới. Thần thức mắc 
lưới vào ngục vô gián phát hiện ra hai 
tướng—The retribution of tasting, which 
beckons and leads one to evil ends. This 
karma of tasting Intermingles, and thus at 
the time of death one first sees an 1ron net 
ablaze with a raging fire that coVers OVver 
the entire world. The deceased one”s 
spiritual p4SS€S 
through this hanging net, and suspended 
upside down, 1t enters the uninterminttent 
hell. There, 1t is aware of two sensations. 


Oceans, 


COnSCiIOusness down 


b) 


5) 


1194 


Một là hít khí vào, kết thành băng, thân bị 
nứt nẻ—One ¡is a sucking air which 
congeals Infto Ice so that 1t freezes the 
flesh of his body. 

Hai là thở khí ra, bốc lên thành lửa dữ 
cháy tan cốt tủy—The second a spitting 
blast of air which spwes out a raging fire 
that roasts his bones and marrow fo a puÏp. 
Thứ vị nếm ấy trải qua cái nếm, làm 
thành sự thừa lĩnh, nhẫn chịu. Trải qua cái 
thấy, làm thành vàng đá nóng đỏ. Trải qua 
cái nghe, làm thành gươm đao sắc. Trải 
qua hơi thở, làm thành lồng sắt lớn trùm 
cả quốc độ. Trải qua xúc, làm thành cung, 
tên, nổ. Trải qua ý, làm thành thứ sắc 
nóng bay trên hư không rưới xuống: When 
the tasting of flavors passes through the 
sense of taste, It becomes what must be 
acknowledged and what must be endured. 
When 1t passes through the seeing, 1t 
becomes burning metal and stones. When 
1t passes through the hearing, 1t becomes 
sharp weapons and knives. When 1t passes 
throuph the sense of smell, it becomes a 
vast Iron cage that encloses the entire 
land. When 1t passes through the sense of 
touch, it becomes bows and arrows, 
crossbows, and darts When 1t passes 
throuph the mind, 1t becomes fẨlying 
pleces of molten Iron that rain down from 
Out Of space. 

Xúc Báo—Retribution of Touching: 

Xúc báo chiêu dẫn ác quả. Xúc nghiệp 
nầy giao kết, lúc chết thấy núi lớn bốn 
phía họp lại, không có đường đi ra. Thần 
thức thấy thành lớn bằng sắt, các rắn lửa, 
chó lửa, cọp, gấu, sư tử, những lính đầu 
trâu, quỷ la sát đầu ngựa cầm thương đao, 
lùa người vào thành đến ngục vô gián. 
Phát hiện ra hai tưrớng——The retribution of 
touching which beckons and leads one to 
The karma of  touching 
1ntermingles, and thus at the time of death 


evil  ends. 


b) 


one first sees huøe mountains closing In 
on one from four sides, leaving no path of 
The deceased one's spiriual 
COnScIousness then sees a vast 1ron cIty. 
Flery snakes and fiery dogs, wolves, lions, 
ox-headed Jail keepers, and horse-headed 
rakshasas brandishing spears and lances 
drive it Into the Iron city toward the 
unintermittent hell. There, 1t 1s aware of 
fWwO S€nSatIons. 

Một là xúc hợp lại, núi giáp lại ép thân 
thể, xương thịt tuôn máu: One ¡s touch that 
coming together, 
mounfains come together fo squeeze Ifs 
body until its flesh, bones, and blood are 
totally dispersed. 

Hai là xúc ly, gươm đao đâm chém vào 
người, tim gan tan nát: The second 1s 
thouch that Involves separation, in which 
knives and swords attack the body, ripping 
the heart and liver to shreds. 

Thứ xúc ấy trải qua cái xúc, làm thành 
đường, quán, sảnh, án. Trải qua cái thấy 
làm thành thiêu đốt. Trải qua cái nghe 
làm thành đập, đánh, đâm, bắn. Trải qua 
hơi thở làm thành túi, đẫy, tra khảo, trói 
buộc. Trải qua cái nếm làm thành kiểm, 
kẹp, chém, chặt. Trải qua cái ý, làm thành 
sa xuống, bay lên, nấu, nướng: When this 
touching passes through the sensation of 
touch, ¡it becomes striking, binding, 
stabbing, and piercing. When 1t passes 
through the seeing, it becomes burning 
and scorching. When 1t passes through the 
hearnng it becomes questioning, 
1nvestigating, examinations, and 
I1nterrogation. When 1t passes throuph the 
sense of smell, it becomes enclosurs, baøs, 
beating, and binding up. When 1t passes 

through the sense of taste, It becomes 
plowing, pinching, chopping, and severing. 
When it passes through the mind, 1t 
falling, flying, frying, and 


©scape. 


Involves in which 


COUurtf 


becomes 


6) 
a) 


b) 


1195 


broiling. 

Tư Báo—Retribution of Thinking: 

Tư báo chiêu dẫn ác quả. Tư nghiệp nầy 
giao kết, lúc chết thấy gió dữ thổi hư nát 
quốc độ. Thần thức bị thổi bay lên hư 
không, theo gió rơi vào ngục vô gián. Phát 
hiện ra hai tướng The retributon of 
thinking, which beckons and leads one to 
The of thinking 
1ntermingles, and thus at the time of death 
one first sees a foul wind which devastates 
the land. The deceased one°s sprritual 
consciousness 1s blown up into space, and 
then, spiraling downward, It rides that 
wind straight into the unintermittent hell. 
There, 1t is aware of two sensaftions. 

Một là không biết, mê muội vô cùng, 
chạy mãi không thôi: One 1s extreme 
confusion, which causes It to be frantic 
and to race about ceaselessly. 

Hai là không mê, biết cái khổ bị nấu, bị 
thiêu, đau đớn vô cùng: The second 1s not 
confusion, but rather an acute awareness 
which causes It to suffer from endless 
roasting and burning, the extreme pain of 
which 1s difficult to bear. 

Cái nghĩ bậy đó kết cái nghĩ, làm thành 
phương hướng, xứ sở. Kết cái thấy, làm 
thành nghiệp cảnh và đối chứng. Kết cái 
nghe, làm thành hòn đá lớn chụm lại, làm 
băng, làm sương, đất. Kết hơi thở, làm 
thành xe lửa lớn. Kết cái nếm, làm thành 
tiếng la, hét, khóc, than. Kết cái xúc, làm 
thành thân lớn, thân nhỏ, và trong một 
ngày vạn lần chết đi sống lại, cúi xuống, 
ngước lên: When this deviant thought 
wíh thinking, 1t 
locations and places. When it combines 
with seeing, 1t becomes inspection and 
testimonies. When 1t combines with 
hearing, 1t becomes huge crushing rocks, 
Ice, and frost, dit and fog. When 1t 
combines with smelling, it becomes a 


evill ends. karma 


combines becomes 


great fiery car, a fiery boat, and a fiery 

Jail. When 1t combines with tasting, 1t 

loud calling, walling, 
regrefful crying. When it combines with 
touch, 1t becomes sensations large and 
small, where ten thousand births and ten 
thousand deaths are endured every day, 
and of lying with one”s face to the ground. 

Lục Bát Hoằng Thệ: The forty-eight great 

OT surpassing vows of Amitabha—See Tứ 

Thập Bát Nguyện. 

Lục Bất Cung Kinh Pháp: Six kinds of 

đisrespect—See Sáu Không Cung Kính Pháp. 

Lục Bộ Đại Thừa Kinh: Sáu bộ kinh mà 

Đại Sư Từ Ân đã chọn cho Pháp Tướng tông— 

The six works chosen by master Tz'u-En as 

authoritative 1n the Dharmalaksana school. 

1) Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh: The Flower Adornment Sutra. 

2) Giải Thâm Mật Kinh: 

3) Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang 
Nghiêm Kinh: 

4) A Tỳ Đạt Ma Kinh: Abhidharma Sutra. 

5) Lăng Già Kinh: Lankavatara Sutra. 

6) Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh: Kinh Hậu 
Nghiêm. 

Lục Cảnh: Sáu cảnh đối lại với lục căn nhãn, 

nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là cảnh trí, âm thanh, vị, 

xúc, ý tưởng cũng như thị giác, thính giác, 

khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm phân 

biệt ——The six objects—The six obJective fields 

of the six senses of sipht, sound, smell, tasfe, 

touch and idea or thought; rupa, form and 

colour, 1s the field of vision; sound of hearing, 

scent of smelling, the five flavours of tasting, 


becomes and 


physical feelng of touch, and mental 
presenfation of discernment. 
Lục Căn: 


(A) Nghĩa của Lục Căn— The meanings of 
the six senses—Sáu căn—The sIx organs 
(faculties)—The six roots of sensations— 
The sIx Indriyas: 


1196 


1) Mắt: Eye. 

2) Tai: Ear. 

3) Mũi: Nose. 

4) Lưỡi: Tongue. 

53) Thân: Body. 

6) Ý:Mind. 
** For more Information, please see Lục 
Cảnh-Lục Nhập Lục  Tình—Lục 
Trần—Lục Xứ. 

(B) Lục Căn là những đối tượng của Thiền 


Tập—The six senses are objec(s of 
mediation practces—Theo Tỳ Kheo 
Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ 
Phật Giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về 
những cơ quan của giác quan như mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng 
với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức 
về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả 
của những sự tiếp xúc ấy——According to 
Bikkhu Piyananda in The Gems Of 
Buddhism Wisdom, you must always be 
aware of the sense organs such as eye, 
ear, nose, fongue and body and the confact 
they are having with the outside world. 
You must be aware of the feelings that are 
arising as a result of this confact. 

e - Mắt đang tiếp xúc với sắc: Eye is now in 
confact with forms (rupa). 

e - Tai đang tiếp xúc với thanh: Ear is now ¡in 
contact with sound. 

e - Mũi đang tiếp xúc với mùi: NÑose is now in 
conatct with smell. 

e Lưỡi đang tiếp xúc với vị: Tongue is now 
1n contact with taste. 

e Thân đang tiếp xúc với sự xúc chạm: 
Body 1s now In conftact with touching. 

e Ý đang tiếp xúc với những vạn pháp: 
Mind is now In contact with all things 
(dharma). 

Lục Căn Công Đức: Công năng thành tựu 

của lục căn—The powers of the six senses (the 

achevement by puriicaion of their 
1nterchanse of function). 


Lục Căn Ngũ Dụng: Dùng một căn thay thế 
cho căn khác, hoặc là chỉ dùng một căn để 
thay thế cho tất cả các căn khác, đây là Phật 
lực—Substtuton of one of the organ for 
another, or the use of one organ to do the work 
of all the others, which 1s a Buddha”s power. 
Lục Căn Nhân: Theo A Tỳ Đàm của tông 
Câu Xá, có sáu căn nhân trong thuyết nhân 
quả—According to the Abhidharma of the 
Kosa School, there are six chief causes in the 
Theory of Causal Relation. 

1) Năng Tác Nhân: Karana-hetu (skÐ—Năng 
tác nhân là yếu tố dẫn đạo trong sự phát 
sinh một hậu quả—The active cause as 
the leading factor in the production of an 
effect. 

Câu Hữu Nhân: Sahabhu-hetu (skÐ—Câu 
hữu nhân là loại nhân mà trên hai yếu tố 
luôn luôn cùng hành sự với nhau—The 
CO-eXIstent cause, more than two factors 
always working together. 

Đông Loại Nhân: Sabhaga-hetu (skt)—Là 
loại nhân trợ giúp những nhân khác cùng 
loại với nó—The similar-specles cause, a 
cause helping other causes of 1ts kind. 
Tương Ưng Nhân: Saprayukta-hetu (skU)—— 
Là loại nhân xuất hiện bất cứ lúc nào, từ 
bất cứ động lực nào, đối với bất cứ sự 
kiện nào, trong bất cứ cơ hội nào, và trong 
bất cứ trường hợp nào—The concomitant 
Cause, appearing at any time, from any 
mofive, with regard to any fact, on any 
OCcasion and In any environmeit. 

Biến Hành Nhân: Sarvatgrata-hetu (skÙ—— 
Là nhân luôn luôn liên hệ với những tà 
kiến, hoài nghi hay vô minh, tạo ra tất cả 
những sai lầm của con người —The 
universally prevalent cause, a cause 
always connected with wrong views, 
doubfs or Ignorance which produces all the 
©TTOrS Of men. 

DỊ Thục Nhân: Vipaka-hetu (skÐ—Là 
nhân tạo ra kết quả của nó trong một đời 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1197 


sống khác, như khi những thưởng phạt 
nhận lãnh được trong trong đời kế tiếp sau 
khi chết The cause ripenng ¡in a 
different life, a cause which produces 1fs 
effect ¡in a diferent lie, 
retributions are obtained 1n the life after 
death. 
Lục Căn Nhân Tứ Trợ Duyên: Bảy mươi 
lăm pháp trong A Tỳ Đàm của Câu Xá Tông, 
dù phân ly, đều liên kết nhau trong thế giới 
hiện thực. Hiện tượng nầy được cắt nghĩa bằng 
lý thuyết tương quan nhân quả hay thuyết về 
mười nhân, trong đó có sáu căn nhân và bốn 
trợ duyên—The seventy-five 
mentioned In the Abhidharma of the Kosa 
School, though separate from one another, are 
found linked together In the actual world. This 
phenomenon 1s explained by the theory of 
Sometimes 


as when 


elements 


causal relaton or combination, 
called the Doctrine of the Ten Causes, ¡in 
which six Chief Causes (hetu) and four Sub- 
Causes (prafyaya) are assumed. 
(A) Lục Căn Nhân—The Six Chief Causes— 
See Lục Căn Nhân. 
(B) Tứ Trợ Duyên: The Four Sub-causes— 
See Tứ Trợ Duyên. 
Lục Căn Ô Nhiễm: Six impure faculties— 
See Lục Căn Thanh Tịnh. 
Lục Căn Sám Hối: Sám hối tội lỗi của lục 
căn—A penitential service over the sins of the 
SIX S€nSeS. 
Lục Căn Thanh Tịnh: Sáu căn thanh tịnh 
nghĩa là tiêu trừ tội cấu từ vô thủy để phát 
triển sức mạnh vô hạn (như trường hợp Đức 
Phật). Sự phát triển tròn đầy nây làm cho mắt 
có thể thấy được vạn vật trong Tam thiên Đại 
thiên thế giới, từ cảnh trời cao nhất xuống cõi 
địa ngục thấp nhứt, thấy tất cả chúng sanh 
trong đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như 
nghiệp lực của từng cá nhân—Six pure 
facultes—The six organs and their purification 
in order to develop their unlimited power and 


interchange (in the case of Buddha). This full 
development enables the eye to  see 
everything 1n a great chiliocosm from Ifs 
highest heaven down to 1ts lowest hells and all 
the beings past, present, and future with all the 
karma of each. 

Lục Căn Thanh Tịnh VỊ: Trạng thái lục 
căn thanh tịnh mà tông Thiên Thai đã định 
nghĩa trong Thập Tín Vị của Biệt Giáo hay 
Tương Tự Tức của Viên Giáo—The state of 
the organs thus purified ¡s defined by Tlen- 
Tai as the semblance stage in the Perfect 
teaching. 

Lục Cấu: Theo Câu Xá Luận có sáu điểu 
làm ô uế tịnh tâm—According to the Kosa 
Sasfra, there are six things that defile the pure 
mind: 


1) Não (phiển muộn): Vexation. 

2) Siểm (nịnh nọt): Flattery. 

3) Kiêu (khi lờn người khác): Arrogance. 

4 Cuồng (Dối gạt người khác): 
Exaggeration. 

5) Hận: Hatred. 

6) Hại (làm hại người khác): Malice. 


Lục Cấu Pháp: See Lục Cấu. 

Lục Chấn: See Lục Chủng Chấn Động. 

Lục Chúng: The six kinds of bhiksus—See 

Lục Quần Tỳ Kheo. 

Lục Chúng Sanh: 

(A) Lục chúng sanh được ví với sáu con vật— 
The six creatures are compared with the 
sIx animals: 


l1) Chó: A dog. 

2) Chim: A brrd. 

3) Rắn: A snake. 

4)_ Linh Cẩu: A hyena. 

5) Cá Sấu: A crocodile (sisumara). 

6) Khỉ: A monkey. 

(B) Lục chúng sanh hay lục căn, chúng 


giống như những con thú hoang bị nhốt và 
lúc nào cũng muốn thoát ra. Chỉ khi nào 
chúng được thuần hóa thì chúng mới được 


1198 


hạnh phúc. Cũng như thế chỉ khi nào sáu 
căn được thuần lương bởi chân lý Phật, thì 
chừng đó con người mới thật sự có hạnh 
phúc The six senses or six organs of 
sense. They are likened to six wild 
and always 
strugsgling to escape. Only when they are 
domesticated will they be happy. So 1s 1t 
with the six senses and the taming power 
of Buddha-truth. 
Lục Chúng Ân: The six seals or proofs—B 
La Mật. 
Lục Chúng Câu Sinh Hoặc: Sáu loại mê 
hoặc thông thường với chúng sanh—The six 
deceivers common to all the living: 


Ccreafures 1n confinement 


1) Tham: Greed. 

2) Sân: Anger. 

3) Vô Minh: Si—lgnorance. 

4)_ Hôn trầm: Torpor. 

53) Nghi hoặc: Doubt. 

6) Bất Chánh Kiến: Tà kiến —-lIncorrect 


VICWS. 

Lục Chúng Chánh Hành: Sáu loại thực 

hành chánh đáng —The six kinds of proper 

practice. 

I) Từ 1 đến 5 cũng giống như trong Ngũ 
Chánh Hạnh: From I to 5 are the same as 
1n the five proper kinds of practice—See 
Ngũ Chánh Hạnh. 

6) Cúng Dường: Making offerings. 

Lục Chủng Chấn: See Lục Chủng Chấn 

Động. 

Lục Chủng Chấn Động: Ba loại sáu thứ 

chấn động— The six earthquakes or earth- 

shakings of which there are three cat©gOrIes: 


()D Sáu thời chấn động theo Kinh Trường A 
Hàm——Earthquakes In the six perlods of a 
day, according to the Long Agama Sufữa: 

lI) Lúc Phật nhập thai At the Buddha's 
conception. 

2) Lúc Phật xuất thai: At the Buddha's birth. 

3) Lúc Phật thành đạo: At the Buddha's 


enlightenmett. 

Lúc Phật chuyển Pháp Luân: At the 
Buddha's first preaching. 

Lúc thiên ma khuyến thỉnh Ngài sống: 
When Mara besought him to live. 

Lúc Phật nhập Niết Bàn: At the Buddhaˆs 
Nirvana. 

Sáu phương chấn động theo Kinh Đại Bát 
Nhã. Khi Thế Tôn nhập sư tử du hý tam 
muội, thì sáu loại chấn động nổi lên— 
Earthquakes In six directions, according to 
the Maha-Prajna Sutra. The six different 
kimmds of shaking of the chiliocosm, or 


4) 
5) 
6) 


qI) 


universe, when the Buddha entered Into 
the samadhi of joyful wandering: 


I) Đông vọt lên thì Tây chìm xuống: East 
rose and West sank. 

2) Tây vọt lên thì Đông chìm xuống: West 
rose and east sank. 

3) Nam vọt lên thì Bắc chìm xuống: South 
rose and North sank. 

4) Bắc vọt lên thì Nam chìm xuống: North 
rose and South sank. 

5) Bốn bên vọt lên thì chính giữa chìm 
xuống: Surroundings (borders) rose the 
centre (middle) sank. 

6) Chính giữa vọt lên thì bốn bên chìm 
xuống: ÂCentre (middle) rose and 
surroundings (borders) sank. 

(@m) 


(A) Sáu tướng chấn động, theo Kinh Hoa 
Nghêm—S1x laksanas or marks of 
earthquake, according to the Avatamsaka 
Suftra: 


I1) Động: Shaking. 

2) Khởi: Rising. 

3) Dũng: Waving. 

4) Chấn: Reverberating. 

5) Giác: Khuấy động —Arousing. 

6) Hống: Roaring. 

(B) Sáu tướng chấn động, theo Kinh Bát 


Nhã—SIx of 
earthquake, according to the Maha-Prajna 


laksanas or marks 


1199 


Suftra: 
I1) Động: Shaking. 
2) Khởi: Rising. 
3) Chấn: Reverberating. 
4) Kích: Khua đập—Beating. 
5) Hống: Roaring. 
6) Nứtra: Cracking. 
Lục Chủng Khảo: Six types of testing 
condition—Khảo là những ảnh hưởng diễn 
biến của nghiệp thiện ác, nhưng chúng có sức 
thâm lôi cuốn hành giả làm cho bê trễ sự tu trì. 
Khi mới tu ai cũng có lòng hảo tâm, nhưng lần 
lượt bị những duyên nghiệp bên ngoài, nên 
một trăm người đã rớt hết chín mươi chín. Cổ 
đức nói: “Tu hành nhứt niên Phật tại tiền, nhị 
niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật 
yếu tiền.” Nghĩa là “sự tu hành năm đầu Phật 
như ở trước mặt, năm thứ hai Phật đã về tây, 
sang năm thứ ba ai muốn hỏi đến Phật hay bảo 
niệm Phật, phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc 
niệm qua ít câu. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có sáu 
loại khảo—Testing condiions are the 
fluctuating effects of good and bad karma, 
which have the power to ¡nfiuence the 
practiioner and retard his cultivation. When 
first taking up cultivation, every practitioner 
has a seed of good Intentions. However, as 
they encounter karmic conditions, one affer 
another, both internal and external, ninety-nine 
culvators out of a hundred will fail. The 
ancients had a saying: “In the first year of 
cultivation, Amitabha Buddha 1s right before 
eyes; the second year, He has already returned 
to the West; by the time the third year rolls 
around, If someone ¡nguires about Him or 
requesfs recitafion, payment 1s required before 
a few words are spoken or a Íew ve€rsess 
recited.” According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡n The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, there are six types of 
testing conditions: 
1) Nội Khảo: Internal Testing Conditions— 


Có người trong lúc tu tập, bỗng khởi lên 
những tâm niệm tham lam, giận hờn, dục 
nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, ngi ngờ, 
hoặc si mê dễ hôn trầm buồn ngủ. Những 
tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất mãnh 
liệt, gặp duyên sự nhỏ cũng dễ cau có bực 
mình. Nhiều lúc trong giấc mơ, lại thấy 
các tướng thiện ác biến chuyển. Trong 
đây những tình tiết chi ly không thể tả hết 
được. Gặp cảnh nầy hành giả phải ý thức 
đó là công năng tu hành nên nghiệp tướng 
phát hiện. Ngay lúc ấy nên giác ngộ các 
nghiệp tướng đều như huyễn, nêu cao 
chánh niệm, thì tự nhiên các tướng ấy sẽ 
lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ 
ràng, tất sẽ bị nó xoay chuyển làm cho 
thối đọa. Tiên đức bảo: “Chẳng sợ nghiệp 
khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm” chính là 
điểm nầy. Có người đang lúc dụng công, 
bỗng phát sanh tán loạn mỏi nhọc khó 
cưỡng nổi. Ngay khi ấy nên đứng lên lễ 
Phật rồi đi kinh hành, hoặc tạm xả lui ra 
ngoài đọc một vài trang sách, sửa năm ba 
cành hoa, chờ cho thanh tịnh sẽ trở vào 
niệm Phật lại Nếu không ý thức, cứ 
cưỡng ép cầu cho mau nhứt tâm, thì càng 
cố gắng lại càng loạn. Đây là sự uyển 
chuyển trong lúc dụng công, ví như thế 
giặc quá mạnh tợ nước tràn, người chủ 
soáy phải tùy cơ, nên cố thủ chớ không 
nên ra đánh. Có vị tu hành khi niệm Phật, 
bỗng thấy cô tịch như bản đàn độc điệu dễ 
sanh buồn chán, thì không ngại gì phụ 
thêm trì chú, quán tưởng, hoặc tụng 
kinh—During cultivation, some people 
suddenly develop though(s of greed, 
anger, lust, Jealousy, scorn or doubt. They 
may also suffer delusion, leading to 
drowsiness and sleep. These thoughts 

Ssometimes arise with øreat InfensiIty, 
making the practitioner feel annoyed and 
upset over, at times, trivial maftf€rs. 
Sometimes auspicilous and evil evenfs 


2) 


1200 


alternate In his dreams. The specIfic 
detfails of these events are foo numerous 
to be descrbed. Faced with 
Occurences, the practitioner should realize 
that these karmic marks have appeared as 
a consequence of his cultivation. He 
should immediately understand that all 
karmic occurences and marks are 1llusory 
and dream-like; he should foster right 
thought and they will disappear one after 
another. Otherwise, he will certainly be 
swayced, lose his 
retrogress. The ancienfs used to say In this 
respect: “Do not fear an cearly 
manifestaton of evil karma, fear only a 
lae Awakening.” Sometimes the 
practiioner, in the midst of Intense 
cultvation, suddently becomes confused 
and weary, which 1s a state difficult to 
fight off. At that very moment, he should 
arise and bow to the Buddhas or 
circumambulate the altar. Or else, he may 
take a temporary break, read a few pages 
of a book or rearranse some flowers, 
walting for his mind to calm down before 
refturning to the altar to resume recifation. 
Otherwise, the more he tries to focus his 
mind, the more scattered it becomes. This 
1S a case of flexibility 1n cultivation. Ït 1s 
similar to the situation of a commander-In- 
chief facing an Iinvading army as powerful 
as a river overflowing 1ts banks. In such a 
situation, the general should stay on the 
defensive, consolidating his position, 
rather than charging into battle. Some 
practiioners suddenly feel solitary and 
1solated when reciting the Buddha”s name 
like a single-note musical pIiece, and øgrow 
melancholy and bored. In such cases, they 
should not hesitate to add mantra or sufra 
recifation or visualization to their practice. 
Ngoại Khảo: Testing 
Conditions—Đây là những chướng cảnh 


these 


concenfraton and 


External 


bên ngoài làm duyên khó khăn thối đọa 
cho hành giả. Những chướng cảnh nây là 
sự nóng bức, ồn ào, uế tạp, hoặc chỗ quá 
rét lạnh, hay nhiều trùng kiến muỗi mòng. 
Gặp cảnh nầy cũng nên uyển chuyển, 
đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an 
tâm. Chẳng hạn như ở cảnh quá nóng bức, 
chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ Phật, 
rồi ra ngoài chỗ mát mà trì niệm, đến khi 
xong lại trở vào bàn Phật phát nguyện hồi 
hướng. Hoặc gặp chỗ nhiều muỗi, có thể 
ngồi trong màn thưa mà niệm Phật. Như ở 
miễn bắc Trung Hoa vì thời tiết quá lạnh, 
các sư khi lên chánh điện tụng kinh, cũng 
phải mang giày vớ và đội mủ cẩn thận. Có 
hàng Phật tử vì nhà nghèo, làm lụng vất 
vả, đi sớm về khuya, hoặc nợ nân thiếu 
hụt, rách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, 
không có chỗ thờ cúng trang nghiêm. 
Trong những hoàn cảnh nây sự tu tập thật 
ra rất khó, phải có thêm sự nhẫn nại cố 
gắng, mới có thể thành công được. Hoặc 
có người vì nhiều chướng nghiệp, lúc 
không tu thì thôi, khi sắp vào bàn Phật lại 
nhức đầu chóng mặt và sanh đủ chứng 
bệnh, hay có khách viếng thăm và nhiều 
việc bất thường xãy đến. Gặp những cảnh 
như thế, phải cố gắng và khéo uyển 
chuyển tìm phương tu hành. Sự cố gắng 
uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà 
ứng dụng chớ không thể nói hết ra được. 
Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải 
chú trọng phân tâm, đừng câu nệ phần 
tướng, mới có thể dung thông được. Cõi 
Ta Bà ác trược vẫn nhiều khổ lụy, nếu 
không có sức cố gắng kham nhẫn, thì sự tu 
hành khó mong thành tựu —These are 
external creating  difficult 
which can 


obstacles 
conditions make the 
practiioner retrogress. These obstacles 
include heat, noise, dit and pollution, 
freezing weather, 


mosquitoes and other Insects. When faced 


or an outbreak of 


1201 


with these conditions, the cultivator should 
be flexible and not become attached to 
forms and appearances. He should just 
seek tranquility and peace of mind. For 
I1nstance, In sweltering heat, he should not 
mind donning a light robe to bow to the 
Buddhas, and then retiring to a shady spot 
oufdoors to recite the Buddha”s name. At 
the end of the session, he can return to the 
altar to make his vows and transfer the 
merit. If the practitioner happens to be 
living in a mosquito-infested area, he can 
sit Inside a net while reciting the Buddhaˆs 
name. As ¡in northern China where the 
weather can be freezing, monks and nuns 
must dress carefully In socks, shoes and 
hats when going to the Buddha hall to 
recIte sufras. As another example, some 
desttude laymen, livinng from hand to 
mouth, going to work early and coming 
home late, pursued by credifors, tattered, 
hungry and cold, with sickly wives and 
malnourished children, can hardly afford a 
decent place to practice. In sụch situations, 
cultivation is truly difficult. In order to 
succecd, the practitioner should redouble 
his efforts and have more patlence and 
endurance. Other people, with heavy 
karmic obstructions, do not experlence 
outward occurences as long as they do not 
cultivate, but as soon as they are ready to 
bow before the altar, they develop 
headaches, øgrow dizzy, and are afflicted 
with all kinds of ailments. Or else, they 
may receive sudden visifors or encounfer 
unusualÐ events Faced with these 
Occurences, the practtioner should 
redouble his efforts and find ways to 
cultivate flexibly. These ways depend on 
circumstances; they cannot all be 
described. One point, however, should 
always be kept in mind: when faced with 
difficult circumstances, pay affention to 


3) 


the mind, and do not cling to appearances 
and forms. The evil, turbid Saha World has 
always been full of suffering and tears. 
Without perseverance and forbearance, If 
1S very difficult to succeed in cultivation. 
Nghịch Khảo: Testing Conditions caused 
by Adverse Circumstances—Trên đường 
đạo, nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh 
làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh 
em hay vợ chồng con cái ngăn trở hoặc 
phá hoại không cho tu. Có vị thân mang 
cố tật đau yếu mãi không lành. Có kẻ bị 
oan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. 
Có người bị vu oan giá họa, khiến cho 
ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị 
bị sự tranh đua ganh ghét, hoặc bêu rêu 
nhiều tiếng xấu xa, làm cho khó an nhẫn. 
Điều sau nầy lại thường xãy ra nhiều 
nhứt. Những cảnh ngộ như thế đều do sức 
nghiệp. Lời xưa từng nói: “Hữu bất ngu 
chi dự, hữu cầu toàn chi hủy,” nghĩa là “có 
những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, 
không đáng khen mà được khen; và có 
những sự kiện thật ra không đáng khinh 
chê, lại diễn thành cảnh khinh hủy chê bai 
trọn vẹn.—Practiioners on the path of 
cultivaton are at Iimpeded by 
Some are 
prevented from cultivating or frustrated in 
their practice by parents, brothers and 
SIS{©TS, ch¡ildren. 
Others chronic 
disease, which  they 
completely SHll  others 
contnually pursued by oponents 
enemies looking for ways to harm them. 
Others are slandered or meet misfortunes 
which land them in prison, subject to 
torture, or they are sent Into exIe. 
Others, vicims of Jealous 
competition or calumny, lose all peace of 
mind. This last occurrence 1s the most 
frequent. Such cases occur because of the 


times 


adverse circumstances. 


wives, husbands or 

suddenly develop a 
from nñever 

T€COVeT. are 


and 


again, 


Kới 


1202 


power of evil karma. The ancients had a 
sayIing: “There are Instances of sudden 
praIse and unexpected honors which are 
underserved, Insfances, not 
deserving of blame, which create maJjor 
OppOorfunifies for censure and contempt.” 

Thuận Khảo: Testing Conditions caused 
by “Favorable Circumstances”—Có người 
không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh 
thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự 
thành công đều thuộc duyên ràng buộc 
chớ không phải giải thoát. Có vị khi phát 
tâm muốn yên tu, bỗng cảnh danh lợi sắc 
thanh chợt đến, hoặc nhiều người thương 
mến muốn theo phụng sự gần bên. Thí dụ 
người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kể 
đến thỉnh làm tọa chủ một ngôi chùa lớn; 
hoặc như người tại gia, thì có thơ mời làm 
tổng, bộ trưởng, hay một cuộc làm ăn mau 
phát tài. Đây là những cảnh thuận theo 
duyên đời quyến rủ người tu, rồi dẫn lần 
đến các sự phiển toái khác làm mất đạo 
niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết 
vì nước lại nhiều, nên trên đường tu cảnh 
thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. 
Cảnh nghịch đôi khi làm cho hành giả tỉnh 
ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm, hoặc 
phẫn chí lo tu hành. Còn cảnh thuận làm 
cho người âm thầm thối đạo lúc nào 
không hay, khi bừng tỉnh mới thấy mình 
đã lăn xa xuống dốc. Người xưa nói: 
“Việc thuận tốt được ba. Mê lụy người 
đến già.” Lời nầy đáng gọi là một tiếng 
chuông cảnh tỉnh. Thế nên duyên thử 
thách của sự thuận khảo rất vi tế, người tu 
cần phải lưu ý —Some practitioner do not 
encounter adverse circumstances, but on 
the contrary, with 
cIrcumstances, such as having theIr wishes 
and prayers fulfilled. However, such 
successes belong to the category of 
“binding” conditions, rather than conditIions 


and other 


meet favorable 


conducive to liberation. Thus, Jjust as some Š) 


practitioners set their minds to peaceful 
cultivaton, they suddenly encounter 
opportunities leading to fame and fortune, 
“beautiful forms and enchanting sounds." 
Or else, family members, relatves and 
supporters seek to follow and serve them 
on their retreats. For example, a monk 
who has made up his mind to cultivate In 
earnest may suddenly be requested to 
become the abbot of a large temple 
complex. Or else, a layman may 
unexpectedly receive a letter Inviting him 
to become a minister heading such and 
suụch a øgovernment department, or offering 
him a chance to parficipate in a business 
venturte which promises a quick profi. 
These instances, all of which are 
advanftageous 
Cicumstances, are 
cultivator, and maygradually lead to other 
complications. Ultimately, he may forget 
his hiph aspirations and retroøress. As the 
Saying øoes, more lives are lost in a flood 
than In a fire. Thus, on the path of 
cultivation, favorable circumstances 
should be feared more than unfavorable 
Unfavorable 
awaken the practitioner, making 1t easIler 
for him to escape thoughts of attachment 
and redouble his efforts in cultivation. 
Favorable events, on the other hand, may 
make him quietly retrogress, without 
being aware of i(. When he suddenly 
awakens, he may discover that he has 
slipped far down the slope. The ancienfs 
have said: “Even two or three favorable 
Cicumstances may cause one (to be 
deluded until old age.” This saying 1s 
trully a ringing bell to wake cultivaftors 
up. Therefore, challenge of favorable 
evenfs 1s very subtle, practitioners need to 
pay close attention to them. 

Minh Khảo: Testing Conditions of a Clear, 


under mundane 


seductive to the 


Ones. evenfs sometimes 


1203 


Explicit Nature—Đây là sự thử thách rõ 
ràng trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. 
Chẳng hạn như một vị tài đức không bao 
nhiêu, nhưng được người bưng bợ khen là 
nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, 
rồi sanh ra tự kiêu tự đắc, khinh thường 
mọi người, làm những điểu càn dở, kết 
cuộc bị thẩm bại. Hoặc có một vị đủ khả 
năng tiến cao trên đường đạo, nhưng bị kể 
khác gàn trở, như bảo ăn chay sẽ bị bệnh, 
niệm Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, 
hay gặp nhiều việc không lành, rồi sanh ra 
e dè lo sợ, thối thất đạo tâm. Hoặc có 
những cảnh tự mình biết nếu tiến hành thì 
dễ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì 
tham vọng hay tự ái, vẫn đeo đuổi theo. 
Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy 
biết đó là giả huyễn nhưng không buông 
bỏ được, rồi tự chuốc lấy sự buồn khổ vào 
tâm. Kẻ dễ dãi nhẹ dạ thường hay bị 
phỉnh gạt. Khi chưa diệt được tham vọng 
thì dễ bị người khác dùng tiền tài, sắc đẹp 
hoặc danh vị lôi cuốn. Cho đến nếu còn 
tánh nóng nảy tất dễ bị người khích động, 
gánh lấy những việc phiền phức vào thân. 
Đây là những cạm bẫy của cả đời lẫn đạo, 
xin nêu ra để cùng nhau khuyên nhắc, nếu 
không dè dặt những điểm đó, sẽ vướng 
vào vòng chướng nghiệp. Đối với những 
duyên thử thách như thế, hành giả phải 
nhận định cho sáng suốt, và sanh lòng quả 
quyết tiến theo đường lối hợp đạo mới có 
thể thắng nó được -These are clear 
'testing conditions” which occur riphí 
before the practitioner”s eyes, without his 
realizing their Iimplications. For instance, a 
monk of relatively mediocre talenfs and 
virtues becomes the object of adulation, 
praIsed for great merif, virtue and talent. 
He then develops a big ego and looks 
down on giVng rise to 
thoughtless resuling 1n his 
downfall. Or else we have the case of a 


everyone; 
action 


6) 


layman with the potential to progress far 
along th Way. However, he 1s blocked and 
opposed by others, who advise him, for 
example, that vegetarianism will make 
him sick, or that overly dilipent manfra 
and Buddha Recitaion will “unleash his 
evil karma,` causing him to encounter 
many untoward events. He then develops 
â Caufious, anXious attitude, retroøressing 
in his determination to achieve the Way. 
There are also circumstances in which the 
practtloner realizes that to 
further 1s to Invite failure and defeat, yet, 
out of ambition or pride, he continues all 
the same. Or else, even though the 
culftivator that 
circumstances are 1llusory and dream-like, 
he cannot let go of them, and thus brings 
øreat sufferineg upon himself. The easy- 
goinng and credulous are often duped. 
'When they have not eliminated greed, 1t 1s 
easy for others to deceive them with 
money, sex and fame. It also applies to 
those who have a temper and too mụuch 
prde. Easily aroused, they bring a great 
deal of anguish upon 
themselves. These are trappings and the 
pifalls of the outside world, which are 
also encounterd within the Order. I bring 
them up here as a warning to fellow 
cultivators. If they are not careful, they 
will become entangled ¡in the cycle of 
obstructing karma. The practitioner should 
develop a clear understanding of these 
adverse condition and resolve fo progress 
along a path consonant with the Way. 
Only then will he be able to overcome 
these obstacles. 

Ám Khảo: Silent, Hidden Testing 
Conditions—Điểu nầy chỉ cho sự thử 
thách trong âm thầm không lộ liểu, hành 
giả nếu chẳng khéo lưu tâm, tất khó hay 
biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, 


advance 


knows external 


trouble and 


1204 


rồi bởi gia kế lần sa sút, làm điều chi thất 
bại việc ấy, sanh lòng lo lắng chán nãn trễ 
bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến 
triển thuận tiện rỗi ham mê đeo đuổi theo 
lợi lộc mà quên lãng sự tu hành. Có kẻ 
trước tiên siêng năng tụng niệm, nhưng vì 
thiếu sự kiểm điểm, phiển não ở nội tâm 
mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt sanh 
ra biếng trễ, có khi đôi ba tháng hay một 
vài năm không niệm Phật được một câu. 
Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy 
đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến 
chuyển, thân thể nhà cửa nay đổi mai đời, 
tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất 
giác quên bỏ sự trì niệm hổi nào không 
hay—This refers to silent challenges, 
1nconspicuous ïn nature. If the practitioner 
1s not skillful in taking notice, they are 
very difficult to recognize and defeat. 
Some people, who may have recited the 
Buddhas name dilipently ¡in the 
begiInning, ørow worried and discouraged 
by deterioraing family finances 
repeated  failures 
undertake, and 
Others see therr affairs quietly progressing 
in a favorable way; they then become 
attached to profit and gain, forgetting all 
about the way. Others diligently engage In 
Budha and Suữa Reciaton at the 
beginnineg, but they faill to 
examine themselves, the afflictions within 
ther minds Increase with each passing 
day. They then grow lethargic and lazy, to 
the point where they do not recIfe a single 
time for months, or even years. Stil 
others, although therr lives are progressing 
normally, ther living conditions 
contnuously fluctuating with changing 
external circumstances. With their minds 
always In confusion and directed toward 
the outside, they unwttingly neglect 
recitation or abandon 1t together. 


OF 
they 
cultivation. 


in whatever 


abandon 


because 


Ssee 


Lục Chủng Khổ hạnh Ngoại Đạo: Sec 
Lục Khổ hạnh. 

Lục Chúng Ngoại Đạo: The six kinds of 
ascetics—See Lục Khổ Hạnh and Lục Khổ 
Hạnh Ngoại Đạo. 

Lục Chúng Nhân: See Lục Nhân. 

Lục Chúng Phiền Não: See Lục Đại Phiển 
Não. 

Lục Chủng Quyết Định: Theo Đại Thừa 
Trang Nghiêm Luận, đây là sáu loại quyết 
định hay tăng thượng lực của Bồ tát tu Lục 
Độ —The six kinds of certainty resulting from 
observance of the six paramifas: 

I1) Tài thành quyết định: Do lực bố thí mà 
được đại tài hay của cải lớn—The 
certainty of wealth. 

Sinh thắng quyết định: Do lực trì giới nhất 
định thường được sanh vào nhà quý thắng 
(Sát Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng giả...)— 
The certainty of rebirth in honourable 
families. 

Bất thối quyết định: Do lực nhẫn nhục các 
thiện pháp đã tu nhất định chẳng bao giờ 
bị mất The certainty of 
reftrogression to lower conditions. 

Tu tập quyết định: Nhờ luôn tu tập thiện 
pháp nhất định sẽ không bao giờ gián 
đoạn—-The certainty of progress 
practice. 

Định nghiệp quyết định: Do định lực thiển 
định mà thành tựu chính định nghiệp vĩnh 
viễn chẳng bị mất—The certainty of 
unfailingly good karma. 

Vô công dụng quyết định: Do trí huệ lực, 
chẳng thêm công hành vẫn trụ được nơi 
chân lý và trí tuệ — The certainty of 
effortless abode ¡n truth and wisdom. 

Lục Chúng Tâm: Sáu loại tâm—Six kinds 
of mind—See Tâm. 

Lục Chúng Thiện Xảo Phương Tiện: 
Theo Bồ Tát Địa Trì Kinh, có sáu loại phương 
tiện thiện xảo—According to the Bodhisattva 


2) 


3) 
lùi no 
4) 
1n 


5) 


6) 


1205 


Practicing Ground Suữra, there are six able 
devices of Bodhisattvas: 

1) Tùy Thuận Xảo Phương Tiện: Thuận theo 
căn cơ chúng sanh mà răn dạy, khiến họ 
tin tưởng ưa thích; thuyết pháp rất sâu mà 
dễ hiểu cho mọi người —Preaching deep 
truths in simple form to lead on people 
gladly to believe. 

Lập Yếu Xảo Phương Tiện: Hứa cho 
chúng sanh tài sản ruộng nương (xe Hưu, 
xe Trâu) mà họ mong muốn, để dần dần 
khiến họ thực hành thiện pháp— 
Promising people every good way of 
realizing their desires, of wealth. 

Dị Tướng Xảo Phương Tiện: Khi họ chẳng 
tòng thuận thì làm ra vẻ giận đữ quở trách 
khiến họ phải sợ mà sữa đổi—Showing a 
threatening aspect to the disobedient to 
1nduce reform. 

Bức Bách Xảo Phương Tiện: Đối với 
những kẻ phạm giới thì có hình thức trừng 
phạt khiến họ la bỏ ác pháp——Rebuking 
and punishing people with a like obJect. 
Báo Ân Xảo Phương Tiện: Cho tài vật để 
họ sinh tâm cúng dường bố thí —Granting 
wealth to ¡induce grateful offerinsgs and 
almsgiving. 

Thanh Tịnh Xảo Phương Tiện: Từ trên cõi 
trời giáng sinh, rồi xuất gia học đạo, thành 
vô thượng Bồ Đề, khiến chúng sanh đều 
tín lạc và thanh tịnh—Descending from 
heaven, leaving home, affaining, and 
leading to Joy and purIty. 

Lục Chủng Thực Phẩm: Six kinds of 
food—See Lục Trần. 

Lục Chúng Tính: Sáu loại chủng tính—Six 
Øerm-natures of Bodhisattva 
developmenrt: 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Or TOOfS 


I) Từ I đến 5 thì giống như trong Ngũ Chủng 
Tính: From I to 5 are the same as in the 
five germ-natures—See Ngũ Chủng Tính. 

6) Diệu Giác Tính: Giác ngôn viên mãn vi 


diệu —The Buddha stage of a wonderful 


enlightenmernt. 
Lục Chúng Trụ: Sáu loại trụ vị của Bồ 
tá The six bodhisattva-stages In the 
Bodhisattvabhumi Sutra (Bồ Tát Địa Trì Kinh): 
I) Chủng tính trụ: The attainment of the 
Buddha-seed—See Thập Trụ. 
Giải hành The of 
discernments and practces In the ten 
necessary acfivitles of a bodhisattva (see 
Thập Hạnh Bồ Tát). 
Tịnh tâm trụ: The attainment of purity by 
atfainng reality (see Sơ Địa trong Thập 
địa Bồ Tát). 
Hành đạo tích trụ: The attainment of 
progress In riddance of Incorrect thinking 
from the second to the seventh stages of 
Bodhisattva (see Thập địa Bồ Tát). 
Quyết định trụ: Attainment of powers of 
correct decision and judgment In the eight 
and nine stages of Bodhisattva (see Thập 
Địa Bồ Tát). 
Cứu cánh trụ: Giai đoạn đạt được Bồ tát 
toàn thiện trong Thập địa Bồ Tát, nhưng 
chưa tới Phật địa—Attainment of the 
perfect bodhisattva-staøe In the ten stages 
of bodhisattva, but not ¡including the 
Buddha-stage. 
Lục Chúng Xảo Phương Tiện: The six 
able devices of Bodhisattvas—See Lục Chúng 
Thiện Xảo Phương Tiện. 
Lục Cốc: The six cereals: 


2) trụ: attainment 


3) 


4) 


5) 


6) 


I1) Nếp: Glutinous rice. 
2) Gạo: Ordinary rice. 


Đậu: Beans. 


4) Lúa mì: Wheat. 
5) Lúa mạch: Millet. 
6) Ngô: Corn. 


Lục Cung Kính Pháp: S¡ix 
respect—See Sáu Cung Kính Pháp. 
Lục Cúng Cụ: Sáu món dành trong việc 
cúng kiến hay sáu món mà Thiền Lâm dâng 
để cúng Phật —The six articles for worship: 


kinds of 


1206 


(A) Theo Phật Giáo Đại Thừa—According to 
The Mahayana Buddhism: 
1) Hoa: Flowers. 


2) Lưhương: A censer. 

3) Nến (Đèn): Lamp or candles. 

4) Thang (Nước nóng): Hot water. 

5)_ Quả (Trái cây): Fruits. 

6) Trà: Tea. 

(B) Theo Trung Anh Phật Học Từ Điển của 


Giáo Sư Soothil—According to The 
Dictonary of Chinese Budhist Terms 
composed by Professor Soothill: 

1) Hoa: Flowers. 


2) Hương (đồ bôi): Unguents. 
3) Nước: Water. 

4)_ Nhang: Incense. 

5) Thức ăn: Food. 

6)_ Đèn: Light. 


Lục Diện Tôn: See Lục Túc Tôn. 

Lục Diệu Hạnh: See Lục Hạnh Quán. 

Lục Diệu Môn: Sáu phương cách hay cửa 

ngõ kỳ diệu cho người tu Phật—S1x wonderful 

strategles or doors for Buddhist cultIvatOrs: 

I) Sổ Tức Môn: Phương pháp đếm hơi thở 
điều hòa thân tâm. Bạn có thể đếm từ một 
đến mười hay ngược lại (đây là một trong 
những phương pháp trọng yếu giúp ta định 
nh)—Meditaton by counting 
breaths. You van count from one fo ten or 


one”s 


VIS€-V€TSA. 

Tùy Tức Môn: Phương pháp theo dõi hay 
nương theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, 
biết mình đang thở vào, biết mình đang 
thở ra)—Meditaton by following one”s 
breaths. 

Chỉ Môn hay Tập Trung Tâm Ý: Tập 
trung vào chỉ quán để lắng tâm tĩnh lặng 
(đã quán số tức và tùy tức, hành giả phải 
cố gắng tu tập chỉ quán)—Meditation by 
concentrating the mind. 

Quán Tưởng Môn: Quán tưởng vào một 
để mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ điên 


2) 


3) 


4) 


đảo mộng tưởng—Mediaton by 
contemplating on any objJect to obfain 


wisdom and to eliminate delusions. 


5) Hoàn Môn: Quay về chiếu rọi vào trong 
cái tâm năng quán của chính mình— 
Meditation by returning to the mind. 

6) Tịnh Môn: Tâm thanh tịnh hay không dính 


mắc vào đâu, nghĩa là vọng động không 
sanh khởi (biết rõ mình chẳng trụ, chẳng 
đấm, nhờ đó sự sáng suốt chân thực khai 
phát và cắt đứt mọi phiển não)— 
Meditation by pacIfying the mind. 
Lục Dụ: Sáu thì dụ về mộng huyễn—Six 
1llustrations of unreality 1n the Diamond Sutra: 
lI) Mộng: A dream. 


2) Huyễn: A phantom. 

3) Bào: A bubble. 

4) Ảnh: A shadow. 

53) Sương Mai: Dew. 

6)_ Điển Chớp: Lighting. 

Lục Dục: Sáu dục-The six sensual 
attractions: 


1) Sắc Dục: Colour. 


2) Hình Mạo Dục: Form. 

3) Uy Nghi Tư Thái Dục: Carriage. 

4) Ngữ Ngôn Âm Thanh Dục: Voice or 
Speech. 

5) Tế Hoạt Dục: Softness or Smoothness. 


6) Nhân Tướng Dục: Features. 

Lục Dục Ngũ Trần: The six desires and the 
five gunas (dusts)—See Lục Dục, and Ngũ 
Trần. 

Lục Dục Thiên: Sáu cõi trời Dục Giới (vẫn 
còn trong cảnh sắc dục). Đây là những cõi trời 
mà chúng sanh trong đó vẫn còn chấp trước 
vào luyến ái thân mật từ thấp đến cao. Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhắc 
ngài A Nan về sáu cõi trời, hình dù khỏi 
động, nhưng tâm tích hãy còn giao kết, gọi là 
Trời Dục Giớ—Six Desire Heavens or 
Heavens of Desires (they are still in the region 
Of sexual desire). These are Heavens in which 


1207 


the Heavenly beings are still attached to 
inimate relations from low to hiph. In the 
Surangama, the Buddha reminded Ananda 
about the six heavens, although they have 
transcended the physical In these six heavens, 
the traces of their minds still become 1nvolved: 


l) 


a) 


b) 


c) 


2) 


a) 


Tứ Thiên vương Thiên: Catur-maha- 
rajakayika (sk—Catumaharajika (p). 

The Heaven of the four kings—Tứ Đại 
Thiên Vương là cảnh giới thấp nhất, nơi 
bốn vị Thiên Vương canh giữ bốn phương 
an trú với quần thầằn—The Four Heavenly 
Great Kings, the lowest realm, where 
guardian gods of the four quarters dwell 
with their followers. 

Có bốn vị thiên vương là Trị Quốc, Quảng 
Mục, Tăng Trưởng và Đa Văn. Cối trời 
nầy ở giữa đường lên núi Tu Di—The 
Heaven of the four Kings. It is described 
as half-way up Mount Sumeru. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về 
Tứ Thiên Vương như sau: “A Nan! Những 
người ở thế gian, không cầu thường trụ, 
chưa bỏ được ân ái thê thiếp, tâm không 
chạy theo tà dâm, lòng yên lặng, sáng 
sủa, sau khi chết, sanh gần mặt trời mặt 
trăng. Gọi là Trời Tứ Thiên Vương.”—ln 
the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha explained to Ananda about the 
Heaven of the four kings as follows: 
“Ananda! There are many people In the 
world who do not seek what 1s eternal and 
who cannot renounce the kindness and 
love they feel for their wives, but they 
have no Interest in deviant sexual actIVity 
and so develop a purity and produce light. 
When their life ends, they draw near the 
sun and moon and are among those born In 
the heaven of the four kings. 

Đao Lợi Thiên: Trayastimsha (skt)— 
Tavatimsa (p). 

Cõi trời ba mươi ba tầng, cảnh giới của ba 


b) 


C) 


+ 


3) 


a) 


b) 


C) 


mươi ba vị trời, nơi đó Đế Thích là Thiên 
Chủ—The Thirty-Three Heavens, the 
realm of the thirty-three gods, where 
Sakka 1s the Lord, or King of gods. 

Tam Thập Tam Thiên hay cõi Trời Ba 
Mươi Ba Tầng, cảnh trời thắng diệu tuyệt 
vời không sao kể xiết. Cõi trời nầy ở ngay 
đỉnh núi Tu Di —Trayastrimsha or the 
Trayastrimsha Heaven. It is described as 
at the summit of Mount Sumeru. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật 
nói: “Những người ít dâm dục, mà lúc tịnh 
cư, chưa được hoàn toàn trong sạch. Sau 
khi chết, vượt khỏi mặt trời, mặt trăng, ở 
đỉnh nhân gian. Gọi là Đao Lợi Thiên.”: In 
the Surangama Sutra, the Buddha said, 
“Those whose sexual love for theIr WIVes 
1s slipht, but who have not yet obtained the 
entre flavor of dwelling 1m purity, 
transcend the light of sun and moon at the 
end of therr lives, and reside at the summit 
of the human realm. They are among 
those born In the TryastriImsha Heaven.” 
Bốn cõi trời còn lại tọa lạc giữa núi Tu Di 
và những trời Phạm Giới—The rest four 
Heavens 
Sumeru and the Brahmalokas. 

Tô Dạ Ma Thiên: Dạ Ma Thiên hay Tu 
Diệm Ma Thiên—Suyama (skt—Yama 
(p). 

Dạ Ma Thiên là cõi trời diệt khổ của hội 
chúng Thiên Dạ Ma——Yama 1s the heaven 
that destroys pains, the realm of the Yama 
gods. 

Cõi Trời 
Heaven. 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật 
nói: “Những người thỉnh thoảng có gặp 
cảnh dục, tạm thời có giao, qua rồi tâm 
không nhớ nghĩ đến nữa. Ở trong đời, 
động ií tĩnh nhiều. Sau khi chết, được rỡ 
ràng an trụ trong hư không. Ánh sáng mặt 
trời mặt trăng chiếu lên chẳng tới, tự chói 


are located between Mount 


Khoái Lạc The Suyama 


4) 
a) 


b) 


c) 


5) 


a) 


1208 


sáng. Gọi là trời Tu Diệm Ma.”—lIn the 
Surangsama Sutra, the Buddha 
““Those who become temporarily involved 
when they meet with desire but who forget 
about it when It is finished, and who, while 
in the human realm, are active less and 
quiet more, abide at the end of their lives 
in lipht emptiness the 
1lluminaton of sun and moon does not 
reach. These beings have their own lipht, 
and they are among those born im the 
Suyama Heaven.” 

Đâu Suất Thiên: Tushita (skt)——Tusita (p). 
Trời Hỷ Túc hay vui mừng thỏa mãn— 
The Tushita Heaven. 

Đâu Suất Thiên là cõi trời hoan lạc dành 
cho chư Thiên an trú trong hạnh phúc— 
Tusita 1s the heaven of deligpht, for happy 
dwellers. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật 
dạy: “Những người thường thường yên 
tĩnh. Có cảnh dục đến chưa thể dứt hẳn. 
Sau khi chết, sanh lên trên nữa, không 
tiếp hạ giới cảnh nhân thiên. Đến kiếp 
hoại, ba tai họa là nước, lửa, gió không tới 
được. Gọi là Trời Đâu Suất.”—In the 
Surangsama Sutra, the Buddha 
““Those who are quiet all the time, but who 
are not yet able to resist when stimulated 
by contact, ascend at the end of their lives 
to a subtle and ethereal place; they will 
not be drawn Into the lower realms. The 


said: 


and where 


said: 


destruction of the realms of humans and 
gøods and the obliteration of kalpas by the 
three disasters will not reach them, for 
they are among those born In the Tushita 
Heaven.” 

Lạc Biến Hóa Thiên: Nirmanarati (skt—— 
NÑimmanarati (p). 

Cõi trời hay thích biến hóa, còn gọi là 
Hóa Lạc Thiên: The transformation of 
Bliss Heaven. 


C) 


6) 


a) 


b) 


thú ở công trình sáng tạo của chính 
mình—The realm of the devas who 
delight in creation of theIr own. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật 
dạy: “Những người không có dâm dục 
tâm, đối với sự dục thấy vô vị không thiết. 
Lúc chết, sanh lên cảnh siêu việt biến 
hóa. Gọi là Trời Lạc Biến Hóa.”—In the 
Surangama Suữra, the Buddha 
“Those who are devoid of desire, but who 
will engage In 1t for the sake of therr 
partner, even thouph the flavor of doïng so 
1s like the flavor of chewing wax, are born 
at the end of their lives In a place of 
transcending transformations. They are 
among those born In the Heaven of Bliss 
by Transformation.” 

Tha Hóa Tự Tại Thiên: Parinimnmita- 
vasavatI (p). 

Cõi trời có thể khiến tự tại biến hóa từ sự 
hỷ lạc của người khác hay từ công trình 
sáng tạo của người khác—The heaven of 
devas who delipht or gain the comfort 
from others”` bliss (Comfort Gained From 
The Transformation of Others'` Bliss), or 
delight in others” creation. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật 
dạy: “Những người không có tâm thế gian, 
mà làm việc ở thế gian. Siêu việt không 
làm sự giao. Lúc chết siêu xuất cảnh biến 
hóa và không biến hóa. Gọi là Tha Hóa 
Tự Tại Thiên.”—In the Surangama Sutra, 
the Buddha said: “Those who have no kind 
of worldly thoughts while doing what 
worldly people do, who are lucid and 
beyond such activity while involved ín 1t, 
are capable at the end of ther lives of 
entirely transcending 
transformations may be present and may 

be lacking. They are among those born in 
the Heaven of the Comfort from others' 
transformatlons.” 


said: 


states  where 


b) Hóa Lạc là cõi trời của chư Thiên tìm lạc Lục Dục Tứ Thiền: Lục dục thiên của dục 


1209 


giới và Tứ thiển thiên của sắc giới. Tứ thiển là 
thanh tịnh thiên nơi đã la bỏ hẳn dâm dục— 
The 
continues, and the four dhyana heavens of 
purIty above them free from such desire. 

Lục Đại: Lục Giớ—Sad-dhatavah (skt)——The 
SIX great or fundamental things or elemenfs: 

1)_ Địa Giới: Địa Đạ—Đất—Earth element. 


six heavens where sexual desire 


2) Thủy Giới: Thủy Đại—Nước—Water 
element. 

3) Hỏa Giới: Hỏa Đại —Lửa—Fire element. 

4 Phong Giới: Phong Đại—Gió—Wind or 
Atrr element. 

53) Không Giới Không Đại—Hư không— 
Space elemernt. 

6) Thức Giới: Thức Đại—Tâm Thức—Mind 


or Perception. 
Lục Đại Hữu Tình: Chúng hữu tình quan hệ 
trực tiếp với lục đại The animate are 
connected directly with the six great or 
fundamental things—See Lục Đại. 
Lục Đại Pháp Tánh (Tính): Có hai mặt 
tướng và tánh. Những thứ mà mắt của phàm 
phu trông thấy được chỉ là sự tướng của nhau, 
còn những thứ mà Thánh trí nhìn thấy mới 
chính là pháp tính nhất vị bình đẳng của lục 
đại—The unity In varlety of the six elemenfs 
and their products. Ordinary eyes see only the 
differentiated forms or appearances, the saøe 
or philosopher sees the unity. 
Lục Đại Phiền Não: Sáu phiển não lớn— 
The sIx great klesa, passion or đistr©SS€TS: 
I1) Tham Phiển Não: Raga (skt)—Phiển não 
gây ra bởi tham ái hay muốn có (nhiễm 
trước thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp)— 
Afflictions caused by desire or desire to 
have—See Tham Ái. 
Sân Phiển Não: Pratigha (sk) 
gây ra bởi sân hận (do căm ghét mà thành 
tính, dựa vào bất an và ác hành mà tạo 
thành nghiệp)—Afflicions caused by 
T€Sentmentf Or anger. 


2) Phiển não 





Si Phiên Não: Mudhaya (skt)—Phiển não 
gây ra bởi si mê (mê muội mờ ám về sự 
lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc 
mà tác thành nghiệp)—Afflictions caused 
by stupidity or Ignorance. 

Mạn Phiểền Não: Mana (skt)—Phiển não 
gây ra bởi kiêu ngạo (do thói cậy mình tài 
hơn người mà thành tính và sanh ra khổ 
nghiệp) —Afflictions caused by pride or 
self-conceIt. 

Nghi Phiền Não: Vicitiksa (skt—Phiển 
não gây ra bởi nghi hoặc (do ngờ vực về 
chân lý mà thành tính, từ đó ngăn cản tín 
tâm rổi hành động tà vạy mà thành 
nghiệp)—Afflictions caused by doubt. 

Ác Kiến Phiển Não: Drishti (skt—Phiển 
não gây ra bởi ác kiến hay tà kiến (do ác 
kiến suy nghĩ đảo điên mà thành tính, 
ngăn cẩn thiện kiến rồi hành động tà vạy 
gây ra ác nghiệp)—Afflictions caused by 
False views. 


3) 


4) 


5) 


6) 


** For more Information, please see Tứ Đại 
Phiển Não. 

Lục Đại Quán: Pháp quán tưởng về lục 

đại—Meditation on the six elements. 

1) Hiển giáo quán lục đại là không thật, là 

bất tịnh—The exoteric cult believes that 

they are unreal and unclean. 

Mật giáo cho rằng lục đại ở Phật thế nào 

thì ở chúng sanh cũng thế ấy, nên họ chủ 

trương quán lục đại một cách viên dung 

vô ngạI—The esoteric cult believes that 

the Buddha and human elemenfs are of 

the same substance and Interchansgeable. 

Lục Đại Tặc: See Lục Đại. 

Lục Đại Thần: Sáu vị thần kiểm soát lục 

đại; mỗi vị kiểm soát một đại—The spirits of 

the six elements; each element confrolled by 

a SpD€CIfIC SpITIt: 

I) Thần Đất: Vị Thần kiểm soát địa đại— 

The Earth Spirit who confrols the earth. 
2) Thần Nước: Vị Thần kiểm soát thủy đại— 


2) 


1210 


The Water Spirit who controls the water. 
Thần Lửa: Vị Tần kiểm soát hỏa đại— 
The Fire Spirit who controls the fire. 

Thần Gió: Vị Thần kiểm soát phong đại— 
The Wind Spirit who controls the wind. 
Thần Hư Không: Vị Thần kiểm soát hư 
không đại —The Space Spirit who confrols 
the space. 

Thần Tâm Thức: Vị Thần kiểm soát thức 
đạ —The Mind Spirit who controls the 
mind. 

Lục Đại Vô Ngại: Lục Đại Thể Đại—Tự 
tính của lục đại là thông dung vô ngại—Lục 
đại vô ngại tuy gồm chung cho cả Hiển và 
Mật giáo, nhưng luận về lục đại thì Mật giáo 
cho rằng tự tính của lục đại vô ngại bình đẳng, 
nên lục đại của Phật và lục đại của chúng 
sanh thông dung với nhau mà không gián cách, 
phàm phu luôn tìm cách gián cách nên khởi 
lên vọng kiến phân biệt bỉ, thử, ta, người, nầy, 
nọ—The unimpeded, 
I1nteractive—The six elements In their greafer 
substance, or whole. The doctrine of the 
esoteric cult of transubstantiation, or the free 
1nterchangeability of the six Buddha elements 
with the human, like with like, whereby yoga 
becomes possible, such as the Buddha 
elements entering the possessing the human 
elements, for both are of the same elemental 
nature. 

Lục Đáo Bỉ Ngạn: Sáu Ba La Mật đưa 
chúng sanh qua bờ giác ngộ ——The six things 
that ferry one to the other shore—See Lục Độ 
Ba La Mật in Vietnamese-English Section. 
Lục Đạo: Lục Thú—Sáu đường luân hồi của 
chúng sanh (chúng sanh tạo các nghiệp khác 
nhau rổi bị nghiệp lực thúc đẩy, dẫn dắt đến 
sáu loại đầu thai, qua lại trong sáu nẻo, sanh 
rồi tử, tử rồi sanh, như bánh xe xoay vần, 
không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, 
hoặc làm quỷ đói, hoặc làm súc sanh, hoặc A 
Tu La, hoặc làm người, hoặc làm trời, Đức 


3) 
4) 


5) 


6) 


six elements Or 


Phật gọi đó là luân chuyển trong lục đạo)— 
SIx paths—The six ways or conditilons of 
Senflent existence—SIx 
(sentient beings revolve ¡in the cycle of Birth 
and Death, along the six paths, life after life. 

These are paths of hell-dwellers, hungry 

ghosts, animals, titanc demons or asuras, 

human beings and celestials): 

(A) Hạ Tam Đồ hay ba đường dữ: Tri-Akusala 
(skt)——The three lower gatis, or three evil 
paths: 

l) Địa Ngục Đạo: Naraka-gati (skÙ— 
Hells— Tiếng Phạn là Naraka, nghĩa là 
lãnh đủ mọi sự khổ não, không an vui. 
Đây là cảnh giới địa ngục —The state of 
being In Hell. 

e - Đây là điều kiện sống thấp nhất và khốn 
khổ nhất—This ¡s the lowest and most 


miserable  states 


miserable condition of existence. 

e Chúng sanh (A-Lại-Da thức) bị đọa vào 
địa ngục vì những hành vi độc ác làm 
nhiều điều tội lỗi hại người hại vật (loại 
nầy ở chỗ tối tăm, bị tra tấn thường xuyên 
do tội hành nghiệp chiêu cảm). Trong cõi 
địa ngục thì sự khổ không có bút mực nào 
mà tả cho xiế—Sentient being (alaya- 
COnSCIousness) is condemned to sfay in 
Hell due to his worse karma. In the hellish 
path, the sufferings there are so great that 
no words can describe them. 

e - Scc Địa Ngục. 

2) Ngạ Quỷ Đạo: Preta-gat (sk)—Tiếng 
Phạn là Preta. Đây là cảnh giới ngạ quỷ, 
nơi tái sanh của những kẻ tham lam, ích 
kỷ và dối gạt (trong các loài quỷ thì quỷ 
đói chiếm đa số. Các loài quỷ chịu quả 
báo không đồng, kẻ nào có chút ít phước 
báo thì được sanh nơi rừng núi, gò miếu; 
loài không có phước báo thì thác sanh 
vào những chỗ bất tịnh, ăn uống thất 
thường, bị nhiều nỗi khổ sở. Chúng sanh 
độc ác bị tái sanh vào ngạ quỷ, thấy suối 
nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ như cây 


3) 


12II 


kim, bụng ỏng như cái trống chầu, có khi 
đổ ăn vừa vào đến miệng, đã trở thành 
than hồng, không thể nào nuốt được, chịu 
đại khổ não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi 
ngạ quỷ chúng sanh thân thể xấu xa hôi 
hám, bụng lớn như cái trống, cồ nhỏ như 
cây kim, miệng phục ra lửa mỗi khi nuốc 
thức ăn, và chịu cảnh đói khát trong muôn 
ngàn kiếp —The state of hungry ghosts— 
Sfarved ghosts realm where greedy, 
selfish and deceitful souls are reborn. In 
the path of hungry ghosts, beings have 
uely, smelly bodies, with bellies as big as 
drums and throats as small as needles, 
while flames shoot out of their mouths. 
They are subJect to hunger and thirst for 
1ncalculable eons. 

Súc Sanh Đạo: Tiryagyoni-gat (skÙ— 
Tiếng Phạn là Tiryagyoni, nghĩa là loài 
chúng sanh sanh ra để bị người đời hành 
hạ và ăn thịt. Đây là cảnh giới súc sanh, 
nơi tái sanh của những kẻ si mê, sa đọa, 
tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà dâm (trên từ 
rồng, thú, cầm, súc; dưới đến thủy tộc và 
loài côn trùng, không bao giờ đi thẳng 
được như con người hay chư Thiên. Loài 
nầy thường giết hại và ăn thịt lẫn nhau, 
đồng loại thì ý mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, 
chúng còn bị con người sai sử chuyên chở 
và đánh đập). Cõi bàng sanh như loài trâu, 
bò, lừa, ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nề. 
Loài dê, heo, vịt, gà, thì bị sự khổ về banh 
đa xẻ thịt làm thức ăn cho loài người. Các 
loài khác thì chịu sự khổ về ngu tối, nhơ 
nhớp, giết hại và ăn uống lẫn nhau— 
Animalty-The stae of animals— 
Animals` realm reserved for those souls 
who are dull-witted, depraved, or have 
The path of 
animals, such as buffaloes, cattle, donkeys 
and horses, 1s subJect to heavy toil. Other 
domestic animals, such as goafs, plgs, 
chicken and ducks, are subject to be killed 


committed  fornication. 


(B 


4) 


5) 


` 


to make food for human beings. Still other 
animals suffer from stupidity, living In 
filth, and killing one another for food. 
Thượng Tam Đồ hay ba đường lành:Tri- 
Kusala (skQ—The three upper gatis, or 
three good paths—Trong ba đường lành 
nầy thì hai đường người trời rất khó được 
sanh vào, trong khi bị đọa vào a-tu-la và 
hạ tam đồ thì lại dễ dàng và thông 
thường—Among the three upper gatiS, 
rebirth in the celestial or human paths 1s 
difficult, while descend ¡into Asura path 
and other three lower gatis Is easy and 
comm0on: 

A-Tu-La Đạo: Asura-gai (skt—Tiếng 
Phạn gọi là Asura, nghĩa là tánh tình xấu 
xa, cũng có nghĩa là phước báo không 
bằng chúng sanh ở hai cõi người và trời. 
Đây là cảnh giới của những chúng sanh 
xấu ác, hay giận dữ, tánh tình nóng nảy, 
thích bạo động hay gây gỗ, và si mê theo 
tà giáo (chúng sanh trong cảnh giới nầy 
cũng có phước báo, nhưng lại bị tham 
vọng, dối trá, kiêu mạn, là quả của những 
tiên nghiệp lấn lướt, nên tâm thường hay 
chứa đầy tức giận và chấp trước)—The 
sfate€ of angry demons—Asuras` realm 
where those who are wicked, hot- 
tempered, violent or are Inifiated into 
paganism (the path of asuras 1s filled with 
quarrelling and acrimonious competition). 
Nhân Đạo: Manusya-gati (skt)—Cảnh giới 
của con người, hay thế giới của chúng ta, 
nơi mà những chúng sanh nào thọ trì ngũ 
giới sẽ được tái sanh vào (cõi nầy chúng 
sanh khổ vui lẫn lộn, tuy nhiên, thường bị 
cảnh khổ sở thiếu thốn, đói khát, lạnh 
nóng, sợ sệt, vân vân. Bên cạnh đó lại 
phải bị những lo âu sợ sệt về sanh, lão, 
bệnh, tử, chia ly, thương ghét. Khổ thì có 
tam khổ như khổ khổ, hoại khổ, hành khổ; 
hoặc ngũ khổ như sanh khổ, già khổ, bệnh 
khổ, chết khổ, khổ vì phạm các tội mà bị 


1212 


trói buộc; hoặc bát khổ như sanh, già, 
bệnh, chết, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu 
bất đắc, ngũ ấm thạnh suy. Tuy cũng có 
những niềm vui, nhưng đây chỉ là niềm 
vui tạm bợ, vui để chờ buồn chờ khổ. 
Chúng sanh sanh vào cõi người, mà lại 
gặp được Phật pháp thì theo lời Phật dạy 
là một đại hạnh, vì đây là cơ hội ngàn 
năm một thuở cho cuộc tu giải thoát)— 
The state of human-beings—Our earth, 
place where those who keep the basic five 
precepts are reborn. 

Thiên Đạo: Deva-gati (sk)—Tiếng Phạn 
gọi là “Deva,” có nghĩa là sáng suốt, 
thanh tịnh, tự tại hay tối thắng. Thiên đạo 
hay cảnh giới chư thiên là nơi tái sanh của 
những chúng sanh nào giữ tròn năm giới, 
thực hành thập thiện nghiệp, và tránh thập 
ác (người sanh lên cối trời thân được sáng 
suốt, vui nhiều hơn khổ, sự ăn mặc, cung 
điện, nhà cửa đều được sung sướng tốt 
đẹp, không thiếu thốn về vật chất). Cõi 
trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng 
còn tướng ngũ suy và những điều bất như 
ý—CelestialsThe state of gods—Gods'” 
realm Is reserved to those who observe the 


6) 


five basic commandments and have 
practiced the Ten Meritorious Action and 
abstaned to do the Ten Evill Deeds. 
Althouph the celestial path 1s blessed with 
more happiness than our world, It 1s still 
marked by the five signs of decay and the 
things that go agaInst our wishes. 
Lục Đạo Ca Đà Kinh: Hai bộ kinh nói về 
Lục đạo—The two Sutras dealing with the six 
ways Of rebirth. 
Lục Đạo Năng Hóa Bồ Tát: Bồ Tát có thể 
thay đổi vận mệnh của sáu đường sanh tử— 
Bodhisattvas who can change the lot of those 
1n the six paths (gati)—See Lục Địa Tạng. 
Lục Đạo Nhân Quả: The six states through 
which we pass according to the law of cause 


and effec—See Lục đạo In Vietnamese- 
English Section. 

Lục Đạo Phật Bồ Tát: The Buddhas and 
Bodhisattvas of the six gatI, suụch as the six TI- 
Tsang—See Lục Địa Tạng. 

Lục Đạo Tứ Sanh: trong lục đạo có bốn loại 
chúng sanh hay bốn loại tái sanh—The four 
modes of the six rebirths or six øatI: 


1) Thai sanh: Sanh bằng tử cung—Womb. 
2) Noãn Sanh: Sanh bằng trứng—Egg. 

3) Thấp Sanh: Sanh nơi ẩm thấp—Moisture. 
4) Hóa Sanh: Tự hóa ra—Transformation. 


Lục Đạo Tứ Thánh: Sáu đường sanh tử và 
bốn nẻo Thánh—The six ways of rebirth and 
the four holy ways of rebirth: 

(A) Lục Đạo: The six gat—See Lục Đạo. 

(B) Tứ Thánh —The four holy ways of rebirth: 
1) Thanh Văn: Sravakas. 

2) Duyên Giác: Pratyeka-buddhas. 

3) Bồ tát: Bodhisattvas. 

4) Phật: Buddhas. 

Lục Đạo Xoay Vần Không Mối Hở, Vô 
Thường Ập Đến Vạn Duyên Buông: Born 
and reborn endlessly 1n the six realms, when 
1mnpermanence surges le go 
everything. 

Lục Đế: Lục cú nghĩa pháp do Thắng Luận 
Sư (một trường phái ngoại đạo) đặt ra—The 
six logical categores of the Vaisesika 
philosophy (one of the heretic sects): 


We€ musf 


1) Thực: Bản thể—Dravya (skt——Subsfance. 

2) Đức: Thuộc tính—Guna (skt—Quality. 

3) Nghiệp: Tác dụng—Karman (skt— 
Motion of actIvity. 

4) Hữu: Samanya (skt——Generality. 

5) Dị Đồng: Visesa (skt)—Particularity. 

6)_ Hòa Hợp: Samavaya (skt—Inherence. 


Lục Địa Tạng: Sáu vị Bồ tát hóa thân của 

Ngài Địa Tạng trong nhóm Địa Tạng của Thai 
Tạng Giới, mỗi vị kiểm soát một trong sáu 
đường sanh tử—Six Bodhisattvas in the Tï- 


Tsang group of the Garbhadhatu, each 


1213 


confrolling one of the six ways of sentient 
©xIstence: 

1) Đầu Đà Địa Tạng: Bồ tát Địa Tạng trong 
địa ngục tay cầm tràng phan hình đầu 
người —Transformation body of Ti-Tsang 
Bodhisattva who deals with rebirth in the 
hells. 

Bảo Châu Địa Tạng: Vị hóa thân của Bồ 
Tát Địa Tạng trong cõi ngạ quỷ, tay cầm 
ngọc bảo châu —Transformation body of 
Ti-Tsang Bodhisatva who  deals with 
rebirth in the realm of hungry ghosts. 

Bảo Ấn Địa Tạng: Vị hóa thân của Bồ tát 
Địa tạng trong cõi súc sanh, duỗi tay kết 
bảo ấn Như Ý-—Transformation body of 
Ti-Tsang Bodhisatva who deals with 
rebirth In the realm of animals. 

Trì Địa Tạng: Vị hóa thân của Bồ tát Địa 
Tạng trong cõi A Tu La, hai tay thường 
nâng quả đất (biểu tượng của sự nâng 
đỡ)—Transformaton body of Ti-Tsang 
Bodhisattva who deals with rebirth in the 
realm of Asuras. 

Trừ Cái Chướng Địa Tạng: VỊ hóa thân 
của Bồ Tát Địa Tạng trong cõi người, trừ 
tám món khổ che lấp nhân loại— 
Transformaton body of  Ti-Tsang 
Bodhisattva who deals with rebirth in the 
realm of human beiIngs. 

Nhật Quang Địa Tạng: Vị hóa thân của 
Bồ Tát Địa Tạng trong cõi trời, dùng ánh 
sáng soi rọi khiến cõi nhân thiên trừ được 
phiển não—Transformaton body of Ti- 
Tsang Bodhisatva who deals with the 
realm of devas. 

Lục Điểm Tái Sanh: Theo Kinh A Hàm thì 
Phật dạy rằng phàm một người khi đã chết thì 
thân thể trở nên lạnh giá vì hỏa đại đã tắt mất. 
Tuy nhiên, sau khi tắt thở rồi, nhưng trong thân 
thể cũng vẫn còn một chỗ nóng tối hậu trước 
khi hoàn toàn trở nên lạnh giá. Nơi nào Thân 
Thức thoát ra sau cùng thì nơi đó là nơi còn 
ấm sau cùng trong thân thể, và có sáu nơi tiêu 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


biểu cho sáu đường tái sanh, hoặc nóng nơi 
đỉnh đầu, nóng ở mắt, nóng nơi ngực, nóng nơi 
bụng, nóng nơi đầu gối, hoặc nóng nơi hai lòng 
bàn chân. Thỉnh thoảng điểm nóng nầy vẫn 
còn nóng đến bốn năm tiếng đồng hồ sau khi 
chết. Có sáu điểm nóng tối hậu tiêu biểu cho 
sự tái sanh nơi lục đạo—The Buddha taught in 
the Agama sutra that once death arrives, the 
body will turn cold because the “great fire” has 
already burned out. Even so, after all breathing 
has ceased, in the body there is one last warm 
spot before the entire body turns cold. The last 
warm spot represents the place where the 
conciousness of the deceased escaped the 
mortal body, and these warm spots may be at 
the crown of the head, the eye, the chest, the 
stomach, the knee, or the soles of both feet. 

Sometimes this warm spot will remain for as 

long as four to five hours after the person has 

died. There are six places In the body that 
represent the six paths of rebirth: 

I) Đảnh Thánh- The crown (warm spot) 
sands for Saithood or Corwn 
Enlightenment: Khi một người đã chết 
được vài giờ, khắp thân thể chỗ nào cũng 
giá lạnh như băng, nhưng vẫn còn điểm 
nóng trên đỉnh đầu, nghĩa là thần thức của 
người nầy do nơi đỉnh đầu mà xuất ra khỏi 
thân xác, tức là người ấy tái sanh vào cõi 
Thánh. Nói cách khác, khi thần thức của 
người chết xuất ra từ nơi đỉnh đầu, chúng 
ta biết chắc là thần thức của người ấy 
được siêu thoát về nơi Thánh cảnh— 
When the body of the deceased (a person 
who has died for three or four hours) 1s 
completely cold except for the crown. 
That means the spirit of the dead has left 
the body by the way of the crown and the 
person has been reborn ¡n the realm of 
saint. In other words, If the spirit left the 
body through the crown of the head, we 
are absolutely certain the spirit of the 
person who has just died has attained 


1214 


liberation to the enlightened realm. 

Mắt sanh Thiên: Khi điểm nóng sau cùng 
trên thân thể là hai mắt và trán thì thần 
thức của người ấy đã sanh về cõi trời— 
When the person”s eyes and forehead are 
the last to remain warm, the spirit of that 
person has been reborn In the celestial 
(heaven) realms. 

Tim Người: Khi điểm nóng sau cùng nơi 
tim, là thần thức của người ấy đã sanh lại 
cõi người —When the person”s heart 1s the 
last to remain warm, the spirit of that 
person has been reborn back among 
human beings. 

Bụng Ngạ quỷ: Khi điểm nóng sau cùng 
trong thân thể là bụng, thì thần thức của 
người ấy đã sanh làm ngạ quỷ——When the 
person”s belly 1s the last to remain warm, 
the spirit of that person has been reborn 
among hungry ghosts. 

Đầu gối Bàng sanh: Khi điểm nóng sau 
cùng trong thân thể là đầu gối, thì thần 
thức của người ấy đã tái sanh vào loại 
bàng sanh (thú) —When the person”s 
knees are the last to remain warm, the 
spirit of that person has been reborn 
among animals. 

Lòng bàn chân Địa ngục: Khi điểm nóng 
sau cùng trong thân là lòng bàn chân, thì 
thần thức của người ấy đã bị đọa vào địa 
ngụcWhen the person”s soles of the feet 
are the last to remain warm, the spirit of 
that person has been fallen in the hell. 
Lục Độ: See Lục Độ Ba La Mật. 

Lục Độ Ba La Mật: Six virtues of 
perfection—Ba La Mật, theo Phạn nhữ, có 
nghĩa là đáo bỉ ngạn. Sáu Ba La Mật đưa 
chúng sanh qua biển sanh tử để đi đến Niết 
bàn. Sáu giai đoạn hoàn thiện tinh thần của 
chư Bồ tát trong tiến trình thành Phật. Chẳng 
những Lục độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật 
Giáo Đại Thừa trong nhiều phương diện, mà 
chúng còn gồm những cơ bản đạo đức chung 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


cho tất cả các tôn giáo. Lục độ bao gồm sự 
thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì 
vậy, thực hành sáu Ba La Mật sẽ giúp hành 
giả vượt bờ mê qua đến bến giác—Six 
Paramitas—According the  SanskrI 
language, Paramita means crossing-over. SIx 
Paramitas mean the six things that ferry one 
beyond the sea of mortality to nirvana. S1x 
sfages of spiritual perfection followed by the 
Bodhisattva in his progress to Buddhahood. 
The six virtues of perfection are not only 
characteristic of Mahayana Buddhism in many 
ways, they also contaIn virtues commonly held 
up as cardinal by all religious systems. They 
consist of the practice and highest possible 
developmenmt  'Thus, practicing the 
paramitas will lead the practiioner fo crOSS 
over from the shore of the unenlightened to the 
dock of enlightenment: 

I1) Đàn Na Ba La Mật hay Bố thí Ba la mật: 
Dana-paramita (skÙ)—Charity—Đây 
không chỉ có nghĩa là cho đi thứ gì mà 
người ta có thừa; nó còn bao gồm cả việc 
thí xả thân mệnh mình cho chính nghĩa. 
Đàn na bao gồm tài thí, pháp thí và vô úy 
thí. Bố thí Ba la Mật được dùng để diệt trừ 
xan tham, bỏn xẻn—Charity does not 
merely mean to give away what one has in 
abundance, but it the 
giving-up of one”s whole being for a 
cause. Charity, or giving, including the 
bestowing of the truth and courage giving 
on others—The path of giving. Giving 
Paramita 1s (to destroy greed, 
selfishness, and stinginess. 

1a) Đối nghịch lại với Bố Thí là bổn xẻn keo 
kiết: The opposite of Charity is Meanness. 

1b) Quả báo của Bố Thí là Phước: The reward 

sũmulated by Dana 1s Enrichment. 

Thị La Ba La Mật hay Trì giới Ba la mật: 

Sila-paramita (sk—DIscipline—Trì giới 

hạnh thanh tịnh nghĩa là thực hành tất cả 

các giới răn của đạo Phật, hay tất cả 


{O 


SIX 


Involves  even 


used 


2) 


1215 


những thiện hạnh dẫn tới chỗ toàn thiện 
đạo đức cho mình và cho tất cả mọi người. 
Trì giữ giới hạnh thanh tịnh. Trì giới Ba La 
Mật được dùng để diệt trừ phạm giới và 
hủy báng Phật Pháp —Pure observance of 
precepts (keeping the commandments, 
upholding the precepts, the path of 
keeping precepts, or moral conduct, etc) 1s 
the practicing of all the Buddhist precepts, 
or all the virtuous deeds that are 
conducive to the moral welfare of oneself 
and that of others. Maintaining Precept 
Paramfa 1s used to destroy violating 
precepts and degrading the Buddha- 
Dharma. 

2a) Đối nghịch lại với Trì Giới là Quỷ 
Quyệt Phá Giới: The opposite of Keeping 
the Commandments 1s Wickedness. 


2b) Quả báo mang lại do trì giới là sự Toàn 


3) 


Hảo (Cụ Sắc): The reward from Keeping 
the Commandments is Perfection 1n all 
things. 

Sẵn Để hay Nhẫn nhục Ba La Mật: 
Ksanti-paramita  (skt—Patience—Nhẫn 
nhục đôi khi cũng được gọi là nhẫn nại, 
nhưng nhẫn nhục thì đúng nghĩa hơn. Vì 
rằng nó không chỉ là sự kiên nhẫn chịu 
những bệnh hoạn của xác thịt, mà nó là 
cảm giác về sự vô nghĩa, vô giới hạn, và 
xấu ác. Nói cách khác, nhẫn nhục là nín 
chịu mọi sự mắng nhục của các loài hữu 
tình, cũng như những nóng lạnh của thời 
tiết. Nhẫn nhục Ba la mật được dùng để 
diệt trừ nóng giận và sân hận—Humility 
IS SOmefomes rendered patlence, but 
humility 1s more to the point. Rather than 
merely enduring all sorts of Ills of the 
body, it ¡is the feeling of unworthiness, 
limitlessness, sinfulness. 
words, humiliy or patence, or 
forebearance under Insult of other beings 
as well hot and cold weather—The path of 
endurance. Tolerance Paramifa 1s used to 


and In other 


destroy anger and hatred. 


3a) Đối nghịch lại với Nhẫn Nhục là Nóng 


Giận và Sân Hận: The opposite of 
Patience Is Anger and Hatred. 


3b) Quả báo mang lại do Nhẫn Nhục Năng 


4) 


Lực: The reward from Patience 1s Power. 
Tì Lê Gia hay Tĩnh tấn Ba La Mật: Virya- 
paramita (skt—Devoton—Tinh tấn là 
kiên trì thể hiện động lực chí thiện. Đời 
sống của các vị tu theo Phật giáo Đại 
Thừa là một cuộc đời hăng say tột bực, 
không chỉ trong đời sống hiện tại mà cả 
trong đời sống tương lai và những cuộc đời 
kế tiếp không bao giờ cùng tận. Tinh tấn 
còn có nghĩa là luôn khích lệ thân tâm 
tiến tu năm Ba La Mật còn lại. Tinh tấn 
Ba la mật được dùng để diệt trừ các sự 
giải đãi—Devotion or Striving means a 
constant applicaton of oneself to the 
promotion of good. The Mahayamists` life 
1S One Of utmost strenuousness not only In 
this life, but in the lives to come, and the 
lives to come may have no end. Virya also 
means energy or zeal (earnestness— 
path of 
endeavor) and progress 1n practicing the 
other five paramitas. Vigor Paramita 1s 
used tO destroy 
procrastination. 


Diligence——Vigour—The 


laziness and 


4a) Đối nghịch lại với Tinh Tấn là Giãi Đãi: 


The opposite of Zeal or Progress 1s Sloth. 


4b) Quả báo mang lại do Tinh Tấn là Thọ 


5) 


Mệnh: The reward from Zeal is Long Life. 
Thiển Na hay Thiển Định Ba La Mật: 
Tịnh lự—Dhyana-paramita (skt)— 
Meditation—Thiển định có nghĩa là tư 
duy, nhựng không theo nghĩa tư duy về 
một phương diện đạo đức hay một cách 
ngôn triết học; nó là việc tu tập tĩnh tâm. 

Nói khác đi, thiển định là luôn tu theo 
pháp tư duy để đình chỉ sự tán loạn trong 
tâm. Thiển định Ba la mật được dùng để 
diệt trừ sự tán loạn và hôn trầm—Dhyana 


1216 


means meditation, not in the sense of 
mediaing on a moral maxim or a 
philosophical saying, but the disciplining 
of oneself In tranguillization. In other 
words, Dhyana (meditatlon— 
Contemplation—Qulet thoughts— 
Abstraction—Seremity) means the path of 
concenfration of mind to stop the scattered 
mind. Meditation Paramia is used to 
destroy chaos and drowsiness. 
5a) Đối nghịch với Thiền Định là Tán Tâm 
hay The opposite of 
Meditation or Contemplation 1s Distracted 
Mind. 
5b) Quả báo mang lại do Thiển Định là An 
Tịnh: The reward from Meditaton 1s 
Peace or calmness. 
Bát Nhã hay Trí huệ Ba La Mật: Prajna- 
paramita (skÐ—Wisdom—Bát Nhã là trí 
tuệ siêu việt, yếu tố giác ngộ. Nó là trực 
giác thông đạt mọi pháp để chứng đạt 
chân lý, hay để nhìn vào chân lý cứu cánh 
của vạn hữu, nhờ đó mà người ta thoát ra 
ngoài triển phược của hiện hữu và trở 
thành tự chủ lấy mình. Bát Nhã hay Trí 
huệ Ba la mật được dùng để diệt trừ sự 
hôn ám ngu si—Prajna (Wisdom— 
Knowledge—Real Wisdom—The path of 
wisdon) means transcendental knowledge. 
Thịs 1s what constitutes enliphtenment; 1f 
1S an Intuiflon In(o the power fo discern 
reality or truth, or 1nto the ultimate truth of 
things, by gaining which one 1s released 
from the bondage of existence, 
becomes master of one”s self. Wisdom 
Paramifa 1s used to destroy Iipgnorance and 
stupidity. 
6a) Đối nghịch lại với Trí Huệ là Vô Minh hay 
ngu sĩ The opposte of Wisdom 1s 
lgnorance. 
6b) Quả báo mang lại do Trí Huệ là sự biện 
biệt chân lý: The reward from Wisdom 1s 
discrimination or powers of exposition of 


tâm tán loạn: 


6) 


and 


the truth. 

** For more Information, please see Thập Độ 
Ba La Mật. 

Lục Độ Quả Báo: Sáu quả báo thâu thập 

được do sự tu tập Lục Ba La Mật — The 

rewards stimulated by the six paramitas—See 

Lục Ba La Mật (b). 

Lục Độ Vạn Hạnh: Six Paramitas and ten 

thousand conducts: 

(A) Lục Độ: Six Paramitas—Luc độ Ba La 
Mật hay Lục Đáo Bỉ ngạn của chư Đại Bồ 
Tát—SIx Ways or six Paramitas (crossing 
over) of Maha-Bodhisattvas—See Lục Độ 
Ba La Mật. 

(B) Vạn Hạnh: Ten Thousand Conducts—Tất 
cả vạn hạnh mà một vị Bồ Tát cần phải tu 
tập để diệt trừ si mê và đạt thành quả vị 
Phật—AlI the practices a Bodhisattva 
must 
Ignorance and attain Buddhahood. 

Lục Độ Vô Cực: Sáu phương tiện vô biên 

đưa chúng sanh ra khỏi biển luân hổi sanh 

tử—The six infinite means of crossing the sea 
of mortality—See Lục Độ Ba La Mật. 

Lục Đục: 

Dissension. 

Lục Đức: Sáu đặc tánh của từ Bạt Già Phạm, 

cũng là một trong những danh hiệu của Phật— 

The six charateristics of a Bhagavat, which 1s 

one of a Buddha's titles: 


cultivate In order to eliminate 


Disagreement—DIscord— 


l1) Tự Tại: Sovereign. 

2) Cực Thịnh (Huy hoàng): Glorious. 
3) Đoan Nghiêm: MaJestic. 

4)_ Danh Tiếng: Famous. 

5) Cát Tường (tốt lành): Propitious. 
6) Tôn Quý (cao quý): Honoured. 


Lục Giải Nhứt Vong: Khi mà sự trói buộc 
của sáu căn không còn nữa thì luân hồi sanh 
tử cũng tự nhiên biến mất và Niết bàn hiển 
lộ—When the six knots are untied the unity 
disappears. The six knots represent the six 
Organs causing morfality, the cloth or cord tied 


1217 


1n a serIes of knofs represents nirvana. 

Lục Giới: Six elements—See Lục Đại. 

Lục Giới Tụ: Thân chúng sanh do lục đại giả 

hợp mà thành —The human body which 1s 

composed of the six elemenIs. 

Lục Hạnh: 

(A) Tu hành Lục Độ ——The practice of the six 
paramitas—See Lục Độ Ba La Mật. 

(B) Lục Khổ Hạnh Ngoại Đạo: Sáu lối tu khổ 
hạnh của ngoại đạo—The six austerities 
of the six kinds of heretics—See Lục Khổ 
Hạnh. 

Lục Hạnh Quán: Sáu đối tượng thiển quán. 

Bằng thiền quán chúng ta có thể vượt qua mọi 

ảo tưởng dục vọng —The six subjects ¡in 

meditation. By medifations on the distasteful 
and the delight, delusions and passions may be 

Overcome: 


(A) The thee lower pracices or 
distasteful matters: 

1) Thô tục lỗ mãng: Coarseness. 

2) Khổ: Suffering. 


3) Chướng: Resistance. 

(B) The three higher practices delipht matfers: 
4) Tịnh: Calm. 

53) Diệu: Mystic. 

6 Ly: Free. 

Lục Hằng Trú: Satata-vihara (p)— Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
sáu hằng trú—According to the Sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
sIx stable stafes: 

1) Ở đây vị Tỳ Kheo, mắt thấy sắc, không có 
hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, 
chánh niệm, giác tỉnh: Here a monk, on 
seeing an object with the eye, 1s neither 
pleased  (sumano) displeased 
(dummano),  but equable 
(upekhako), mindful and clearly aware. 

Ở đây vị Tỳ Kheo, tai nghe tiếng, không 
có hoan hỷ, không có ưu phiên, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on 


noT 
rTemaIns 


2) 


hearing a sound with the ear, is neither 
pleased nor displeased, but 
equable, mindful and clearly aware. 

Ở đây vị Tỳ Kheo, mũi ngửi hương, không 
có hoan hỷ, không có ưu phiên, an trú xả, 


remains 
3) 


chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on 
smelling a smell with the nose, 1s neither 
pleased nor displeased, but 
equable, mindful and clearly aware. 

Ở đây vị Tỳ Kheo, lưỡi nếm vị, không có 
hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on 


remains 


2Ù 


tasting a flavour with the tongue, 1s neither 
pleased nor displeased, but 
equable, mindful and clearly aware. 

Ở đây vị Tỳ Kheo, thân xúc chạm, không 
có hoan hỷ, không có ưu phiên, an trú xả, 


remains 


chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on 
touching a tangible objJect with the body, 1s 


neither pleased not displeased, but 
remains equable, mindful and clearly 
awWare. 

6) Ở đây vị Tỳ Kheo, ý nhận thức pháp, 


không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác: Here a 
monk, on cognising a mental obJect with 
the  mind, 1s pleased 
displeased, but remains equable, mindful 
and clearly aware. 

Lục Hòa: See Lục Hòa Kính. 

Lục Hòa Hợp: Sáu hòa hợp—Sự hòa hợp 

giữa sáu căn với sáu trần— The six unions of 

the six sense organs with the six obJects of the 

S€TS€S: 

I)_ Mắt phải hòa hợp với vật thấy: The eye ¡s 
1n union with the obJect seen. 


neither nor 


2) Tai phải hòa hợp với âm thanh nghe: The 
ear 1s In union with the sound heard. 
3) Mũi phải hòa hợp với mùi ngữi: The nose 


1s In union with the smell smelt. 


4) Lưỡi phải hòa hợp với vị được nếm: The 
tongue 1s In union with the taste tasted. 
5) Thân phải hòa hợp với vật tiếp xúc: The 


1218 


body 1s in union with the thing touched. 

6) Ý phải hòa hợp với điều suy nghĩ: The 
mind 1s In union with the thouphit. 

Lục Hòa Kính Pháp: Theo Kinh Đại Bát 

Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có sáu điểm sống chung hòa hợp 

trong tự viện—According tO the 

Mahaparinibbana Sutfa and SangIti Sutta, there 

ar€ SIX poInfs of reverent harmony or unity 1n a 

monastery or convent—Sixfold of 

conduct for monks and nuns In a monasfery: 

1) Giới Hòa Đồng Tu: Precept concord. 

a) Luôn cùng nhau giữ giới tu hành—Moral 
unity 1n observing the commandments 
(AIways observing precepts together). 

b) VỊ Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, 
không phá giới, không vi phạm, mà kiên 
trì tuân hành, không có tỳ vết, làm cho 
con người được giải thoát, được người tấn 
thán, không uế tạp và hướng đến thiền 
định A monk who, in public and in 
private, keeps persistently, unbroken and 
unaltered those rules of conduct that are 
spotless, leading to liberation, praised by 
the wise, unstained and conducive tO 


rules 


concenfrafion. 

2) Thân Hoà Đồng Trụ: Living concord. 

a) Cùng một thân luôn cùng nhau lễ bái 
trong an tinh—Bodily unity In form of 
worshIp (Always living together In peace). 

b) VỊ Tỳ Kheo thành tựu từ ái nơi thân 
nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các 
vị đồng phạm: A monk who, in public and 
1n private, shows loving-kindness to their 
fellows 1n acts of body. 

3) Kiến Hòa Đồng Giải: Idea concord. 

a) Cùng nhau bàn luận và lý giải giáo pháp 
(cùng chung kiến giải) —Doctrinal unity in 


views and explanatons (Always 
discussing and obsorbing the dharma 
together). 


b) Vị Tỳ Kheo sống đời được chánh kiến 
hướng dẫn, chơn chánh đoạn diệt khổ đau, 


) 
a) 


b) 


5) 
a) 


b) 


6) 
a) 


b) 


vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như 
vậy với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt 
và sau lưng: A monk who, in public and in 
privafte, confinues 1n that noble view that 
leads to liberation, to the utter destruction 
Of suffering. 

Lợi Hòa Đồng Quân: Beneficial concord. 
Cùng nhau chia đều những lợi lạc vật chất 
về ăn, mặc, ở và thuốc men (hay chia đều 
nhau về lợi, hành, học, thí) —Economic 
uniy in communiy of goods, deeds, 
studies or char1ty. 

Đối với các đô vật cúng dường một cách 
hợp pháp, cho đến đổ vật nhận trong bình 
bát, đều đem chia đồng chứ không giữ 
riêng: They share with their virtuous 
fellows whatever they receive as a riphfful 
gift, including the contents of their alms- 
bowls, which they do not keep to 
themselves. 

Khẩu Hòa Vô Tranh: Speech concord. 
Cùng nhau tán tụng kinh điển hay nói 
những lời hay ý đẹp, chứ không bao giờ 
tranh cãi—Oral unity in chanting (never 
arguing). 

Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, thành 
tựu từ ái nơi khẩu nghiệp đối với các vị 
đồng phạm: A monk who, in public and in 
private, shows loving-kindness to therr 
fellows 1n acfs of speech. 

Ý Hòa Đồng Duyệt: Thinking concord. 
Cùng nhau tín hỷ phụng hành giáo pháp 
nhà Phật —Menrtal unity in faith (Always 
being happy). 

Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, thành 
tựu từ ái nơi ý nghiệp đối với các vị đồng 
phạm: A monk who, 1n public or In prIvate, 
shows loving-kindness to their fellows In 
acfs of thoupht. 

** Phật tử Việt Nam, xin xem thêm chi 
tiết trong Bộ “Phật Học Phổ Thông” khóa 
II, bài thứ chín, trang 137—For 
Vietnamese Buddhist believers, please 


1219 


see more detail in “Phật Học Phổ Thông” 

Volume II, Chapter 9, Page 137. 
Lục Huệ: Sáu loại trí huệ—The six kinds of 
wWIsdom: 
I) Văn Huệ: Trí huệ mở ra do được nghe 
hiểu về chân lý trung đạo —The wisdom 
of hearing and apprehending the truth of 
the middle way—See Thập Trụ. 
Tư Huệ: Trí huệ mở ra do tư duy về chân 
lý trung đạo—The wisdom of thought— 
See Thập Hạnh. 
Tu Huệ: Nhờ tu tập chân lý trung đạo mà 
được tu huệ —Wisdom of observance— 
See Thập Hồi Hướng. 
Vô Tướng Huệ: Trí huệ mở ra do chứng 
được lý trung đạo, lìa nhị biên— The 
wisdom of neither extreme—See Thập 
Địa. 
Chiếu Tịch Huệ: Còn gọi là Tịch Chiếu 
Huệ, hay trí huệ của Bồ tát ở Đẳng Giác 
VỊ đã quán triệt thực tánh và thực tướng 
Niết Bàn— The of 
understanding of nirvana. Buddha-wisdom 


2) 


3) 


4) 


5) 


của wisdom 
which comprehends nirvana realify and Its 
functioning. 

Tịch Chiếu Huệ: Trí huệ ở ngôi vị Phật 
chiếu khắp chúng sanh (từ cái thể của 
trung đạo mà khởi lên cái dụng của trung 
đạo) —The wisdom (associaed with 
Buddha-fruition) of making nirvana 
illuminate all beings—See Phât Quả. 

Lục Kết: Theo Kinh Lăng Già, dây vải kết 
thành sáu vòng và sáu nút liên tục. Vải tượng 
trưng cho sự đồng nhất và những nút tượng 
trưng cho sự dị biệt—According to the 
Lankavatara Sutra, a cloth or cord tied in six 
consecutfive double loops and knots. The cloth 


6) 


represents the fundamental unity, the knots the 
apparent dIversIty. 

Lục Khổ Hạnh: Lục Khổ Hạnh Ngoại 
Đạo—Sáu lối tu khổ hạnh của ngoại giáo— 
The six heretics of the six austeritiles which are 


referred to as outsiders': 


1) Tự Ngã Ngoại Đạo: Lối khổ hạnh tự giảm 
ăn uống hoặc nhịn đói của ngoại đạo— 
Self-starvation. 

2)_ Đầu Uyên Ngoại Đạo: Sống nơi hang đá 


trợ trọi hay tự gieo mình vào vực thắm mà 
chết —Naked cave-dwelling or throwing 
oneself down precIpIces. 

Phó Hỏa Ngoại Đạo: Thường dùng năm 
thứ lửa nóng để thiêu nướng thân mình, 
hay tự dùng lửa để hành xác —Self- 
1mmolation, or self-torturing by fire. 

Tự Tọa Ngoại Đạo: Ngôi lõa thể trước 
công chúng, chẳng kể nóng lạnh mưa 
gió—SItting naked In publIc. 

Tịch Mặc Ngoại Đạo: Loại ngoại đạo thể 
nguyễn thường ở giữa nơi tha ma mộ địa, 
lẳng lặng chẳng nói—Dwelling in silence 
Ascetcs who vowed to 


3) 


4) 


5) 


among graves. 
sience who dwell among tombs or In 
solitude. 
Ngưu Cẩu Ngoại Đạo: Loại trì ngưu giới 
cẩu giới, sống như thú vật Living as 
animals. 
Lục Khổ Hạnh Ngoại Đạo: The six 
austeriies of the six heretcs among 
outsiders—See Lục Khổ Hạnh. 
Lục Kiếm: Sáu thanh kiếm hay sáu mũi tên, 
chẳng hạn như sáu căn, được định nghĩa như 
sáu phẩm chất của sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp——The six swords or arrows, I.e. the six 
senses which are defined as the qualities of 
sipht, sound, smell, taste, touch and mind. 

Lục La Hán: 

1) Sáu vị La hán —The six arhats. 

2) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và năm vị đệ 
tử đầu tiên của Ngài trong vườn Lộc 
Uyển—Sakyamuni and his first five 
disciples in the Deer Park. 


6) 


Lục Luân: Sáu luân vương, mỗi vị trị vì một 
phương—The six kinds of cakravarti, or wheel 
kings, each allotted to one of the six positIons: 


1220 


I1) Thiết Luân cho Thập Tín Vị: The iron- 


wheel king to the ten faths of a 
Bodhisattva. 

2) Đồng Luân cho Thập Trụ: The copper- 
wheel king to the ten grounds. 

3) Ngân Luân (bánh xe bạc) cho Thập Hành: 
The silver-wheel king to the ten necessary 
activiftles of a bodhisattva. 

4)_ Kim Luân cho Thập Hồi Hướng: The gold- 
wheel king to the ten kinds of dedication. 

53) Lưu Ly Luân cho Thập Địa: The crystal- 
wheel king to the ten stages. 

6) Ma Ni Luân cho Đẳng Giác: The pearl- 
wheel  king to the wonderful 
enliehtenment. 

Lục Luận: The six vedangas (skt—Lục 


Luận Ngoại Đạo—Sáu bộ luận ngoại đạo, 
gồm bốn bộ Vệ Đà và sáu bộ luận—WOorks 
which are regarded as auxiliary to and even In 
Ssome sense as part of the Veda, their obJecfs 
being fo secure the proper pronunciation and 
of the the ripht 
employment of the Mantras of sacrifice as 
taught in the Brahmanas. 
I) Thức Xoa Luận: Giải thích 64 năng 
pháp —Siksa Sastra. 


COrrecfness text and 


2) Tỳ Già La Luận: Giải thích các pháp âm 
thanh—Vyakarana Sastra. 

3) Kha Thích Ba Luận: Giải thích tên tuổi, 
nhân duyên của các thiên tiên từ xưa đến 
nay—Kalpa Sastra. 

4) Thụ Để Sa Luận: Giải thích về các pháp 
thiên văn, địa lý và toán số —lyotisa 
Sastra. 

5) Xiển Đà Luận: Giải thích tiên thiên ngũ 
thông——Chandas sastra. 

6) Ni Lộc Đa Luận: Giải thích nhân duyên 


đặt tên cho mọi vật—Nirukta Sastra. 
Lục Ly Hợp Thích: Sat-samasa (skt—Sáu 
cách giải thích những chữ kép—The six 
1nterpretations of compound terms, considered 
1n their component parts or together: 
I) Trì Nghiệp Thích: Đồng y thích— 


Karmadharaya (sk)—Nghĩa dẫu hai mà 
thể là một nên đồng tùy thuộc lẫn nhau 
như trong hai chữ “Đại Thừa,” thì hai chữ 
“Đại” và “Thừa” cùng quan trọng và thiết 
yếu như nhau để làm thành chữ “Đại 
Thừa” với nghĩa đặc biệt của nó—The 
cequality of dependence of both terms, 
such in Mahayana, “greaf” 
both cqually essential 
Mahayana with 1s specIfic meaning. 
Y Chủ Thích Y Sĩ Thích —Tatpurusa 
(skÙ—Chứa đựng một từ chánh, như trong 
chữ “nhãn thức,” thì “nhãn” là từ chánh 
hay là sở y, còn “thức” là pháp năng y— 
Containing a principal term, such as 1n 
“Eye-perception,” where the “ey€” 1s the 
qualifying term. 

Hữu Tài Thích: Đa Tài Thích —Bahuvrihi 
(skÙ—Chỉ sự sở hữu, như người thế gian 
thì có của thế gian, còn người tu hành thì 
có sự giác ngộ —The sign of possession, 
such as worldly people have wealth, but 
cultivator 1s he who has enlightenmert.. 
Tương Vi Thích: Dvandva (skt)—Hai thể 
trái nhau nhưng tập hợp mỗi thứ riêng biệt 
của mỗi thể mà thành một, như đặt “giáo” 
và “quán” thành một mà thành “giáo 
quán —Placing two separate ideas Into 
such placng teaching 
medifation Into one. 

Lân Cận Thích: Avyayibhava (skt)—Một 
danh từ kép hay từ ngữ liên hệ đến nơi 
chốn, như đem chữ “niệm” đặt trước chữ 
“xứ” để tạo thành chữ “niệm xứ”—An 
adverbial compound or a term resulting 
from neighbouring assoclation, such as 
placing “remembering” In front of “place” 
to make 1t “remembering place. 

Đái Số Thích: Dvigu (skt—Danh từ có 
liên hệ đến số lượng như “ngũ uẩn”—A 
numerative term, such as five skandhas 
(pancaskandha). 

Lục Nan: Sáu điều khó—Six difficult things: 


aS and 


“vehicle,” tO 


2) 





3) 


A) 


one, aS and 


5) 


6) 


1221 


Ngộ Phật Thế Nan: Sanh ra nhằm thời có 
Phật là khó—To be born ¡in the Buddha- 
age. 

Văn Chánh Pháp Nan: Nghe được chánh 
pháp là khó ——To hear the true Buddha- 
law. 

Sanh Thiện Tâm Nan: Sanh được thiện 
tâm là khó——To beget a good heart. 

Sanh Trung Quốc Nan: Được sanh ra trong 
xứ trung tâm là khó——To be born in the 
cenfral kingdom. 

Đắc Nhân Thân Nan: Được thân người là 
khó——To be in human form. 

Toàn Căn Nan: Được đầy đủ các căn là 
khó——To be perfect. 

Lục Ngoại Xứ: Bahirani-ayatanani (p)— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có sáu ngoại xứ —According to the Sangiti 
Suffta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are six external sense-spheres: 

I)_ Sắc Xứ: Rupayatanam (p)—Sight-object. 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


2) Thanh Xứ: Sound-sense-sphere. 

3) Hương Xứ: Smell-sense-sphere. 

4) VỊ Xứ: Taste-sense-sphere. 

53) Xúc Xứ: Phottabbayatanam (p)—TangIble 
obJect. 

6) Pháp Xứ: Dhammayatanam (p)—Mind- 
obJect. 

Lục Nhân: 

(A) Sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp 


hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của 
nhân và duyên—The sixfold division of 
causes of all conditioned things. Every 
phenomenon depends upon the union of 
the primary cause and conditional or 
environmental cause. 
kinds: 

lI) Năng tác nhân: Karanahetu (skt—Lý do 

hiện hữu của mọi sự vật có thể có. Năng 

tác nhân có hai loại—The reason that 

makes the existence of anyhing possible. 

Effective causes of two kinds: 

Dữ lực nhân: Empowering cause. 


There are six 


a) 


b) Bất chướng nhân: Non-resistant cause, as 
space does not resIst. 
2) Câu hữu nhân: Sahabhuhetu—Tứ đại cùng 


thay phiên nhau làm nhân duyên. Luật hỗ 
tương, tức là tình trạng hỗ tương ảnh 
hưởng làm điểu kiện cho nhau—Co- 
Operative causes, as the four elements In 
nature, not one of which can be omitted. 
The law of mutuality, that 1s, the state of 
being mutually conditioned. 

Đông loại nhân: Sabhagahetu—Luật gieo 
øì gặt nấy —The law that like produces 
like (causes of the same kind as the effect, 
good producing øood, efc). 

Tương ưng nhân: Samprayuktahetu—Lmật 
tương ứng hay phối hợp— The law of 
assoclalon (mutual  responsive Or 
associated causes, 1e. mind and mental 
conditions, subJect with object). 

Biến hành nhân: Sarvatragahetu (skt)— 
Luật tổng quát có thể áp dụng vào một số 
đặc tính tâm thức làm căn bản chung cho 
các đặc tính khác, hay tà kiến là nhân ảnh 
hưởng mọi hành động The law of 
generality, which 1s applicable to certain 
mental qualiles making the common 
ground for others, 
omnipresent cause of illusion, as of false 
views affecting every act. 

Dị thục nhân: Vipakahetu—Quả mang lại 
khác với nhân. Đây là luật báo ứng hay 
kết quả—Differential fñruiion, i.e. the 
effect different from the cause, as the 
hells are from evil deeds. This 1s the law 


3) 


3) 


5) 


or universal or 


6) 


Of retribution, or fruition. 

Sáu ngôi nhân địa—See Lục VỊ (B). 
Theo Kinh Lăng Già—According to the 
Lankavatara Sutra: 

l) Thường Hữu Nhân: Bhavishayaddhetu 
(sk)—Sự khả hữu của một sự vật trở 
thành nguyên nhân cho các sự vật khác— 
The possibillity of anything becoming 
cause fo others. 


(B) 
(C) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1222 


Tương Tục Nhân: Sambandha-hetu (sk—— 
Sự tùy 
dependence. 
Tướng Nhân: Lakshana-hetu (skt)——Tính 
tương tục không gián đoạn của các tướng 
trạng——Ùninterrupted confinuity of signs. 
Năng Tác Nhân: Karana-hetu (skt)——Nhân 
tố tạo thành quyên lực tối cao như một đại 
vương —A  causal agency that 
supreme power like a øreat king. 
Hiển Liễu Nhân: Vyanjana-hetu (skt)— 
Điều kiện trong đó các sự vật được biểu 
hiện như là được ánh sáng chiếu rọi—The 
condition in which things are manifested 
as 1f1lluminated by a light. 

Quán Đãi Nhân: Upeksha-hetu (skÙ— 
Luật về sự gián đoạn—-The law of 
discontinuation. 


thuộc lẫãn nhau—Mutual 


wields 


Lục Nhẫn: Six kinds of enduance. 


5 
2) 


3) 
4) 
5) 


6) 


Tín Nhẫn: Faith patience—See Tín Nhẫn. 
Pháp Nhẫn: Abilty to bear external 
hardships—See Pháp Nhẫn. 

Tu Nhẫn: Ability to bear endurance during 
practicing—See Tu Nhẫn. 

Chánh Nhẫn: Right patience—See Chánh 
Nhẫn. 

Vô Cấu Nhẫn: Undefiled endurance—See 
Vô Cấu Nhẫn. 

Nhất Thiết Trí Nhẫn: Nhất thiết trí nhẫn 
của một một vị Phật Omniscient 
endurance, that of a Buddha. 


Lục Nhập: Sadayatana (skt). 
(A) Sáu chỗ xâm nhập hay căn nhãn, nhĩ, tỷ, 


(B 


` 


(C 


~< 


thiệt, thân, ý —The six entrances or 
locatlons, both the organ and the sensation 
(eye, ear, nose, tongue, body, mind; sipht, 
hearng, smell, taste, touch, 
perception)—See The six senses. 
Một trong những mắc xích trong thập nhị 
nhơn duyên—One of the links in the chain 
Of causaftion. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, 
Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục 


and 


l) 
a) 


b) 


Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản 
tính của Lục Nhập là Như Lai tạng?”— 
According to the Surangama Sutra, book 
Three, the Buddha reminded Ananda 
about the six enfrances 
“Ananda! Why do I say the six entrances 
have their origin in the wonderful nature 


as follows: 


Of true suchness, the treasury of the Thus 
Come One?” 

Nhãn Nhập —The Eye-Entrance. 

Ông A Nan! Tôi đã từng nói, con mắt bị 
mệt mỏi trông thấy các hoa đốm lăng 
xăng. Mắt lành thấy rõ hư không không có 
hoa. Hoa đốm nhảy nhót ở hư không là do 
mắt bệnh. Hoa đốm và bệnh, đều trong 
phạm vi của hư không và mắt lành. Vậy 
có thể nói, con mắt và trần cảnh của 
chúng sanh đều ở trong phạm vi của Bồ 
Đề: Ananda! Although the eye”s staring 
causes fatigue, the eye and the fatipgue 
Ooriginate In Bodhi. Staring ø1ves rise to the 
characteristic of fatigue. 

Nhân hai vọng trần tối và sáng, phát ra cái 
thấy nơi bể trong, để thu nạp các trần 
tượng đó, gọi là tính thấy: Because a 
Sense of seeing 1s stimulated ¡in the midst 
of the two false, defiling obJects of lipht 
and dark, defiling appearances are taken 
1n; this 1s called the nature of seeIng. 

Rời hai cái trần sáng tối kia, tính thấy đó 
không có thể: Apart from the two defiling 
objects of lipht and dark, this seeing 1s 
ultimately without substance. 

Đúng thế ông A Nan, tính thấy đó không 
từ nơi sáng hay nơi tối đến, không ở mắt 
ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao?— 
Thus, Ananda, you should know_ that 
seeing does not come from light or dark, 
nor does 1t come forth from the sense 
Organ, nor is 1t produced from emptiness. 
Why? 

Nếu từ sáng tới, khi tối liền theo sáng 
diệt, đáng lẽ không thấy tối: If it came 


c) 


2) 
a) 


1223 


from light, then ¡it would be extinguished 
when 1t Is dark, and you would not see 
darkness. 

Nếu từ tối tới, khi sáng liền theo tối diệt, 
đáng lẽ không thấy sáng: If it came from 
darkness, then ¡it would be extinguished 
when 1t Is lipht, and you would not see 
light. 

Nếu từ con mắt sinh ra, hẳn không có sáng 
tối, như thế cái thấy vốn không có tự tính: 
Suppose 1t came from the sense organ, 
which 1s obviously devoid of lipht and 
dark, a nafure of seeing such as this would 
have no self-nature. 

Nếu do hư không mà ra, nhìn phía trước 
thấy các vật, quay trở lại đáng lẽ thấy con 
mắt. Vả lại nếu hư không tự thấy, còn có 
liên lạc gì với cái nhập của ông?— 
Suppose 1t came forth from emptiness. 
When it looks in front of you, 1t sees the 
shapes of the defiling dust; turning around, 
1t would see your sense-organ. Moreover, 
I1 it were emptiness Itself which sees, 
what connection would that have with 
your enfrance? 

Vậy nên biết rằng nhãn nhập hư vọng, 
vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính 
tự nhiên: Therefore, you should know that 
the eye enance 1s empty and false, since 1f 
neither depends upon 
conditions for existence nor 1s sSpontaneous 
1n nafure. 

Nhĩ Nhập ——The ear entrance: 

Ông A Nan! Ví dụ có người lấy hai ngón 
tay bịt chặt lỗ tai, nghe tiếng trong đầu ù- 
ì. Tai và tiếng đó đều ở trong phạm vi của 
Bổ Đề: Ananda! Consider, for example, a 
person who suddenly stops up his ears 
with two fingers. Because the sense-organ 
of hearing has become fatigued, a sound 1s 
heard in his head. However, both the ears 
and the fatigue originate in Bodhi. 

Nhân hai vọng trần động và yên nh phát 


causes and 


b) 


ra cái nghe nơi bể trong, để thu nạp các 
trần tượng ấy, gọi là tính nghe: Because a 
sense of hearing 1s stimulated In the midst 
of the two false, defiling objects of 
movement stllness,  defiling 
appearances are taken; this is called the 
nafure of hearing. 

Rời hai cái trần động tnh kia, tính nghe 
đó không thể có: Apart from the two 
defiling objects of movement and stillness, 
ths hearng ¡is ulimately without 
subsfance. 

Đúng thế ông A Nan, tính nghe đó không 
từ nơi động tnh đến, không phải từ tai ra, 
chẳng ở hư không sinh. Vì sao?: Thus, 
Ananda, you know that hearing does not 
come from movement and stillness; nor 
does it come from the sense-organ, nor 1s 
1t produced from emptiness. Why? 

Nếu từ nh lại, khi động liền theo nh 
diệt, đáng lẽ không biết động: If it came 
from stillness, It would be extinguished 
when there Is movement, and you would 
not hear movemeI. 

Nếu từ động tới, khi tĩnh liền theo động 
diệt, đáng lẽ không biết tnh: Tf it came 
fom movement, then ït 
extnguished when there 1s stillness, and 
you would not be aware of this stillness. 
Nếu từ lỗ tai sinh ra, hắn không có động, 
nh, như thế cái nghe vốn không có tự 
tính: Suppose it came from the sense- 
which 1s obviously devoid of 
and stillness: 


and 


would be 


Organ, 
movement a nature Of 
hearing such as this would have no self- 
nature. 

Nếu do hư không mà ra, thì hư không đã 
thành tính nghe, tức không phải là hư 
không. Vả lại, nếu hư không nghe được, 
còn có liên lạc gì với cái nhập của ông?: 
Suppose 1t emptiness; 
emptiness would then become hearing and 
would no longer be emptiness. Moreover, 


came from 


3) 
a) 


b) 


1224 


would it have with your entrance? 

Vậy nên biết rằng nhĩ nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know that 
the ear-enfrance Is empty and false, since 
It neother depends upon causes and 
conditions ©xistence, 
Spontaneous in nature. 

Tỷ Nhập ——The nose entrance: 
Ông A Nan! Ví như có người bịt chặt hai 
lỗ mũi. Bịt lâu mũi nhọc và cảm thấy 
lạnh. Nhân cảm xúc phân biệt thông, 
nghẹt, trống, đặc, cho đến các mùi thơm 
thúi. Mũi và cái nhọc ấy đều ở trong 
phạm vi của Bồ Để: Ananda! Consider, 
for example, a person who inhales deeply 
throuph his nose. After he has Iinhaled for 
a long time 1t becomes fatigued, and then 
there 1s a sensation of cold in the nose. 
Because of that sensation, there are the 
distinctions of penetration and obstruction, 
of emptiness and actuality, and so forth, 
including all fragrant and stinking vapors. 
However, both the nose and the fatipgue 
Oripinate 1n BodhI. 

Nhân hai vọng trần thông và tắc phát ra 
cái ngửi nơi bể trong, để thu nạp các trần 
tượng, gọi là tính ngửi: Because a sense of 
smelling 1s stimulated in the midst of the 
two false, defiling obJects of penetration 
and obstruction, defiling appearances are 
taken In; this 1s called the nature of 
smelling. 

Rời hai cái trần thông, tắc kia, tính ngửi 
đó không thể có: Apart from the two 
defling obJects of penetraion and 
obstruction, this smelling 1s ulimately 
without substance. 

Tính ngửi đó không từ nơi thông, hay tắc 
lại, không phải từ mũi ra, cũng chẳng ở hư 
không sinh. Vì sao?: You should know that 
smelling does not come from penetration 
and obstruction, nor does 1t come forth 


for nOr 1S 


4) 
a) 


from the sense-organ, nor 1s It produced 
from emptiness. Why? 

Nếu từ thông lại, khi tắc tính ngửi phải 
diệt mất, đáng lẽ không biết tắc: If it 
came from penetration, the smelling 
would be extinguished when there 1s 
obstruction, 
experience obsfruction? 

Nếu nhân cái tắc mà có, khi thông không 
thể ngửi được, sao lại biết mùi thơm 
thúi?: If it existed because of obstruction, 
then where there ¡is penetraton there 
would be no smelling: In that case, how 
would the awareness of fragrance, stench, 
and other such sensatons come 
being? 

Nếu từ lỗ mũi sinh ra, hẳn không có thông 
tắc, như thế cái ngửi vốn không có tự tính: 
Suppose 1t came from the sense organ, 
which 1s obviously devoid of penetration 
and obstruction. A nature of smelling such 
as this would have no self-nature. 

Nếu do hư không mà ra, đáng lẽ cái ngửi 
ấy quay lại ngửi được mũi ông. Cái hư 
không có tính ngửi thì còn có liên lạc gì 
với cái nhập của ông?: Suppose it came 
from emptiness; smelling 1tself would turn 
around and smell your 
Moreover, If it were emptiness Itself 
which smelled, what connection would 1t 
have with your entrance? 

Vậy ông nên biết rằng tỷ nhập hư vọng, 
vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính 
tự nhiên: Therefore, you should know that 
the nose-entrance ¡is empty and false, 
since 1t neither depends upon causes and 
conditions for existence nor 1s sponfaneous 
1n nature. 

Thiệt Nhập —The tongue enfrance: 

Ông A Nan! Ví như có người lấy lưỡi liếm 
mép, liếm mãi thành mỏi mệt. Người ốm 
thấy đắng, người khỏe thấy ngọt. Do vị 
ngọt và vị đắng, mới rõ có thiệt căn. Lúc 


and then how could 1t 


1nto 


OWN HOSC. 


b) 


1225 


bình thường chỉ thấy vị nhạt. Lưỡi và cái 
mỏi mệt ấy đều ở trong phạm vi của Bồ 
Để: Anandal Consider, for example, a 
person who licks his lips with his tongue. 
His excessive licking causes fatigue. If the 
person 1s sick, there wIll be a bitter flavor; 
a person who 1s not sick wIll have a subtle 
sweet sensation. Sweetness and biterness 
demonstrate the tongue”s sense of ftaste. 
When the organ 1s Inactfive, a sense of 
tastelessness prevails. However, both the 
tongue and the fatigue originate In BodhI. 
Nhân hai cái vọng trần ngọt và nhạt phát 
ra cái nếm nơi bể trong, để thu nạp các 
trần tượng ấy, gọi là tính nếm: Because of 
the two defiling objects of sweetness and 
biterness as well as tastelessness, 
stimulate a recognition of taste which In 
turn draws In these defiling sensations, If 
becomes what is known as a sense of 
taste. 

Rời hai cái trần ngọt và nhạt kia, tính nếm 
đó không thể có: Apart from the two 
defiling obJects of sweetnes and bitternes 
and apart from tastelessness, the sense of 
taste 1s originally without a substance. 
Đúng thế, ông A Nan, tính nếm đó không 
từ nơi ngọt đắng lại, , không từ lưỡi ra, 
cũng chẳng sinh từ hư không. Vì sao?: 
Thus, Ananda, you should know that the 
perception of sweetness, bitterness, and 
tastelessness does not come from 
sweetness or bitterness, nor does 1t exIst 
because of tastelessness, nor does 1t arIse 
from the sense organ, nor 1s it produced 
from emptiness. Why? 

Nếu từ ngọt đắng lại, khi nhạt tính nếm 
phải diệt, đáng là không biết nhạt: If it 
came from sweetness and bifterness, 1t 
would cease to exist when tastelessness 
was experienced, so how cold 1t recogn1ze 
tastelessness? 

Nếu từ nhạt ra, khi ngọt tính nếm phải 


5) 
a) 


mất, sao lại biết ngọt đắng?: If it arose 
from tastelessness, it would vanish when 
the flavor of sweetness was tasted, so how 
could 1t perceive the two flavors, sweet 
and bitter? 

Nếu từ lưỡi sinh ra, hẳn không có ngọt, 
nhạt và đắng, như thế tính nếm vốn không 
có tự tính: Suppose It came from the 
tongue whiích 1s obviously devoid of 
defiling obJectssweetness and bitternes 
and of tastelessness. An essence of tasting 
such as this would have no self-nature. 
Nếu do hư không mà ra, , thì hư không có 
tính nếm, chứ không phải miệng ông. Hư 
không mà biết nếm, thì còn có liên lạc gì 
với cái nhập của ông?: Suppose it came 
from emptiness; the sense of faste would 
be experienced by emptiness Instead of 
by the mouth. Suppose, moreover, that 1t 
was emptiness Ifself which tasted, what 
connection would that have with your 
enfrance? 

Vậy nên biết thiệt nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know that 
the tongue entrance is empty and false, 
since 1t neither depends upon causes and 
condilons for existence, nOr IS 1f 
Sponfaneous In nature. 

Thân Nhập The body entrance: 

Ông A nan! Ví như có người lấy một bàn 
tay lạnh úp vào bàn tay nóng. Nếu lạnh 
nhiều thì nóng theo thành lạnh. Nếu nóng 
nhiều thì lạnh trở lại thành nóng. Biết 
nóng lạnh khi chạm tay, thì cái biết đó 
vẫn có từ khi chưa chạm tay. Thân và cái 
cảm giác đó, đều ở trong phạm vi của Bồ 
Để: Ananda! Consider, for example, a 
person who touches his warm hand with 
his cold hand. If the cold 1s In excess of 
warmth, the warm hand will become cold; 
1f the warmth 1s in excess of the cold, his 
cold hand will become warm. So the 


b) 


1226 


sensaton of warmth and cold 1s felt 
throuph the confact and separation of the 
two hands. Fatiguing conftact results In the 
Interpenetration of warmth and cold. 
However, both the body and the fatigue 
Oripinate 1n BodhI. 

Nhân hai vọng trần ly và hợp phát ra cái 
cảm giác nơi bể trong, để thu nạp các trần 
tượng Ấy, gọi là tính biết khi sờ mó: 
Because a physIcal sensation 1s stimulated 
in the midst of the two defiling objects of 
Separation and union, defiling appearances 
are taken in; this is called the awareness 
Of sensafion. 

Rời hai cái trần ly hợp, thích và không 
thích kia, tính biết đó không thể có: Apart 
from the two sets of defiling objects of 
separaton and union, and pleasantness 
and unpleasantness, the awareness of 
Sensation 1s orginally without a substance. 

Đúng thế, ông A Nan, tính biết đó không 
từ ly, hợp mà lại, chẳng phải từ thích, 
không thích mà có, không từ thân ra, cũng 
chẳng ở hư không sinh. Vì sao?: Thus, 
Ananda, you should know that this 
Sensation does not come from separation 
and union, nor does It exist beause of 
pleasantness and unpleasantness, nor does 
It arlse from the sense organ, nor 1s If 
produced from emptiness. Why? 

Nếu từ hợp mà có, khi ly tính biết phải 
diệt, đáng lẽ không biết khi ly hay chưa 
tiếp xúc: If it arose when there was union, 
1t“ would disappear when 
separation, so how could 1t sense the 
separation? 

Đối với thích và không thích, cũng như 
vậy: The 
pleasantness and unpleasantness are the 
same way. 

Nếu từ thân mà ra, hẳn không có ly hợp, 
thích và không thích. Như thế tính biết nhờ 
sờ mó, vốn không có tự tính: Suppose it 


there was 


two characteristics Of 


C) 


6) 


came from the sense organ, which 1s 


obviously devod of the  four 
characterislcs Of union, separation, 
pleasantness, and unpleasantness; an 


awareness of physical sensation such as 
this would have no self- nature. 

Nếu do hư không mà ra, thì hư không có 
tính biết, còn có liên lạc gì với cái nhập 
của ông? Suppose ¡ït 
emptiness; the awareness of sensations 
would be experlenced by emptiness 1tself, 
what connecton would that have with 
your entrance? 

Vậy nên biết rằng thân nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know_ that 
the body-entrance Is empty and false, 
since 1t neither depends upon causes and 
conditions ©xistence, 
Spontaneous ïn nature. 

Ý Nhập—The mind entrance: 
Ông A Nan! Ví như có người mệt mỏi ngủ 
thiếp đi, ngủ đã thức dậy, thấy trần cảnh 
thì nhớ, khi không nhớ gọi là quên. Các 
thứ điên đảo, sinh, trụ, dị, diệt, tập quen 
thu nạp vào bể trong, không lẫn lộn nhau, 
gọi là ý tri căn. Ý và cái mỏi mệt đó, đều 
ở trong phạm vi của Bồ Để: Ananda! 
Consider, for example, a person who 
becomes so fatigued that he goes to sleep. 
Having slept soundly, he awakens and 
tries to recollect what he experienced 
while asleep. He recalls some things and 
forgets others. Thus, his upsidedownness 
goes through production, dwelling, 
change, and extinction, which are taken In 
and returned to a center habitually, each 
following the next without ever being over 
taken. This 1s known as the mind organ or 
Iintellect. The mind and fatigue are both 
Bodhi. 

Nhân hai cái vọng trần sinh và diệt, tập 
khởi cái biết bên trong, để thu nạp các nội 


came from 


for nOFr 1S 


b) 


1227 


trần. Các cái thấy, nghe đi ngược vào 
trong mà không đến nơi, gọi là tính hay 
biết: The two defiling objecs of 
production and extinction stimulate a 
sense of knowing which in turn grasps 
these Inner sense dafa, reversing the flow 
of seeing and hearing. Before the flow 
reaches the ground 1t 1s known as the 
faculty of intellect. 

Rời hai cái trần thức ngủ, sinh diệt kia, 
tính hay biết đó không thể có: Apart from 
the two sefs of dwelling objects of waking 
and sleeping and of production and 
extinction, the faculty of ¡ntellect 1s 
oripinally without substance. 

Đúng thế ông A Nan, tính hay biết đó 
không từ thức ngủ tới, không từ sinh diệt 
mà có, không ở ý căn ra, cũng chẳng ở hư 
không sinh. Vì sao?: Thus, Ananda, you 
should know that the faculty of Intellect 
does not come from waking, sleeping, 
production, or extinction, nor does 1f arIs© 
from the sense organ, nor 1s it produced 
from emptiness. Why? 

Nếu từ thức mà có, khi ngủ liền diệt theo, 
lấy cái gì gọi là ngủ: If it came from 
waking, it would disappear at the time of 
sleeping, so how could It experilence 
sleep? 

Như chắc khi sinh là có, khi diệt tức là 
không, còn chi mà biết là diệt: If it came 
from production, It would cease to exIst af 
the time of extinction, so how could 1t 
undergo extinction? 

Như nhân cái diệt mà có, khi sinh tức 
không có diệt nữa, lấy gì mà biết là sinh: 
lÝ it came from extinction 1t would 
disappear at the time of production, so 
how could 1t know about production? 

Nếu từ ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ 
theo nhau mà khai, mà hợp trong thân. 
Rời hai cái thể đó, tính biết kia giống như 
hoa đốm giữa hư không, không có tự tính: 


Suppose 1t came from the sense-organ; 
waking and sleeping cause only a physical 
opening and closing respectively. Apart 
from these two movements, the faculty of 
1ntellect 1s as unsubsfantial as flowers 1m 
space, because 1t 1s fundamentally without 
a self-nature. 

e _ Nếu do hư không mà sinh, thì hư không có 
tính biết, còn có liên lạc gì với cái nhập 
của ông?: Suppose it came from 
emptiness; the sense of intellect would be 
experienced by emptiness Instead of by 
the mind. Then what connecton would 
that have with your entrance? 

c) Vậy nên biết rằng ý nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know that 
the mind enftrance 1s empty and false, 
since 1t neither depends upon causes and 
condiions for existence, nor 1S 
Spontaneous in nature. 

** For more Information, please see Lục 
Cảnh and Lục Xứ. 

Lục Nhiễm Tâm: Sáu thứ nhiễm tâm trong 

Khởi Tín Luận —The six mental taints of the 

Awakening of Faith (Khởi Tâm Luận). Dù bản 

chất tâm là thanh tịnh không ô nhiễm, vô minh 

làm tâm ô nhiễm qua sáu thứ sau đây— 

Though mind-essence 1s by nature pure and 

without stain, the condition of Ipnorance or 

Innocence permifs of taint or defilement 

corresponding to the following six phrases: 

I) Chấp tương ưng nhiễm: Chấp nhiễm cho 
rằng cái “dường như” là cái “thật.” Đây là 
giai đoạn cuối của Bích Chi Phật Địa 
(Thanh Văn và Duyên Giác) hay Tín Trụ 
Địa của Bồ Tát —The taint interrelated to 
attachment, or holding the seeming for 
the real—The final stage of sravakas and 
pratyeka-buddha—The stage of faith of 
bodhisattvas. 

2) Bất đoạn tương ưng nhiễm: Nhiễm chấp 
dẫn đến những nguyên nhân của khổ 


1228 


lạc—Ly Cấu Địa—The taint interrelated 
to the persisting attraction of the cause of 
pann and pleasure—The stage of purity. 
Phân biệt trí tương ưng nhiễm: The taint 
the  “particularizing 
Iintelligeence” which discerns things within 
and without this world—The stage of 
spirituality. 
Hiện sắc bất tương ưng nhiễm: The non- 
Iinterrelated or primary taint (ipnoranf 
mind as yet hardly discerning subJect from 
object, of accepting an external world— 
The staøe of emancipaton from the 
material. 
Năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm: The 
prImary of 
accepting a perceptive mind—The stage 
of emancipation from mental effort. 
Căn bổn nghiệp bất tương ưng nhiễm: The 
prImary of 
accepting the idea of primal action or 
activiy in the absolute—The highest 
bodhisattva sfage, entering the 
Buddhahood. 
Lục Như: The six “likes.”—See Lục Dụ. 
Lục Niệm: The six thoughts to dwell upon— 
See Lục Niệm Pháp. 
Lục Niệm Pháp: Anussati-tthanani (p}—Sáu 
niệm pháp—The six thoughts to dwell upon or 
sIix obJects of recollection: 


3) 


Interrelated to 


4) 


5) 


non-interrelated or taint 


6) 


non-interrelated or taint 


(A) 

1) Niệm Phật: The Buddha. 

2) Niệm Pháp: The Law. 

3) Niệm Tăng: The Order. 

4) Niệm Giới The Commandments or 
moralIty. 

3) Niệm Thí The Almsgiving or 
Tenunciation. 

6) Niệm Thiên: The Heaven (deva) with 1(s 
DrOSp€CfIV€ JOyS. 

() Niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà 


Phật —The six recitations refer to the 


six syllables or words of “Na-mo A- 
mi-tabha Buddha.” 
**- For more information, please see Mười Đề 
Mục Suy Niệm. 
Lục Niệm Xứ: Sáu niệm xứ —The six stages 
of the six thoughts to dwell upon—See Lục 
Niệm Pháp. 
Lục Niên Khổ Hạnh: Sáu năm khổ hạnh 
của Đức Phật Thích Ca trước khi thành đạo—— 
The six years of sakyamunis austerifies 
before his enlightenmernt. 
Lục Nội XỨ: Ajjhattikani ayatanani (p)— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có sáu nội xứ—According to the SangIti Sutta 
in the Long Discourses of the Buddha, there 


are six Internal sense-spheres: 

1) Nhãn Xứ: Eye-sense-sphere. 

2) Nhĩ Xứ: Ear-sense-sphere. 

3) Tỷ Xứ: Nose-sense-sphere. 

4) Thiệt Xứ: Tongue-sense-sphere. 

53) Thân Xứ: Kayayatanam (p)—Body-sense- 
sphere. 

6) Ý Xứ: Manayatanam (p)—Mind-sense- 
sphere. 


Lục Phàm: Si¡x realms of Samsara—See Lục 
phàm Tứ Thánh. 

Lục Phàm Tứ Thánh: Sáu phàm bốn 
Thánh. Theo tông Thiên Thai, mười cõi nầy 
tương dung tương nhiếp lẫn nhau, mỗi cõi 
mang trong nó chín cõi còn lại kia. Tỷ dụ như 
nhân giới sẽ bao hàm cả chín cõi khác, từ Phật 
cho đến địa ngục, và mỗi một trong mười cảnh 
vực kia cũng vậy. Ngay cả cảnh giới của chư 
Phật cũng bao gồm bản chất của địa ngục và 
các cõi khác, bởi vì một Đức Phật dù ở Ngài 
không còn bản chất của địa ngục, nhưng vì để 
cứu độ cúng sanh trong cõi nây, nên cũng có 
địa ngục ngay trong tâm của Ngài. Trong ý 
nghĩa nầy Phật giới cũng bao gồm cả chín cõi 
khác—S1x realms of the samsara (existence) 
and four realms of the saints—SIx stages Of 
rebirth for ordinary people, as confrasted with 


1229 


the four saints. These ten realms are mutually 

Iimmanent and mutually Inclusive, each one 

having In it the remaining nine realms. For 

example, the realm of men will include the 
other nine from Buddha to Hell, and so will 
any of the ten realms. Even the realm of 

Buddhas includes the nature of hell and all the 

rest, because a Buddha, thouph not helish 

himself, intends to save the depraved or hellish 
beings, and therefore also has hell in his mind. 

In this sense, the realm of the Buddhas, too, 

1ncludes the other nine realms: 

(A) Lục phàm: Sáu nẻo luân hồi hay sáu thế 
giới của chúng sanh mê mờ Tất cả 
chúng sanh trong sáu nẻo nầy đều phải 
chịu sanh tử luân chuyển không ngừng 
theo luật nhân quả, sanh vào nẻo nào tùy 
theo những hành động trong kiếp trước 
quyết định. Trong Phật giáo, các nẻo nây 
được miêu tả bằng các tai họa hay các 
phần của bánh xe sanh tử. Bánh xe nầy 
do các hành động phát sanh từ vô minh 
của ta về chân tánh cuộc sinh tổn, do các 
nghiệp lực từ quá khứ vô thủy thúc đẩy, 
do sự thèm muốn khoái lạc của các thức 
giác của chúng ta, và sự bám víu của 
chúng ta vào những khoái lạc nầy tiếp tục 
làm nó xoay vần, đưa đến sự quay vòng 
bất tận của sinh tử và tái sanh mà chúng 
ta bị trói buộc trong ấy——Six realms of the 
samsara or the realms of the 
unenlightened. All creatures 1n these 
realms are tied to the ceaseless round of 
birth-and-death, that 1s, to the law of 
causation, according to which existence 
on any one of these planes are 
determined by antecedent actlons. In 
Buddhism these planes are depicted as the 
spokes or segments of the “wheel of life.” 
This wheel is set in motlonby actions 
stemming from our basic Ignorance of the 
true nature of existence and by karmic 
propensites from an ¡ncalculable past, 


]) 


2) 


a) 


b) 


3) 


4) 


5) 


6) 


(B) 


and kept revolving by our craving for the 
pleasures of the senses and by our 
clnging to them, which leads to an 
unending cycle of births, deaths, and 
rebirths to which we remain bound. 

Realm of hells: Địa Ngục tượng trưng cho 
tham sân si, những loài bị hành tội ở cõi 
thấp nhất—Symbolizing ignorance, greed 
and aggression. Depraved men or “hellish 
beings” who are in the lowest staøe. 
Quỷ—Ghost: 

Realm of Hungry Ghosts: Pretas (skÙ—— 
Ngạ Quỷ, những loài đã chết hay các quỷ 
đói—Symbolizing greed. Departed beings, 
otherwise called “hungry spirIts.” 

A Tu La: Asura (sk)—Những quỷ thần 
hiếu chiến. Dù một phần thuộc Thiên giới, 
nhưng chúng được đặt vào cõi thấp hơn— 
Fighting spirits, though partially heavenly, 
they are placed in the lower realm. 

Súc Sanh: Realm of Animals--Những loài 
có bản chất mê muội, bao gôm tất cả các 
loài vật—Beasts—Symbolizing Ignorance 
or innocent 1n nature, including the whole 
animal kingdom. 

Realm of Tians (Asuras): A-Tu-La— 
Fighting demons—Symbolizing 
aggression. 

Nhân: Realm of Humans (Men)—Nhơn 
giới có bản chất trung hòa—Human 
beings, neutral in nature—Symbolizing 
social virtue. 

Thên Giới: Realm of Celestials 
(Devas)—Mặc dù là siêu nhân, nhưng 
những chúng sanh nầy không thể giác ngộ 
viên mãn nếu không có giáo thuyết của 
Phật —Heavenly beinss, though 
superhuman ¡in nature they cannot get 
perfectly cenlightened without the 
teaching of the Buddha—Symbolizing 
medifation abstractions. 

Tứ Thánh: Bốn cõi Thánh là cõi mà nơi 
đó chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự an 





l) 


1230 


lạc bên trong và sự tự do sáng tạo bởi vì 
bằng tri thức họ đã chiến thắng vô minh 
và mê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ vào 
các nghiệp lực phát sinh từ hành động mê 
lầm trong quá khứ và bây giờ không còn 
gieo những hạt giống mà chúng sẽ kết trái 
trong hình thức trói buộc mới của nghiệp. 
Song giác ngộ không làm gián đoạn luật 
nhân quả. Khi người giác ngộ tự cắt ngón 
tay mình, nó cũng chảy máu, khi người ấy 
ăn phải thức ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. 
Người giác ngộ không thể chạy trốn được 
hậu quả của các hành động do chính mình 
tạo ra. Sự khác biệt là vì người đã giác 
ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp của 
mình và không còn bị trói buộc nữa mà di 
động tự do bên trong nghiệp—FOour Sainfs 
or the realms of the enlightened—The 
four realms of enliphtened existence, 
sometimes called the “four holy states.” 
Unlike those ¡in the lower six realms, the 
neliphtened know the joy oŸ inward peace 
and creative freedom because, having 
overcome their ipgnorance and delusion 
through knowledge, they are freed from 
enslavement_ to DfOpensities 
arising from past delusive actions, and no 
longer sow seeds which wIll bar fruit in 
the form of new karmic bondage. 
Enliphtenment, however, does 
suspend the law of cause and effect. 
When the enlightened man cufs his finger 
1t bleeds, when he eats bad food his 
stomach aches. He too cannot escape the 
consequences of his The 
difference 1s that because he accepts, that 
1s, he sees Into his karma he 1s no longer 
bound by it, but moves freely witihn 1t. 
Duyên giác: Một vị Phật tự giác ngộ, 
không giảng dạy cho kẻ khác—A Buddha 
for himself, not teaching others—See 
Pratyeka-buddha 1n SanskrIVPali- 
Vietnamese Section. 


karmic 


nOf 


actions. 


2) 


3) 


4) 


Thanh Văn: Đệ tử trực tiếp của Phật—A 
direct diseiple of the Buddha—See 
Sravaka, and Sravakayana 1n 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Bồ Tát: Một vị Phật tương la—A would- 
be Buddha—S§ee Bodhisattva, and Bồ Tát. 
Phật: The realm of Buddhas—Một vị Phật 
không ở trong vòng mười cõi thế gian nầy, 
nhưng vì Ngài thị hiện giữa loài người để 
giảng dạy giáo lý của mình nên Ngài được 
kể vào đó—A Buddha is not inside the 
circle of ten, but as he advenfts among men 
to preach his doctrine he 1s now partially 
included in it—See Buddha, and Phật. 


Lục Pháp: Sáu giới cấm của một Thức Xoa 
Ma Na—The six prohibition rules for a female 
devotee—See Lục Pháp GIới. 

Lục Pháp Giới: Sáu giới pháp của Thức Xoa 
Ma Na—The six prohibition rules for a female 


devotee: 
I1) Bất Dâm: Chẳng dâm dục cũng chẳng 


2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


chạm vào người nam—Not Indelicacy of 
contact with a male. 
Bất Đạo: Chẳng 
purloining for cash. 
Bất Sát: Không giết hại sinh vật—Not 
kiling animals. 

Bất Cuống Ngữ: Không nói lời dối trá— 
Not telling untruthfulness. 

Bất Phi Thời Thực: Chẳng ăn sau ngọ— 
Not having food after midday meal. 

Bất Ẩm Tửu: Không uống rượu —Not 
drinking wine or beer. 


trộm đạo—Not 


Lục Phiền Não: See Lục Đại Phiền Não. 
Lục Phủ: The six internal organs. 
Lục Phương: Six directions: 


l) 


Phương Đông: East. 
Phương Tây: West. 
Phương Nam: South. 
Phương Bắc: North. 
Phương Trên: Above. 
Phương Dưới: Below. 


1231 


Lục Phương Hành Trì: Culivation ¡in six 

directions—Theo Kinh Thi Ca La Việt, tín đỗ 

đạo Bà La Môn mỗi sáng thường hay tắm rữa 
sạch sẽ rồi lễ lạy sáu phương, để cầu sanh về 
cõi sướng; Đức Phật đã nhân đó thuyết kinh 

LỄ Lục Phương cho họ—According to the 

Sagalaka Sutra, the brahman morning act of 

bathing and paying homage ¡1n the six 

directions; observing the “well-born” do this; 
the Buddha 1s said to have given the discourse 
1n the Worship In the Six Directions Sutra: 

l) Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ: 
The East denotes mother and father. 

a) Này gia chủ tử, có năm trường hợp, người 
con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương 
Đông—There are five ways in which a 
son should minister to his mother and 
father as the Eastern direction. 

e Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại 
cha mẹ: He should think having been 
supported by them, I will support them. 

e _ Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ: I will 
perform therr duties for them. 

e _ Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống: I 
wIll keep up the family tradition. 

ec Tôi bảo vệ tài sản thừa tự: I will be 
worthy of my heritage. 

e Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời: 
After my parents” deaths, I will distribute 
gffts on the their behalf. 

b) Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng 
như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến 
con theo năm cách —There are Íive ways 
in which the parents, so ministered to by 
thelr Eastern direction, 
T€CIprOcaf€: 

e Ngăn chận con làm điều ác: They will 
restrain him from evIl. 

e Khuyến khích con làm điểu thiện: They 
wIll support him In doïng good. 

e - Dạy con nghề nghiệp: They will teach him 
some skIll. 

e - Cưới vợ xứng đáng cho con: They will find 


SOn a§ wil 


C) 


2) 


a) 


b) 


him a suitable wIfe. 

Đúng thời trao của thừa tự cho con: In due 
time, they will hand over his Inheritance to 
him. 

Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng 
như phương Đông theo năm cách như vậy, 
cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo 
năm cách. Như vậy phương Đông được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát 
khỏi các sự sợ hãi: In this way the Eastern 
direction 1s covered, making 1t at peace 
and free from fear. 

Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng: 
The South denotes teachers. 

Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng 
dưỡng các bậc sư trưởng như phương 
Nam—There are five ways In which 
pupIls should minister to their teachers as 
the Southern direction: 

Đứng dậy để chào: By rising to greet 
them. 

Hầu hạ thầy: By serving them. 

Hãng hái học tập: By being attentive. 
Tự phục vụ thầy: By waiting on them. 
Chú tâm học hỏi nghề nghiệp: 
mastering the skills they teach. 

Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng 
như phương Nam theo năm cách như vậy, 
các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng 
đến các đệ tử theo năm cách—There are 
five ways In which their teachers, thus 
ministered to by ther pupils as the 
Southern direction, will recIprocafe: 

Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được 
khéo huấn luyện: They will give thorough 
1nstrucfion. 

Dạy cho bảo trì những øì mình được khéo 
bảo trì: Make sure they have grasped what 
they should have duly grasped. 

Dạy cho thuân thục các nghề nghiệp: 
Given them a thorough grounding In all 
skills. 

Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc: 


By 


c) 


3) 


a) 


b) 


1232 


Recommend them to their friends and 
colleagues. 

Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi 
mặt: Provide them with security in all 
directions. 

Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng 
được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam 
theo năm cách và sư trưởng có lòng 
thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. 
Như vậy phương Nam được che chở, được 
trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ 
hãi: In this way the Southern direction 1s 
covered, making 1t at peace and free from 
fear. 

Phương Tây cần được hiểu là vợ con: The 
West denotes wife and children. 

Này gia chủ tử, có năm cách, người chồng 
phải đối xử với vợ như phương Tây— 
There are five ways in which a husband 
should minister to his wife as the Western 
direction: 

Kính trọng vợ: By honouring her. 

Không bất kính đối với vợ: By not 
disparaging her. 
Trung thành với 
unfaithful to her. 
Giao quyển hành cho vợ: By giving 
authority to her. 

Sắm đồ nữ trang cho vợ: By providing her 
with adornmehns. 

Này gia chủ tử, được chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách như vậy, người 
vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm 
cách —There are five ways in which a 
wIfe, thus ministered to by her husband as 
the Western direction, w1Ïl recIprocafe: 
Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình: By 
properly organizIng her work. 

Khéo tiếp đón bà con: By being kind to 
the relatives. 

Trung thành với chồng: By not being 
unfaithful. 

Khéo gìn giữ tài sản của chồng: By 


vợ: By not being 


C) 


4) 


a) 


protecting husband”s property. 

Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công 
việc: By being skillful and diligent ín all 
she has to do. 

Này gia chủ tử, người vợ được người 
chồng đối xử như phương Tây theo năm 
cách và người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách. Như vậy phương 
Tây được che chở, được trở thành an ổn 
và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way the 
Western direction 1s covered, making 1t at 
peace and free from fear. 

Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè: The 
North denotes friends and companions. 
Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam 
tử đối xử với bạn bè như phương Bắc— 
There are five ways in whiích a man 
should minster to his 
companIions as the Northern direction: 

Bố thí: By giving alms. 

Ái ngữ: By kindly words. 

Lợi hành: By looking after their welfare. 
Đông sự: By treating them like himself. 
Không lường gạt: By keeping his words. 
Này gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối 
xử như phương Bắc theo năm cách như 
vậy, bạn bè cũng có lòng thương kính vị 
thiện nam tử theo năm cách —There are 
ways 1n which 
companions, thus administered to by a 
man as the Northern direction, 
T€CIpTrOCcafe: 

Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng: 
By looking 
1nattentIve. 


fiends and 


five fiends and 


wil 


after him when he 1s 
Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị 
nầy phóng túng: By looking after his 
property when he 1s Inattentive. 

Trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam 
tử gặp nguy hiểm: By being a refusge when 
he 1s afraid. 

Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp 
khó khăn: By not deserting him when he 1s 


c) 


5) 


a) 


b) 


1233 


1n trouble. 

Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử: 
By showing concern for his children. 

Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử 
đối xử như phương Bắc theo năm cách, và 
bạn bè cũng có lòng thương tưởng vị thiện 
nam tử theo năm cách. Như vậy phương 
Bắc được che chở, được trở thành an ổn 
và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way 
the Northern direction 1s covered, making 
1t at peace and free from fear. 

Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao 
công: The Nadir denotes servants and 
helpers. 

Này gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh 
chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như 
phương Dưới —There are five ways in 
which a master should minister to his 
servants and workpeople as the Nadir 
direction: 

Giao công việc đúng theo sức của họ: By 
arranging their work according to their 
strength. 

Lo cho họ ăn uống và tiền lương: By 
supplying them with food and wages. 

Điều trị cho họ khi bệnh hoạn: By looking 
after them when they are IÏl. 

Chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ: By 
sharing special delicacies with them. 
Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép: By letting 
them off work at the ripht time. 

Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được 
Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới 
với năm cách kia, có lòng thương đối với 
vị chủ nhân theo năm cách như sau— 
There are five ways in which servants and 
workpeople, thus ministered to by therr 
master as the Nadir, will recIprocate: 

Dậy trước khi chủ thức dậy: They will get 
up before him. 

Đi ngủ sau khi chủ đi ngủ: They will go to 
bed after him. 

Tự bằng lòng với các vật đã cho: Take 


c) 


6) 


a) 


b) 


only what they are gIven. 
Khéo làm các công việc: Do theIr work 
properly. 
Đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ: Be 
bearer of his praise and øgood repute. 
Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được các 
vị Thánh chủ nhân đối xử như phương 
Dưới với năm cách, họ cũng có lòng 
thương đối với Thánh chủ nhân theo năm 
cách. Như vậy phương Dưới được che chở, 
được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự 
sợ hãi: In this way the Nadir Is covered, 
making If at peace and free from fear. 
Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà 
La Môn: The Zenith denotes ascetics and 
Brahmins. 
Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam 
tử đối xử với các vị Sa Môn, Bà La Môn 
như phương Trên—There are Íive ways 
1n which a man should minister to ascetIcs 
and Brahmins as the Zenith: 
Có lòng từ trong hành động về thân: By 
kindness 1n bodily deed. 
Có lòng từ trong hành động về khẩu: 
kindness 1n speech. 
Có lòng từ trong hành động về ý: By 
kindness In thouphit. 
Mở rộng cửa để đón các vị ấy: 
keeping an open house for them. 
Cúng dường các vị ấy các vật dụng cần 
thiết: By supplying their bodily needs. 
Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 
Môn được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Trên theo năm cách như vậy, 
cũng có lòng thương vị thiện nam tử theo 
năm cách sau đây —The ascetics and 
Brahmins, thus ministered to by him as 
the Zenith, wIll recIprocafe In sIx Ways: 
Ngăn không cho họ làm điều ác: They 
wIll restrain him from evIl. 
Khuyến khích họ làm điều thiện: They 
will encourage him to do good. 
Thương xót họ với tâm từ bị: They will be 


By 


1234 


benevolently compasslonate toward him. 
e©_ Dạy họ những điểu chưa nghe: They will 
teach him what he has not heard. 

e Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe: 
They will help him purify what he has 
heard. 

e _ Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời: They 

will point out to him the way to Heaven. 

Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 

Môn được thiện nam tử đối xử như 

phương Trên với năm cách, cũng có lòng 

thương thiện nam tử theo năm cách. Như 
vậy phương Trên được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: 

In this way the Zenith 1s covered, making 

1t at peace and free from fear. 


c) 


Lục Phương Hộ Giới: See Kinh LỄ Lục 
Phương. 
Lục Phương Hộ Minh: See Kinh Lễ Lục 


Phương. 

Lục Phương Hộ Niệm: Lục Phương Hộ 
Minh—Lục Phương Hộ Giới —The praisees of 
Amitabha proclaimed by the Buddhas of the 
six directions—See Kinh LỄ Lục Phương. 

Lục Phương Lễ: Người tu theo đạo Bà La 
Môn mỗi sáng thường hay tắm rữa sạch sẽ rồi 
lễ lạy sáu phương, để cầu sanh về cõi sướng: 
Đức Phật đã nhân đó thuyết kinh Lễ Lục 
Phương cho họ—The brahman morning act of 
bathing and paying homage the 
directions; observing the “well-born” do this; 
the Buddha 1s said to have given the discourse 
1n the Worship In the Six Directions Sutra— 
See Kinh LỄ Lục Phương in Appendix 1. 

Lục Phương LỄ Kinh: Kinh Lễ Lục 
Phương— Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ 
Kinh—The Worship in the Six Directions 
Sutra—See Kinh Lễ Sáu Phương in Appendix 
A Ib. 

Lục Quán Âm: The six kinds of Kuan-Yin— 
See Avalokitesvara and Lục Địa Tạng. 

Lục Quán Pháp: Theo trường phái Thiên 


in SIX 


Thai, có sáu quán pháp—According to the 
Tiien-Tai Sect, there are six kinds of 
contemplation or six kinds of Kuan-Yin: 


1) Đại bi: Most pitiful. 

2) Đại từ: Most merciful. 

3) Sư tử vô úy: Of lion-courage. 

4) Đại quang phổ chiếu: Of universal light. 

5) Thiên nhân trượng phu: Leaders among 


gøods and men. 
Đại phạm 
omnipresent Brahma. 

Mỗi phẩm chất của Bồ Tát có công năng 
diệt trừ chướng ngại trong sáu đường địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân và 
thiên—Each of this Bodhisatva's six 
qualiies (pitful, merciful, lion-courage, 
universal light, leader among gøods and 
men, brahma) breaks 
respectively of the hells, pretas, animals, 
asuras, men, and devas. 

Lục Quần Tỳ Kheo: Vào thời Đức Phật còn 
tại thế có sáu nhóm Tỳ Kheo xấu, kết đẳng 
làm những chuyện trái với uy nghi. Giới luật 
mà Phật chế định ra phần nhiều duyên vào 
hành động của sáu nhóm tỳ kheo nầy mà đặt 
ra—The six common herd bhiksus, to whose 
Improper or evil conduct 1s atfributed the 


thâm viễn: The most 


+ 


the  hindrances 


layng down of many of the laws by 
Sakyamum. The generally accepted list 
imndicaing Nanda, Upananda, Asvaka, 


Punarvasu, Chanda, and Udayin. 

Lục Quần Tỳ Kheo Ni: Ngoài nhóm lục 
quần tỳ kheo ra, còn có lục quần tỳ kheo ni, 
cũng có tên giống như nhóm tỳ kheo—Beside 
the six common herd bhiksus, there were also 
the six common hed bhiksunis whose names 
were just the same as that of the bhiksus'. 

Lục Quyết Định: Six kinds of certainty— 

See Lục Chủng Quyết Định. 

Lục Quyết Trạch Phần Tưởng: Nibbedha- 
bhagIya-sanna (p)—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong trường Bộ Kinh, có sáu quyết trạch phần 


1235 


tưởng—According to the Sangiti Sutta ¡in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
perceptions conducive to penetration: 


I) Vô Thường Tưởng: The perception of 
1mpermanence. 

2) Khổ Tưởng Trên Vô Thường: The 
perception of suffering in Impermanence. 

3) Vô Ngã Tưởng trên Khổ: The perception 
of Impersonality In suffering. 

4) Đoạn Tưởng The percepton of 
abandoning. 

5) Vô Tham Tưởng: The perception of 
dispassion. 

6)_ Diệt Tưởng: The perception of cessation. 


Lục Sanh Loại: Abhijatiyo (p)—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu loại 
sanh—According to the Sangiti Sutfa in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
SD€CI€S. 

I) Có người hắc sanh và sống trong hắc 
pháp: Here one born In dark conditions, 
lives a dark life. 

Có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp: 
One born in dark conditions lives a bright 
le. 

Có người hắc sanh và sống tạo Niết Bàn: 
One born in dark condilons atfains 
Ñibbana, which 1s neither dark nor bright: 
Attains Nibbana, which 1s neither dark nor 
bripht. 

Bạch sanh sống tạo hắc pháp: One born in 
bright conditions lives a dark life. 

Bạch sanh sống tạo bạch pháp: One born 
1n bripht conditions lives a bright life. 
Bạch sanh sống tạo Niết Bàn (Phi Hắc 
Pháp phi bạch pháp): One born in bright 
conditions attains NÑibbana which 1s neither 
dark nor bright. 

Lục Song Nhất Viên: Sáu cửa sổ một con 
vượn—Sáu căn được ví như sáu cửa sổ và tâm 


2) 


3) 


#) 
5) 


6) 


thức được ví với con vượn leo vào leo ra sấu 
cửa số nầy) —Six windows and one monkey 
climbing in and out these six windows. This 1s 


compared to the six organs of sense and the 
active mind which 1s thinking unceasinply. 
Lục Sức: Sáu loại gia súc —The six domestic 
animals: 


l) Ngựa: Horse. 

2) Trâu bò: Ox (buffalo). 
3) Dê: Goat. 

4) Gia cầm: Fowl. 

53) Chó: Dog. 

6) Heo:Pig. 


Lục Suy: Hấp lực của lục căn hay lục trần 
cũng là sáu tên giặc hay lục tặc làm cho chúng 
sanh suy giảm tiêu hao—The six ruiners or the 
attractions of the six senses—See Lục Trần 
and Lục Tặc. 

Lục Sư: The six tirthikas or heterodox 
teachers—See Lục Sư Ngoại Đạo. 

Lục Sư Ngoại Đạo: Chỉ sáu vị sư ngoại đạo 
ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. Sáu vị 
nầy luôn tìm cách kình chống với Đức Phật— 
The six heretical masters—The six tirthikas or 
heterodox teachers In India at the time of the 
Buddha. These six always sought to rival 
Buddha: 

I) Phú Lan Na Ca Diếp: Purana-Kasyapa 
(sk)— Người cho rằng không có tính 
không, phủ nhận hậu quả của hành động 
tốt xấu (không có đạo nghĩa vua tôi hay 
cha con)—Purana Kasyapa, who negated 
the effecfts of action, øood or evIl. 

Mạt Già lê Câu Xa Lê: Maskari- 
Gosaleputra (sk)—Người phủ nhận luật 
nhân quả, cho rằng sướng khổ là tự nhiên 
chứ không do nhân duyên—Maskarin- 
Gosaliputra, taught a theory of 
randomness, negating causality. 

San Xà Da Tì La Hiển Tử: Sanjaya- 
Vairatiputra (skt)—Người cho rằng chẳng 
cần tu hành, cứ trải qua số kiếp hết khổ 
thì đến sướng—Sanjaya-Vairatiputra, who 
Was agnosftic In refusing to mainfain any 
opinion about anything. 


2) 


who 


3) 


1236 


4) A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La: Ajita- 
Kesakambala (sk—Người chủ trương 
mọi thứ đều đoạn diệt, cuối cùng chỉ còn 
lại tứ đại, nên tu hành khổ hạnh, để cho 
mọi thứ nóng bức thiêu đốt thân thể mà 
giải thoát —Ajita-Kesakambala, 
taught a more extreme nihilism regarding 
everything except the four main elements. 
Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên: Kakuda- 
Katyayana (skt—Người chủ trương theo 
vật chất, không có người giết, cũng không 
có kẻ bị giết, mà chỉ có sự chuyển hóa 
của những yếu tố vật chất mà thôi (cho 
rằng pháp vừa hữu tướng vừa vô tướng. 
Nếu ai hỏi hữu thì đáp vô, mà ai hỏi vô thì 
đáp hữu) —Kakuda-Katyayana, 
taught a materialism in which there was no 
such things as killer or killed, but only 
transformatilons of elemenfs. 

Ni Kiện Đà Nhã Để Tử: Nirgrantha- 
Jnatiputra (sk—Người cho rằng sướng, 
khổ, phúc, tội “có lẽ” đều do đời trước, ắt 
phải đến bồi, chứ chẳng phải do tu hành 
đời nay mà quyết định được—Nirgrantha- 
Jnatiputra, known as Mahavra, the 
founder of Jainsm, who taught the 
doctrine of Interdeterminism, considering 
all things in term of “maybe.” 


who 


5) 


who 


6) 





Lục Sứ Giả: Six messenges—See Lục Địa 
Tạng. 

Lục Sự Thành Tựu: Sáu điều khiến cho 
một vị Bồ tát giữ tròn lục Ba La Mật —The six 
thnøgs which enable a bodhisattva to keep 
perfectly the six paramitas: 

l) Cúng dường: Cúng dường để thành tựu 

đàn độ—Worshipful offerings. 


2) Hành trì giới luật: Học và hành trì giới 
giới luật để thành tựu giới độ—Study and 
practice the moral duties. 

3) Bi mẫn: Bi mẫn để thành tựu nhẫn độ— 
Pity. 

4) Tinh tấn hành trì thiện pháp: Siêng năng 


làm điều thiện để thành tựu tiến độ—Zeal 


1n øoodness. 

Ở nơi cô liêu: Ở nơi cô liêu để thành tựu 
thiển độ—Isolation. 

Pháp lạc: Vui học Phật pháp để thành tựu 
trí độ—Delight In the law. 

Lục Tài: Lục Xúc— Tâm sở của xúc tương 
ứng với lục thức mà nảy sanh—The six 
decisions or concep(s formed through the 
mental conftact of the sIx senses. 


5) 


6) 


Lục Tặc: sáu tên giặc cướp. Sáu căn được ví 
với sáu tên mối lái cho giặc cướp, cướp đoạt 
hết công năng pháp tài hay thiện pháp. Sáu 
tên giặc kia mà đến thì lục căn sung sướng vui 
mừng. Cách để phòng duy nhứt là đừng a tòng 
với chúng—The six cauras or robbers, such as 
the six senses, the six sense organs are the 
match-makers, or medial agents of the sic 
robbers. The six robbers are also likened to the 
six pleasures of the six sense organs. The only 
way fo prevent them is by not acting with 
them: 

I1) Mắt đừng nhìn sắc đẹp: The eye avoiding 

beauty. 


2) Tai đừng nghe tiếng du dương: The ear 
avoiding melodious sound. 
3) Mũi đừng ngữi mùi thơm: The nose 


avoiding fragrant scent. 


4) Lưỡi đừng nếm vị ngon: The tongue 
avoiding tasty flavour. 
53) Thân đừng xúc chạm êm ái: The body 


avoiding seductions. 

Ý nên kểm giữ tư tưởng: The mind should 
always control thoughts. 

For more Information, please see Lục Căn 
and Lục Đại. 

Lục Tâm: Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo 
hình thức, mà ít chú trọng đến chỗ khai tâm, 
thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng, không 

hưởng được hương vị thanh lương giải thoát 

mà Đức Phật đã chỉ dạy. Muốn cho lòng Bồ 
Đề phát sanh một cách thiết thực. Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật 


6) 


+ 


1237 


Thập Yếu, chúng ta nên suy tư quán sát để 

phát tâm theo sáu yếu điểm sau đây——Most of 

us merely engaøe 1n external forms of 
cultivation, while©e paying lip service to 

“opening the mind.” Thus, the fire of greed, 

anger and delusion contnue to flare up, 

preventing us from ftasting the pure and cool 
flavor of emancipatlon as taupht by the 

Buddhas. According to Most Venerable Thích 

Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in 

Theory and Practice, we should pose the 

question of “How can we awaken the Bodhi 

Mind” or we should ponder and meditate on 

the following six points to develop a true 

Bodhi Mind. 

I1) Giác Ngộ Tâm: Chúng sanh thường chấp 
sắc thân nầy là ta, tâm thức có hiểu biết, 
có buồn giận thương vui là ta. Nhưng thật 
ra, sắc thân nầy giả dối, ngày kia khi chết 
đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên thân tứ đại 
không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó 
chỉ là thể tổng hợp về cái biết của sáu 
trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví 
dụ như một người trước kia dốt, nay theo 
học chữ Việt, tiếng Anh, khi học thành, có 
cái biết về chữ Việt tiếng Anh. Lại như 
một kẻ chưa biết Ba Lê, sau có dịp sang 
Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của 
thành phố ấy vào tâm. Khi trở về bản xứ 
có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện rõ 
quang cảnh của đô thị ấy. Cái biết đó 
trước kia không, khi lịch cảnh thu nhận 
vào nên tạm có, sau bỏ lãng không nghĩ 
đến, lần lần nó sẽ phai lạt đến tan mất 
hẳn rồi trở về không. Cái biết của ta khi 
có khi không, hình ảnh nây tiêu hình ảnh 
khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi 
luôn luôn, hư giả không thật, nên chẳng 
phải là ta. Cổ đức đã bảo: “Thân như bọt 
tụ, tâm như gió. Huyễn hiện vô căn, 
không tánh thật.” Nếu giác ngộ thân tâm 
như huyễn, không chấp trước, lần lần sẽ đi 
vào cảnh giới “nhơn không” chẳng còn 


ngã tướng. Cái ta của ta đã không, thì cái 
ta của người khác cũng không, nên không 
có “nhơn tướng.” Cái ta của mình và người 
đã không, tất cái ta của vô lượng chúng 
sanh cũng không, nên không có “chúng 
sanh tướng.” Cái ta đã không, nên không 
có bản ngã bên lâu, không thật có ai 
chứng đắc, cho đến cảnh chứng thường trụ 
vĩnh cửu của Niết Bàn cũng không, nên 
không có “thọ giả tướng.” Đây cần nên 
nhận rõ, cũng không phải không có thật 
thể chân ngã của tánh chân như thường 
trụ, nhưng vì Thánh giả không chấp trước, 
nên thể ấy thành không. Nhơn đã không 
thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn 
thay đổi sanh diệ, không có tự thể. Đây lại 
cần nên nhận rõ chẳng phải các pháp khi 
hoại diệt mới thành không, mà vì nó hư 
huyễn, nên đương thể chính là không, cả 
“nhơn” cũng thế. Cho nên cổ đức đã bảo: 
“Cân chi đợi hoa rụng, mới biết sắc là 
không.” (Hà tu đãi hoa lạc, nhiên hậu thỉ 
tri không). Hành giả khi đã giác ngộ 
“Nhơn” và “Pháp” đều không, thì giữ lòng 
thanh tịnh trong sáng không chấp trước mà 
niệm Phật. Dùng lòng giác ngộ như thế 
mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề 
Tâm— The Enlightened Mind—Sentilent 
beings are used to grasping at this body as 
“me,” at this discriminatng mind- 
conscIousness which 1s subJect to sadness 
and anger, love and happiness, as “me.” 
However, this flesh-and-blood body 1s 
1llusory; tomorrow, when 1t dies, 1t will 
return to dust. Therefore, this body, a 
composite of the four elements (earth, 
Wwater, fore, and air) 1s not “me.” The same 
1s frue with our mind-consciousness, which 
1s merely the synthesis of our perception 

of the six “Dusts” (form, sound, fragance, 
taste, touch, and đdharmas). For example, a 
person who formerly could not read or 
write, but is now studying Vietnamese or 


1238 


English. When his studies are completed, 
he will have knowledge of Vietnamese or 
English. Another example 1s a person who 
had not known Paris, but who later on had 
the opportumty to visit France and absorb 
the sights and sounds of that city. Upon his 
return, If someone were to mention Paris, 
the sights of that metropolis would appear 
clearly In his mind. That knowledge 
formerly did not exist; when the sights and 
sounds entered his subconsclous, they 
“existed.” If these memorles were not 
rekindled from time to time, they would 
gradually fade away and disappear, 
returning to the void. This knowledge of 
OUurS, SOmetimes existing, sometimes not 
©xIsting, some Images disappearing, other 
1mages arising, always changing following 
the outside world, is I1llusory, not real. 
Therefore, the mind-consciousness Is not 
“me.” The ancients have said: “The body 
1s like a bubble, the mind 1s like the wind; 
they are 1llusions, without origin or True 
Nature.” If we truly realize that body and 
mind are illusory, and do not cling to them, 
we will pradually enter the realm of “no- 
self,” escaping the mark of self. The self 
of our self being thus void, the self of 
others 1s also void, and therefore, there 1s 
no mark of others. Our self and the self of 
others being void, the selves of countless 
sentient beings are also void, and 
therefore, there ¡is no mark of sentient 
beinsgs. The self being void, there 1s no 
lasting ego; there 1s really no one who has 
“attained Enlightenment.” This 1s also true 
of Nirvana, ever-dwelling, everlasting. 
Therefore, there Is no mark of lifespan. 
Here we should clearly understand: 1t 1s 
not that cternally dwelling “Tlrue 
Thusness” has no real nature or true self; 
1t 1s because the sages have no attachment 
to that nature that It becomes void. 


2) 


Sentent beings being void, objects 
(dharmas) are also void, because obJecfs 
always change, are born and die away, 
with no self-nature. We should clearly 
realize that this 1s not because obJects, 
upon disintegration, become void and non- 
existent; but, rather, because, being 
1llusory, their True Nature ¡1s empty and 
void. Sentilent beings, too, are like that. 
Therefore, ancient have said: “Why walit 
until flowers fall to undersfand that form 1s 
empty.” The practitioner, having clearly 
understood that beinss and dharmas are 
empty, can proceed to recite the Buddhaˆs 
name with a pure, clear and bripht mind, 
free from all attachments. Only when he 
cultivates in such an enlightened frame of 
mind he be said to have “develop the 
Bodhi Mind.” 

Bình Đẳng Tâm: Trong khế kinh, Đức 
Phật khuyên dạy: “Tất cả chúng sanh đều 
có Phật tánh, đều là cha mẹ đời quá khứ 
và chư Phật đời vị lai” Chư Phật thấy 
chúng sanh là Phật, nên dùng tâm bình 
đẳng đại bi mà tế độ. Chúng sanh thấy 
chư Phật là chúng sanh, nên khởi lòng 
phiền não phân biệt ghét khinh. Cũng 
đồng một cái nhìn, nhưng lại khác nhau 
bởi mê và ngộ. Là đệ tử Phật, ta nên tuân 
lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, đối với chúng 
sanh phải có tâm bình đẳng và tôn trọng, 
bởi vì đó là chư Phật vị lai, đồng một Phật 
tánh. Khi dùng lòng bình đẳng tôn kính tu 
niệm, sẽ dứt được nghiệp chướng phân 
biệt khinh mạn, nảy sanh các đức lành. 
Dùng lòng bình đẳng như thế mà hành 
đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm—The 
Mind of Equanimiy—ln the sutras, 
Sakyamumi Buddha stated: “All sentient 
beings possess the Buddha Nature; they 
are our fathers and mothers of the past and 
the Buddhas of the future.” The Buddhas 
view sentlent beings as Buddhas and 


3) 


1239 


therefore attempt, with equanimity and 
ØTeat compassion, to rescue them. Sentilent 
beings view Buddhas as sentient beinss, 
engenderng afflictions, discrimination, 
hatred and scorn. The faculty of vision 1s 
the same; the difference lies in whether 
we are enliphtened or not. As disciples of 
the Buddhas, we should follow their 
teachnøgs and develop a mind of 
equanimify and respect towards senfienf 
beinss; they are the Buddhas of the future 
and are all endowed with the same 
Buddha Nature. When we cultivate with a 
mind of equanimity and respect, we rid 
afflicions of 
discrimination and scorn, and engender 


Oourselves of the 


virfues. To cultivate with such a mind 1s 
called “developing the Bodhi Mind.” 

Tâm Từ Bi: Ta cùng chúng sanh sanh đều 
sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo trí huệ của 
Như Lai, mà vì mê chân tánh, khởi hoặc 
nghiệp nên phải bị luân hồi, chịu vô biên 
sự thống khổ. Nay đã rõ như thế, ta phải 
đứt tâm ghét thương phân biệt, kởi lòng 
cảm hối từ bi tìm phương tiện độ mình cứu 
người, để cùng nhau được an vui thoát 
khổ. Nên nhận rõ từ bi khác với ái kiến. 
Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến 
trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây tình 
ái ràng buộc. Từ bi là lòng xót thương cứu 
độ, mà lìa tướng, không phân biệt chấp 
trước; tâm nầy thể hiện dưới đủ mọi mặt, 
nên kết quả được an vui giải thoát, phước 
huệ càng tăng. Muốn cho tâm từ bi được 
thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, 
cảm thông đến các nỗi khổ khó nhẫn thọ 
hơn của kẻ khác, tự nhiên sanh lòng xót 
thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ 
Để tâm chưa phát bỗng tự phát sanh. 
Trong Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền 
đã khai thị: “Đại Bồ Tát với lòng đại bi có 
mười cách quán sát chúng sanh không nơi 
nương tựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng 


sanhtánh chẳng điều thuận mà khởi đại bị, 
quán sát chúng sanh nghèo khổ không căn 
lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh 
ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi 
đại bi. Quán sát chúng sanh làm những 
điều ác mà khởi đại bi. Quán sát chúng 
sanh đã bị ràng buộc, lại thích lao mình 
vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi. Quán 
sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển 
sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát chúng 
sanh vương mang tật khổ lâu dài mà khởi 
đại bi. Quán sát chúng sanh không ưa 
thích pháp lành mà khởi đại bi. Quán sát 
chúng sanh xa mất Phật pháp mà khởi đại 
bi...” Đã phát tâm đại bi tất phải phát đại 
Bồ Đề tâm thể nguyền cứu độ. Thế thì 
lòng đại bi và lòng đại Bồ Đề dung thông 
nhau. Cho nên phát từ bị tâm tức là phát 
Bồ Đề tâm. Dùng lòng đại từ bi như thế 
mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề 
tâm—Mind of Compassion—We 
ourselves and all sentient beings already 
pOSsess the virtues, embellishment and 
Buddhas. However, 
because we are deluded as to our True 
Nature, and commit evil deeds, we resolve 
in Bith and Death, 
suffering. Once we have understood this, 
we should rid ourselves of the mind of 


wisdom of. the 


{O OUr Immense 


love-attachment, hate and discrimination, 
and develop the mind of repentance and 
compassion. We should seek expedient 
means to save ourselves and others, so 
that all are peaceful, happy and free of 
suffering. Let us be clear that compassion 
1s different from love-attachment, that 1s, 
the mind of affection, attached to forms, 
which binds us with the ties of passion. 
Compassion 1s the mind of benevolence, 

rescung and liberating, detached from 
forms, 
attachment. This mind manIfests i(self in 
every respect, with the result that we are 


without discrimination OFr 


1) 


1240 


peaceful, happy and liberated, and possess 
1ncreased merit and wisdom. If we wIsh to 
expand the compassionate mind, we 
should, taking our own sufferimng as 
starting point, sympathize with the even 
more unbearable misery of others. A 
benevolent mind, eager fo rescue and 
liberate, naturally develops; the 
compassionate thought of the Bodhi Mind 
arilses from there. As the Bodhisattva 
Samantabhadra taught in the Avatamsaka 
Sutra: “Great Bodhisattvas develop great 
compassion by ten kinds of observations of 
sentient beinss: they see sentient beings 
have nothing to rely on for support; they 
see sentient beings are unruly; they see 
sentent beings lack virtues; they see 
sentient beings are asleep In ipnorance; 
they see sentient beings do bad things; 
they see senfient beings are bound by 
desires; they see sentient beings drowning 
in the sea of Birth and Death; they see 
sentent  beings 
øoodness; they see sen(ient beings have 
lost the way to enliphtenment.” Having 
developed the great compassionate mind, 
we should naturally develop the Great 


have no desire for 


Bodh: Mind and vow to rescue and 
liberate. Thus the great compassionate 
mind and the greaft Bodhi 


Mindinterpenetrate freely. That 1s why to 
develop the compassionate mind is to 
develop the Bodhi Mind. Only when we 
cultivate with such øreat compasslon can 
we be said to have “developed the Bodhi 
Mind.” 

Hoan Hỷ Tâm: Đã có xót thương tất phải 
thể hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. Lòng 
tùy hỷ trừ được chướng tật đố nhỏ nhen. 
Lòng hỷ xả giải được chướng thù báo 
phục. Bởi tâm Hoan Hỷ không ngoài sự 
giác ngộ mà thể hiện, nên đó chính là 
lòng Bồ Đề. Hoan hỷ có hai thứ—The 


b) 


Mind of Joy—Having a benevolent mind, 
we should express 1t through a mind of 
Joy. The rejoicing mind can destroy the 
affliction of mean Jealousy. The “forgive 
and forgef” mind can put an end to hatred, 
resentment, and revenge. Because the 
mind of Joy cannot manIfest Ifself in the 
absence of Enlightenment, It 1s that very 
Bodhi Mind. This mind 1s of two kinds: a 
rejoicing mind and a mind of “forgive and 
forget.” 

Tùy Hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, 
Thánh nhân, dưới cho đến các loại chúng 
sanh, có làm được công đức gì , dù là nhỏ 
mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai 
được sự phước lợi, hưng thạnh thành công, 
an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng 
dùm—A rejoicing mind means that we are 
glad to witness meriforilous and virtuous 
acts, however, Insignificant, performed by 
anyone, from the Buddhas and sainfs to all 
Varlous sentient beings. Also, whenever 
W€ S€€ anyone receIving øaIn or merif, Or 
prosperous, successful and at peace, we 
are happy as well, and reJoice with them. 
Hỷ xả là dù có chúng sanh làm những 
điều tội ác, vong ân, khinh hủy, hiểm độc, 
tổn hại cho người hoặc cho mình, cũng an 
nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn nầy 
nếu xét nghĩ sâu, thành ra không thật có 
nhẫn, vì tướng người, tướng ta và tướng 
não hại đều không. Nên Kinh Kim Cang 
dạy: “Như Lai nói nhẫn nhục Ba La Mật, 
tức chẳng phải nhẫn nhục Ba La Mật, đó 
gọi là nhẫn nhục Ba La Mật ”—A 
“forgive and forget” mind means that even 
1Ý sentient beings commit nefarious deeds, 
show Ingratitude, hold us In contempt and 
denigrate us, are wicked, causing harm to 
others or to ourselves, we calmly forbear, 
gladly forgiving and forgetting therr 
transgresslons. This mind of joy and 
forbearance, If one dwells deeply on 1t, 


5) 


1241 


does not really exist, because there 1s in 
truth no mark of self, no mark of others, no 
mark of annoyance or harm. As sfated in 
The Diamond Suữa: “The Tathagata 
teaches likewise that the Perfectlon of 
Patience 1s not the Perfection of Patilence; 
such 1s merely a name.” 

Sám Nguyện Tâm: Trong kiếp luân hôi, 
mọi loài hằng đổi thay làm quyến thuộc 
lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ 
kiếp vô thỉ đến nay, do tâm chấp ngã 
muốn lợi mình nên làm tổn hại chúng 
sanh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp. 
Thậm chí đến chư Phật, Thánh nhơn, vì 
tâm đại bi đã ra đời thuyết pháp cứu độ 
loài hữu tình, trong ấy có ta, mà đối với 
ngôi Tam Bảo ta lại sanh lòng vong ân 
hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ 
thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành sám 
hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất 
thối, vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi 
ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải 
đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu 
nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý 
nghiệp thành khẩn ăn năn thể không tái 
phạm. Đã sám hối, phải dứt hẳn tâm hạnh 
ác, không còn cho tiếp tục nữa, đi đến chỗ 
tâm và cảnh đều không, mới là chân sám 
hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng 
long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp 
chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đển 
đáp bốn ân nặng (ân Tam Bảo, ân cha mẹ, 
ân sư trưởng, ân thiện hữu tri thức, và ân 
chúng sanh). Có tâm sám nguyện như vậy 
tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày 
thêm lớn, và mới đi đến chỗ phước huệ 
lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như 
thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề 
tâm—-The Mind of Repentance 
Vows—lIn the endless cycle of Birth and 
Death, all sentient beings are at one time 
or another rlated to one another. However, 
because of delusion and attachment to 


and 


6) 


self, we have, for countless eons, harmed 
other sentient beings and created an 
Inmense amount of evil karma. The 
Buddhas and the sages appear In this 
world out of compassion, to teach and 
liberate sentient beings, of whom we are a 
part. Even so, we engender a mind of 
I1ngratitude and destructiveness toward the 
Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha). 
Now that we know this, we should feel 
remorse and repent the three evil karmas. 
Even the Maitreya Bodhisattva, who has 
affained non-retrogression, still practices 
repenfance six times a day, In order to 
achive Buddhahood swifftly. We should 
use our bodies to pay respect to the Triple 
Jewel, mouth to confes our 
transgression and seek expiation, and our 
minds to repent sincerely and undertake 
not to repeat them. Once we have 
repented, we should put a complete stop to 
our evil mind and conduct, to the point 
where mind and objects are empty. Only 
then will there be true repentance. We 
should also vow to foster the Triple Jewel, 
rescue and liberate all sentient beings, 
afone for our past franspressions, and 
repay the "fo“r great debts," w”ich are the 
debt to the triple Jewel, the debt to our 
parents and teachers, the debt to our 
spiritual friends, and finally the debt we 
owe to all sentient beings. Through this 
repenfant mind, our past transgressions 


OUfể 


will disappear, our virtues will Increase 
with time, leading us to the sfage of 
perfect merit and wisdom. Only when we 
practice with such a repenfant mind can 
we be said to have “developed the Bodhi 
Mind.” 

Bất Thối Tâm: Dù đã sám hối phát 
nguyện tu hành, nhưng nghiệp hoặc ma 
chướng không dễ gì dứt trừ, sự lập công 
bồi đức thể hiện sáu độ muôn hạnh không 


1242 


dễ gì thành tựu. Mà con đường Bồ Đề đi 
đến quả viên giác lại xa vời dẫy đây gay 
go chướng nạn, phải trải qua hằng sa kiếp, 
đâu phải chỉ một hai đời? Ngài Xá Lợi 
Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục 
trụ, phát đại Bồ Đề tâm tu hạnh bố thí. 
Nhưng khi chịu khổ khoét một con mắt 
cho ngoại đạo, bị họ không dùng liệng 
xuống đất rồi nhổ nước dãi, lấy chân chà 
đạp lên trên, ngài còn thối thất Đại thừa 
tâm. Thế thì ta thấy sự giữ vững tâm 
nguyện là điều không phải dễ! Cho nên 
hành giả muốn được đạo tâm không thối 
chuyển, phải lập thệ nguyện kiên cố. Thể 
rằng: “Thân nầy đầu bị vô lượng sự nhọc 
nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến 
thiêu đốt nát tan thành tro bụi, cũng không 
vì thế mà phạm điều ác, thối thất trên 
bước đường tu hành.” Dùng lòng bất thối 
chuyển như thế mà hành đạo, mới gọi là 
phát Bồ Để tâm—-The Mind of no 
Retreat—AIlthough a practtioner may 
have repented his past transgressions and 
vowed to cultivate, his habitual delusions 
and obsfructions are not easy to eliminate, 
nor 1s the accumulaton of meris and 
virtues throuph cultivaton of the six 
paramias and ten thousand conducfs 
necessarlly easy to achieve. Moreover, 
the path of perfect Enliphtenment and 
Buddhahood 1s long and arduous, full of 
hardship and obstrucfions over the course 
of unfold eons. lt 1s not the work of one or 
two life spans. For example, the Elder 
Sariputra, one of the main disciples of 
Sakyamumi Buddha, had reached the sixth 
abode of Bodhisattvahood 1n one of his 
previous Incarnations and had developed 
the Bodhi Mind practicing the Paramita of 
Charty. However, when an externalist 
(non-Buddhist) asked him for one of his 
eyes and then, instead of using 1t, spat on 
It and crushed ¡it with his foot, even 


Saripura became angry and retreated 
from the Mahayana mind. We can see, 
therefore, that holding fast to our VOWS 1S 
not an easy thing! For this reason, If the 
practitioner wishes to keep his Bodhi Mind 
from retrogressing, he should be strong 
and frim 1n his vows. He should vow thus: 
“Although this body of mine may endure 
sufering and hardship, be 
beaten to death or even reduced to ashes, 
I shall not, 

wicked  deeds 


1Immense 


In consequence, commit 

refOøress In my 
cultivation.” Practicing with such a non- 
retroøressing mind ¡s called “developing 
the Bodhi Mind.” 

** For more information, please see Tâm (II) 
Œ). 

Lục Tế: Theo Trí Độ Luận, có sáu thứ 

chướng tế che đậy mất sáu Ba La Mật hay tịnh 

tâm—According to the Maha-Prajna-Sastra, 

there are 

paramitas or the pure mind. 


OrT 


six sins that smother the six 


1l) Xan Tham: Tham lam bỏn xẻn— 
Grudging. 

2) Phá Giới: Commandment-breaking. 

3) Sân Nhuế: Nóng nảy giận dữ—Anger. 

4) Liên Niệm: Thương nhớ luyến ái gia 
đình—Famlly attachment. 

53) Tán Loạn: Confused thoughts or scattered 


mind. 
6)_ Ngu Sĩ: lgnorance or stupidity. 
Lục Thành Bộ: Sannagarikah (skt)—Mật 
Lâm Sơn Bộ—Một trong hai mươi tông phái 
Tiểu Thừa, có quan hệ với Độc Tử Bộ—One 
of the twenty Hinayana sects, connected with 
Vatsiputtriyah. 
Lục Thành Tựu: Sáu loại thành tựu, thường 
mở đầu các kinh—Six perfections found in 
the opening phrase of each sutra: 
I) Tín Thành Tự: Lấy chữ “Như Vậy” 
thành tựu— “Thus” implies perfect faith. 
2) Văn Thành Tựu: Lấy hai chữ “Ngã Văn” 


làm tín 


3) 


4) 


5) 


6) 


Ù 


124 


hay “Tôi nghe” làm văn thành tựu—“T 
Have Heard” implies perfect hearing. 

Thời Thành Tựu: Lấy hai chữ “Nhất Thời” 
hay “một thuở” làm thời thành tựu— 
“Once” implies the perfect time. 

Chủ Thành Tựu: Lấy chữ “Phật” chỉ rõ vị 
chủ thuyết pháp làm chủ thành tựu—“the 
Buddha” Impliles the perfect lord or 
maSI€T. 

Xứ Thành Tựu: Lấy các chữ như “Tại núi 
Kỳ Xà Quật” làm xứ thành tựu—“on 
Mount Grdhrakuta” Iimplies the perfect 
place. 

Chúng Thành Tựu: Lấy các chữ “Đại Tỳ 
Kheo Chúng” làm chúng thành tựu—“with 
the great assembly of bhiksus” Implies the 
perfect assembly. 


Lục Thân: Sáu người thân nhứt—The six 
closest relatives—The six Immediate relations: 
Cha: Father. 
Mẹ: Mother. 


Anh em trai: Elder or younger brothers. 
Chị em gái: Elder or younger sIsters. 
Vợ hay chồng: Wife or husband. 

Con cái: Children. 


Lục Thần Thông: The six transcendental or 
magical powers—See Lục Thông. 

Lục Thập: Sasti (sk)——Sáu mươi—Sixty. 
Lục Thập Nhị Kiến: Sáu mươi hai loại kiến 
giải —The sixty-two views: 


(A) 


() 


l) 


a) 


Theo Kinh Đại Bát Nhã—According to 
the Maha-Prajna Sutra: 
(20) Năm uẩn duyên với bốn trạng thái 
làm thành hai mươi kiến giải—The five 
skandhas under four consideratlons of 
time, considered as time past, whether 
each of the five has had permanence, 
1mpermanence, both, and neither: 
Bốn kiến giải của Sắc —Four views of 
Form: 
Sác là thường: Form is permaneni. 
Sác là vô thường: Form is impermanent. 


C) 


) 


2) 


a) 
b) 


C) 


) 


3) 


a) 
b) 


C) 


) 


4) 


a) 


b) 


C) 


) 


Sắc là cả thường lẫn vô thường: Form is 
both permanent and impermanent. 

Sắc là không (phi) thường cũng không 
(phi) thường: 
permanent nor impermanent. 

Bốn kiến giải của Thọ—Four views of 
Sensation: 

Thọ là thường: Sensation 1s permanent. 
Thọ là thường: Sensatlon 1s 
1mpermanent. 

Thọ là cả thường lẫn vô thường: Sensation 
1s both permanent and impermanent. 


vô Form ¡1s neither 


vô 


Thọ là phi thường phi vô thường: 
Sensaion 1s neiher permanent nor 
1mpermanent. 


Bốn kiến giải của Tưởng —Four views of 
p€rception: 

Tưởng là thường: Perception is permanent. 
Tưởng là thường: Perception 1s 
1mpermanent. 

Tưởng là cả thường lẫn vô thường: 
Perception 1s  both permanent 
1mpermanent. 

Tưởng là phi thường phi vô thường: 
Perception 1s neither permament nor 
1mpermanent. 

Bốn kiến giải của Hành—Four views of 


vô 


and 


Volition or Mental formation: 

Hành là thường: Mental formation 1s 
permanert. 

Hành là vô thường: Mental formation 1s 
1mpermanent. 

Hành là cả thường lẫn vô thường: Mental 
formaton 1s  both permanent 
1mpermanent. 

Hành là phi thường phi vô thường: Mental 
formation 1s permanent 
1mpermanent. 

Bốn kiến giải của Thức —Four views of 


and 


neither nor 


CONSCIOUSn€SS: 
Thức là thường: 
permanent. 

Thức là vô thường: Consciousness 1s 


Consciousness  Is 


d) 


1244 


1mpermanert. 

Thức là cả thường lẫn vô thường: 
Consciousness 1s both permanent and 
1mpermanernt. 

Thức là phí thường phi vô thường: 
Consciousness 1s neither permanent nor 
1mpermanert. 

(II) Năm uẩn duyên với tứ biên làm thành 
hai mươi kiến giải—Five skandhas under 
the four considerations to their space or 
extension, considered as present time, 
whether each ¡s finite, infinie, both, or 
neither to make 


another 20 views: 


]) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
2) 
a) 
b) 
c) 
q) 


3) 


Bốn kiến giải của sắc—Four views of 
Form: 

Sắc là hữu biên: Form ¡s finite. 

Sắc là vô biên: Form is infinite. 

Sắc là cả hữu lẫn vô biên: Form is both 
finite and infinite. 

Sắc phi hữu phi vô biên: Form is neither 
finite nor infinite. 

Bốn kiến giải của Thọ—Four views of 
Sensation: 

Thọ hữu biên: Sensation 1s finite. 

Thọ vô biên: Sensation 1s infinite. 

Thọ hữu lẫn vô biên: Sensation is both 
finite and infinite. 

Thọ phi hữu phi vô biên: Sensatlon 1s 
neither finite nor Infinite. 

Bốn kiến giải của Tưởng—Four views of 
Perception: 

Tưỡng hữu biên: perception 1s finite. 
Tưởng vô biên: Perception is inñnite. 

Thọ là hữu lẫn vô biên: Perception ¡is both 
finite and infinite. 

Thọ phi hữu phi vô biên: Perception 1s 
neither finite nor Infinite. 

Bốn kiến giải của Hành—Four views of 
Volition or Mental formation: 

Hành hữu biên: Volition 1s finite. 

Hành vô biên: Volition is Infinite. 

Hành cả hữu lẫn vô biên: Volition is both 


C) 


) 


ñinite and Infinite. 

Hành phi hữu phi vô biên: Volition 1s 
neither finite nor Infinite. 

Bốn kiến giải của Thức—Four views of 
Consciousness: 

Thức hữu biên: ConscIousness 1s finite. 
Thức vô biên: Consciousness 1s Infinite. 
Thức cả hữu lẫn vô biên: Consciousness ¡s 
both finite and infinite. 

Thức phi hữu phi vô biên: Consclousness 
1s neither finite nor Infinite. 

(HDNăm uẩn duyên với bốn chuyển làm 
thành hai mươi kiến giải—Five skandhas 
under the four consideratons to thelr 
destination to make another 20 views: 

Bốn kiến giải của Sắc —Four views of 
Form: 

Sắc như khứ (sắc kể như mất): Form ¡is 
gone. 

Sác chẳng như khứ (sắc kể như chẳng 
mất): Form is not gone. 

Sác như khứ chẳng như khứ (sắc kể như 
mất mà cũng kể như chẳng mất): Form is 
both gone and not gone. 

Sắc phi như khư phi chẳng như khứ (sắc 
chẳắng kể như mất, chẳng kể như chẳng 
mất): Form is neither gone nor not gone. 
Bốn kiến giải của Thọ—Four views of 
SensafIon: 

Thọ như khứ: Sensation 1s gone. 

Thọ chẳng như khứ: Sensation ¡s not gone. 
Thọ như khứ chẳng như khứ: Sensation ¡s 
both gone and not gone. 

Thọ phi như khứ phi chẳng như khứ: 
Sensation 1s neither øone nor not øgone. 
Bốn kiến giải của Tưởng—Four views of 
Perception: 

Tưởng như khứ: Perception ¡is gone. 

Tưởng chẳng như khứ: Perception is not 
gone. 

Tưởng như khứ chẳng như khứ: Perception 
1s both gone and not øone. 

Tưởng phi như khứ phi chẳng như khứ: 


c) 


q) 


(B 


` 


]) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Lo 


1245 


Perception 1s neither gone nor not gone. 
Bốn kiến giải của Hành—Four views of 
Volition or menfal formation: 

Hành như khứ: Volition 1s gone. 

Hành chẳng như khứ: Volition is not gone. 
Hành như khứ chẳng như khứ: Volition ¡s 
both gone and not gone. 

Hành phi như khứ phi chẳng như khứ: 
Volition 1s neither gone nor not øgone. 

Bốn kiến giải của Thức —Four views of 
COnSciousness: 

Thức như khứ: Consciousness 1s gone. 
Thức chẳng như khứ: Consciousness is not 
gone. 

Thức như khứ chẳng như khứ: 
Consciousness 1s both gone and not gone. 
Thức phi như khứ phi chẳng như khứ: 
Consciousness 1s neither gone nor not 
gone. 

(IV)Đồng Nhất thân tâm: Unity of body 
and mind. 

(V) DỊ Biệt thân tâm: Difference of body 
and mind. 

Theo tông Thiên Thai, có 62 ngã kiến— 
According to the T”ien-T”ai scet, there are 
SIXty-fwo views on personality. 

Bốn kiến giải của sắc—Four views of 
Form or Rupa as 1(s basis and consider 
cach of the five skandhas under four 
aspects. 

Sắc là Ngã: Rupa, the organized body, as 
the ego. 

La Sắc vẫn có Ngã: The ego as apart 
from the rupa. 

Sắc là lớn, ngã là nhỏ; ngã trụ trong sắc: 
Rupas as the greater, the ego the smaller 
or Inferior, and the ego as dwelling In the 
rupa. 

Ngã là lớn, sắc là nhỏ; sắc trụ trong ngã: 
The ego as the greater, rupa the Inferlor, 
and the rupa In the ego. 

Cùng một tiến trình như vậy với Thọ, 
Tưởng, Hành Thức trong hiện tại, quá khứ 


và vị lai sẽ làm thành 60 kiến giả—The 
same process applies to Sensation, 
Perception, Volition, and Consciousness In 
the present, past and future to make 60 
VICWS. 

2) Đoạn Kiến: Impermanence. 

3) Thường Kiến: Permanence. 

Lục Thí: Sáu thí dụ hay dẫn dụ—The six 

mefaphors—See Lục Chúng Sanh. 

Lục Thiền: The six devalokas, the heavens 

with sense organs above Sumeru, between 

Brahmalokas and the earth—See Lục Dục 

Thiên. 

Lục Thiên Tụ: Six kinds of wrong-doing. 

1-5) See Ngũ Thiên Tụ. 

6) Thâu Lan Gia: Sthulatyaya (skÐ—Tội 
đáng đọa địa ngục, nhưng có thể tha được 
vì chỉ là những tư tưởng chưa làm ra hành 
động—Sins deserving hells which may be 
forgiven; however, thoughts 
developed 1n action yet. 

Lục Thọ: sáu thọ từ sáu căn The six 

vedanas—The six receptions or senasations 

from the six oreans—See Thọ and Lục Căn. 

Lục Thọ Thân: Vedana-kaya (p)—Theo 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

sáu thọ thân—According to the Sangiti Sutta In 

the Long Discourses of the Buddha, there are 

SIX øroups of feeling: 


nOf 


1l) Nhãn xúc sở sanh thọ: Cakkhu- 
samphassaja-vedana (p)—Feeling based 
on eye-confact. 

2) Nhĩ xúc sở sanh thọ: Feeling based on ear- 
contact. 

3) Tỷ xúc sở sanh thọ: Feeling based on 
ñOS€-contact. 

4) Thiệt xúc sở sanh thọ: Feeling based on 
fongue-conftact. 

5) Thân xúc sở sanh thọ: feeling based on 
body-contact. 

6) Ý xúc sở sanh thọ: Feeling based on mind- 


confact. 


1246 


Lục Thoại: Sáu điềm kiết tường khi Phật 
thuyết kinh Pháp Hoa—The six auspicious 
indicatons affributed to the Buddha as a 
preliminary to his delivery of the Lotus Sutra: 


l1) His opening address on the Infinite. 
2) Phật tam ma địa: His samadhi. 

3) Mưa hoa: The rain of flowers. 

4)_ Mặt đất run chuyển: The earthquake. 
5) The delight of the beholders. 

6) Phật phóng quang: The Buddha-ray. 


Lục Thời: Sáu thời, ba thời ban ngày, ba thời 
ban đêm—The six “hours” or periods in a day 


and night: 

I1) Sáng: Morning. 

2) Trưa: Noon. 

3) Chiểu: Evening. 

4) Chập Tối (đầu hôm): Night. 
5) Nửa đêm: Midnipht. 

6) Bình minh (tảng sáng): Dawn. 


Lục Thời Bất Đoạn: Ngày sáu thời tu hành 
không gián đoạn ——The six dally perlods of 
unintermitting devoftIons. 

Lục Thời Lễ Tán (Tụng): Ngày đêm sáu 
thời lễ tán Đức Phật A Di Đà —The six daily 
periods of workship and of ceremonial. 

Lục Thời Sám Hối Lục Căn: Sáu thời sám 
hối tội lỗi lục căn— The six daily periods of 
pemtential services over the sins of the six 
S€nS€S. 

Lục Thời Sám Hối Tội Lỗi: The six daily 
perlods of penitential services over the sins. 
Lục Thời Tam Muội: See Lục Thời Thiền 
Định. 

Lục Thời Thiền Định: The six daily periods 
of meditation. 

Lục Thô: The six coarser stages—See Lục 
Thô Tướng. 

Lục Thô Tướng: Theo Khởi Tín Luận, có 
sáu loại thô tướng sanh ra bởi sỉ mê— 
According to the Awakening of Faith, there are 
SIX COarser staøes arising from the three finer 


síapes which in turn are produced by original 
unenlightened condition of ignorance. 

I) Trí Tướng: Ý thức do cảnh giới mê chấp 
mà chẳng biết đó là huyễn giả lại sanh 
tâm thích hay không thích khởi lên từ 
trạng thái tính thần—Knowledge or 
consciousness of like and dislike arising 
from mental conditions. 

Tương Tục Tướng: Dựa vào sự phân biệt 
của trí tướng mà có ý thức về khổ lạc (đau 
khổ và vui sướng)—Consciouness of pain 
and pleasure resulting from the knowledge 
Or causing 


2) 


CONSCIOUSness, confinuous 
T€SDOnSIV€ memOory. 

Chấp Thủ Tướng: Đối vời cảnh khổ lạc 
chẳng biết đó là hư huyễn lại sanh niềm 
chấp thủ—Attachment or clinging arising 
from consciouness of pain or pleasure, or 
retention of memories of past joys and 
SOTrOWS as If they were reality and not 
1llusions. 

Kế Danh Tự Tướng: Gắn tên cố định cho 
những thứ huyễn hão giả danh nên sanh 
khổ đau phiền não—Assigning names 
according to the seeming and unreal with 
fixation of ideas. 

Khởi Nghiệp Tướng: Hậu quả của các thứ 
nghiệp thiện ác—The consequent activIty 
with all the variety of deeds. 

Nghiệp Hệ Khổ Tướng: Bị buộc vào 
nghiệp thiện ác mà cảm khổ quả sanh 
tử—The suffering resulting from being 
tied deeds their 
COnSequences. 

Lục Thông: Abhijna or Sadabhijna (skt— 
Sáu thần thông mà chư Phật hay chư A La Hán 
đạt được qua tứ thiển—Six miraculous or 
transcendenfal pOwers—SIxX magical 
penefrations—S1x superknowledges—S1x 
supernatural or universal powers acquired by a 
Buddha, also by an arhat through the fourth 
degree of dhyana: 

l) Thiên Nhãn Thông: Divyacaksus (skÐ—— 


3) 


4) 


5) 
6) 
karma 


tO and 


2) 


3) 


4) 


5) 


1247 


Ability to see all forms—Clalrvoyance—— 
Deva-eye—Deva-vision—Divine sight— 
Penetration of the Heavenly Eye—Khả 
năng thấy được tất cả mọi thứ trong sắc 
giới. Khả năng thấy cái mà mình muốn 
thấy Instantaneous view of anything 
anywhere In the form realm. Power to see 
what one wills to see anywhere. 

Thiên Nhĩ Thông: Divyasrotra (skt— 
Clairaudience—Deva-Ear—Divine 
hearins—Penetraton of the Heavenly 
Ear—Khả năng nghe mọi âm thanh. Khả 
năng nghe và hiểu mọi ngôn ngữ—Ability 
to hear all sounds (ability to hear any 
sound anywhere). Power to hear and 
understand all languages. 

Tha Tâm Thông: Paracitta-jnana (skt— 
Mental telepathy—Tha Tâm Trí Thông 
hay khả năng đọc được tư tưởng của người 
khác mà các bậc giác ngộ đạt được cao 
hay thấp tùy theo sự thành đạt của bậc 
ấy—Penetration ¡nto others" minds or 
thoughts—Ability to know the thoughts of 
others or power to read thoughts, or 
knowledge of the minds of all living 
beings—Abilfty (power) to know_ the 
thouphts of all which 
enliphtened beings have to a greater or 
lesser extent depending on their spiritual 
achievements. 

Thần Túc Thông: Rddhi-saksatkriya-jnana 
(sk)—Penetration of spiritual fulfilliment 
(ulilment of the  spirt)—Psychic 
travel—Khả năng đi bất cứ đâu và làm 
bất cứ thứ gì tùy ý—Ability (power) to be 
anywhere and to do anything at wIll, or 
poWer to appear at wIll in any place and to 
have absolute freedom to do anything. 

Túc Mạng Thông: Purvanivasanusmrti- 
jnana (sk)——Khả năng biết được quá khứ 
vị lai của mình và người —Knowledge of 
past and future of self and others or ability 
fo penetrate info past and future lives of 


other minds 





self and others (knowledge of all forms of 
former existences of self and others). 

6) Lậu Tận Thông: 
(skÒÙ—Abilty to end contamination— 
Power to deliver of the mind from all 


Asravaksaya-jnana 


passlons—Penetraton of the exhaustion 
(extinction) of outflows—Khả năng chấm 
dứt nhiễm trược và đưa tâm đến chỗ giải 
thoát khỏi mọi dục vọng—Supernatural 
COnScIousness of the waning of vicious 
propensities, and the deliverance of mind 
from passions, or insipht Into the ending of 
the stream of transmigration. 

Lục Thú: Sáu nẻo luân hồi sanh tử—The six 

directions of reincarnation—See Lục Đạo. 

Lục Thú Luân Hồi Kinh: Kinh do Bồ Tát 

Mã Minh biên soạn —The Sutra on the six 

Directons of Reincarnation, composed by 

Asvaghosa Bodhisattva. 

Lục Thuật: Sáu loại ngoại đạo trong thời 

Phật còn tại thế ——The six kinds of heretics in 

India at the time of the Buddha—See Lục Khổ 

Hạnh. 

Lục Thuyền: Sáu chiếc thuyển hay sáu Ba 

La Mật đưa chúng sanh đáo bỉ ngạn vượt bờ 

sanh tử—The six boats or the six paramitas for 

ferrying to the bank beyond mortality—See 

Lục Độ Ba La Mật. 

Lục Thức: Six conceptions 

(consciousnesses)—The perceptions and 

discernings of the sIx organs of sense: 

I1) Nhãn thức: Sight consciousness. 

2) Nhĩ thức: Hearing conscIousness. 

3) Tỷ thức: Scent consciousness. 

4) Thiệt thức: Taste consciousness. 

53) Thân thức: Body consciousness. 

6) Ý thức: Mana (sk)—Mind 

consciousness—See Ý Thức. 

For more Information, please see Bát 

Thức. 

Lục Thức Thân: Vinnana-kaya (p)—Six 

ØToups of consciousness—See Lục Thức. 


+ 


1248 


Lục Tiển: The six arrows. These six senses 
are compared to the six senses—See Lục 
Kiếm. 
Lục Tín: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, trong phần Tín 
Hạnh Nguyện, thầy đã nhấn mạnh về Tín là 
tin ở nơi sáu điều —According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Thirteen 
Patrliarchs of Buddhism, he 
emphasized that to have Faith 1s to believe In 
the following six elements: 
1) Tự Tin—Self-Faith: Sao gọi là tự tin hay 
tin nơi chính mình? Tin nơi chính mình tức 
là tin tất cả đều do nơi Tâm của mình tạo 


Pureland 


ra. Vì thế nếu mình niệm Phật, ắt sẽ được 
Phật tiếp dẫn không sai—What ¡s self- 
faith or fatth in one”s self ? This 1s to have 
faith that everything 1s created within 
ones mind; therefore, IÝ a practitioner 
recites Buddha, then, absolutely, Buddha 
wIll receive him or her. 

Tha Tin—Faith In others: Sao gọi là tha 
tin hay tin ở nơi người? Tĩn nơi người là tin 
Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói dối, 
Phật A Di Đà chẳng thệ nguyện suông. 
Cho nên nêu như y theo pháp môn Tịnh 
Độ mà hành trì, tất cảm được Đức A Di 
Đà Thế Tôn tiếp dẫn sanh về Cực Lạc: 
What 1s faith in others? This 1s to have 
faith that Sakyamunmi Buddha would never 
speak falsely and Amitabha Buddha did 
not make empty vows. Therefore, IÝ 
cultivators practice according to Pureland 
teachingøs, then Amitabha Buddha will 
deliver them to the Ultimate World. 

Tìn Nhân——Faith In causation: Sao gọi là 
tin nhân? Tin nhân tức là tin rằng niệm 
Phật chính là nhân vãng sanh giải thoát— 
What 1s 1t to have faith in causation? This 
1S tO believe that reciing Buddha 1s the 
action or cause for gaining rebirth and 
enliphtenment. 

4) Tin Quả——Faith in effect: Sao gọi là tin 


2) 


3) 


quả? Tin quả tức là tin rằng sự vãng sanh 
và thành Phật là kết quả của công hạnh tu 
niệm Phật —What 1s ¡it to believe ïn 
effect? To belleve In effect means to 
beleve that in the matfter of gaining 
rebrrth and attainng Buddhahood as the 
end result, or the consequence of recifing 
Buddha. 
Tin Sự—Faith in practce: Sao gọi là tin 
sự? Tin sự tức là tin rằng cảnh giới Tây 
Phương Cực Lạc và tất cả sự tướng ở nơi 
cõi ấy đều có thật. Cõi nầy có thật như sự 
có thật của cõi Ta Bà nầy vậy——What is it 
to have faith In practice? To faith faith in 
practice means to believe In the existence 
of the Western Pureland and that the 
forms and characteristics in the Ultimate 
Bliss World that the Buddha spoke of 1t in 
the sutras are all true. Ït exists Just as this 
Saha World really exIsts. 
Tìn Lý —Faith in theory: Sao gọi là tin lý? 
Tin lý tứ là tin điều “Lý tín duy tâm,” 
nghĩa là một chơn tâm của mình bao trùm 
hết cả mười phương quốc độ của chư 
Phật—What 1s it to have faith in theory? 
This 1s to believe that “all theoriles are 
the thus, the 
encompasses all the Iinfinite Buddha Lands 
1n the ten directions. 
Lục Tình: Sáu tình khởi lên từ sáu căn—The 
SIX emofions arising from the six organs of 
S€nS€: 


5) 


6) 





within mind;” mind 


1) Nhãn Tình: Tình khởi lên từ nhãn căn hay 
mắt —Emotions arising from the eyes. 

2) Nhĩ Tình: Tình khởi lên từ nhĩ căn hay 
ta—EmotIons arising from the ears. 

3) Tỹ Tình: Tình khởi lên từ tỹ căn hay 
mũi—Emotions arising from the nose. 

4) Thiệt Tình: Tình khởi lên tứ thiệt căn hay 
lưỡi—Emotions arising from the tongue. 

5) Thân Tình: Tình khởi lên từ thân căn— 
Emotions arIsing from the body. 

6) Ý Tình: Tình khởi lên từ ý căn—Emotions 


1249 


arising from the mind. 
Lục Tổ Huệ Năng: The Sixth Patriarch Hui- 
NÑeng—See Hui-Neng and Huệ Năng. 
Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh: Kinh Pháp 
Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng—The 
Plafom Sura of the Sixth Patriarch's 
Dharma-Treasure—See Kinh Pháp Bảo Đàn 
1n Vietnamese-English Section. 
Lục Tổ Thiền Trung Hoa: Sáu tổ dòng 
Thiển Trung Hoa—Six Chinese Patriarchs: 


1) Nhứt Tổ Bồ Để Đạt Ma: Bodhidharma— 
The First Patriarch in China—The founder 
of the Chinese Zen—See Bồ Đề Đạt Ma. 

2) Nhị Tổ Huệ Khả: The Second Patriarch 
Hue-Ke (468-543 AD)—See Huệ Khả. 

3) Tam Tổ Tăng Xán: The Third Patriarch 
Seng Tsan ( ?— 606 AD). 

4) Tứ Tổ Đạo Tín: The fourth Patriarch Tao 
Hsin (S5§0-651)—See Đạo Tín. 

5) Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn: The fifth Patriarch 
Hung-]en ((601-675)—See Hoằng Nhẫn. 

6)_ Lục Tổ Huệ Năng: Vị tổ thứ sáu, người đã 


nhận y bát từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hoằng 
hóa về phương nam, nên còn gọi là dòng 
thiển phương nam—The Sixth Patriarch 
Hui-Neng, who received the transmission 
from Hung-Jen (fñifth patriarch). Hui Neng 
propagated Zen in the Southern part of 
China; therefore, his lineage 1s called the 
southern school of Zen. 

Lục Tội Nhân: Sáu loại gây tộ—The six 

kinds of offender-Giống như trong Ngũ 

Nghịch thêm vào tội giết hay làm hại Thầy 

Tổ—They are similar to the five grave sins, 

plus the sin of kiling or hurting teacher or 

master—See Ngũ Nghịch (A). 

Lục Tông Đại Thừa Nhật Bản: The six 

Mahayana schools in Japan. 

I1) (from 1 to 4) Bốn tông phái đầu cũng 
giống bốn tông phái đầu của Trung Hoa— 
The first four sects are the same as the 
first four schools of the six schools 1n 


China—See Lục Tông Trung Hoa. 

Thiên Thai Tông: The T”Ien-T”ai Sect or 
Tendai Sect. 

6) Chân Ngôn Tông: The Shingon Sect. 

Lục Tông Trung Hoa: Sáu tông phái ở 
Trung Hoa——The six schools in China: 

I1) Tam Luận Tông: Giáo thuyết Tam Luận 
Tông dựa theo Tam Luận—The Three- 
Sastra Sect, based on the Madhyamika- 
Sasftra. 

Pháp Tướng Tông: Dharmalaksana Sect. 
Hoa Nghiêm Tông: Giáo thuyết Hoa 
Nghiêm Tông dựa trên bộ Kinh Hoa 
Nghiêm—Avatamsaka Sect, based on the 
Buddha-Avatamsaka-Sutra. 

Luật Tông: Giáo thuyết Luật Tông dựa 
trên bộ Luật Tạng —Vinaya or Discipline 
Sect, based on the Vinaya-Pitaka. 

Thành Thật Tông: Giáo thuyết Thành 
Thật Tông dựa trên bộ Thành Thật Luận- 
Satyasiddhi Sect, based on the Satyasiddhi 
Sastra. 

Câu Xá Tông: Giáo thuyết Câu Xá Tông 
dựa trên bộ Câu Xá Luận —Abhidharma- 
Kosa Sect, based on the Abhidharma-Kosa 
Sasftra. 

Lục Trai Nhựt: Sáu ngày ăn chay trong 
tháng (mông 8, 14, 15, 23, 29 và 30). Trong 
những ngày nầy Tứ Thiên vương ghi lại tất cả 
phẩm hạnh, đồng thời ma quỷ cũng đang bận 
bịu việc quấy rối nhân thiên, nên việc giữ gìn 
trai giới là điều cần thiết, không nên ăn quá 
ngọ. Trí Độ Luận diễn tả những ngày nầy là 
những ngày nguy hiểm, vì vào những ngày nầy 
theo cổ tục thì có lệ cắt thịt ném vào lửa——The 
six monthly posadha or fast days (8°, 14°, 15", 
23“, 29", and 30° ). They are the days on 
which the Four Maharajas (Tứ Thiên Vương) 
take no(e of human conduct and when evil 
demons are busy to øo around to disturb deva 
and men, so that gøreat care ¡is required and 
consequently nothing should be eaten after 
noon. The Maha-Prajna Sastra describes these 


5) 


2) 
3) 


4) 


3) 


6) 


1250 


days as evil or dangerous days, and says they 

arose from an ancient custom of cutting off the 

flesh and casting 1t into the fire. 

Lục Tránh Căn: Vivada-mulani (p)—Theo 

Kính Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

sáu tránh căn—According to the Sangiti Sutta 

in the Long Discourses of the Buddha, there 
ar€ SIX rOOfS OŸ contention: _ 

ID Ở đây vị Tỳ Kheo PHẪN NỘ VÀ UẤT 
HẬN, sống không cung kính, không tùy 
thuận vị Đạo Sư; không cung kính, không 
tùy thuận Pháp; không cung kính, không 
tùy thuận Tăng; không thành tựu đầy đủ 
các Học Pháp, nên vị ấy khởi lên tranh 
luận giữa chư Tăng. Tranh luận như vậy 
khiến chúng sanh không hạnh phúc, không 
an lạc; khiến chư Thiên và loài người 
không hạnh phúc, mà đau khổ. Nếu các vị 
thấy được tránh căn nơi các vị hay nơi 
người khác, các vị phải cố gắng đoạn trừ. 
Nếu các vị không thấy tránh căn, hãy gìn 
giữ đừng cho các tránh căn ấy có cơ hội 
làm hại trong tương lai: Here a monk who 
1S AnBTY 1Il-wil, he 1s 
disrespecfful and  discourteous the 
Teacher, the Dhamma, and the Sangha, 
and does not finish his Training. He stirs 
up con(ention within the Sangha, which 
brings woe and sorrow to many, with evil 


and bears 
{O 


consequences, misfortune and sorrow for 
devas and humans. Should you discover 
of among 
yourselves or among others, you should 
strive to get rid of Just that root of 
contention. . If you find no such root of 
contention, then you should work to 
prevent its overcoming you ¡n the future. 


such a_  root contention 


2) Ở đây vị Tăng CHE DẤU và GIÁ DỐI — 
Here a monk 1s full DECEITEUL and 
MALICIOUS (the rest remains the same 
as1n Lục Tránh Căn 1). 

3) Ở đây vị Tỳ Kheo TẬT ĐỐ và XAN 


THAM—-Here a monk ¡s ENVIOUS and 


MEAN (the rest remains the same as in 
Lục Tránh Căn 1). 


4) Ở đây vị Tỳ Kheo LỪA ĐẢO và LƯỜNG 
GẠT -Here a monk ¡is CUNNING and 
DECEITFUL (the rest remains the same 
as1n Lục Tránh Căn 1). 

5 Ở đây vị Tỳ Kheo ÁC DỤC và TÀ 


KIẾN—Here a monk is full of evil desires 
and WRONG VIEWS (the rest remains 
the same as in Lục Tránh Căn I). 

Ở đây vị Tỳ Kheo CHẤP TRƯỚC SỞ 
KIẾN, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ— 
Here a monk 1s opinionated, obstinate and 
tenacious (the rest remains the same as 1n 
Lục Tránh căn 1). 

Lục Trần (Lục Cảnh): Sáu trần sanh ra bởi 
sáu căn và sáu đối tượng của căn là sắc, thinh, 
hương, vị, xúc và pháp —SIx gunas—SIx 
dusts—The six sense objects—SIxX objects 
(inherent qualities produced by the objects and 
Organs of sense, I.e. sipht or visible obJects, 
sounds, smell, taste, touch, and idea, thoupht, 
or menfal obJects). 


6) 


Lục Trụ: Trụ thứ sáu trong thập trụ —Six 
abodes (dwelling) ¡in the ten abodes—See 
Thập Trụ. 

Lục Trước Tâm: Sáu loại tâm chấp trước— 
The six bonds or the mind of the six bonds: 


I1) Tâm tham trước: Greedy mind. 

2) Tâm ái trước: Mind of sensual love— 
Mind attached to love. 

3) Tâm sân trước: Mind full of hate. 

4) Tâm nghi trước: Mind full of doubt. 

5) Tâm dục trước: Mind full of lust. 

6) Tâm mạn trước: Mind full of pride. 


Lục Trần Thuyết Pháp: Đức Phật vin vào 
chỗ lục trần để thuyết Phật pháp —The 
Buddha made use of the six gunas or qualities 
produced by obJects to preach his law. 

Lục Tụ: Sáu loại tội lỗi của Tăng chúng— 
The six kinds of wrong-doing: 

1) Ba La Di Tội: ParajJika (sk—See Ngũ Tụ 


1251 


Œ). 

Tăng Tàn: Sanghavasesa (skt)—See Ngũ 
Tụ (2). 

Thâu Lan Già Tội: Sthulatyaya (skÙ— 
Đại chướng thiện đạo, phạm vào hai tội 
Ba La Di và Tăng Tàn nhưng chưa thành 
nên được xếp dưới hai tội đó——Associated 
with the prarajika and sanghavasesa sIns; 
however, only Iimplying thoupht, but not 
yet developed in action. 

Ba Dật Để Tội: Prayascita (skÙ—See 
Ngũ Tụ @). 

Ba La Đề Xà Ni Tội: Pratidessaniya 
(skÐ—See Ngũ Tụ (4). 

Đột Cát La: Duskrta (sk—See Ngũ Tụ 
5). 

Lục Túc Luận: Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, Lục Túc Luận là bộ luận viết về Phát 
Trí Luận của Ca Đa Diễn Ni Tử —According 
to Prof. Junjiro Takakusu In the Essentials of 
Buddhist Philosophy, the Six Legs In the 
commentary on the Source of Knowledge 
(Jnana-prasthana). 

I1) Phẩm Loại Túc Luận, được viết bởi ngài 
Thế Hữu: Prakaranapada  (skÙ— 
Category-leg, written by Vasumitra. 

Thức Thân Túc Luận, được viết bởi ngài 
Đề Bà Thiết Ma: Vijnana-kaya (skUÙ— 
Consciousness-body, Written by 
Devasarman. 

Pháp Uẩn Túc Luận, được viết bởi ngài 
Xá Lợi Phất: Dharma-skandha (skt— 
Element-group, written by Sariputra. 

Thi Thiết Túc Luận, được viết bởi ngài 
Mục Kiển Liên: Prajnapti-pada (skÙ— 
World-system, written by Maudgalyayana. 
Giới Thân Túc Luận, được viết bởi ngài 
Phú Lâu Na: Dhata-kayapada (skÙ— 
Mental-element-body, written by Purna. 
Tập Dị Môn Túc Luận, được viết bởi ngài 
Đại Câu Thi La: Sangiti-paryayapada 
(skÐ——Rehearsal-reading, by 


2) 


3) 


4) 


5) 





6) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Written 


Mahakausthila. 
Lục Túc Tôn: Một trong ngũ Minh Vương, vị 
hộ pháp cho Phật A Di Đà, là tái sanh của ngài 
Văn Thù Sư Lợi, có sáu đầu, sáu mặt, sáu tay, 
sáu cẳng; cỡi bò—The six-legged Honoured 
One, one of the five firece guardians of 
Amitabha. The one who has six heads, six 
faces, sIx arms, and six legs; rides on an ox; 
and 1s an Incarantion of ManJusr1. 
Lục Túc Tôn Kim Cang: Six-legged 
Honoured One—An emanation of ManjJusri, 
who 1s an Emanation of Amitabha. 
Lục Tuệ: The six kinds of wisdom—See Lục 
Huệ. 
Lục Tư Thân: Sancetana-kaya (p)—Theo 
Kính Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
sáu tư thân—According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
SIX øroups of volition: 


I)_ Sắc Tư: Volition based on sights. 

2) Thanh Tư: Volition based on sounds. 
3) Hương Tư: Voliton based on smells. 
4) VỊ Tư: Volition based on tastes. 

53) Xúc Tư: Volition based on touches. 


Pháp Tư: Volition based on mind-obJects. 
Lục Tự Danh Hiệu: Sáu chữ danh hiệu của 
Đức Phật A Di Đà —S¡x characters of 
Amitabha Buddha. 

Lục Tự Di Đà: Sáu chữ Nam Mô A Di Đà 
Phật —SIx characters of Amitabha Buddha. 
Lục Tự Đà La Ni: See Lục Tự Văn Thù. 
Lục Tự Hà Lâm Pháp: Phép sáu chử Quán 
Âm khi ở giữa sông—Six words connected 
with the six forms of Kuan-Yin when ¡n the 
middle of a river. 

Lục Tự Quán Âm: Lục Tự Chương Cú hay 
Lục Tự Pháp trong trường phái Chân Ngôn 
gắn liền với sáu hình thức của Bồ tát Quán 
Âm—The (Shingon) 
connected with the six forms of Kuan-Yin. 
Lục Tự Tại Vương: Sáu căn cũng chính là 


©SOf€TIC six  WOords 


1252 


sáu kẻ cai trị chúng sanh —The six sovereign 
rulers or the sIx senses—See Lục Căn. 

Lục Tự Văn Thù: Sáu chữ Đà La Ni của 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Án, Phạ, Kẹ, Đạm, 
Nạp, Mạc) —The sixword dharan of 
Manjusr1. 

Lục Tức: See Lục Tức Phật. 

Lục Tức Phật: Sáu giai đoạn phát triển của 
Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai Viên 
Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay 
Lục Vị của Biệt Giáo The six stages of 
Bodhisattva developments as defined In the 
Tien-Tai Perfect or Final Teaching, 
confrast with the ordinary six developmenfts as 
found ¡in the Differenuated or Separated 
School (see Lục VỊ): 

(@)_ Ngoại Phàm——External or Common to all: 


1n 


I1) Lý Tức Phật: Mỗi chúng sanh đều sẵn có 
Phật tánh—Theoretical—Realization that 
all beings are of Buddha-nature. 

2) Danh Tự Tức Phật: Từ trong danh tự mà lý 


giải thông suốt, tất cả những ai nghe và tín 
thọ phụng hành đều có thể thành Phật— 
Frst step 1n practical 
apprehension of terms, that those who 
only hear and believe are in the Buddha- 
law and potentially Buddha. 
() Nội Phàm—Internal for all: 
3) Quán hạnh Tức Phật: Chẳng những lý giải 
mà còn thiển quán và y giáo phụng 
hành—Advance beyond terminoloøy to 
meditation, or study and accordant action. 
Tương Tự Tức Phật: Đem thực chứng đến 
gần chân lý tương tự như ở giai đoạn vô 
lậu thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà 
phát chân trí và thấy tánh Phật— 
Semblance stage, or approximaton of 
truth and 1s progressive experiential 
proof. 
Phần Chơn Tức Phật: Cái chơn trí lần hồi 
mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí 
càng sáng tỏ thêm, lần lần đi đến chỗ 


advance—The 


) 


3) 


sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt 
phần đó—The real wisdom ¡s gradually 
opened, the Ignorance 1s 
gradually rolled up, the mind 1s clearer 
and clearer to totally clear. 

Cứu Cánh Tức Phật: Phá trừ tất cả vô 
minh và phiển não để đạt tới toàn giác— 
Destroy all ignorance and delusions to 
attain Perfect enliphtenment (Fruition of 
holiness). 

Lục Tướng: Theo tông Hoa Nghiêm, vạn hữu 
có sáu tướng—According to the Avatamsaka 
School, everythng (dharma) has six 
characteristics: 

I) Tổng Tướng: Whole or Universality—Do 
năm uẩn họp thành. Tổng tướng là toàn 
thể của những bộ phận đặc biệt— 
Consisting of five aggregates. Universality 
1s the total of specIal parts. 

Biệt Tướng: Parts or Specialiy——Những 
bộ phận đặc biệt tạo thành một toàn bộ 
hay. Các căn bản của các loại người khác 
nhau đều có riêng “đặc dị tính” theo nghĩa 
đặc trưng hay năng lực độc nhất. Mọi 
người đều có đôi mắt, nhưng không có đôi 
mắt nào có cùng năng lực như nhau cả— 
Speciality 1s the speclal parts constituting 
the whole. The organs of different human 
beings have “speciality` In the sense of 
unique character or power. All have eyes, 
but not all eyes have the same power. 
Đồng Tướng: Unity or Similarity—Tất cả 
các biệt tướng đều có năng tính một sinh 
thể có thể tiết điệu đồng đều như nhau khi 
tạo thành một toàn bộ. Các căn đều như 
nhau, đều là căn, trong nghĩa cộng đồng 
liên hệ trong một căn thể—Similarity 
means that all speclalitles have the 
capaciIty of being equally harmonious In 
constituting the whole. All organs are 
similar as organs, or In the sense of co- 
relation In one organism. 

4) DỊ Tướng: Diversity—Những biệt tướng, 


screen of 


6) 


2) 


3) 


1253 


dù thể tính của chúng có tiết điệu với 
nhau, vẫn giữ nguyên những sắc thái riêng 
biệt của mình. Mỗi căn đều có “sai biệt 
tính ví nó có một quan hệ đặc biệt đối với 
thể—Diversity means that 
speclaliles, 1n spte of their being 
mutually harmonious, keep their special 
features. Each organ also pOssesses 
“diversity” since 1t has a special relation to 
the whole. 
Thành Tướng: Entirety or Intepratlon— 
Những biệt tướng, dù chúng đặc biệt, vẫn 
tạo thành tổng tướng bằng cách kết hợp 
nhau thành một. Tất cả các căn cùng tác 
động chung để hoàn thành một đơn thể 
diện—Integration that 
specialities, though they are special, make 
up Universality by uniting themselves. All 
organs work together to complete the 
whole unitary being. 
Hoại Tướng: Fractions or 
Differentiaion—Những biệt tướng, dù 
chúng kết hợp thành tổng tướng, vẫn 
không đánh mất những sắc thái riêng biệt 
của mình. Mỗi quan năng trong vị trí riêng 
biệt của nó thi hành nhiệm vụ đặc thù của 
nó——DIfferentiation means that 
specilaliles, thouph they make up 
universality, do not lose their own special 
features. Each organ, being In Its own 
speclal  position, performs 
differentiating function. 
Lục Tưởng Thân: Sanna-kaya (p)—Theo 
Kính Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
sáu tưởng thân—According to the Sangiti Sutta 
in the Long Discourses of the Buddha, there 
7€ SIX ðTOupS Of perceptIOn: 
I) Sắc Tưởng: Rupa-sanna (p)—Perception 
Of siphfs. 


toàn 


5) 


toàn 


ƒmeanS 


6) 


ISÃễ OWn 


2) Thanh Tưởng: Perception of sounds. 
3) Hương tưởng: Perception of smell. 
4)_ Vị Tưởng: Perception of taste. 

5) Xúc Tưởng: Perception of touch. 


6) Pháp tưởng: Dhamma-sanna 
Perception of mind-obJectfs. 

Lục Vạn Tạng: Sáu vạn câu kệ mà Đề Bà 

Đạt Đa đã học thuộc từ kinh Phật cũng không 

cứu nổi tự thân sa vào A Tỳ địa ngục —The 

sixty thousand verses of the Buddha-law which 

Devadatta could recite, an ability which did 

not save him from falling to the Avici Hell. 

Lục Vật: Sáu vật mà Tỳ Kheo phải có—The 

six things which a monk must have: 

(D Tam Y——Tiree robes or garments: 

I1) Tăng Già Lê: Đại y hay áo cửu điều (chín 

mảnh)—Sanghati (skt)—The nine-patched 

robe. 

Uất Đa La Tăng: Trung y hay áo thất điều 

(bảy mảnh) —Uttara-sanghati (skt)—The 

s(ol© of seven pieces or seven-patched 

robe. 

An Đà Hội: Hạ y hay áo ngũ điều (năm 

mảnh)—Antara-vasaka (sk) The skirk 

Of inner øarment of five pIeces. 

đI) Tam Vật —Tihree things: 


(p)— 


2) 


3) 


4) Thiết Đa La: Bát sắtC-Patra (skU— 
begging bowl. 

5) Ni Sư Đàn: Vải lót ngồi hay ghế đẩu 
nhỏ——N¡isidana (skt)—A stool. 

6) Túi lọc nước: A water straIner. 


Lục VỊ: 
(A) Sáu vị —The six tastes or flavOurs: 
l1) Cay: Acrid—Hot. 


2) Đắng: Bitter. 

3) Ngọt: Sweet. 

4) Lạt: Insipid. 

5) Mặn: Salt. 

6) Chua: Sour. 

(B) Sáu ngôi vị hay giai đoạn trong tiến trình 
phát triển Bồ Tát đạo trong Thiên Thai 
Biệt Giáo—The SIX ordinary 
developments  found ¡in the T”ien-T”ai 


Differentiated or Separated School: 
l) Thập Tín VỊ: Ten grades of Bodhisattva 
faith—See Thập Tín Tâm. 


1254 


2) Thập trụ VỊ: Ten grounds—See Thập Trụ. 

3) Thập Hỏổi Hướng Vị: See Ten Kinds of 
Dedications. 

4) Thập Địa VỊ: Ten Stages of Bodhisattva— 
See Thập Địa Bồ Tát. 

5) Đẳng Giác vị: The fifty-first stage ¡n the 
fiffy-two sfages the Buddha- 
bhumI. 

6) Phật Địa VỊ: Buddha-bhumi or Buddha 
staøe—See Phật Địa. 

Lục Vọng: Lục Vong—Chỉ sáu căn là những 

kẻ dẫn dắt chúng sanh đến chỗ mê lầm——The 

sIx misleaders, the six senses—See Lục Căn. 

Lục Vô Thường Lục Thí: See Lục Dụ. 

Lục Vô Thượng: Anuttariyani (p)—Theo 

Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có 

sáu vô thượng——According to the SangiIti Sutta 

in the Long Discourses of the Buddha, there 
are siX unsurpassed thinss: 

I1) Kiến Vô Thượng: Unsurpassed sights. 

2) Văn Vô Thượng: Unsurpased things heard. 

3) Lợi Đắc Vô Thượng: Unsurpassed gains. 

4) Học Giới Vô Thượng: Unsurpassed 
trainings. 

53) Hành Vô Thượng: Pari-cariyanuttariyam 
(p)—Unsurpassed forms of service. 

6) Ức Niệm Vô Thượng: Unsurpassed 
objects of recollection. 

Lục Xuất Ly Giới: Nissaraniya-dhatuyo 

(p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, có sáu xuất ly giới—According to the 

Sangitti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are six elements making for 

deliverance: 

I) Tu Tập Từ Tâm Giải Thoát—Having 
developed the emancipation of the heart 
through LOVING-KINDNESS: Ở đây vị 
Tỳ Kheo nói như sau: “Ta đã tu tập từ tâm 
giải thoát, làm cho sung mãn, làm cho 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất 
chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy sân 
tâm vẫn ngự trị tâm ta.” Vị ấy cần phải 


towards 


2) 


3) 


được bảo như sau: “Chớ có như vậy, chớ 
nói như vậy, Đại Đức! Chớ có hiểu lầm 
Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy 
không tốt. Thế Tôn không nói như vậy.” 
Những lời nói của vị nầy là vô căn cứ và 
không thể nào như vậy được. Ai tu tập từ 
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất 
chứa và khéo léo tinh cần, sân tâm không 
thể nào ngự trị và an trú nơi kẻ ấy được— 
Here a monk mipht say “I have developed 
the cemancipaion of the heart by 
LOVING-KINDNESS (metta), expanded 
I, made ¡1t a vehicle and a base, 
established, worked well on 1t, set it well 
in tran. And yet Ill-will still grips my 
heart. He should be told :NÑo! Do not say 
thaDo not misrepresent the Blessed 
Lord, 1t 1s not right to slander him thus, for 
he would not have said such a thing! Your 
words are unfounded and Iimpossible. lf 
you develop the emanicipaton of the 
heart through loving-kindness, 1lI-will has 
no chance to envelop your heart. This 
emancipation through loving kindness 1s a 
cure for 1ll-will. 

Tu Tập Bí Tâm Giải Thoát— 
Emancipation of heart through 
COmDPASSIOn: Ở đây vị Tỳ Kheo nói như 
sau: “Ta đã tu tập tâm bi giải thoát, tuy 
vậy hại tâm vẫn ngự trị tâm ta.”—Here a 
monk mieght say: “I have developed the 
emanicipaton of the throuegh 
compassion (karuna), and yet cruelty still 
ørips my heart.” (the rest remains the 
same as in Lục Xuất Ly Giới 1). 

Tu Tập Hỷ Tâm Giải Thoát— 
Emancipaton of the through 
sympathetic Joy (mudita): Ở đây vị Tỳ 
Kheo nói như sau: “Ta đã tu tập hỷ tâm 
giải thoát, tuy vậy bất lạc tâm vẫn ngự trị 
tâm ta.”—Here a monk mipht say: “I have 
developed the emancipation of the heart 


heart 


heart 


1255 


throuph sympathetic Joy,... 
aversion (prati) still srlps my heart.” 
(threst remains the same sa in Lục Xuất 
Ly Giới ]). 

Tu Tập Xá Tâm Giải Thoát— 
Emancipation of the heart through 
€quanImIty: Ở đây vị Tỳ Kheo nói: “Ta đã 
tu tập xẻ tâm giải thoát, tuy vậy tham tâm 
vẫn ngự trị tâm ta.”—Here a monk might 
say: “I have developed the emancipation 
of the heart through equanimity (upeka,..., 
and yet lust (rago) grIps my heart.” 

Tu Tập Vô Tướng Tâm Giải Thoát—The 
signless emanciIpatlon of the heart: Ở đây 
vị Tỳ Kheo nói: “Fa đã tu tập vô tướng 
tâm giải thoát, tuy vậy tâm ta vẫn chạy 
theo các tướng.”—Here a monk might say: 
‹q developed the 
emancipation of the heart, and yet my 
sữll SIens 
(nimittanusari-hoti).” (the rest remains the 
same as in Lục Xuất Ly Tướng ]). 

Tu Tập Khước Từ Sự Ngạo Mạn “tôi có 
mặt,” mà mũi tên do dự nghi ngờ được 
giải thoát The emancipation of the heed 
to the means the 
emancipation of doubtfs, uncerfainties, and 
problems: Ở đây vị Tỳ Kheo nói: “Quan 
điểm 'tôi có mặt,` “tôi bị từ khước,' “tôi là 
cái nầy,` không được tôi chấp nhận, tuy 
vậy mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh 
an trú trong tôi.”—Here a monk might 
say: “The Idea “I am 1s repellent to me, Ï 
pay no hecd to the idea: I am this.” Yet 
doubts, uncertainties and problems still 
grip my heart.” (the rest remains the same 
as in Lục Xuất Ly Giới 1). 

Lục Xúc: See Lục Tài. 

Lục Xúc Thân: Phassa-kaya (p)—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu xúc 
thân—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
8TOups Of conftacts: 


and yet 


4) 


5) 


have sienless 


heart hankers after 


6) 


Idea: “Il am this, 


l1) Nhãn Xúc: Eye-contact. 
Nhĩ Xúc: Ear-contact. 


3) Tỷ Xúc: Nose-confact. 

4) Thiệt Xúc: Tongue-contact. 

53) Thân Xúc: Body-confact. 

6) Ý Xúc: Mano-samphasso (p)—Mind- 


Contact. 

Lục Xứ: Sadayatana (skt)—Sáu nơi sinh thức, 
một trong mười hai nhân duyên. Chúng chính 
là Lục căn hay Lục Nhập ——The six places or 
abodes of perception or sensation, one of the 
nidanas. They are the six organs of sense, but 
this term 1s also used for the six entrances— 
See Lục Căn, Lục Cảnh, and Lục Nhập. 

Lục Y: Sáu giác quan hay sáu chỗ để nhận 
biết—The six senses on which one relies or 
from which knowledge 1s received: 


1) Mắt: Eyes. 

2) Tai: Ears. 

3) Mũi: Nose. 

4) Lưỡi: Tongue. 
53) Thân: Body. 
6) Ý:Mind. 


#* For more Information, please see 
Lục Tình. 


Lui: To move back—To step back—To draw 
back. 


Lui lại: See Lui. 

Lui tới: To frequent. 

Lui về: To go back—To return. 
Lùi: To step back——To draw back 
Lủi: To slip away. 

Lủi Thủi: 
Lone. 

Lum Khum: Curved back due to old age. 
Lụm Cụm: To walk in a shaky way due to 
old age. 

Lún: To subside——To sink—To fall in. 

Lung: Cái lỗng—A cage. 


Lonely——Lonesome——Alone—— 


Lung Đầu: Bộ giàn trùm In đầu ngựa (dùng 
để điều khiển và chế ngự con ngựa)—Blinkers 


1256 


for a horse”s head. 

Lung Tung: In confusion——In disorder. 

Lúng Túng: 

l1) To embarrass—To perplex. 

2) Awkward—Clumsy. 

Lủng Củng: Disagreement. 

Lũng Đoạn: To monopolize. 

Luống Tuổi: To be past the middle age. 

Lũy: Chất chồng——To accumulate. 

Lũy Chướng: The hindrances of many 
vaxations, responsIbilitIes, or affa1rs. 

Lũy Hình: The body as involved in the 
distresses of Hife. 

Lũy Kiếp: Nhiều kiếp lập đi lập lại chỗng 
chất lên nhau (cứ mỗi thời kỳ thế giới thành 
lập rồi hoại diệt là một kiếp) —Repeated or 
many kalpas. 

Ly Thất Trai: Còn gọi là Trai Nhất, là tuần 
trai đầu tiên cho người quá vãng (cứ bẩy ngày 
là một thất trai, cứ thế cho hết 49 ngày mới 
thôi. Tại Việt Nam có nơi còn làm Tuần 100 
ngày)—Thhe sevenfold repetition of masses for 
the dead. 

Luyến: To be fond of, hanker after—To 
cleave to. 

Luyến Ái: Ái mộ—Tham luyến— Trong Tứ 
Thánh Đế, Phật Thích Ca đã dạy rằng luyến ái 
là căn cội của khổ đau. Từ luyến ái nẩy mầm 
sâu khổ và sợ hãi. Người nào thoát khỏi luyến 
ái thì sẽ không còn sầu khổ sợ hãi nữa. Càng 
luyến ái thì càng khổ đau—Attachment—In 
the Four Noble Truths, Buddha Sakyamuni 
taught that attachment to self is the root cause 
of suffering. From attachment (cravinø) sprinøs 
ørief and fear. For him who 1s wholly free from 
attachment, there Is no grief and much less 
fear—The more attachments one has, the more 
one suffers. 

Luyến Mộ: See Luyến. 

Luyện: Huấn luyện—To drill_—To exercise— 
To practIlce——To train. 


Luyện Điển: Luyện điển là lối tu luyện của 
tà đạo—To practice the “Balancing of body 
energy currenfs.” This 1s the way of heterodex 
practice. 

Luyện Hành: Tu hành bằng giới luật của tôn 
giáo —Religlous training or discipline. 

Luyện Ma: Mài dũa—Ba điều kiện để duy 
trì sự tiến bộ của Bồ Tát —To drill and grind. 
Three Bodhisattva conditions for maintaining 
DrOBT€SS: 

I) Theo học và lắng nghe những vị đã đạt 
được giác ngộ: The fixing of attention on 
those who have attained enliphtenment. 
Luôn luôn theo dõi hay quán sát mục tiêu 
của chính mình: Examination of one”s 





2) 


OWn purpose. 
Nhận thức được khả năng của người để 
luôn giữ được tánh khiêm cung từ tốn: To 
be humble by the realization of the power 
or ability at work in others. 

Luyện Nhã: Aranya (skt)-—Tên gọi tắt của từ 
A Luyện Nhã—Hermitage—See A Luyện 
Nhã. 


3) 


l1) Cây lau: Reeds——Rushes. 

Lồ sưởi: A stove—Fireplace. 

Lư Hương: Incense burner—Censer. 

Cái chòi: A hut—A shelter. 

53) Con Lừa: Khara (skt—An ass—Donkey. 
Lư Diệp Đạt Ma: Chiếc thuyền bằng lá cây 
lau mà người ta nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dùng 
nó để vượt sông Dương Tử—Bodhidharma and 
his rush-leaf boat in which he 1s said to have 
crossed the Yangtse River. 

Lư Đàn: A fire-altar. 

Lư Đồng: Bronze incense burner. 

Lư Hương: See Lư. 

Lư Nhang: See Lư. 

Lư Niền: Năm con Lừa, ý nói không có kỳ 
hạn nào vì con lừa không có tên trong 12 con 
giáp (vô hội kỳ)—Donkey Year, without date 


1257 


or period because the ass does not appear In 

the list of cyclic animals. 

Lư Thần: Kharostha (sk)— 

1) Môi lừa: Kondey lips. 

2) Tên của một hiển triết nổi tiếng về khoa 
chiêm tinh—Name of a sage celebrated 
for his astronomical knowledge. 

Lư Xá Na: Locana (skt). 


I1) Chiếu sáng: Iluminating. 

2) Báo thân, một trong tam thân Phật: One of 
the forms of the Trikaya, similar to the 
sambhogakaya. 

3) Đức Ty Lô Giá Na: Vairocana Buddha. 


Lữ Khách: Traveler. 

Lưự: Gạn lọc—To strain—To filter. 

Lự La: Lộc Thủy Đái— Túi lọc nước—A 
filtering bag, or cloth. 

Lưự Trí Tâm: See Duyên Lự Tâm. 

La: To deceive——To cheat——To swindle. 
Lừa Đảo: See Lừa. 

Lừa Đảo Và Gạt Gẫm Hàng Bạch Y: 
Swindle and deceive the white-robed. 

Lửa Dục: The fire of desire. 

Lửa Giận: Access of anger . 

Lửa Mừng: Bonfire. 

Lửa Tam Độc Vẫn Hừng Hực Cháy 
Trong Ta: Eires of the three poisons are still 
faring up uncessantÏy In us. 

Lửa Tam Muội: Fire of samadhi—The fire 


that consumed the body of Buddha when he 
entered nirvana. 


Lửa Tham, Sân, Sỉ Đốt Cháy Hết Rừng 
Công Đức: The fire of greed, anger and 
1llusion burns up all the forest of merifts and 
Virfues. 


Lửa Tình: The ardour of passion. 
Lựa: To choose——To select. 
Lựa Chọn: To make choices. 


Lực : Bala—Power—Strength. 
Lực Ba La Mật: The virya-paramita. 
Lực Giả Pháp Sư: A monk who degrades 


himself by becoming a fiphter, a boxer or a 
slave. 


Lực Sĩ: Vira (sk—A strong or mighty man. 
Lực Sinh: Power-borne-One who ¡is born 
from the truth—A monk. 

Lực Vô Úy: Power of fearlessness. 

Lưng: Back. 

Lưng Chừng: Half-way. 

Lưng Còm: Hunch-backed--Humpbacked. 


Lừng Khừng: Hesitatng—Undecided— 


Wavering. 
Lừng Lẫy: Famous—Celebrated—Well- 
known. 


Lững Lờ: Wavering—Undecided. 

Lững Thững: To walk slowly. 

Lược: 

1) Lược ra: To mark off—To define. 

2) Tóm lược: To summarize in general—To 
oufline——To sketch. 

Lược Bày: To expose briefly. 

Lược Giáo: Những lời dạy tổng quát của Đức 

Phật cho đệ tử trong 12 năm đầu sau khi Ngài 

thành đạo (trong 12 năm đầu hoằng hóa, về 

giới luật thì Đức Phật chỉ nói một cách khái 

quát về “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng 

hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo,” chứ Ngài 

không nói chỉ tiết về giới luật; tuy nhiên, vì có 

quá nhiều người làm trái pháp, nên sau đó 

Ngài nói về “Quảng Giáo,” tức chế ra giới luật 

rõ ràng và chi tiết—General or summarized 

teaching during his first l2 years after his 

enlightenmernt. 

Lược Giới: Giáo thuyết của Đức Phật trong 

giai đoạn 12 năm sau ngày Phật thành đạo— 

The first period of general moral law, before 

the  detailed 

necessary, I.e. the first twelve years of the 


commandments became 


1258 


Buddha”s ministry. 

Lược Yếu: Sơ lược những điểm quan trọng— 
An outline of the important poInts. 

Lưới Đế Châu: Jewelled nets. 

Lưới Quang Minh: Net of lights. 

Lưới Tình: Love net—Armorous net. 

Lưới Trời: Heavenˆs nei—Divine justice. 
Lười: Lazy. 

Lưỡi: Tongue. 

Lưỡi Rắn: Tongue of a snake. 

Lườm: To look askance at someone. 

Lượm: To gather—To pick up—To take up— 
To collect. 

Lươn Lẹo: Crooked. 

Lương: Tốt—Good—Virtuous—Beneficial. 
Lương Bằng: Good friend. 

Lương Bí: Vị Tăng đời Đường, người đã trợ 
giúp ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư dịch 
bộ Kinh Nhân Vương—Lilang-PI (Pên), the 
Tang monk who assisted Amogha in the 
translation of the lên-Wang Ching. 

Lương Bôn: See Lương Bí. 

Lương Dân: Law-abiding citizens—Good 
CifIzens. 

Lương Duyên: Happy marriage. 

Lương Dược: Good medicine. 

Lương Giới Động Sơn Thiền Sư: Thiền sư 
Lương Giới Động Sơn sanh năm 807 sau Tây 
Lịch tại Hội Kê, nay thuộc tỉnh Triết Giang. 
Thuở nhỏ theo thầy tụng kinh Bát Nhã đến 
câu “Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân...” Sư chợt hỏi 
thầy: “Con có mắt, tai, mũi...Cớ sao trong 
kinh lại nói là không?” Thầy kinh ngạc trả lời: 
“Ta chẳng phải là thầy của ngươi.” Thế rồi 
thầy gửi Lương Giới đến tham học với thiển sư 
Linh Mặc ờ núi Vũ Tiết. Sư thọ cụ túc giới 
năm 21 tuổi—Zen master Liang-Jie-Tung- 
Shan was born in 807 A.D. in Hui-]i, in modern 
Zhe-]iang province. As a youth, he followed 
his teacher to recite the Heart Sutra and came 


upon the words “No eyes, no ears, no nose, no 

tongue, no body...” He asked his teacher: “I 

have eyes, ears, a nose, and so on. So why 

does the sutra say there 1s none?” The teacher 
wWas SO surprised and reportedly dumbfounded 
at the insight revealed by Liang-Jie”s question, 
and replied to him: “I can't be your teacher.” 

He then sent the young Liang-]ie to study 

under Zen master Ling-Mo at Mount Wu-TzIe. 

At the age of twenty-one, Liang-Jie received 

full ordination. 

e Sư du phương, trước yến kiến Thiển sư 
Nam Tuyển Phổ Nguyện. Gặp ngày ky 
trai Mã Tổ, Nam Tuyển hỏi chúng: “Cúng 
trai Mã Tổ có đến hay chăng?” Cả chúng 
đều không đáp được. Sư bước ra thưa: 
“Đợi có bạn liền đến.” Nam Tuyển bảo: 
“Chú nhỏ nây tuy là hậu sanh rất dễ dũa 
gọt.” Sư thưa: “Hòa thượng chớ đè nén kẻ 
lành để nó trở thành nghịch tặc.”—Liang- 
Jie first went to see Zen master Nan- 
Xuan-Pu-Yuan.  At that the 
congregatfion was preparing a feast for the 
following day in honour of Nan-Xuan”s 
late master, Ma-Tzu. Nan-Xuan asked the 
congregation: “Tlomorrow we wIll have 
Ma-Tzus feast, but will Ma-Tzu come or 


tine 


not?” The monks were unable to answer. 
Liang-Jie then stepped forward and said: 
“If he has a companion, he will come.” 
When Nan-Xuan heard this, he approved 
and said: “Thouph this child is young, he 
has a gem worthy of polishing.” Liang-]ie 
said: “Master, don”t crush something good 
1nto something bad.” 

e - Kế đến sư tham vấn với thiển sư Qui Sơn. 
Sư thưa: “Được nghe Quốc Sư Huệ Trung 
nói “vô tình thuyết pháp” con chưa thấu 
hiểu chỗ vi diệu ấy?” Qui Sơn bảo: “Có 
nhớ những gì Quốc Sư nói chăng?” Sư 
thưa: “Con nhớ.” Qui Sơn nói: “Vậy thì 
lập lại xem sao!” Sư nói: “Có một vị Tăng 
hỏi Quốc Sư, “Thế nào là tâm của chư 


1259 


Phật? Quốc Sư trả lời, 'Một miếng ngói 
tường." Sư hỏi, 'Một miếng ngói tường? 
Có phải miếng ngói tường là vô tình hay 
không?” Qui Sơn đáp, “Đúng vậy.` VỊ 
Tăng hỏi tiếp, 'Như vậy nó có thể thuyết 
pháp không?” Quốc Sư đáp, “Miếng ngói 
ấy thuyết pháp một cách rõ ràng không 
vấp váp.` Vị Tăng hỏi, “Tại sao con lại 
không nghe được?” Quốc sư bảo, “Tự 
ngươi không nghe được, nhưng không có 
nghĩa là người khác không nghe được.” VỊ 
Tăng lại hỏi, “Như vậy ai nghe được?” 
Quốc Sư đáp, 'Các bậc Thánh nhân nghe 
được. Vị Tăng lại nói, 'Vậy Thầy có 
nghe được không?” Quốc Sư đáp, “Ta 
không nghe được. Nếu ta nghe được thì ta 
đã đồng là Thánh rồi còn gì! Làm gì ngươi 
có thể nghe ta thuyết pháp.` Vị Tăng hỏi, 
'Như vậy tất cả chúng sanh không thể 
hiểu được những lời thuyết nầy." Quốc Sư 
nói, “Ta vì phàm phu mà thuyết pháp, chớ 
không vì Thánh mà thuyết.` Vị Tăng nói, 
“Như vậy sau khi nghe được rồi thì sao?” 
Quốc Sư đáp, “Sau khi chúng sanh đã 
nghe hiểu rồi thì họ đâu còn là phàm phu 
nữa.—Next, Liang-]ie studied with Kui- 
Shan. One day he said: “l've heard that 
National teacher Hui-Zhong taught that 
Inanimate beings expound Dharma. I don't 
understand this clearly.” Kui-Shan said: 
“Do you remember what he said or not?” 
Liang-]ie said: “[ remember.” Kui-Shan 
said: “Please repeat 1t!” Liang-]Ie said: “A 
monk asked the National Teacher, “What 
1s the mind of the ancient Buddhas?ˆ The 
National Teacher responded, “A wall tile.' 
The monk said, “A wall te? Isnt a wall 
tle Inanimate?” The Natonal Teacher 
said, “Yes.` The monk asked, “And it can 
expound the Dharma?” The National 
Teacher said, “lt expounds 1t brilliantly, 
without letup.` The monk said, “Why can't 
I hear 1? The National Teacher said, 


“You yourself may not hear it. But that 
doesn”t mean others can't hear 1t.` The 
monk said, “Who are the people who can 
hear I1 The National teacher said, “All 
the holy ones can hear it. The monk said, 
“Can the master hear It or not?” The 
National teacher said, “I cannot hear it. If l 
could hear it [ would be the equal of the 
sains. Then you could not hear me 
expound the Dharma.' The monk said, “All 
bemngs cant understand that sort of 
speech.' The Natonal Teacher said, “I 
expound Dharma for the sake of beIngs, 
not for the sake of the saints.` The monk 
said, “After beings hear 1t, then what?” 
The National teacher said, “Then they are 
not sentlent beings.”—Later Liang-]lie 
went to see Yun-Yan and related to the 
master the story about the National 
Teache and asked Yun-Yan: “Who can 
hear Inanimate things expound Dharma?” 
Yun-Yan asked him: “What 1s Inanimate 
can hear 1t?” Liang-Jie asked: “Can the 
master hear 1t or not?” Yun-Yan said: “Tf I 
could hear 1t, then you could not hear me 
expound Dharma.” Liang-]ie said: “Why 
couldn'°t I hear you?” Yun-Yan held up his 
whisk and said: “Can you still hear me or 
not?” Liang-Jie said: “[ cant hear you.” 
Yun-Yan said: “When I expound Dharma 
you can”t hear me. So how could you hear 
1t when Inanimate things proclam 1f?” 
Liang-Jie said: “What scripture teaches 
expounding 
Dharma?” Yun-Yan said: “Havent you 
seen that in the Amitabha Sutra 1t says, 
“The lakes and rivers, the birds, the 
forests, they all chant Buddha, they all 
chan Dharma'?”” Ủpon hearing this, 

Liang-Jie experienced a great Insight. He 


about Inanimate  things 


then wrote a verse: 
“How incredible! 
How Incredible! 


1260 


Inanimate things proclaiming Dharma 1s 
1nconceivable. 
lt canˆt be known !f the ears try to hear 1t, 
But when the eyes hear 1t, then It may be 
known.” 
Sau đó sư làm thêm bài kệ thứ nhì: 
“Không môn hữu lộ nhân giai đáo, 
Đao giả phương tri chỉ thú trường. 
Tâm địa nhược vô nhàn thảo mộc, 
Tự nhiên thân thượng phóng hào 
quang.” 
Later he wrote the second verse: 
““[here is a way to the gateless gate, 
everybody can come, 
Once you arrive there, you ll know 
how wonderful 1t 1s. 
If your mind 1s clear of idle weeds, 
'Your body wIll automatically emit 
halo.” 
Động Sơn hỏi Vân Nham: “Con còn dư tập 
chưa hết.” Vân Nham hỏi: “Ngươi từng 
làm gì?” Sư thưa: “Thánh Đế cũng chẳng 
làm.” Vân Nham hỏi: “Được hoan hỷ 
chưa?” Sư thưa: “Hoan hỷ thì chẳng 
không, như trong đống rác lượm được hòn 
ngọc sáng.”——T”ung Shan asked Yun-Yan: 
“Are there other practices I  haven” 
completed ?” Yun-Yan said: “What were 
you doing before you came here?” T”ung- 
Shan said: “I wasn”t practicing the Noble 
Truths.” Yun-Yan said: “Were you Joyous 
1n this nonpractice?” T”ung-Shan said: “Tt 
was not without Joy. Ifs like sweeping 
excremert Into a pile and then picking up 
a precious Jewel from within it.” 
Sư từ biệt Vân Nham để đi nơi khác. Vân 
Nham hỏi: “Đi nơi nào?” Sư thưa: “Tuy ha 
Hòa Thượng mà chưa định chỗ ở?” Vân 
Nham hỏi: “Phải đi Hồ Nam chăng?” Sư 
thưa: “Không.” Vân Nham hỏi: “Phải đi 
về quê chăng?” Sư thưa: “Không.” Vân 
Nham hỏi: “Bao lâu trở lại?” Sư thưa: 
“Đợi Hòa Thượng có chỗ thì trở lại.” Vân 


Nham bảo: “Từ đây một phen đi khó được 
thấy nhau.” Sư thưa: “Khó được chẳng 
thấy nhau.” Sắp đi, sư lại thưa: “Sau khi 
Hòa Thượng trăm tuổi, chợt có người hỏi 
“Tả được hình dáng của thầy chăng?' Con 
phải đáp làm sao?” Vân Nham lặng thinh 
hồi lâu, bảo: “Chỉ cái ấy.” Sư trầm ngâm 
giây lâu. Vân Nham bảo: “Xà lê Lương 
Giới thừa đương việc lớn phải xét kỹ. Sư 
vẫn còn hổ nghi. Sau sư nhơn qua suối 
nhìn thấy bóng, đại ngộ ý chỉ trước, liền 
làm một bài kệ: 


“Thiết ky tùng tha mích, điều điều dữ ngã sơ 


Ngã kim độc tự vãng, xứ xứ đắc phùng cừ. 
Cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ 
Ưng tu nhậm ma hội,Phương đắc khế như 
như.” 


(Rất ky ầm nơi khác, xa xôi bỏ lắng ta 


Ta nay riêng tự đến, chỗ chỗ đều gặp va 

Va nay chính là ta, ta nay chẳng phải va 
Phải nên biết như thế, mới mong hợp như 
như). 

As Tung-Shan prepared to leave Yun- 
Yan, Yun-Yan said: “Where are you 
going?” T"ung-Shan said: “Although m 
leaving the master, I don”t khow where ÏˆlI 
end up.” Yun-Yan said: “Youre not going 
to Hu-Nan?” Tung-Shan said: “No, m 
not.” Yun-Yan said: “Are you returning 
home?” T”ung-Shan said: “No.” Yun-Yan 
said: “Sooner or later you ll return.” 
TPung-Shan said: “When the master has an 
abode, then ['lI return.” Yun-Yan said: “lf 
you leave, it wIll be difficult to see one 
another again.” TPung-Shan said: “TL 1s 
difficult to not see one another.” Just when 
TPung-Shan was about to depart, he said: 
“Jf in the future someone happens to ask 
whether I can describe the master”s truth 
or not, how should I answer them?” After 
a long pause, Yun-Yan said: “Just this 1s 
1.” TPung-Shan sighed. Then Yun-Yan 
said: “Worthy Liang, now you have taken 


12ó1 


on this great affair, you must consider 1t 
carefully.” T”ung-Shan 
experience doubt. Later as he crossed a 
seam he saw his reflection In the water 
awakened to 


contnued to 


and was Yun-Yan”s 
meaning. He then composed this verse: 
“Avoid seeking elsewhere, for that”s far 
from the self. 

Now I travel alone, everywhere I meet 1t. 
Now 1s exactly me, now Ïm not It. 

lt must thus be understood to merge with 
thusness.” 

Một hôm nhân ngày thiết trai cúng ky Vân 
Nham, có vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng ở 
chỗ Tiên Sư được chỉ dạy gì?” Sư đáp: 
“Tuy ở trong ấy mà chẳng nhờ Tiên Sư chỉ 
dạy.” Tăng hỏi: “Đã chẳng nhờ chỉ dạy, 
lại thiết trai cúng dường làm øì, như vậy là 
đã chấp nhận giáo chỉ của Vân Nham rồi 
vậy?” Sư bảo: “Tuy nhiên như thế, đâu 
đám trái lại tiên Sư.” Tăng hỏi: “Hòa 
Thượng trước yết kiến Nam Tuyển tìm 
được manh mối, vì sao lại thiết trai cúng 
dường Vân Nham?” Sư đáp: Ta chỉ trọng 
Tiên Sư đạo đức, cũng chẳng vì Phật 
pháp.--I"ung-Shan hosted a feast of 
commemoratlon on the anniversary of 
Yun-Yanˆs death. A monk asked: “When 
you were at Yun-Yans place, what 
teaching did he give you?” TPung-Shan 
said: “Although I was there, I didnt 
receive any teaching.” The monk asked: 
“But you are holding a commemorative 
feast for the late teacher. Doesn”t that 
show you approve his teaching?” T”ung- 
Shan said: “Half approve. Half not 
approve.” The monk said: “Why don”t you 
completely approve of i1f?” Tung-Shan 
said: “If I completely approved, then I 
would be disloyal to my late teacher.” 

Sư bệnh, sai sa di báo tin Vân Cư hay. Sư 
đặn Sa di: “Nếu Vân Cư hỏi Hòa Thượng 
an vui chăng?” Ngươi chỉ nói xong phải 


đứng xa, e y đánh ngươi. Sa di lãnh mệnh 
đi báo tin, nói chưa dứt lời đã bị Vân Cư 
đánh một gậy. Có vị Tăng hỏi: “Hòa 
Thượng bệnh lại có cái chẳng bệnh 
chăng?” Sư đáp: “Có.” Tăng thưa: “Cái 
chẳng bệnh lại thấy Hòa Thượng chăng?” 
Sư bảo: “Lão Tăng xem y có phần.” Tăng 
thưa: “Khi lão Tăng xem chẳng thấy có 
bệnh.” Sư lại hỏi Tăng: “Lầa cái thân hình 
rỉ chẩy nây, ngươi đến chỗ nào cùng ta 
thấy nhau?” Tăng không đáp được. Sư bèn 
làm bài kệ: 

“Học giả hằng sa vô nhất ngộ 

Quá tại tầm tha thiệt đầu lộ 

Dục đắc vong hình dẫn tung tích 

Nỗ lực ân cần không lý bộ.” 

(Kẻ học hằng sa ngộ mấy người 

Lỗi tại tầm y trên đầu lưỡi 

Muốn được quên thân bặt dấu vết 

Nỗ lực trong không bước ấy ngươi). 
TPung-Shan became 1ll. He Instructed a 
novice monk to go and speak to T”ung- 
Shanˆs Dharma heiïr, Zen master Yun-Zhu. 
TPung-Shan told the novice: “If he asks 
whether lÏm resting comfortably, you are 
to tell him that the lineage of Yun-Yan 1s 
endinsg. When you say this you must stand 
far away from himbecause Ïm afraid he”s 
going to hit you.” The novice monk did as 
TPung-Shan instructed him and went and 
spoke to Yun-zhu. Before he could finish 
speaking Yun-Zhu hít him. The novice 
monk said nothing further. A monk asked: 
“When the master Is not well, is there still 
someone who is well or not?" ””J”ung- 
Shan said: "There 1s.” The monk asked: 
“Can the one who's not 1ll still see the 
master or not?” T”ung-Shan said: “Í can 
sữll see him.” The monk asked: “What 
does the master see?” T”ung-Shan said: 
“When I observe him, I don't see any 
1llness.” T”ung-Shan then said to the monk: 
“When you leave the skin bag, you Inhabit, 


1262 


where will you øo and see me again?” The 
monk_ didn't Tung-Shan the 
Teci(€ed a V€rse: 

“Studenfs as numerous as sands In the 
Gangs but more are awakened. 

They err by searching for the path In 
another person”s mouth. 

lf you wish to forget form and not leave 
any traces, 
WWholehartedly 
emptiness.” 
Sư sai cạo tóc tắm gội xong, đắp y bảo 
chúng đánh chuông, giã từ chúng ngồi yên 
mà tịch. Đại chúng khóc lóc mãi không 
dứt. Sư chợt mở mắt bảo: “Người xuất gia 
tâm chẳng dính mắc nơi vật, là tu hành 
chân chánh. Sống nhọc thích chết, thương 
xót có lợi ích gì?” Sư bảo chủ sự sắm trai 
ngu si để cúng dường. Chúng vẫn luyến 
mến quá, kéo dài đến ngày thứ bẩy. Khi 
thọ trai, sự cũng tùng chúng thọ. Thọ trai 
xong, sư bảo chúng: “Tăng Già không 
việc, sắp đến giờ ra đi, chớ làm ồn náo.” 
Sư vào trượng thất ngỗổi yên mà tịch. Bấy 
giờ là tháng ba năm 869, đời nhà Đường. 
Sư thọ 63 tuổi, 42 tuổi hạ. Vua phong sắc 
là “Ngộ Bổn Thiền Sư”—T?ung-Shan 
then had his attendants help him shave his 
head, bathe and get dressed. He then had 
the bell rung to summon the monks so that 
he could bid them farewell. He appeared 
to have passed away and the monks began 
walling piteously without letup. Suddenly 
TPung-Shan opened his eyes and said to 
them: “Homeless monks aren't attached to 
things. That 1s their authentic practice. 
Why lament an arduous life and pitiful 
death?” Tung-Shan then ¡mstructed the 
temple director to organize a “delusion 
banquet.” The monks adoration for T”ung- 
Shan was unending. Seven days later the 
food was prepared. T'u°g-Shan had a final 
meal with the congregation. He then said: 


anSWCT. 


srive to walk ín 


"D“n£fmake a big deal about it. When ] 
pass away, dont”go carrying on about It.” 
TPung-Shan then returned to his room, and 
siing upripht, passed away. It was the 
thrd month in 869. He was sixty-three 
years of age, he”d been an ordained monk 
for forty-two years. T”ung-Shan received 
the  posthumous “Enlightened 
SOurce.” 

Lương Hảo: Good—Excellent. 

Lương Hoàng Sám: Lương Vũ Đế khi còn 

làm thứ sử Ung Châu, phu nhân của ngài là Hy 

Thị tánh tình hung ác, sau khi mất hóa thành 

một con mãng xà luôn về báo mộng cho vua 

biết. Nhà vua liền cho lập đàng tràng siêu độ, 

mời chư Tăng làm lễ sám hối. Nhờ đó mà Hy 

Thị được sanh về cõi trời, từ trên không trung 

cảm tạ nhà vua rồi bay đi —The liany of 

Liang-Wu-TI for his wife, who became a large 

snake, or drago, after her death, and troubled 

the emperor`s dreams. After the litany was 

performed, she became a devi, thanked the 

emperor and departed. 

Lương Hữu: See Lương bằng. 

Lương Mẫu: Good mother. 

Lương Nhân: See Lương dân. 

Lương Nhẫn: Vị sáng lập ra giáo phái Viên 

Thông Niệm Phật Nhật—Liang-Jen, 

founder of the Japanese named “Universally 

Penetrating via Praying to the Buddha.” 

Lương Nhật: A good or an auspicious day. 

Lương Pháp: Good method. 

Lương Phước Điền: The field of 

blessedness, cultivated by offerings to Buddha, 

the Law, and the Order. 

Lương Tâm: Conscience. 

Lương Tâm Nhân Loại: The conscience of 

humanIty. 

Lương Thiện: Honest—good. 

Theo Kinh Pháp Cú, câu 263, Đức Phật dạy—— 

According to the Dharmapada Sutra, verse 


name 


tại 


1263 


263, the Buddha taught: “Chỉ nhờ trừ diệt tận 

gốc lòng sân hận, mới là người lương thiện— 

Only he who eradicates hatred, is indeed 

called good-natured.” 

Lương Tri: Instinct. 

Lương Tử: Good son. 

Lương Y: Good physician 

Lường Gạt Giả Dối: Fraud and deceit. 

Lưỡng: 

1l) Hai Một 
couple—Both. 

2) Một lượng: An ounce—A tael. 

Lưỡng Bộ: See Lưỡng Giới. 

Lưỡng Bộ Mạn Đà La: Mạn Đà La của 

Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới. Tất cả 

pháp môn Mật giáo đều chia làm hai bộ Kim 

Cương và Thai Tạng (Thai Tạng Giới là pháp 

môn thuộc chúng sanh vốn có đây đủ lý tính, 

phối hợp với lý, phối hợp với nhân. Kim cương 

Giới là pháp môn thuộc chư Phật mới thành 

quả tướng, phối hợp với trí, phối hợp với quả) 

—Mandala of the two sections, 1e. dual 

powers of the two groups symbolizing the 

Vajradhatu and Garbhadhatu. 

Lưỡng Cấu Như Như: The two kinds of 

Bhuftatathata. 

l) Hữu Cấu Chân Như: Tại Triển Chân 

Như—The contaminated Bhutatathata. 

Vô Cấu Chân Như: Xuất Triền Chân 

Như—Uncontaminated Bhutatathata 

(Buddha-nature). 

Lưỡng Diện: Double-faced—Two-faced. 

Lưỡng Dực: Hai cánh Định và Tuệ—The two 

wings of meditation (định) and wisdom (huệ). 

Lưỡng Giới: Two sections or two classes. 


cặp-Cả hai —Two—A 


2) 


Lưỡng Hà: Hai con sông——The two rivers. 


1) Ni Liên Thiển: Nơi Phật thành đạo—The 
Narranjana River, where the Buddha 
affained enlightenment. 

2) Bạt Để: Nơi Phật nhập Niết Bàn—The 


HrranyavatL River, where the Buddha 


entered NÑirvana. 
Lưỡng Kiên Thần: Hai vị thần trên hai vai 
của mỗi người —The two recording spiriqs of 
©V€ry person. 
I1) Đồng Danh Thần: The spirit of the same 
name. 
Đồng Sinh Thần: Đồng Tọa Thần—The 
spirit who was born at the same time (with 
the person). 
Lưỡng Nan: A difficult and perplexing 
situaton—Dilemma. 
Lưỡng Quyền: Hai quyển thừa Thanh Văn 
và Duyên Giác, đối lại với Thực Thừa hay 
Nhất Thừa Bồ Tát của Phật Giáo Đại Thừa— 
The two temporary vehicles, Sravaka and 
Pratyeka-buddha, the 
completed Bodhisattva doctrine of Mahayana. 
Lưỡng Quyển Kinh: Hai quyển Kinh—The 
twO Sufras. 


2) 


as confrasted with 


Lưỡng Tài: The two rewards or talents from 

DreVIous Incarnafions: 

l) Nội tài: The Inner or bodily personal 
conditions. 

2) Ngoai 
poverty). 

Lưỡng Tam Muội: Two kinds of samadhi— 

See Nhị Chủng Định. 

Lưỡng Thiệt: Một trong mười ác nghiệp, ăn 

nói lật lọng, đổi trái làm phải, đổi mặt ra 

trá—Double-tongued, one of the ten forms of 

evil conduct. 

**For more information, please see Thập Ác 

Nghiệp. 

Lưỡng Thử: Hai con chuột, một trắng một 

đen, ví với ngày và đêm, thiện và ác—The 

two rats, white and black mice, compared with 

day and night, wholesome and unwholesome. 

Lưỡng Toàn: Tài đức vẹn toàn—Perfect in 

both talent and virfue. 

Lưỡng Túc Tôn: 

l) Bậc tôn quý giữa Trời và người, hay giữa 


tài: The external (wealth or 


126 


những chúng sanh hai chân—The most 
honored among men and devas, or among 
two-footed beIngs. 


2) Tôn hiệu của Đức Phật: An honoured title 
of the Buddha. 
3) Lưỡng Túc—TWwo prongs: 


se Giới và Định: The commandments and 
Meditation. 

e - Phước và Huệ: Blessing and Wisdom. 

° Quyền và Thực: Relative and Absolute 


teachinøs. 
e Tiểu Thừa và Đại Thừa: Hinayana and 
Mahayana. 
e - Thiền và Hành: Meditation and Action. 
Lượng: 


1) See Tông Nhân Dụ. 





2) Cân lượng: Tael (gold). 

3) Đo lường: Pramana (skÐ—Measure— 
Capacity—Length—Ability—To measure. 

4) Rộng lượng: Generous. 

5) Số lượng: Quantity. 


Lượng Cả: Generous. 

Lượng Đẳng Thân: Thân tướng của Như Lai 
ngang bằng với lượng của tất cả các pháp hữu 
vi và vô vi—The immanence of the Tathagata 
1n al things, phenomenal and noumenal. 
Lượng Quả: Kết quả cuối cùng mà Pháp 
Tướng tông cho rằng cái tâm năng duyên, 
duyên theo cảnh sở duyên mà biết được— 
Condiioned by various external obJjects, 
diferent types of conscIousness arise (alabana- 
pratyaya). The Dharmalaksana held that the 
percipient mind 1s condiioned by existing 
things, and when the two are 1n conjunction 
the ultimate consequence of any action may be 
known. 

Lượng Quang: Brilliant. 

Lượng Thứ: To excuse—To forgive—To 
pardon. 

Lượng Tình: To examine the situation and to 
forgIve (excuse). 

Lượng Xét: To examine and to judge. 


Lướt Qua: To pass lightly over. 

Lượt: Turn—Time. 

Lượt Thượt: Dragging. 

Lưu: 

1) Chảy (nước) hay lan rộng ra: Flow— 
Spread. 


2) Lưu giữ: To keep—To detain. 
3) Lưu truyền: To hand down. 
4)_ Nổi trôi: To float—To wander. 


Lưu Chỉ: An abbreviation for Bodhiruci—See 
Bodhiruci in Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 
Lưu Chú: 
I1) Để ý đến: To pay attention to. 
2) Tuôn chảy không ngừng: Continuous 
flow—Ceaseless. 
Lưu Chuyển: Samsara (skt)—Lưu chuyển có 
nghĩa là liên tục khởi dậy không ngừng, chỉ 
nhân quả của các pháp hữu vi liên tục mà sinh 
ra (tất cả phàm phu gây tội tạo nghiệp thiện 
ác, cảm thọ quả lạc khổ đều trong luân hồi 
trong sáu nẻo)—Transmigration, flowing and 
returning, flowing back again. 
Lưu Chuyển Chân Như: Một trong hai loại 
chân như, dù lưu chuyển trong sinh tử, song 
thực tính của chân như thì chân thực như 
thường—One of the two kinds of bhutatathafa, 
or absolute, In transmigratory forms. 
Lưu Chuyển Môn: Từ nầy đối lại với “tịch 
diệt môn” hay niết bàn (các nghiệp vô minh 
phiền não từ vô thủy đến nay, gây nghiệp 
thiện ác, khiến cảm thọ quả lạc khổ)—The 
way Of transmipration, as confrasted with that 
of nrrvana (Diệt môn). 
Lưu Danh: To leave a good name. 
Lưu Di Ñi: See Lumbinmi in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section, and Lâm Tì Ni 
'Vietnamese-English Section. 


1n 


Lưu Dụng: To maintain someone (a retired) 
1n his or her post. 

Lưu Đày: To exile—To deport—To banish. 
Lưu Hành: To circulate——To propagate. 


1265 


Lưu Kệ Phó Chúc Cho Đại Chúng: A 

Patriarch leave a gatha to the assembly. 

Lưu Khách: To keep one”s guest. 

Lưu Lạc: Wandering. 

Lưu Lai: Trôi nổi không ngừng, từ vô thủy 

chúng sanh đã trôi nổi trong biển đời sanh tử 

không ngừng cho đến hôm nay—Flowed or 
floated down; that which has come down from 
the past. 

Lưu Lai Sanh Tử: Do bởi vô minh mà luân 

hồi sanh tử không ngừng—Transmigration 

which has come down from the state of primal 
1gnorance. 

Lưu Luyến: To be attached to (fond of). 

Lưu Ly: Lapis lazuli. 

Lưu Manh: Scoundrel. 

Lưu Nã: Runna-pandakas (skt)——Bất nam— 

Castrated males. 

Lưu Nan: Ma chướng che mất thiện nghiệp— 

The dificulty of one`s good deeds being 

hindered by evil spIrIfs. 

Lưu Sa: 

I) Sự lưu chuyển của cát (vì gió thổi): 
Flowing or shifting sands. 

2) Vùng đại sa mạc ở Mông Cổ: Desert 
reglons in Mongolia. 

Lưu Tâm: To pay attention to——To mind. 

Lưu Thông: Chảy đi khắp nơi không chướng 

ngạ——Spread abroad; permeate; flowing 

through, or everywhere, without effective 
hindrances. 

Lưu Thủy: 

1) Nước chảy: Flowing water. 

2) Tên của Đức Phật Thích Ca trong một tiền 
kiếp: Name of a former incarnation of 
SakyamuI. 

Lưu Truyền: To hand down——To hand on to 

DOSt€TIty. 

Lưu Trữ: To preserve——To conserve. 

Lưu Tương: Nước đồng sôi, hay những hòn 


sắt nóng chảy trong địa ngục—Liquid broth of 
molten copper, or grains of red-hot 1ron In one 
of the hells. 

Lưu Ty Ni: See Lumbini in SanskriU/Pali- 
Vietnamese Section, and Lâm Tì Ni 
Vietnamese-English Section. 

Lưu Vong: Exile. 

Lưu Xá Na: Locana or Vairocana (skt——Còn 
viết là Lô Giá Na, Lô Thác Na, Tỳ Lô Giá Na, 
đây là pháp thân của Phật Tỳ Lô Xá Na— 
Often regarded as the body of bliss of 
Vairocana. 

Lưu Ý: To alert. 

Lưu Ý Đến: To draw attention to. 


1n 


Ly: 

l) Phân ly: To separate—To parE—Apart 
from. 

2) Phân Tây: Millimeter. 

3) Phế bỏ: To abandon—To leave. 

Ly Bà Đa: Revata (sk)—Ly Ba Đa—Ly 


Bách Lê Bà Đa—Ly Việt. 

l) Một trong thập nhị bát tú, sao mà người 
Ấn cầu đảo để được con cái trong nhà— 
One of the  twenty-eight 
constellations, corresponding with 
“house.” 

Tên của một vị đệ tử Phật: 
disciple of SakyamunI. 

Tên của một vị Tăng đã lãnh đạo cuộc 
kiết tập kinh điển lần thứ nhì: Name of a 
monk who led the second synod. 

Tên của một vị Tăng, thành viên trong lần 
kiết tập kinh điển thứ ba: Name of a 
monk, a member of the third synod. 


Indian 
the 


2) Name of a 


3) 


4) 


Ly Bôi: Parting-cup. 
Ly Cách: Separated. 
Ly Cái: Từ bỏ được năm thứ phiển não che 


mất chân tâm—To abandon the five 


1266 


obscures, or hindrances to truth. 

** EFor more Information, please see Ngũ 
Triển Cái. 

Ly Cấu: Xa la nhiễm cấu của dục vọng 

phiền não—To leave the impure, abandon the 

defiling influence of the pasions or 1lusion. 

Ly Cấu Địa: See Thập Địa Phật Thừa (2). 

Ly Cấu Nhãn: Rời bỏ uế nhiễm nhãn để đạt 

được thanh tịnh nhãn nhìn thấu suốt được chân 

lý của vạn hữu —To abandon the eye of 

1mpurIty, or contamination, and atfain the eye 

which beholds truth and reality. 

Ly Cấu Thanh Tịnh: Đạt được thanh tịnh 

bằng phương cách xa rời uế nhiễm——Acquired 

purIty through avoiding pollution. 

Ly Cấu Thế Giới: 


I1) Thế giới không có cấu nhiễm: The word 
free from ImpurIty. 
2) Tên nước mà sau nầy Xá Lợi Phất được 


thành Phật: Name of Sariputraˆs Buddha- 
realm. 

Ly Chư Phiền Não: Klesakayavivarjita 
(sk)— Được thoát ly những phiển não— 
Liberated from the evil passions. 
Ly DỊ: To divorce. 
Ly Dục: Từ bỏ dục vọng (của dục giới}—To 
leave or free from desire, or the passion. 
Ly Đàn: Separate altar. 
Ly Gián: Schism. 
Ly Gián Ngữ: Ly gián ngữ là một trong mười 
ác nghiệp, nói lời làm cho hai người phải xa 
la hay không thân hòa với nhau—Talk which 
Causes  esftrangement friends; 
alienating words; one of the ten wIcked thinøs. 
** See Thập Ác Nghiệp in Vietnamese- 

English Section. 
Ly Hệ Quả: Visamyoga-phala (sk)—Quả 
dựa vào đạo lực giải thoát của Niết Bàn mà 
chứng được, quả nầy tạo nên bởi lục nhân— 
Emanicipated effect produced by all the six 
causes—See Lục Nhân. 


between 


Ly Hợp: Separation and reunion. 
Ly Hương: To leave one”s native land. 
Ly Kỳ: Extraordinary—Strange. 
Ly Ngôn: Chân như không thể nghĩ bàn, và 
không thể diễn tả được bằng lời, ngược lại với 
Y ngôn là chân như có thể diễn tả được---The 
bhutatathata in 1ís Inexpressible form—The 
bhutatathata 1s beyond definition, and cannot 
be described in words, in contrast with the 
bhutatathata In Its expressible form (y ngôn). 
Ly Ngôn Chân Như: Chân Như không diễn 
tả được bằng văn tự, phân biệt với Y Ngôn 
Chân Như hay chân như diễn tả được bằng văn 
tự—The bhutatathata in is inexpressible form, 
as distinguished from 1t as expressIble. 
#* For more Information, please see Nhị Chân 
Như. 
Ly Ngôn Thuyên: Không thể nắm bắt hay 
giải thích bằng lời—Beyong explanation. 
Ly Nhiễm Phục: Áo cà sa của chư Tăng 
NÑi—The monk”s or nun”s robe which separafes 
him from contamination 
Ly Phược Tử: Ngoại đạo lõa thể Ni Kiền Đà 
hay Vô Hệ là phái đã lìa được sự trói buộc của 
mọi hệ phược—The Nirgrantha sect of naked 
devotees who abandon all ties and forms. 
Ly Sanh: Lìa bỏ sống chết của luân hỗ—To 
leave the chain of rebirth. 
Ly Sanh Hỷ Lạc Địa: Ngôi sơ thiền của cõi 
trời sắc giới. Đây là nơi đã la các phiền não 
xấu ác ở dục giới mà sanh vui mừng khi bước 
vào cõi sắc giới— The first dhyana heaven of 
form, where 1s experienced the joy of leaving 
the evils of life. 
Ly Sanh Tính: Chân tánh của bậc Thánh giả 
thoát ha khỏi luân hổi sanh tử— The true 
nature of the holy man which leaves the 
round of mortality. 
Ly Tâm Bất Khả Đắc: 
Cittamatravinrmuktam-nopalabhyate  (skt—— 
Ngoài cái tâm ra không có gì có thể được đạt, 


1267 


tức là ngoài tâm ra không có gì có thể hiểu 
được—Apart from mind nothing 1s attainable, 
that 1s, comprehensible. 
Ly Tỉnh Vô Biệt Phật: Rời tâm tánh sẽ 
không bao giờ thấy Phật, nghĩa là tâm tức 
Phật —Apart from mind, or the soul, there 1s no 
other Buddha, 1.e. the mind ¡is Buddha. 
Ly Trần Phục: Kasaya (skÙ—Áo cà sa của 
chư Tăng Ni, có nghĩa là áo mặc vào để nhắc 
mình nhớ để xa lìa lục trần (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp)—The monk”s robe or kasaya, 
freed from dusty world, 
confamination of the sense. 
Ly Tướng: Một trong tam tướng nói đến 
trong Kinh Pháp Hoa—One of the three forms 
Or positions menftioned in the Lotus Suta. 
** EFor more Information, please see Tam 
Tướng. 
Ly Tướng Giới: Vô Tướng Giới—Người giữ 
giới, tâm không bám víu, coi chư pháp cũng 
như hư không, hiểu rõ không có giữ giới và 
phạm giới, đối lại với Tùy Tướng Giới hay 
nghỉ thức lễ bái bên ngoà—-The ¡inner 
commands, or observance In the heart, In 
confrastt with the external observance or 


1©. Íree from 


rituals. 

Ly Vi: 

1) Xa la mọi thể tướng mà được tịch diệt gọi 
là “Ly,” tác dụng của pháp tính vi diệu, 
chẳng thể lường biết gọi là “Vi”——Apart 
from all the phenomenal, Interpreted as 
SDITIf; ” as 1fs subtle, mysterlous 
functioning. 

“Ly” là Niết Bàn, “Vi” là Bát Nhã: Ly 
means Nirvana, “Wei” means Pranja. 

Ly Xa: Licchavi (skt—Lập Xướng—Lật 
Chiếm Bà—Lật Chiếm Tỳ ——Lê Xa Tì—Lệ 
Xa—Lệ Xương—Luật Xa—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ly Xa là tên 
của người sáng lập xứ Cộng Hòa Tỳ Xá Lê 
thuộc dòng Sát, một trong những vị đệ tử tại 
gia đầu tiên của Phật—Đế Lợi According to 


“Wwel 


2) 





Eiel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Licchavi 1s the ksatriyas who 
formed the republic of Vaisalil, and were 
among the earliest followers of SakyamunI. 
Lý: 

1) Làng: Village—Neighbourhood. 


2) Dậm (Trung Quốc): Khoảng 1/3 dậm Anh: 
Chinese mile, third of an English mile. 

3) Nguyên lý: Siddhanta (skÐÙ——Ruling 
principle, fundamental law, Intrinsicality, 
universal basis, essential elemernt. 

4)_ Lý do: Nidana (sk—Reason. 

5) Sấp đặt hay điều chỉnh cho đúng: 
Pramana (skÐ—To regulate——To 
arrange——To rule——To rectIfy. 

6) Theo đạo Phật, “lý” là nguyên lý, là cái 


toàn thể, cái nguyên khối, cái đại đồng, 
cái trừu tượng, vân vân: In Buddhism, “lý” 
means “a principle,” “reason,” “the 
“the all” “totalty,” “the 


universal,” “the abstract,” etc. 
Lý Bát Nhã: The Prajan Truth. 
Lý Chướng: Chướng ngại gây nên bởi căn 
bản vô minh hay có tà kiến về chân lý làm trở 
ngại cho chánh tri kiến, ngược lại với sự 
chướng—Hindrances 


whole,” 


to  truth—-Hindrance 
caused by Incorrect views of truth—Noumenal 
hindrances, 1n contrast with phenomenal 
hindrances (sự chướng). 
** For more Information, please see Nhị 
Chướng. 
Lý Có Đốn Tiệm, Sự Chỉ Từng Bước Và 
Từ Từ: Although be 
understood 1n a flash (suddenly) or gradually, 
cultivation should only be practiced step by 
step and little by little. 
Lý Cụ: Lý thể pháp tính của vạn hữu trong 
“Thâm Mật” Thiên Thai, đối lại với sự tạo 
Thiên Thai Hiển Tông—Wholly 
noumenal, or all things as aspects of the 
of the Tien-Tai 
“profounder” school, in contrast with the T”ien- 


nOUumw€CñnOn can 


2 
cua 


absolute, a doctrine 


1268 


Tai “shallower” school, which considered all 
things to be phenomenally produced. 

#* For more Information, please see Tánh Cụ. 
Lý Cụ Tam Thiên: Muôn vật đều có đủ tam 
thiên chư pháp, gọi là lý cụ tam thiên—The 
thngs of a great chiliocosm considered as 
noumenal throughout, or all dharmakaya. 

Lý Dẫn Đến Sự: Doctrine or theory leads to 
practice. 

Lý Do: Reason—Cause. 

Lý Giới: Lý giới đối lại với trí giới—The 
realm of fundamental principles or law, In 
confrast with the realm of knowledge (Trí 
giới). 

Lý Hoặc: Những kiến hoặc như ngã kiến hay 
mê hoặc trước chân lý (cái hoặc vô minh căn 
bản che lấp các lý trung đạo, làm cho nó 
không sáng tỏ được là lý hoặc; kiến hoặc hay 
tư hoặc, hay cái hoặc trần sa có thể ngăn cẩn 
sự tướng hóa đạo, gọi là sự hoặc) thì gọi là lý 
hoặc, đối lại với sự hoặc hay mê hoặc trước sự 
tướng của thế gian—lllusions connected with 
pñnciples—lllusion In regard to fundamenfal 
truth, I.e. the reality of the ego and things, In 
confrast with illusion In regard to things 
themselves. 

Lý Không: Sunyata-vada (sk)——The doctrine 
Of emptiness. 

Lý Luận: Luận bàn sự bình đẳng của lý tính 
hay căn bản chân lý -Reasoning on, or 
Discussing of, principles, or fundamenral truth. 
** For more Information, please see Sự Luận. 
Lý Luận Học: Logic. 

Lý Luận Nhị Biên: Dualistic reasonine——Lý 
luận từ cái ta ý thức —Reasoning from I- 
CONSCIOuSness. 

Lý Mạn Đà La: Mạn Đà La của Thai Tạng 
Giới, làm hiển hiện cái đức của lý tính mà 
chúng sanh vốn có, đối lại với Trí Mạn Đà La 
là thuyết giảng trí tướng mới thành của Đức 
Như Lai —The noumenal mandala, 1e. the 


Garbhadhatun contrast with the Vajradhatu 
mandala. 
Lý Môn: The philosophical teaching. 
Lý Nhân Duyên: Pratitya-samutpada (skÙ— 
Đây là danh từ dùng cho Thập Nhị Nhân 
Duyên. Mọi vật trong thế giới hiện tượng, 
duyên khởi duyên sanh, là sự phối hợp của 
những nguyên nhân và điều kiện khác nhau 
(bởi Thập Nhị nhân duyên). Chúng hiện hữu 
tương đối và không có thực thể——Dependent 
Originatlon—A_ commonly accepted term for 
Twelve NÑidanas——lInterdependent 
OripInatlon—Dependent 
Conditioned co-arising or co-productlon—All 
things in the phenomenal world are brought 
I1nto being by the combination of varIous cause 
and conditions (Twelve links of Dependent 
Origination), they are relatve and without 
substantially or self-entity. 
Lý Nhập: Một trong hai nhập tùy thuộc lẫn 
nhau. Đi vào giáo thuyết hay lý luận thì gọi là 
lý nhập, đối lại với dực vào lý mà tu hành 
(hành nhập) —Entry by the truth or by means 
of the doctrine, or reason, In contrast with 
enfry by conduct or practice, one of the tfwo 
kinds of entry which are depending on one 
another. 
** For more Information, please see Nhị Nhập. 
Lý Pháp Giới: Một trong bốn pháp giới, 
chúng sanh tuy có sai biệt về sắc thân nhưng 
đều cùng một thể tính—-One of the four 
dharma-realms, that of the common essence or 
dharmakaya of all beings. 
** For more Information, please see Tứ Pháp 
GIới. 
Lý Pháp Thân: Lý Pháp Thân là Phật tánh 
tuyệt đối trong lý thuyết hay lý thể được 
chứng, đối lại với “Sự Pháp Thân.”—The 
Dharmakaya as absolute being, in contrast 
wíh the Dharmakaya 
Buddha-nature in principle or essence or the 
truth, in contrast with the Buddha-nature In 


Ccausation—— 


as_ wisdom—The 


1269 


practice (Sự pháp thân). 
#* For more Information, please see Sự Pháp 
Thân. 

Lý Phân Biệt: Yuktivikalpa (skt)—Lý luận 

về sự hiện hữu của một cái ngã—Reasoning 

as to the existence of the ego. 

Lý Phật: 

1) Tên khác của Pháp thân (báo thân và hóa 
thân là sự Phật: The fundamental or 
1ntrinsic Buddha, 1.e. the Dharmakaya. 


2) Lý Tức Phật do tông Thiên Thai lập ra, 
ngay cả chúng sanh trong tam ác đạo cũng 
có đủ lý pháp tính như Phật vậy: The 
Tien Tai docrine of Buddha as 
1mmanent in all beings, even those of the 
three lowest orders. 

3) Tố Pháp Thân hay pháp thân chưa phát 
triển The plan, or undeveloped 
Dharmakaya. 


Lý Phật Tính: Lý thể của Phật tính là lý tính 

Phật, đối lại với “Hành Phật Tính” hay hành 

nghiệp có thể triển khai phát huy Phật tính— 

The fundamental Buddha-nature 1n contrast 

wih the Buddha-nature 

developmett. 

** For more Information, please see Nhị Phật 
Tánh. 

Lý Quán: 

I1) Khái niệm chân lý tuyệt đối: The concept 

of absolute truth. 


In acHion Or 


2) Sự tập trung tư tưởng vào chân lý: The 
concentration of the mind upon reality. 
3) Suy tưởng về tánh chân lý: 


Contemplation (meditation) on the real or 
underlying nature. 
** For more Information, please see Nhị quán. 


Lý Sự: 

e Lý và sự: Noumenal and phenomenal 
aSpect. 

e Nguyên tắc và thực hành: Principle and 
practice. 


e Chân đế và tục đế: Tuyệt đối và tương 


đối—Absolute and relative. 

e Chân lý và kinh nghiệm thực tiển: Real 
and emprrical. 

e - Nhân quả: Cause and effect. 

e - Tinh túy cơ bản và hoạt động bên ngoài: 


Fundamental  essence and external 
aC{IVItY. 
e Tiềm năng (khả năng) và thực lực: 


Potential and actual. 

e Sự tàng chứa và sự phân phối: Store and 
distribution. 

e _ Đại dương và sóng biển: Ocean and wave. 

e _ Tĩnh và động: Static and kinetic. 

e - Theo nghĩa thông dụng trong đạo Phật, thì 
“lý” tức là Không, còn “sự” tức là sắc, hay 
hình thể tướng: Buddhist 
philosophy, “Tý” corresponds to “Sunyata,” 
while “Sự” corresponds to “form.” 

e  For more Information, please see Lý, and 
Sự. 

Lý Sự Viên Dung: Lý Sự viên dung vì Sự 

cũng chính là Lý và trong Sự đã có Lý hiện 

hữu rồi. Phật tử thuần thành chúng ta phải tỉnh 
chuyên tu hành sao cho Lý Sự Viên Dung, chớ 
không nên chấp Lý bỏ Sự, và cũng không nên 
chấp Sự bỏ Lý hay không thâm nhập và tận 
hiểu về phần lý thuyết. Sự tức là phần tướng, 
còn Lý tức là phần Chân Như hay Phật Tánh— 

Theory and Practice are In harmony because 

practice 1s theory and In practice there already 

exiIsts theory. We, sincere Buddhists, should 
diligently cultivate so that both Theory and 

Practice are in harmony. Thus, do not get stuck 

1n Theory or theoretical teachings and abandon 

Practice. Similarly, one should not apply only 

the Practice but not penetrate and understand 


sắc In 


Theory. Pracice belones to form or 
appearance; while Theory belongs to 
Emptnes or True Nature, or Buddha- 
NÑature—See Tứ Pháp Giới (3). 


Lý Sự Vô Ngại: Lý sự (nguyên tắc và thực 
hành) tác động lẫn nhau một cách vô ngại— 
Unimpeded ¡interacion of noumenon and 


1270 


phenoumenon, principle and practice, etc (no 
barrier in either of the two)—See Tứ Pháp 
Giới (3). 

Lý Tại Tuyệt Ngôn: Chân lý triệt tiêu văn 
tự; chân lý độc lập với văn tự, hay nói cách 
khác, văn tự không diễn tả được chân lý— 
Truth 1s in eliminating words; it is independent 
of words; It does not require words fo express 
1E, 

Lý Tắc Duyên Khởi: Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, pháp giới duyên khởi là cực điểm của 
tất cả những thuyết nhân quả; thục sự đó là 
kết luận của thuyết duyên khởi bởi vì nó là lý 
tắc nhân quả phổ biến và đã nằm trong lý bản 
hữu, thông huyền của vũ trụ, hay nói thế nào 
cũng được. Lý tắc duyên khởi được giải thích 
trước tiên bằng nghiệp cảm duyên khởi, nhưng 
vì nghiệp phát khởi trong tạng thức, nên thứ 
đến chúng ta có A Lại Da duyên khởi. Vì A 
Lại Da, hay tạng thức, là kho tàng của chủng 
tử, sanh khởi từ một cái khác nên chúng ta có 
Như Lai Tạng duyên khởi, hay chân như. Từ 
ngữ kỳ lạ nầy chỉ cho cái làm khuất lấp Phật 
tánh. Do sự che khuất nầy mà có phần bất 
tịnh, nhưng vì có Phật tánh nên có cả phần tịnh 
nữa. Nó đồng nghĩa với Chân Như (Tathata— 
Không phải như thế nầy hay như thế kia) mà 
theo nghĩa rộng nhất thì có đủ cả bản chất tịnh 
và bất tịnh. Do công năng của những căn nhân 
tịnh và bất tịnh, nó biểu lộ sai biệt tướng của 
hữu tình như sống và chết, thiện và ác. Chân 
như bảo trì vạn hữu, hay nói đúng hơn, tất cả 
vạn hữu đều ở trong Chân như. Nơi đây, giai 
đoạn thứ tư, Pháp giới Duyên khởi được nêu 
lên. Đó là lý tắc tự khởi và tự tạo của hữu tình 
và vũ trụ, hoặc giả chúng ta có thể gọi nó là 
duyên khởi nghiệp cảm chung của tất cà mọi 
loài. Nói hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện 
của Chân như hay Như Lai Tạng. Nhưng nói 
rộng thì đó là duyên khởi của vũ trụ do chính 
vũ trụ, chứ không gì khác—According to Prof. 
Junjiro Takakusu In the Esentials of Buddhist 


Phiosophy, the theory of causaton by 
Dharmadhatu 1s the climax of all the causation 
theorles; It 1s actually the conclusion of the 
theory of causatlon originatfion, as 1t 1s the 
universal causation and 1s already within the 
theory of universal Iimmanence, pansophism, 
cosmotheism, or whatever it may be called. 
The causation theory was explained first by 
action-influence, but as action originates in 
Ideation, we had, secondly, the theory od 
causation by 1deation-sfore. Since the Ideation- 
Store as the reposifory of seed-energy must 
Originate from something else, we had, thirdly, 
the causaton theory explaned by the 
expression “Matix of the Thus-come” 
(Tathagata-garbha) or Thusness. This curious 
term means that which conceals the Buddha. 
Because of concealment 1t has an impure side, 
but because of Buddhahood it has a pure side 
as well. lt is a synonym of Thusness (Tathatva 
or Tathafa, not Tattva=Thisness or Thatness) 
which has in Ifs broadest sense both pure and 
Impure nature. Throuph the energy of pure and 
the specIfic 
character of becoming as birth and death, or as 
good and evil. Thusness pervades all beings, or 
better, all beings are in the state of Thusness. 
Here, as the fourth stage, the causation theory 
by Dharmadhatu (universe) 1s set forth. It 1s the 
causation by all beings themselves and 1s the 
creation of the universe Itself, or we can call 1t 


Impure causes It manIfests 


the causation by the common action-influence 
Intensively considered the 
universe will be a manifestation of Thusness or 
the Matrix of Tathagata (Thus-come). But 
extensively considered 1t 1s the causation of 


of all beings. 


the universe by the universe 1tself and nothing 
mOre. 

Lý Thân Lý Độ: Pháp thân trong tam thân 
an trụ và pháp thân nơi pháp thân, thí dụ như 
pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na trong ánh 
thường quang—The dharmakaya the 
dharma-ksetra, e.g. the spiritual Vairocana In 


1n 


1271 


the eternal lipht. 

Lý Thể: Bản thể của muôn sự muôn vật— 
The fundamental substance or body of all 
things. 

Lý Thiền: Vô lậu định hay thiển định tập 
trung chân lý tuyệt đối, thoát khỏi mọi hiện 
tượng nhiễm trược—The dhyana 
concentraton on absolute truth free from 


of or 


phenomenal conftamination. 

Lý Thú: Interesting. 

Lý Thuyết: Academic theories. 

Lý Tính: Lý thể vốn đầy đủ không thay 

đổ—Absolute nature—lImmutable reality— 

Fundamental principle or character. 

Lý Trí: 

1) Lý: Đạo lý sở quán hay sự hiểu biết chân 
lý—Principle (faculty) and reasoning; the 
noumenal In essence and in knowledge; 
the truth In 1tself and in knowledge; the 
fundamernrtal principle of the phenomenon 

under observaton—The realiy—The 
known obJect. 

2) Trí: Trí huệ năng quán The observing 

wIisdom——The knower or knowing. 

**EFor more Information, please see Ngũ Pháp. 

Lý Trí Lượng: Sự suy lường hay tìm hiểu 

bằng lý trí —The guideline of reasoning. 

Lý Trí Ngũ Pháp: See Ngũ Pháp (C). 

Lý Tức Phật: Một trong Lục Tức Phật, Phật 

ở ngôi Lý Tức hay chỉ vào Đức Phật đã sẵn có 

đủ Phật tính thiên nhiên mà không cần giải 

hành gì cả (ngay kể phàm phu xấu xa, nhưng 
nói về lý tính thì so với Phật chẳng phải là 
hai) —The underlying truth of all things 1s 

Buddha; immanent reason; Buddhahood; the 

Tien-Tai Perfect Final 

essenfial universal Budhahood, or one of the 

sIx stages of Bodhisattva developments (the 
undeveloped Buddha in all beings). 

** For more Information, please see Lục Tức 

Phật. 


OFr doctrine of 


Lý Tướng: Pháp vô vi vô sanh vô diệt— 
Noumenal which 1s neither being born nor 
being destructed. 

Lý Tưởng: Ideal. 

Lý Tưởng Cao Cả: Lofty ideal. 

Lý Vô Sanh: The truth of non-birth. 

Lý Vô Thường: Impermanence. 


M 


Ma: 
l) Cọ xát hay xúc chạm: To feel—To 
handle——To rub. 


2) Từ dùng để đặt câu hỏi trong ngôn ngữ 
Trung Hoa: A term used to make 
questilons In Chinese language. 

3) Mara (skÙ—Ma La—Lñ ác quỷ làm hại 


nhân mạng, có khả năng cướp đoạt nhân 





mạng, gây chướng ngại—Phantom— 
Ghost—DeviIl—Killing—Destroying—— 
The destroyer—Evil One—Spirit— 


Murderer—Hinderer——DIsturber—— 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển thì thiên ma có trăm tay, CưỠI vOI, 
thường gởi ma nữ hay giả dạng để xúi dục 
kẻ xấu hay hù dọa người tốt (bậc 
Thánh) —Accordng to Eiel ¡1m The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, a deva offen represented with a 
hundred arms and riding on an elephant. 
He often sends his daughter, or assumes 
monstrous forms, or inspires wicked men, 

to seduce or friphten the saints. 

5) Ma Vương hay chủ cung trời dục giới thứ 
sáu: Lord of the sixth desire-heaven. 

For more Information, please see Tha Hóa 


4) 


+ 


1272 


Tự Tại Thiên. 

Ma Ái Dục: Demons of sexual lust. 

Ma Ám: To be possessed by the evIl. 

Ma Ba Tuần: Duratama Mara or Mara- 

papiman (sk)—Ma của tầng trời thứ sáu— 

Demons of the sixth heaven. 

** For more information, please see Ba Tuần. 

Ma Cảnh: See Ma Giới. 

Ma Chay: Funeral ceremony. 

Ma Chí Lý Ca: Matrka (skt)—Tên khác của 

A Tỳ Đạt Ma—Another name for the 

Abhidharma pitaka. 

**Eor more Information, please see A Tỳ Đạt 
Ma, and A Tỳ Đạt Ma Tạng in Vietnaemse- 
English Section. 

Ma Chỉ: Một loại thuốc tẩy độc—A 

medicine that can eradicate poison. 

Ma Chướng: Mara-hindrances—Demonic 

obstacles. 

Ma Chướng Luân Phiên Rình Rập và 

Hãm Hại Người Tu: Demons (obstacles) 

always take turns watching and harming 

cultivators constantly. 

Ma Chướng Luôn Chờ Cơ Hội Lôi Kéo 

Người Tu Về Phía Chúng: Demons always 

waIt for the opporfune momernt to affract and 

lure devoted cultivators to fall to the demonic 
nets. 

Ma Cốc Bảo Triệt Thiền Sư: Zen master 

Ma-Yu-Bao-Che—See Bảo Triệt Ma Cốc 

Thiền Sư. 

Ma Da: Maya (skt)—See Ma Gia. 

Ma Dà: Magha (skD). 

l) An asterism, containing five stars fipured 

like a house. 
Tháng Ma Dà ở Ấn Độ giữa tháng giêng 
tháng hai: The month of Magha 
between the months of January and 
February—See Thập Nhị Nguyệt. 

Ma Dã: Maya (skt). 

1) Phiển não: Illusion—Hallucination. 


2) 


và 


2) Thân thể: A body. 

Ma Dân: Marakayikas (skt)—Ma Tử—Ma 
Nữ —Maraˆs people, or subJects—See Ma Nữ. 
Ma Do La: Mayura (skt)——Khổng Tước Điểu 
(con công)—A Peacock. 

Ma Du La Già Lam: masura-Sangharama 
(skÙ—Một tịnh xá cổ vào khoảng 200 dậm về 
phía đông nam của thành Mongal—An 
anclent vihara about 200 miles 
Monsali. 

Ma Duyên: Những chướng duyên làm trở 
ngại hành thiện nghiệp—Mara 
circumstances, condifions, or environmen(s, Or 
conditioning cause, I1.e. hindering the øgood. 

Ma Đa: Matr (skÐ). 

1) Mẹ: Mother. 

2) Người thợ: A maker—A former. 

3) Người đo lường: A measurer. 

Ma Đàn: Mara-gifts, in contrast with those of 
Buddha. 

Ma Đạo: Black (mara) path or way. 

#* For more Information, please see Ma Giới. 
Ma Đát Lý: Matr (sk)—Mẹ—Mother. 


southeast of 


tu 





